VIỆT.NAM PHONG -TỤC 


PHAN - KẾ_ BÍNH 


Việt ~ Narn 
phong ~ tục 


Trích trong «ĐÔNG-DƯƠNG TẠD-CHÍ » 
từ số 24 đến 49 (1913-1914) 


Nhà sách KHAI-TRÍ. 
69, Đại-lộ Lô-Lợi — SAIGON 


TỰA 


Mỗi nước có mội phong tục riêng. Phong tục ấu kỳ 
thủu hoặc bởi tự một oài người mà rồi bắt chước nhau 
thành ra thói quen ; hoặc bởi ở phong thồ pà cách chính- 
dị cách giáo-dục trong nước mà thành ra; hoặc bởi 
cái phong trào ở ngoài tràn oào rồi dần đần tiêm nhiễm 
thành lục. 


Nhưng đại đề tục gì cũng oậu, phải trải lâu tháng lâu 
năm mới thành được, mà trong những lục ấy cũng có 
những tục hay, cũng có lục dở. Duy chỉ bởi tai mắt 
mgưởi đã quen, lòng người đầ tín dùng, thị dẫu có người 
biết là dở mà cũng không sao đồi ngay đi được. 


An-Nam la kề từ lúc có nước đến giờ thì đã ngoại 
4000 năm. Song ề đời Hồng-Bàng thì còn là mội nước 
tối cô, tục khi đó hẳn cũng như Mường Mán báu giờ. Kế đến hồi 
Tùu sang cai trị, thì những săn-nữnh của Tùu, mới dần dần 
mà truyền bá sang nước ta. Bảy giờ ta mới có học hành, 
có giáo hoó, thì phong tục ta cũng mở mang thêm ra 
Í! nhiều. Từ đời Ngô-Quuền qáu nền độc lập, rồi kế đến 
Đình,` Lê, Lụ, Trần, Hậu-Lá, cho chí Nguyễn-triều tia, nước 
ia đã` thành ra nước tự-chủ ; mà trong cách chính-trị, cách 
giúo-đdục, điều gì cũng là noi của -Tâu, cho nên phong-tục 
la báu giờ, phần nhiều do ở Tủu mà ra cả. 


Nay nhờ có nhà nước Đại-Pháp bảo-hộ, đem những 
thỏi păn-mình Âu-Tóu mà rấi rác sang nước ỉa. Ta ngoẳnh 


lại mà xem những tục cũ thì tổ ra nhiều điều ngày trước 
là hay mà bây giờ hóa ra hủ bại lắm rồi. 


Đó cũng không phải là tồ-tiên ta khỉ trước có pụng- 
dại gì, chỉ là thời thế mỗi lúc một khác mà mỗi lần 
biến cải thì cái trình độ khai hóa lại tấn tới thêm lên 
một từng. Ấu cũng là cái lẽ tự nhiên của tạo hóa như thế. 


Tuụ øộậu cái tục cũ truyền nhiễm đã lâu, không dễ mừử 
một mai đồi ngay được. Muốn đồi thì phải lựa dần dần, 
trước hết phải xéL điều gì quá tệ mà bỏ bớt đi, rồi lâu 
lâu mới đem cái tục hau mà bồ hết cho các tục dở. Còn 
tục gì hay mà là quốc-túy của ta thì cứ giữ lấu. 


Song muốn biết tục nảo hay tục nào dở thì lại phi 
xét tự gốc tích cái lục ấu. Vậu lôi tưởng nên kê cứu 
cho bế cái nguyên ủụ những phong tục của mình, 
bà xem những tục mới có điều gì -nên theo, thì bản tham 
bác oào đồ chờ có khỉ mà thay đồi được chăng. `Dưới 
nầu tôi sẽ phân ra từng chương, từng điều, theo thứ tự 
từ trong gia-lộc đến hương-đẳng rồi ra đến xä-hội mà kề 
!ần lần từng điều. Điều nào có sự-lích gì cũng xin kề cả. 
Nhưng đâu là !ói hău cú những sự mốt trông thấu, tai 
nghe liếng, mà đem cái thiên kiến bàu tổ ra, không dám 
chắc là đã cai quái hớt, 


Còn mong những bực cao mìỉnh bồ thêm cho những 
điều bẩi-cập thì: may lắm. 


PHAN-KẾ-BÍNH - 


THIÊN THỨ NHÚT 
NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 


L.—= CHA MẸ VỚI CON 


Cha mẹ.= Hai tiếng cha mẹ, nước ta mỗi nơi gọi 
cũng hơi khác nhau : Nơi thì gọi là Bố là Đẻ, nơi thì 
gọi là Thầy là U. Về đường ngược (Hưng-Hóa) thì gọi 
là Mệ là Bâm, về đường trong thì gọi là Cha là Bụ. 
Nam-kỳ gọi cha là Tia, gọi mẹ là Má. Ở đàyv bày giờ 
lại nhiều người cho con gọi cha là Ba, gọi mẹ là Me, 
Còn các nhà hiếm hoi thì chẳng cử gì, người thì cho 
con gọi là Chủ-Thím, người thì cho con gọi là Anh-Chị, 
Cậu-Mợ... Ngày xưa lại có tiếng gọi mẹ là Cải nữa, 
tiếng ấy' thì bây giờ khòng đâu dùng. l 

Sinh con.— Đàn bà có mang, ai cũng muốn sinh con 
trai mà ít người muốn sinh con gái. Hàng xóm bà con 
nghe thấy sinh con trai thì mừng. Trong khi có mang, vắng 
đầu đan mình gọi là ốm nghén ; hay thèm ăn của chua của 
chát, gọi là ăn rở. Đến lúc sinh sản, mời bà tấm đến đỡ, con 
xồ ra rồi thì cắt rốn chôn nhau. Chôn phải sâu, nếu. 
chôn nông thì con hay trớ; mà phải tránh chỗ giọt 
tranh, kểẻo về sau con chốc đầu toét mắt. 

Người mẹ thì phẩi kiêng khem gió máy, phải nằm 
than. Ăn cơm chỉ ănmuối trắng hấp hay là nước mắm 
chưng, vài ba hôm mới dám ăn đến thị. Đầy cữ (con 


8 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


trai bầy ngày, con gái chín ngày) xông muối xoa nghệ 
rồi mới ra đến ngoài. 


Nhà nghèo nuôi con lấy, nhà giầu nuôi vú cho con. 
Có người cho vủ đem con về nhà nuôi. Cho bú độ ba 
bốn tháng thì cho ăn cơm, và vẫn còn cho bú đến 3, 4 
tuôi mới thôi. 


Con nhà nảo ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò, 
chín tháng biết lò cò chạy chơi, là hợp vào ca, thì dễ 
nuỏi mà mai sau làm nên người. 


Tục ta hỏi thắm nhau để con trai hay con gái, 
người có chữ thường nói lộng-chương hay là lộng-ngõa 
(nghïa là chơi ngọc hay chơi ngói). Điều ấy do ở Rinh 
Thi : Sinh con trai thì quí hóa mà cho chơi bằng hạt 
ngọc, sinh con gái thì khinh bỉ mà cho chơi bằng hòn 
ngói. Lại có người hỏi huyền hồ hay là huyền cân (nghĩa 
là treo cung hay là treo khăn mặt). Điều ấy cũng do 
tục Tàu : Đẻ con trai freo cải cung ngoài cửa, mà để 
con gái thì treo cái khăn mặt. Ta dùng điền ấy mà hỏi 
thăm, chớ không cỏ tục Ấy. 


Cúng mụ.—= Trong sách «Bắc-Hộ-Lục » có hỏi rằng: 
Tục Lïnh-Nam nhà giàu đẻ được con 3 ngày hoặc đầy 
tháng, thì tắm cho con, làm một bữa tiệc, gọi là đoàn- 
du-phạn (nghỉa là bữa cơm tròn trặn trơn tru). Sách 
« Vân-Đài Loại-Ngữ » của ông Lê-Quí-Đôn thì nói rằng: 
Tục nước ta, để con được 3 ngày, làm vài mâm cỗ củng 
mụ. Đến hôm đây tháng, hôm 100 ngày, hôm đầy tuồi 
tòi, đều có làm cỗ củng gia-tiên, bày tiệc ăn mừng. Bà 
con, người quen thuộc dùng thơ, câu đối, đồ chơi, đồ 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 9 


quần ảo trẻ đề mừng nhau. Mà nhất là tiệc trăm ngày 
wà tiệc đầy tuôi tòi to hơn cả. 


Cứ như tục thành phố Hà-Nội bây giờ thì đẻ con 
ra đầy cử, đây tháng, đầy tuồi tôi, mới làm cỗ cúng mụ. 


Trong lễ cúng thì dùng 12 đôi hài 12 miếng trầu, 
cua, ốc, nham, bánh đúc, vân vân... Vì ta tin rằng có 
12 bà mụ nặn ra người. 


Thử.con.— Tàu có tục để con đầy một năm thì làm 
một tiệc thử con. Hòm ấy tắm rưa cho con sạch sẽ, 
mặc quản áo mới, rồi thì con trai bầy đồ cung tên, bút, 
giấy ; con gái thì bầy đồ kim, chị, dao, kéo. Lại bây những 
đồ chơi quí báu ở trước mặt aứa trẻ đề nghiện xem 
nó tham Hẻm ngu trí làm sao, chử gọi là tiệc «thí nhỉ » 
Áthử trẻ). Các nhà đại gia Ở ta, cũng theo dùng tục ấy 
nhưng chí bầy it món đồ ấn-triện, cung tèn, bút mực, cày 
bừa, gọi là trong bốn món văn, vũ, canh, độc, đề nghiệm 
đứa trẻ mai sau làm nghề gì mà thôi. 


Thuật kiêng cữ.— Con nhà nào sinh phải giờ quan- 
sát hay là giờ kim-xà thiết-tÓa, sợ mai sau khó nuỏi thì 
cũng đồi giờ. Nhà nào sinh con muộn màng, sợ khó nuôi 
thì làm lễ bán cửa tĩnh hoặc cửa chùa nào cho làm con 
Thánh con Phật, gọi là bán khoán. Bán cho cửa tỉnh thờ 
Đức Thánh Trần, thì đồi họ gọi là Trần, bán cho cửa chùa 
thì đồi họ gọi là họ Màu, đến 12 tuôi mới làm lễ mà 
chuộc về làm con mình. 


Đưa con cho người khác bế, không được đưa qua 
cửa, sợ mai sau nó đi án cắp ăn trộm, ắm con đi đâu, 


10 VIỆT-NAM ' :ONG-TỤC 


phải bôi ít lọ chảo trên trán, hoặc cầm con di, cải kéo 
hay là chiếc đữa đi theo, kểo sợ người fa quở quang. 

Con hay khóc đêm, gọi là dạ-đề, thì mượn một người 
khác họ lấy cái cọc chuồng lợn ném xuống dưới gầm giường 
thì khỏi khóc. Có người lạ vào, con khóc mẩi không thôi 
thì lấy một bỏ lửa nẻm vào trước mặt người ấy thì con 
thỏi khóc. 


Con ngủ lì không dậy, lấy vài cải tóc mai của người 
ngoài phầy vào miệng đứa trẻ thì khỏi. 


Con hay trở, lấy nước lòng đỏ cho nống thì khỏi, 


Con nấc, lấy ngọn lá trầu đán vào chỗ trán cho nó, 


- 


Con ngã giật mình, luộc một cái trứng gà, con trai 
thì cắt làm bảy miếng, con gái thì cất làm chín miếng, 
và 7 hay là 9 nắm cơm, hủ vía cho nó rồi cho nó ăn 
thì nó khỏi sợ.. 

Con đau bụng khóc lắm, mượn người nhồ bão (nhồ: 
cục tóc trên đầu) cho mẹ nó thì khỏi. 

Con chơi phải chỗ cỏ ngửa nồi mãn tịt cả mình 
mầy, gọi là ma tịt, thì trải một cải nón mê, tế 7 hoặc 
9 miếng trầu lá-lốt cúng ông Cầu bà Quản cho nó thì khỏi.. 

Con lên đậu, ngoài cửa ngõ treo một bó vàng và 
trồng một cây lá-ráy vào một cái nồi đất ở trước cửa, 
hoặc cài một cành kinhgiới đề giữ cho con được 
bình yên. 

Con hắt hơi, thì nỏi : «Sống lâu ! trăm tuồi ! già. 


đầu ! thượng thọ !» đề chúc thọ cho con. 


Con quặt quà quặt quẹo thì bế đứa con qua cái săng 
người già chết thì nó được sống lâu. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 1† 


_—— Cách đặt tên.— Con mới sinh ra thì thường gọi là thẳng 
đỏ, con đỏ, ở về nhà quê thì thường gọi là thằng cu, 
con đỉ, ở về vùng Thanh-Nghệ thi thường gọi là 
thằng cò, cái hïm, chớ không mấy người mới sinh ra 
đã đặt tên ngay như lối Âu-châu. Cách độ một vài năm 
mới đặt tên ấy, hay lấy vần hoặc lấy nghĩa gần nhau 
với tên cha mẹ mà đặt. Ví dụ, cha mẹ là Lần thi con đặt 
là Thần, cha mẹ là Nhăng thì con đặt ià Nhõ. hoặc cha 
mẹ là Đào thì con đặt lả Mận, cha mẹ là Sung thi con 
đặt là Vả, v.v.. Kể hiếm hoi thì thường lấy tên xấn-xị 
mà đặt cho con, như gọi là thằng Cún (con chó Cún), 
thắng Đực (chó đực), v.v... Nhà có học thì thường kiếm 
những tên đẹp để mà đặt cho con, mà nhứt là hay tìm 
từng bộ chữ nho. Vi như người thì dùng toàn một bộ 
chữ Ngọc như anh-là Hoàng, thì em là Hành, là Cư, là 
Vũ ; người thì dùng toàn một bộ chữ Thủy như anh là 
Giang thì em là Hoài, là Hà, là Tế, v.v... 


Cho con đi học — Nhà nho gia con độ 5, 6 tuôi, 
nhà thường dân con độ 11, 12 tuôi thì cho đi học. Người 
biết chữ thì dạy lấy, hoặc mời ông thầy trong nhà chơ- 
con học, hoặc cho đi học ông Thầy trong làng. Lúc mởi 
học phải biện lễ trầu rượu hoặc con gà ván xôi, để ông 
Thầy làm lễ Thánh-sư, rồi dạy vỡ lòng cho dăm ba chữ 
hoặc bảy tám chữ, dần dần mới lại kén Thầy mà học rộng 
mãi ra. Con gái thì it người cho đi học, mà cỏ cho đi học, đủ 
biên sồ sách và biết tính toán mà thôi. Về phần nhà nghèơ 
thì con lên 7, 8 tuôi, còn phải ở nhà bồng bế em, làm. 
đổ cho cha mẹ, 9, 10 tuổi đẩ phải tập nghề làm ăn, 
không mấy nhà cho đi học. 

Lo lắng cho con.— Con độ 14, 15 tuôi trở lên, cha 
mẹ đã đem lòng lo bề gia-thất, con trai thì mong dựng 


49 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


wợ, con gái thì mong gả chồng. Xong việc vợ chồng thì 
lo đến cách lập thân cho con, ngần nào lo phường lo 
trưởng, lo nhiêu lo xã, cho con bằng mặt với làng nước ; 
ngân nào lo sinh cơ lập nghiệp cho con mai sau có 
chỗ nương nhờ. Nước ta lắm người để nhiều con, thì 
phải lo hết con nầy đến con khác, có người lo cả đời 
chưa hết. 


Xét cái tục ta, sinh con ra ai cũng biết thương, biết 
mến, biết chăm chỉ nuỏi nấng, dạy đỗ cho con nên người, 
nâng như nâng trứng, húng như hứng hoa, thực là hết 
lòng hết dạ. Loài người cũng nhờ tính ấy mà bảo tồn 
được chủng loại cho mỗi ngày một sinh sỏi nẫy nổ thèm 
thì lòng nhân từ ấy rất là hay lắm. Nhưng chỉ hiềm ta 
khi xưa chưa hiều các vệ-sinh trong khi sinh sản, nào 
nằm than, uống nước tiêu, rất là một cách làm cho sinh 
bịnh, không trách đàn bà ta nhiều người hay sinh ra 
hậu sẵn mà ốm mòn. Đến lúc nuỏi con, thì lại hay tin 
những điều nhảẩm nhi khỏng có bậc triếểt-học nào mà 
triết hết được những sự huyền hồ ấy. Cho đi học, không 
œ6 qui củ cách thức nào, còn phần nhiều thì học năm 
mười năm mà dốt vẫn hoàn dốt, cho nên trong nước 
một trăm. người mới được một hai người biết chữ, cũng 
chỉ có vài cách dạy khòng tính diệu đấy thôi. 


Đến lúc con lớn thì lại lo thay cho con quá. Alà 
nào lo có ra lo, lo những ngôi thứ trong làng, lo những 
danh phận vò-ích. Chớ nào có lo cho con nên một bậc người 
gì hay là thành được một nghề gì đâu. Cái lo lắng ấy, 
hẳn sinh ra lười biếng, hay ăn chơi. Cho nên lắm người 
đời cha mẹ hàn gắn chắt chiu, làm nên giàu có, mà đến 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 13 


đời con thì chỉ ăn chơi chỉ phá, chẳng bao lâu mà lại 
hết nhẫn như không. 


Cứ như tục Âu-châu, khi sinh sản có bà đổ cô đỡ: 
chuyên môn đề đổ, có thuốc có thang, ăn uống sạch sẽ. 


Khi còn thơ ấu, nuôi nấng có điều có độ, từ lúc: 
cho bú, lúc cho ngủ, lúc cho chơi cũng có thì giờ, thực là hợp 
với cách vệ sinh. Khi biết đọc thì cho vào trường học;. 
dạy dỗ có thứ tự, có khuôn phép. Đến lúc khôn lớn 
mặc ý cho mà lập thân không cần gì phải lo lắng thay 
cho nữa. Bởi vậy con ít tật bịnh, mà nhiều người thông. 
thái ; lại gây cải tính tự lập cho con., 

Ít lân nay cñng đẩ nhiều người nhiễm theo thói Âu- 
châu, trong cách sinh-sẩn, nuôi nấng, cũng đã đồi bỏ: 
thói cñ, có lẽ về sau ta cũng theo nhau mà đồi được- 


l.—= ANH CHỊ E#1 


Nghĩa anh em.— Anh em cùng cha cùng mẹ đẻ ra 
> 5 b 
gọi là anh em đồng bào, anh em cùug cha khác mẹ 
gọi là anh em dị-bào, nhưng tông chỉ gọi là anh em ruột 
cỉ; còn anh em cùng mẹ khác cha thì gọi là anh em 
đồng mẫu dị-phụ, anh em ấy khòng thân thiết gì mấy, 
cũng như người ngoài mà thôi. 


Anh em cùng một mẹ đẻ ra thì cứ theo thứ tự để trước 
là anh, để sau là em. Nhiều mẹ để ra, thì con vợ cả 
là anh, con vợ lẽ là em, không cứ gì nhiều tuồi ít tuôi. 
Cng có nhà lấy vợ hầu trước, dù có đẻ con cũng không 
được là con cả, khi nào kén được người chính thất, để 
con mới là con cả, cũng có nhà thì bất cử vợ nào, hễ 
để trước gọi là anh, để sau gọi là em. 


14 VIỆT:NAM PHONG-TỤC 


Anh em cốt lấy tình thân ải làm đầu, lá lành đùm 
lả rách, binh vực giúp lẫn nhau. Ta vẫn thường cho 
anh em ăn chung đồ lộn với nhau, hòa mục với nhau là 
cách vui vẻ, là nhà có phúc. Nhưng thường tình thì anh 
em phương trưởng, phận ai nấy lo. Nhà phong phú thì 
cha mẹ lập cho mỗi con một cơ-nghiệp, nhà tầm thường 
thì ai phải lo thân người ấy có tư cấp ít nhiều, chớ 
khòỏng mấy người ỏm ấp đùm bọc lấy nhau được mãi. 


Quyền lợi.— Người anh cả có quyền hơn cả các người 
em. Cha mất rồi thì người anh là người thay mặt cho 
cha mà trông nom các em. Em sòn thơ bé thì anh phải 
nuỏi nấng, rồi phải lo dựng vợ gả chồng cho em nữa, gọi là 
quyền huynh thế phu. Gia sẳn của cha mẹ để lại, cũng người 
anh cả được hưởng phần lợi hơn, mà công việc trong 
nhà như là ma chay giỗ tết, người anh cũng phải chịu 
phần nặng. 


Nhưng cũng có khi người con út được hưởng phần 
lợi của cha mẹ để lại nhiều hơn các anh, Vì là anh em 
trước đã đâu yên phản đó, còn em út ở vớicha mẹ, rồi 
th thừa hưởng cái cơ nghiệp ấy. Cho nên có câu tục 
ngữ rằng : « Giầu con út khó con út, trút sạch cửa nhà. » 


Câu chuyện khuyên anh em thôn nhgu.—= Tục ta có 
một chuyện gọi là chuyện giết shó khuyên chồng: Xưa có một 
người chồng chơi bời thản thích với một người bạn, nay chè 
mai chén, ngày kia thuốc phiện, chỉ chơi với bạn mà 
không biết em là dâu. Người vợ khuyên can mãi chồng 
mà không được mới nghỉ ra ' một kế : một hòm, 
người vợ giết mọi con chó, cạo lỏng cho trắng trẻo, đề 
trong xó nhà tối. Chồng đi chơi về khuya. Vợ nói dối 
rằng : Hỏm này tòi lỡ đánh chết một đứa trẻ, đề giấu trong 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC: 15 


huồng làm thế nào bây giờ ? Chồng sợ mất via, vào xó 
buồng xem, quả nhiên có một đứa trẻ nằm đó. Chồng 
bảo gọiem để nhờ em chôn cho. Vợ nói: xưa nay 
chàng chơi thiết với người bạn, không tưởng 
đến chủ nó, bây giờ có nạn, sao nó chịu giúp 
mình, bất nhược nhờ người anh em còn hơn. Chồng nghe 
lời cho mời bạn đến, nói chuyện đầu đuôi, rồi nhờ 
bạn chôn cho. Người bạn chôn xong, sáng mai lập tức 
đi bảo quan đểlấy công, anh ta lại chỉ dẫn cho quan về 
tận nơi mà khám. Quan đào lên thì là con chó. Hỏi 
ra thì người vợ thuật chuyện mà nỏi mưu kế của mình 
cho quan nghe. Chồng từ đó chán người bạn mà thân 
với em. Càu chuyện tuy tầm thường, nhưng cũng làm 
được cái gương cho anh: em. 


Chị em, chị em dâu, anh em rễ.— Chị em ở với nhau 
cũng có tình thân ái như anh em, có câu rằng : « em ngä 
chị nâng, chị ng em nâng » ấy là thường tình của người 
ta. Còn về phần anh em rễ, chị em dâu, thì không được 
thương nhau mấy. Trừ ra nhà có giảo-dục, biết lấy lễ nhượng 
ăn ở với nhau. Còn phần nhiều là hay khủng khỉnh với nhau 
lắm. Có câu rằng : « Yêu nhau chị em gái, khái nhau 
chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rễ», tục ấy 
cũng là một tục xấu. 


Anh em, chị em ở trong nhà lủng củng, gọi là gia- 
đình bất mục. Nhiều người vì một chút lợi gia sản của 
cha mẹ, đến nỗi xâu-xé nhau, đem nhau đi kiện, làm 
cho tàn gia bại sản. Thậm chỉ cỏ nhà cha mẹ chết, quàn ma lại 
một chỗ đề tranh hương hỏa, chờcho quan xử đoán xong rồi 
mới cất ma. Tục ấy gọi là đồi phong bại tục, nhà nào suy, 
đốn mới có anh em, chị em như thể. 


16 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Anh em chị em là một bát máu xẻ đôi, tình tất 
thân thiết hơn cả người khác. Trong cách ăn ở, phải 
yêu mến nhau. Mà muốn cho được hòa mục mãi mäi thì 
lại cốt lấy chữ nhẫn làm đầu, nghĩa là nhường nhịn 
nhau, dẫu có kể ngang trải, cũng nhịn đi, rồi sẽ lấy lời 
khỏn lề phẩi mà khuyên bảo nhau thì không bao giờ 
đến nỗi khích bác nhau, mặt lăng mày vực với nhau 
mà trong nhà vẫn được vui vẻ, cha mẹ cũng được thỏa lòng. 


Nhưng cũng chở nên mong nhờ lẫn nhau, mong nhờ 
nhau là một thói ÿý-lại không biết qui sự tự lập, thì là 
làm cho hư mất nết người. Đã đành anh em nghĩa là 
nên cứn giúp nhau, nhưng cũng ' phải nghĩ kế tự lập mới 
được. Chử cứ ăn không ngồi rồi rượu chè cờ bạc đề 
chắc trông cậy về anh em chị em thì là một tính cách 
rất đê tiện, làm hại lây cho người có chí mà thôi. 


II.— THÂN THUỘC 


Danh hiệu.— Trên cha mẹ thì có ông bà, gọi là Tồ- 
Phụ-Mẫu, trên ông bà là Cụ, gọi là Tằng-Tô Phụ-Mẫu ; 
trên Cụ là Kị, gọi là Cao-Tồ Phụ-Mẫu, còn nữa thì gọi 
chung là Cao-Cao-Tô, mãi đến Thủy-Tồ là cùng. 


Dưới mình là Con, dưới con là Cháu, dưới cháu là Chắt, 
gọi là Tằng-Tôn ; dưới chắt là Chúit, gọi là Huyền-Tôn. 
Còn ở dưới nữa, tồng chỉ gọi là Viễn-Tôn. -Từ Cao-tồ 
cho đến Viễn-Tôn, gọi là Cửu-Tộc. Trong Cửu-Tộc chia ra 5 
bực đề chở, gọi là ngũ-phục. Ngĩ-phục là: 1) Chở ba 
năm, gọi là Đại-tang. 2) chở một năm, gọi là Cơ-niên. 
3) chở chín tháng, gọi là Đại-Công. 4) chở năm tháng, 
gọi là Tiều-Công. 5) chở ba tháng, gọi là Ti-Ma. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 17 


Trong Ngũ-phục tùy theo tình thân sơ bên nội bên 
ngoại mà gia giảm (kề rõ ở trong các sách gia-lễ). 


Anh em trai với Cha gọi là Bác là Chú, chữ gọi là 
Bá-phuụ, Thúc-phụ. Chị em gái với cha gọi là Cô, chữ gọi 
là Cô Mẫu. Anh em gái với Mẹ gọi là Cậu (Cửu). Chị 
em gái với Mẹ gọi là Di (Di). Anh em con chú con Bác, 
gọi là Tùng huynh đệ. Anh em con cô, con cậu hay là 
đôi con' Dì, fồng chỉ gọi là Biều huynh-đệ. 


Anh em Thúc bá về đàng Cha là họ Nội. Anh em. 
di cứu về đàng mẹ là họ Ngoại. 


Tiếng gọi ông Bà... ở về Nam-kỳ cỏ tiếng gọi thế cho. 
khi vắng mặt. Như Ông gọi là Ông, Bà gọi là Bả, Cậu 
gọi là Cầu, Mợ gọi là Mở, Thầy gọi là Thầy, Cô gọi là 
Cồ, Anh gọi là Ảnh, Chị gọi là Chỉ. Tiếng ấy có lẽ tiện 
hơn là- gọi Ông ấy Bà ấy, v.v... Nhưng là một tiếng gọi 
tình sơ, chở không' phải tiếng gọi qui trọng. 


Luân-thường.— Trong cùng một họ Nội không được 
phép lấy nhau. Nếu lấy nhau: thì là Loạn-luân. Luật cớ 
phép cấm, mà tục cũng chê cười. Phép nầy từ Ông Châu- 
Công đời nhà Chu (bên Tàu) đặt ra, mà ra tuân giữ rất 
nghiêm cần. Duy về đời nhà Trần thì trong Tôn thất 
thường cỏ lấy nhau, không biết khi đó nước ta đã có luật 
cấm chưa, hay là vì cớ gì. Nhưng tiên nho vẫn chê về điều ấy. 


Họ Ngoại thì con cô con cậu hay đôi con Dì cũng 
không được phép lấy nhau. Từ đời cháu trở đi thì được: 
phép lấy. Có câu rằng: w Cháu cậu mà lấy cháu cô, thóc 
júa đầy bồ, giống má nhà ta». - 


18 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Một người có thê lấy được hai chị em một nhà hay 
là hai cô cháu một nhà. Tục nầy khác với tục Âu-châu đã lấy 
một người thì không được phép lấy chị em cô cháu người 
ấy nữa. Nếu lấy nhau thì là Loạn luân, coi cũng như 


lấy người cùng họ của ta. 


Tình thôn sơ.— Trong tình thân sơ dưới bậc cha thì là 
Chủ, dưới bậc Mẹ thì là Di. Có câu rằng : «Sảy cha 
còn chú, sẩảy mẹ còn dì »: Thường-ở khắc-khe với nhau 
là mẹ chồng với nàng dâu, và dì shể với con chồng. 
Cho nên có cân khuyên nàng dâu rằng: « Mẹ chồng già 
thì mẹ chồng chết, nàng dâu có nết thì nàng dâu chừa » 
và có câu rằn?: « Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời 
dì ghể có thương con chồng ». 


Trong thân thuộc là một gia-tộc. Góp nhiều gia-tộc 
nầy gia tộc khác mới thành ra nước. thành ra xã-hội. Vậy 
thì hợp lại mà nói thì là một nước, phân ra mà nói thì 
là từng gia-tộc một. Gia-tộc tức là một đoàn thề nhỏ ở 
trong đoàn thể lớn vậy. Người ta đối với xã hội có cái 
nghĩa vụ chung thì đối gia-lộc cũn;: phải có cái nghĩa vụ 
riêng. Nghĩa vụ riêng là gì ? là cách cư xử trong gia đình ở 
trên kính đưởi nhường, ở cho trong ấm ngoài êm là đủ. Nghĩa 
là trong họ hàng chỉ cốt lấy hòa mục làm đầu mà thôi. 


Cách dựng gia-tộc của ta là một phong tục hay.- Vì 
có nghĩa gia tộc thì người ta mới biết quí trọng cái thân 
mình đề phụng sự tô tôn và khiến cho người ta phải 
lu lũng đề đi truyền cho cọn chân khá thì ai cũng phải tận 
cái nghĩa vụ mình, đem mồ hôi nước mắt ra mà gầy 
dựng cho kể mai sau ; rồi thành ra mổ núi phá rừng, 
sinh công nghiệp cũng bởi đó mà ra cả. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 19 


Vậy thì do một đoàn thề nhỏ mà gây ra một đoàn 
thề lớn, do một gia-tộc bé mà thành một gia-tộc to, thực 
là một cải gốc của xã hội. 


Nhưng cỏ một điều là ta thường cho gia-đình quây- 
quần với nhau là qui thì nghĩa khí đẹp. Người ta phải 
trọng sự lập thân, dầu kẻ nam người bắc cũng khòng có hề 
øì. Nếu quanh năm khư khư bó chàn trong nhà, động 
đi đâu thì sợ xa cha mẹ, xa cửa xa nhà, xa anh xa 
em, xa vợ xa con thì sao cho mở mang được tai mắt 
mà thêm khôn ngoan ra được. Ta cũng vì tục ấy mà 
nhiều người kiến thức hẹp hòi, khỏng bằng được người 
các nước vậy. 


Thời nầy là thòi buồi ganh đua, càng đi được nhiều 
nơi xa thì càng trải biết, càng khôn ngoan. Có khòn 
ngoan thì mới đứng được với đời. Vậy thì giá có thể 
4i dâu được cổng nèn đi, chớ không nên quản xa xỏi gì hết. 


IV.— PHỤNG-SỰ TÔ-TÕN 


Nhà thờ.— Bao nhiêu con chảu dòng đổi trong một 
họ lập chung một nhà thờ Thủy-tồ, gọi là Mồ-tộc (Trần- 
tộc, Nguyễn-tộc, v.v...) tù-đường. Nhà thờ ấy chỉ thờ riêng 
một Thủy-tồ, và khi tế tự thì lấy các Tồ-tỏn biệt chỉ biệt 
phái mà phối hưởng. Có họ không có nhà thờ thì xây 
một cái đàn lộ thiên, dựng bia đả ghỉ tên thụy-tiệu các 
tồ-tiên đề khi tế tự thì ra tại đó mà tế. Có họ thì làm 
nhà thờ đề chó chỉ trưởng nam đời đời giữ. hương hỏa, 
chỉ trưởng tuyệt thì mới truyền sang chỉ thứ. Có họ thì 
con cháu luân lưu thờ tô ở nhà riêng của mình. 


20 VIỆT-NAM PHONG-TỤŒ 


Những họ về chi khíc. cũng cỏ nhà thờ Tồ-iôn trong, 
bản chỉ, gọi là Bản-chỉ Từ-đường. 


Nhà phú quí có gia-từ, phụng thờ cao, tầng, tô, khảo: 
tại chính ban. giữa, còn đối bên ban cạnh nhà, thì thờ Thồ. 
công, Táo quân, Nghệ-sư ; nhà thì thờ Bà-Cô, Ông-Mãnh, v.v... 


Nhà thường dân không có nhà thờ riêng thì thờ tại 
nhà mình ở. Dẫu nghèo thế nào cũng có một bàn thờ. 


Đồ thờac— Nhà thờ Thủy-tồ có riêng một thằn-chủ, 
đề thờ mãi mãi, không bao giờ thay đồi, gọi là « Bách 
thế bất diêu chỉ chủ ». Còn về gia từ nhà phú quí cỏ: 
đủ thần chủ bốn đời, để thờ cao, tằng, tồ, khảo. Thần- 
chủ làn bằng gỗ táo, lấy nghĩa rằng gỗ táo sống lâu: 
được nghìn năm. Dài độ một thước, ở giữa đề tên. 
họ chức tước và hai bên thì đề ngày tháng sinh 
tử của tỒ -tiên có hộp vuông che kín và đề trong 
long-khẩm, khi nào cúng tế mới mở ra. Hễ đến năm 
đời thì lại đem thần-chủ Cao-tồ mai đi mà nhắc lần 
Tăng, Tô, Khảo lên bực trên, rồi đem Ông mới mất mà: 
thế vào thần-chủ ng Khảo, gọi là «Ngũ đại mai thần 
chủ ». Nhà thường dân cũng có nhà dùng thần chủ, cũng: 
có nhà chỉ dùng một bộ ÿỷ đề thờ. Đồ thờ phụng thì 
đại khải nhà nào cũng có một bộ đèn nến, lư hương, 
bình hoa, mâm quì, mâm bồng, cỗ-đài rượu, hộp trầu, 
đài nước, v.v.. Người thì dùng đồ đồng, đồ thiếc, người 
thì dùng đồ sơn son thiếp vàng. bạc. Nhà nào giàu có: 
treo hoành-biền khắc 3, 4 chữ đại tự và treo kèm, đổi 
Hễn đôi bên hàn thờ, hoặc khảm trai hoặc sơn thép. 
Nhà không có cũng treo hoành-biền và đối liên dán giấy. 
Đại-ý trong chữ thì chỉ là ghi tụng công đức của tồ-tông, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 21 


Đồ thờ-phụng, càng nhà giàu thì càng trang hoàng 


mhiều đồ quí, mà nhà nghèo đến đâu cũng có được một 
vài cây đèn nến sơn son và một cải bình hương. 


Ta coi đồ thờ tự là đồ rất kinh trọng, không ai đám 
đem cầm đem bán bao giờ. Nếu nhà nghèo quá phải cầm 
bán thì ai cũng chè cười, 


Gia-phỏ.= Nhà thờ nào cũng có cuốn sồ ghỉ chép 
ihế thử trước sau và họ tên chức tước ngày tháng sinh 
tử của tô tông và người trong nhà, gọi là Gia-phả, Gia- 
phả thường dùng bằng giấy sắc, viết tỉnh tả, nghĩa là lấy 
lòng kính trong mà thờ tồ-tiên vậy. 


Nhà đại-gia thì gia-phả ghỉ chép cả công-nghiệp sự 
trạng của Tô-tôn, mả táng tại đâu cũng có ghi vào gia phả, 
tức như một quyền sử-ký trong nhà. 


Gia-phả đề tại nhà thờ, cũng cỏ nhà in ra phát cho mỗi 
chỉ một bản đề cho con cháu được biết sự tích của Tồ-tông. 


Ruộng ky.= Một họ hoặc một chỉ, đã cỏ nhà thờ thì 
có Ruộng ky. Ruộng ky ấy là hương hỏa của Tô tông đề 
lại hay là trong họ chung nhau mà tậu, hay là của 
người trong họ cúng, để lấy hoa lợi mà chỉ về việc tế 
tự Cỏ họ, người con gái đi lấy chồng, không cỏ con, 
cúng tiền cúng ruộng về họ để mua hậu. Họ nhận lấy 
ruộng ấy làm Ruộng ky, rồi cũng phải thờ phụng người 
ấy trong nbà thờ. Họ nào không có Ruộng ky thì mỗi kỳ 
cúng tế phải đóng tiền góp gạo với nhau. 


- + r& « `» ` Ũ ˆ rTn ^ 
Tế ThỦy-†6.= Mỗi năm về ngày húy nhựt ông Thuy- 
Tô, cả họ họp mặt tại nhà thờ, dùng lễ Tam-sinh, hoặc 


22 VIỆT-NAM 'HONG-TỤC 


tùy họ to họ nhỏ mà dùng bò hoặc lợn đề téTồò. Tế 
xong làm cỗ bàn ăn uống vui về với nhau. Mỗi tiết thanh- 
mình thì cả họ rủ nhau đi đắp mả Tô, nhiều họ đắp. 
mãi to gần bằng núi. Cỏ họ đắp xong thì tế ngay tại 
mả Tô, có họ thì đem về nhà. 


Các tuần các tiết cũng có cúng, nhưng chỉ nhà trưởng- 
nam cúng mà thôi. Đến tháng Chạp lại có một tuần họp 
tế các Tôồ-tông trong họ, thì họ lại họp đông như khi 
giỗô Tô. 


Trong ba ngày Tết Nguyên-Đán, con chảu trong họ đem 
trầu cau đến nhà thờ lễ Tô, chớ không có ăn uống gì. 


Cúng với Gie-Tiên.—= Mỗi tuần tiết, hoặc ngày kỷ 
đều có làm lễ Cáo Gia-tiên (hoặc mùa có của mới, gạo- 
mới, hoặc khi cỏ việc hiếu hỉ). Lễ tùy việc to việc nhỏ, 
nhà kiệm nhà phong, hoặc dùng bò lợn dê gà, hoặc làm vài 
mâm cỗ, hoặc dùng đồ hoa quả bánh trải, hoặc thủ lợn mâm 
xôi, hoặc bát cơm cải trứng, con cá bát canh, tùy thể nào. 
cho tiện thì thôi Nhưng thế nào cũng phải có cơi trầu. 
bát nước trong, một hồ rượu mới là thành lễ, Đốt đèn 
đốt hương, tùy việc mà khấn vải gia tiên. 


Đồ cúng cấp chưa củng thì dẫu lưng cơm thừa, bát canh 
dổở cũng không ai dám ăn trước, ấy cũng là một lòng 
rất thành kính vậy. 


. 

Xét cái tục phụng-sự Tồ-tiên của ta, rất là thành kính, 
ấy cũng là một lòng bất vong bản, cũng là một việc nghĩa 
cử của người. Nhưng cũng nên biết rằng sự củng cấp là 
đề tổ cái lòng thành kính, chứ không phải đề mà phụng 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 23 


dưỡng tồ-tiên, thì dùng cách nào cho ngụ được cái lòng 
ấy cũng đủ. 

Củng cấp tuy không tốn kém là bao nhiêu, nhưng 
nhiều nhà vì có nay giỗ mai lết mẩi mã sinh ra khốn 
khó; hoặc là vì việc cúng cấp ăn uống mà anh em thường 
hay khích bác nhau : nào là trách người nầy một nén 
hương chẳng mất, nào là chê trưởng-nam kiệt, nào là 
phàn nàn : bao nhiêu nước xáo đồ đầu trưởng-nam, thì 
ra kính lại chẳng bõ phiền. 


Giá thử dùng cách nào thanh lịch mà đỡ phiền phi 
thì có lề tiện hơn. 


V.— ĐẠO LÀM CON 


Hiểu-thảo.—= Ta đọc sách thánh-hiền, lấy sự hiếu với 
cha mẹ là mối luân-'hường rất lớn, làm đầu trăm nết 
hay của người. Mà nhứt là ta hay lấy chuyện Nhị thập 
tử hiếu làm phương-châm cho đạo làm con. 


Hiếu là biết kinh trọng thương mến cha mẹ, biết vâng 
lời, biết phụng dưỡng cha mẹ. 

Tục thường cho khi cha mẹ còn sống không nên đi 
xa, sợ không được thừa hoan ở dưới gối cha mẹ. Cho nên 
nhiều người phải bồ đi làm quan xa, hoặc phải đi làm 
ăn xa xôi thì thường hay từ rằng ở nhà còn chủt cha 
già hay là mẹ già. 

Cách phụng-dưỡng.— Nhà nào cha mẹ mạnh khỏe 
giầu cỏ thì thường ở riêng một mình. Người nào già 
yếu hoặc không có thì mới ở với con. Con có thì của 
ngon vật lạ, cơm dâng nước tiến, nhà nghèo cũng biết 


31 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


lưng cơm lanh bát canh ngon đề phụng dưỡng cha mẹ. 
Cĩng nhiều người ăn riêng ở riêng, cứ tháng đưa tiền 
cung dưỡng. Hoặc ở xa xòi cách biệt, đôi khi gửi đồng 
quà tấm bảnh về dàng cha mẹ. Nhưng cững lắm kẻ chỉ 
biết vợ con, khỏng biết cha mẹ là đâu, cho nên có câu 
rằng : « Lủc sống thì chẳng cho ăn, đề đến khi chết làm 
văn tế ruồi. » 


Kiêng tên.— Tục ta coi tên cha mẹ rất kinh trọng, 
hễ đọc đến thì phải kiêng. Ví như tên là.Kèo thì đọc chạnh 
ra là Cừu, tên là Cột thì đọc chạnh ra là Kẹt, v.v... Nhiều 
người tên cha mẹ mình, lại muốn cho người ta kiêng nữa, 
cho nên có chữ « Nhập gia vấn hủy » (vào đến nhà phải 
hỏi tên húy đề mà kiêng). Lại nhiều người ai mừng hoặc 
phúng câu đối nhà mình, có chữ gì phạm đến tên thì giận 
mà xé câu đối đi, hoặc bắt người ta phải đồi. Cho nên 
người cần thận có mừng ai phúủng ai bằng câu đối, thường 
phải hỏi trước chủ nhà đề có chữ gì phạm húy thì đồi 
đi mới đám viết vào vải mà đem đến. 


v.. 


Nết hiếu vẫn là một nết đầu trong luân-lý của người 
ta, nếu cha mẹ là người rất thân mà cư xử đã chẳng 
ra gì, thì ra đến xã-hội còn tử tế với ai dược nữa. 


Tuy vậy, hiếu với cha mẹ, chỉ cốt giữ được lòng 
kinh mến là đủ, tưởng không cần phải giữ lễ phép tỉ- 
mỉ nhỏ nhặt từng tí làm gì. Quí hồ phụng - dưỡng đâu 
có đấy, đừng đề cho cha mẹ phiền lòng. Minh mong 
cho cha mẹ vẻ-vang thì mình lại càng phải nghĩ cái cách 
mà lập thân mình. Hoặc học được một khoa gì, nghề 
øì, hoặc làm được một sự-nghiệp gì, đề có ích cho xã- 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 25 


hội, tức là làm thỏa lòng cha mẹ, mà đừng đề tiếng 
với xã-hội, mới là làm cho cha mẹ được vẻ-vang. 


Còn cách kiêng tên, tuy là một lòng kính trọng, 
nhưng mà khi hẹp hòi. Tên là một tiếng chỉ riêng người 
nầy đối với người khác, dầu không kiêng cũng chẳng 
sao. Mà có quen theo thói tục, thì tên nhà mình mình 
kiêng, hà tất phải ép người ta kiêng thay cho nhà mình. 
Vả lại mỗi người mỗi kiêng, mỗi chữ mỗi đọc chạnh thì 
thành ra chữ nãy đọc ra chữ nọ, chữ khác đọc ra chữ 
kia, lâu dần có lề sai hết tiếng, cách ngôn ngữ khỏng 
biết thế nào cho nhứt định được. 


Tôi thấy có người cữ kiêng quá, nghe ai nói đến 
tên cha mẹ mình thì không bằng lòng. Hoặc nói chuyện 
với ai một câu đọc chạnh đến hai ba tiếng, làm 
cho người ta chẳng hiểu nghĩa lý gì, ngộ quả ! nực cười 
quá 1ˆ 


VI.— THƯỢNG THỌ 


Nhà nào có cha mẹ già đến bảy tảm mươi tuồi, mà 
nhà phong-phủ đông con cái, thì làm lễ mừng thọ cha 
mẹ, gọi là lễ Thượng-thọ. 


Hỏm ăn mừng, trước hết làm lễ gà xôi, hoặc Tam 
sinh, hoặc lợn bò đem ra đình lễ thần, gọi là bái tạ 
Thần Hưun, nghỉa là tạ on thần thánh đẩ phù hộ cho 
cha mẹ được sống lâu. 

:® Đến lúc lễ, cha hoặc mẹ ăn mặc lịch sự ngồi ghế 


đặt chính gian giữa cho con cái tế tự lễ bái. Cơn cháu 
mỗi người dùng chén rượu mừng thọ, hoặc là dùng quả 


26 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


đào, gọi là bản đảo chúc thọ, lấy điền Bà Tây-Vương 
Mẫu ngày xưa hiến vua Hán Vũ-Đế mấy quả đào tiên, 
nỏi rằng ăn quả đào ấy thì được trường thọ. 


Con cháu lễ bái xong, ăn mừng ăn rở, mời làng 
nước khách-khứa, có nhà ăn hai ba ngày, có nhà ăn 
đến năm bảy ngày. 


— Khách khứa đem đồ lễ vật đến mừng, cïng như mọi 
việc ăn mùng khác. 


VIl.— SINH NHỰT 


Tục ta không mấy người ăn mừng sinh nhựt, nhưng 
nhà đại-gia cũng có ăn mừng. 


Ngày sinh nhựt, con cái làm lễ tế cha mẹ, rồi làm 
cỗ làm bàn, khoản đãi khách khửa như lễ mừng thọ. 


Mừng thọ và mừng sinh nhựt của cha mẹ cũng là 
một tiệc đề tổ cái lòng kính yêu cha mẹ là việc rất 
hay, người; không có thì chẳng kề gì, nhưng giàu có 
thì nên lắm, có lề hơn là làm giỗ ngày húy nhựt. Ta 
không mấy nhà theo lễ ấy mà chỉ phù-hoa sau khi cha 
mẹ đẩ mất rồi, thực là một việc sai lầm ! 


VIll.— THẦẰN-HOÀNG 


Người nào làm quan từ tam,:tử phầm trở lên thì 
nhà vua ban sắc phong tặng cho cha mẹ, ông bà, CỤ 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 27 


kị, tùy theo phầm tước của mình: như nhứt phầm thì 
dược phong tặng tam đại, nhị phầm thì được tặng nhị 
dại, tam tứ phầm được phong tặng nhứt đại. 


Sắc của vua ban, đại đề kể công trạng chức tước của 
người làm quan, rồi suy àn ra mà truy phong đến tiền đại. 
Phong về làng nào, dân làng ấy phải rước sắc về nhà 
chủ, rồi nhà chủ chọn ngày lành tháng tốt làm lễ cáo 
gia miếu. 


Trước hết sao bản sắc của vua ra một tờ giấy vàng, 
cũng y như bản sắc chính. Hai bản ấy đựng vào một 
cái mâm, đặt trên hương án. Trên bàn thờ bày đủ đồ 
tế tự, người chủ đốt hương vào lễ, rồi tuyên đọc một 
bài văn kệ duyên dotồ khảõö được phong tặng, và được 
phong chức gì. Đoạn rồi tuyên đọc đến bản sắc. Xong thì 
đốt bản sao mà đề bản nguyên lại thờ, cho nên gọi là 
Thần hoàng (đốt tờ sắc vàng). 


Tế lễ xong thì khoản đãi khách khứa, cũng như các 
việc ăn mừng. 


Xét cái điểm phong tặng này, chủ ý triều đình cốt đề 
khuyên người làm con có tài có đức thì tồ tiên cũng 
được gội nhuần mưa móc triều đình. Vậy thì mình hay 
bao nhiêu, cha ông mình lại được vinh hiền bấy nhiêu ; 
mà nhớ đến còng đức cha ông thì lại nên nhớ đến ơn 
vua, ơn nước, cảng nên hết lòng mà báo đáp ơn sâu. 


Điền này vừa bồi thực được nhân tài mà lại duy 
trì được nhân-tâm, thực là một điền rất trọng, tục ăn 
mừng phải lắm, 


28 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


.I1X.—= TANG MA 


Khi mới mốt.— Nhà nào có ông già bà cả gần mất, 
con cải vực đến chỗ chính tầm, hỏi han xem người trối 
trăng những gì, rồi đặt tên hiệu cho người biết, dùng 
nước trầm hương lau sạch sẽ, thay đồi quần áo tươm 
tất. Khi tắt hơi rồi, lấy chiếc đữa, để ngang hàm, bỏ 
một vốc gạo và ba đồng tiền đồng vào miệng. Nhà phú 
qui thì dùng ba miếng vàng sống. chín hạt châu trai, 
gØọoi là ngậm hàm. 


Đoạn trải chiếu xuống đất, đưa người xuống một lát 
{lấy nghĩa người fa bởi đất sinh ra thì khi chết lại về 
đất), rồi lại đem lên giường. Người con cầm cái áo của 
người mất mới thay, trèo lên mái nhà hú vía ba tiếng, 
cỏ ý còn mong cho người sống lại, rồi lấy áo ấy phủ 
lên thây. 


Khâm liệm nhộp quan.— Nhà giàu dùng vóc nhiễu tơ 
lụa, nhà thường dùng vải trắng, may làm đại liệm, tiểu 
liệm, (đai liệm một mảnh dọc, năm mảnh ngang, (iêu liệm 
một mảnh dọc, ba mảnh ngang) đề khâm liệm, rồi thì 
nhập quan (bổ vào săng). 


Tục ta phần nhiều người tin theo thầy phù-thủy, trong 
quan tài thường có mảnh ván đục sao Bắc-đầu thất tính. 
Trước khi nhập quan phải chọn giờ tránh tuôồi rồi dùng 
bùa nọ, bùa kia, đán ở trong, ngoài quan tài. Có người 
cho là chết phải giờ xấu thì lại bỏ cỗ bài tô tôm, hoặc 
quyền lịch Tàu, hoặc quyền lịch ta (nhứt là quyền lịch 
có dấu bộ đóng thì càng hay), hoặc tàu lá gồi, đề trấn 
áp ma qui Đâu đấy sơn gắn quan tài cho kỹ càng, đặt 


NÓI VÌ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 2 


chín! 2ian giữa, hoặc nhà còn người tôn hơn thì đặt gian 
cành. Nhà nào muốn để lâu một vài tháng thì quàn lại 
4È trong nhà, hoặc đem ra vườn mà phủ cát lên. 


Mấy hôm mới nhập quan, con chảấu còn được phép. 
cưới, gọi là cưới chạy tang. 


Thành phục.—= Được vài ba hôm, công việc lo liệu 
đâu đẩy thì làm lễ Thành phục. Trước bàn thờ bày linh 
sàng linh tọa, đặt hồn bạch. (Hồn bạch ấy là lấy lụa 
đắp vào khi người gần mất, rồi kết lại có đầu, có tay, 
có chân như hình người). Ở ngoài thì bày hương 
án bàp độc và đồ củng cấp. Con chảu mặc đồ tang 
phục, xöa tóc, theo thứ tự đứng sắp hàng ra sân mà 
khóc lóc. Nhà phú quí có lễ tế, nhà thường dân hay mượn 
thầy phù thủy cúng đổ cho. 


Tang phục.—= Con trai, con gái, con dâu, đội khán 
sô, mũ chuối, mặc ảo sô, ngoài quàng sợi chuối, thắt 
dây lưng bằng chạc. Cháu nội thì đội mũ mấn, khăn 
trắng, quần áo trắng, chàng rẻ thì đội khăn trắng mặc áo. 
thụng trắng, thân thuộc cũng mặc đồ trắng cả. 


Chiêu tịch diện.— Tế Thành phục rồi thì mỗi ngày 
buồi sớm buồi chiều cúng cơm, gọi là Chiêu tịch diện. 
Lễ Chiên tịch diện như thờ khi người còn sống. Buôồi 
sáng con cháu bưng chậu nước, khăn mặt. cau trầu vào. 
chỗ giường nằm, khóc ba tiếng rồi rước hồn bạch ra 
chỗ linh tọa, mới dâng cúng. Buồi tối dâng cúng xong 
lạ rước vào chỗ linh sàng, buông màn đắp chăn rồi 
mới ra. 


30 VIỆT-NAM P..0NG-TỤC 


Lễ ấy, nhà đại gia mới dùng, nhà thường thì chỉ 
cúng ở chỗ linh-tọa mà thôi. 


Thổi kèn giỏi.— Trong những đêm ma còn quàn ở 
trong nhà, có nhà mỗi tối mời phường bát âm gảy đàn 
thồi sáo, và có phường tang nhạc thồi kèn đánh trống. 
Con chảu, mỗi người thôi một câu khóc ông bà cha mẹ, 
rồi thưởng tiền cho bọn ấy. Nhà nào không có kèn giải 
thì không vui. 


Chuyền cỮu.= Trước hôm cất ma, hoặc ban đèm 
hoặc buồi sớm, làm lễ Chuyền cữu, nghĩa là xoay quan 
tài Nguyên lễ cỏ rước quan tài sang chầu tô miếu, nhưng 
nhà chật hẹp không mấy người rước quan tài, chỉ có 
rước hồn bạch, nhà đại gia thì phong áo mũ ˆđại-trào 
rước sang mà thôi. Còn những nhà không cỏ + à thờ 
riêng, thì chỉ xoay quan tài đi một vòng rö: lại đặt 
đấy. 


mà œ 


Phát dẫn.= Hôm cất ma gọi là ngày phát dẫn. Hôm 
ấy con cháu anh em và người quen biết đều đi đưa cả. 


Cha mất thì con trai chống gậy tre, mẹ mất thì chống 
gây vòng. Con trai nào mất trước rồi thì con trai người ấy 
phải chống gậy thay cho cha, hoặc con nào đi vắng thì treo 
cái gậy ấy ở đầu đòn đại dư. Nếu không có con trai 
thì ai vào ăn thừa tự phải chống gậy. Con gải, con dâu 
thì lăn đường cho cha mẹ, mới là con có hiếu. 


Người thân thích một vài ngươi đi kèm chỗ ` linh 
cữu gọi là hộ tang. 


Còn người đi đưa hết thảy gọi là tống tang. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 31 


Nghi trượng đi đường.— Trước hết có hai thần 
phương tướng làm bằng giấy, bốn mắt, hình dung dữ 
ftợn, cầm đồ qua mâu đi dẫn đạo. 


Thế đến thề kỳ, có hai người khiêng một bức hoành 
vải trắng đề bốn chữ (ví dụ cha mất thì đề« Hồ sơn 
vân ảm », mẹ mất thì đề « Dỉ lỉnh vạn mê » v.v...) Đỏi bên 
treo đèn đôi lồng đề chức tước húy hiệu của người mất. 


Thứ đến mỉnh tỉnh. Minh tỉnh làm bằng lụa hoặc 
bằng vóc nhiễu đỏ, dài độ 7, 8 thước, lấy phấn trắng 
đề chức tước, họ tên thụy-hiệu người đã mất, treo vào 
một cành tre hoặc làm như hình cái trụ, đề vào bàn 
độc cho người khiêng. Đề lòng minh tỉnh thường tỉnh theo 
bốn chữ « qui, khốc, linh, thính », viết dài ngắn thế 
mào mặc lòng, nhưng chữ cuối cùng, không được chạm 
vào chữ qui, chữ khốc, e chạm phải hai chữ đó thì 
độc chang. 


Kế đến hương án, bầy giá hương, độc bình, đồ tam 
sự (hai cây nến và một lư hương), mâm ngũ quả. 


Kế đến thực án bày tam sinh, hoặc lợn quay, bánh 
trải Rồi đến linh xa rước hồn bạch, có phường tài tử 
bát âm đi dàn mặt và có đủ đồ mỉnh khi, nào đèn giấy, 
nào biển đan triệu: đàn ông: đề haichữ «trung tín », đàn 
bà đề hai chữ « trung tiết». Nào trưởng, nào câu đối liễn 
của con chảu và của người phúng viếng. 


Kế nữa thì cờ công bễ, đèn chữ á, nhà đại gia thì dùng 
đủ đồ nghỉ trượng sứ thần, có kiệu phong áo mũ đại 
trào, có cờ, có tán, đồ lộ bộ, nến sáp hai dầy, có chiêng 


32 VIỆT-NAM PHONG-TỤC. 


có trống, có võng cỏ lọng, có trống cà rùng. Nhà thường: 
thì chỉ có phường kèn trống thồi khúc nam-thương mà. 
thôi. 


Sau cùng thì là đại. đư rước linh cữu, trên linh cữu 
che cái nhà táng giấy. Nhà phú quí làm nhà táng rất 
hoa mỹ, có cái tốn đến ba bốn chục bạc, có trống tiêu. 
cồ hoặc lịnh dẫn linh cữu đi. 


Con cháu tống táng đi theo lnh`' cữu, có bạch mạc 
(ta thường gọi là phương du) để che cho khỏi mưa nắng. 

Ở về các vùng nhà què, thì chỉ dùng mấy thứ đồ minh 
tỉnh nhà táng, vồng chủ, đèn biển sơ sài mà thôi, không 
mẩy nhà trang hoàng như cách phố xả, nhưng lại có các 
vãi cầm phướn đi dưỡng dực đòi bèn, tụng kinh niệm 
Phật, gọi là đi hộ-phúc, có nhà sư ngồi xe bận áo cà 
sa, tay gồ mổ, miệng tụng kinh, đề cầu nguyện cho linh 
hồn được về Tày-phương cực lạc. thế-giới, các người qui 
Phật mà mất, thì các vãi lại đội cầu. bát nhã đề làm đường. 
cho vong hồn đi sang Tây-phương. 


Trong khi đi đường có rắc vàng thỏi, vàng giấy, là 
tục cho rằng có qui phụ vào quan tài phải rắc vàng. 
đề tống qui, kẻo quan tài nặng khó đi. 


Nhàè trạm.— Khi di dường, nhà phú quí có trạm 
trung đồ, đề đình cữu mà diện tế. Nhà trạm lợp tạm 
bằng lá hoặc bằng cót, căng vải kết hoa treo đèn treo. 
liễn, bài trí lịch sự. Đến chỗ huyệt lại có một trạm tế 
hạ huyệt. Lúc tế trạm, .tục thường kén mời người nào. 
có chức tức danh giá dề chủ và mượn một người nữa 
phủng chủ. Lúc tế thì người phủng thần chủ phủng ra 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 33 


đặt lên trên án, người đề chủ cầm bút chấm một nét 
trên đầu chữ chủ và số một nét. Đề xong thì nhà chủ 
phải hậu tạ lễ vật cho người đề-chủ, có khi bao nhiêu 
đồ tế tự trong rạp phải biểu cả. 


Hạ huyệt.— Lúc hạ huyệt có tế thồ thần ở nơi đó. 
Có ông thầy địa lý phản, kim gióng hưởng, đợi đến giờ 
tốt (giờ hoàng đạo) thì hạ huyệt. Ơ nhà quẻ thì các vãi 
chờ khi lấp đất xong, mỗi người cầm một nén hương 
tụng kinh, niệm Phật đi chung quanh mộ, rồi mỗi người 
cầm một hòn đất ném vào mộ gọi là dong nhan. 


Huyệt thường nhờ thầy địa lý tìm đất trước, nhà 
đại-gia thì làm sẵn sinh phần. 


Khóc lạy.— Từ lúc ma còn để trong nhà thì con cháu 
và khách khứa phúng viếng chỉ lạy hai lạy, nghĩa là éòn 
coi như người còn sống. Đến lúc hạ huyệt rồi thì mới 
lạy bốn lạy, nghĩa là đến đó mới lấy đạo thờ người 
chết mà thờ. 


Trong lúc đưa ma, con cái lúc nào cũng phải khóc. 
lêS có khách vào phúng viếng, thường có ô hô ba tiếng 
hoặc tình không thân thì lễ không), con trai con rễ đều. 
phải khóc mà đáp lễ lại nhưng chỉ đáp có một nửa mà 
thôi, nghĩa là khách lạy hai thì mình đáp một, khách lạy 
bốn thì ¡mình đáp hai. 


Ngu tế.— An táng rồi trở về nhà lại tế, gọi là Ngu 
tế. Ngày hôm trước gọi là sơ ngu, ngày thứ hai là tái 
ngu, ngày (thứ ba gọi là tam ngu. Ngu nghĩa là yên. Vì người 
mất, xương thịt mới chôn dưới đất, hồn phách chưa 


31 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


được yên, cho nên tế ba lần đề yên hồn phách cho người 
mất. 


Nhà phú quí mới có Ngu tế, nhà thường thì trong ba 
ngày chỉ những họ hàng thản thuộc đến phúng viếng mà 
thôi. Ở nhà quê thì có tư văn hàng giáp đến trợ tế, ăn 
uống tốn lắm. 


Viếng mộ, đắp mộ.= Trong ba ngày sau khi mới 
chôn, mỗi huồi chiều con cái đem cơi írầu đến chỗ mả 
khóc lóc, gọi là viếng mộ. Tục ta thường đề đến hôm 
ba ngày mới sửa sang lại mộ cho tốt đẹp, hoặc làm nhà mộ. 
Thường dàn thì hay mượn thầy phù thủy yêm bùa ở mả, 
hoặc dùng gà trắng, hoặc dùng chó đen đề cúng thồ thần ; 
hoặc dùng lươn, cá chép, ốc, mỏ quạ để yêm bùa, cho rằng 
làm như thế thì trừ được hung thần, kẻo nó quấy nhiễu 
người mới chết. 


Từ đó trở đi, thì ngày nào cũng cúng cơm hai buồi 
và phải khóc lác. 


Chung thết.— Bốn mươi chín ngày gọi là tuần chung 
thất. Tuần này có tế, có nhà đem vào chùa làm chay, 
nhờ nhà sư tụng kinh sám hối ba đêm hoặc bảy đêm 
ngày, đề cho vong hồn được siêu thăng tịnh độ. 


Tốt khốc.— Một trăm ngày. là tuần tốt khốc, nghĩa 
là đến bấy giờ mới thỏi khóc, tuần này tế lễ một tiệc 
rồi thì thôi không cúng hai buồi nữa. 


Tiều-tường.— Được một năm thì giỗ đầu gọi là lễ 
tiều tường. Bấy giờ mới trừ bỏ đồ hung phục như đồ số 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-FỘC 35 


gai gậy mũ, v.v.. Nhưng vẫn còn mặc đồ tang chế cho 
hết ba năm. 


Đgi tường.— Hai năm giỗ hết gọi là đại tường. 


Đàm.— Sau đại tường hai tháng, chọn một ngày làm 
lễ trừ phục, gọi là đàm tế. Bấy giờ mới bỏ hết đồ tang 
phục, mà mặc các sắc phục thường. 


Đốt mã.— Trong khoảng tiểu, đại tường, có hai kỳ 
đốt mã. Kỳ mã đầu gọi là mã biếu, kỳ mẩ sau mới thực 
là mã dâng cho người mất dùng. Tục hay đốt về tuần 
trung nguyên tháng bảy, cũng nhiều nhà thì đốt về ngày 
giỗ đầu và ngày giỗ hết. 


Đồ mä thì làm những đö.thường dùng của người, 
như chăn. màn, quần áo, hòm xiêng, mâm bát, v.v... cho 
chỉ thằng quit, con nhài, con mèo, con chó, có nhà sắm 
đồ mä tốn đến năm bảy chục, một vài trăm bạc. 


Nhà thì đốt mã tại gia, nhà thì đốt mầ tại chùa. Có 
người làm chay cúng tam tử phủ năm bảy ngày. 


Từ khi mới khàảm liệm cho đến khi đàm tất, mỗi tuần 
mỗi tiết, như ngày thành phục, ngày phát dẫn, trong 
ba ngày tế ngu, cho đến đại tường, (iều tường, giỗ đầu, 
giỗ hết, nhà. giàu cóthì tế bái linh đình, nhà nghẻo thì 
cúng cấp. Tuần tiết nào cũng mời họ mạc làng nước khách 
khửa, lại có bánh giầy bánh chưng biếu, người có nhiều 
tốn nhiều, người có it tốn ít, có nhà tốn một vài nghìn 
bạc, 


LẮC „ 


36 VIỆT-NAM PHONG-TỤŒ 


Sự báo hiếu cho cha mẹ, ai không muốn hết lòng 
hết sức. Nhưng cứ như tục ta thì phiền văn quá thê, ăn 
uống lôi thôi, làm: cho nhiều người khồ sở vì tục. Vả lạf 
nhiều người khi cha mẹ còn thì bạc thị chẳng ra gì, đến 
lúc mất, lại cúng tế linh đình, kẻ có đẩ vậy, kẻ không 
có cũng cố đi vay mượn cầm nhà bán ruộng, đề trả nợ 
miệng và lấy thề diện với đòi thực là một sự vê 
ích quá. 


Một điều nữa là khi cha mẹ mới mất, mặt không: 
dám rửa, ăn com không đắm xỉa răng, mặc đồ sô gai, nón 
mê, dây lưng chạc, dơ dáy bần thỉu, chịu làm sao chơ 
được ; vẻ người hiếu tử thì chẳng cứ thế mới là thương 
cha mẹ, kẻ bất hiếu thì dẫu bần thỉu tiều tụy đến đâu, 
vẫn không có lòng gì nghỉ đến cha mẹ, thì sự ấy chẳng 
gua cũng là hư văn mà thôi. 


Một điều nữa là tục ta đưa ma, con cải khóc 
lóc sầu thẩm quá sức, kề lề con cà con kê, kêu trời 
kêu đất, nhiều người hết hơi khan tiếng mà vẫn gào. 
Sự thương cốt ở trong lòng, chỉ ứa hai hàng nước mắt 
là đủ, mà người thật tình thương, có khóc được đâu, 
có kề lề được đâu, thì sự khóc cũng là sự che mắt thế 
gian mà thôi, lại làm cho vang tai nhức óc người ta 
khó chịu. 


Một điều nữa là những nhà hoặc vì cớ tìm đất, 
hoặc vì cở lo liệu công kia việc nọ mà quàn ma 
trong nhà đến hàng tháng, thì chẳng những là phiền phử 
hại của, mà có khi tử khi truyền nhiễm, lại hại đến 
cách vệ sinh nữa. Vả (ử giả dỉ đắc táng ở mình, đề 
lâu như thế đối với người mất cũng là không phải. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 37 


Còn như lệ làng thì lắm nơi lại hủ quá, sẽ luận ở 
mục Hương-đẳng về sau. 


Xét như fục tang ma âu-Cháu, người mất hoặc đề 
đại nhà, hoặc đem đến nhà thờ làm lễ. Hiếu chủ chỉ 
đưa cái thơ bảo tang cho người thân tình hoặc người quen 
thuộc, nỏi rổ ngày giờ nào cất ma. Bà con quen 
thuộc cứ đúng ngày giờ mà đưa ma, người nào có thản 
tình thì phúng một vòng hoa hoặc bằng sành, bằng hạt 
bột, hoặc vòng hoa thực. Trong khi đưa ma, ai nấy im 
phăng phắc như tờ. Đưa đến huyệt thì các người thân 
thích đọc một bài điếu tang, rồi đâu về đấy, hiếu chủ 
chỉ đón cửa tạ ơn người đi đưa, chứ không có lệ mời 
amnọc ăn nống lòi thòi gì cả. 


Về sau cứ ngày lễ thì đem bó hoa đến thăm mả, 
Tục ấy thanh giản mà tổ lòng hiếu kinh biết là dường 
nào. 


Tục Nhi Bản cũng dùng một cách thanh đạm mà 
tống táng. Nhưng ai muốn lấy danh giá với đời, thì bổ 
ra một món tiền, hoặc năm ba chục, một vài trăm, hoặc 
một vài ngàn, gửi vào ngân hàng hoặc thương hội nào 
đề giúp vào một việc gì công ích cho xã hội, rồi đăng 
báo cho ai nấy biết rằng người ấy có xuất tiền để làm 
kỷ niệm cho người chết, thế là danh giá, thế là đề cho 
cha mẹ được vẻ vang. 


«Tuy vậy, mỗi nước có một phong tục riêng, mà tục 
nước fa thì quen theo đã lâu, chưa có thể bỏ tục mình 
mà theo ngay tục khác được. Nhưng tưởng nên nghỉ 
cách nào cho tiện mà giảm bớt phiền văn, bỏ bớt sự 


38 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


ăn uống, thì người giàu có đỡ tốn của, đề đồng tiền 
mà dùng vào việc công ích, người nghèo khỏi vay công. 
lĩnh nợ, không đến nỗi hết cơ-nghiệp về làm ma. - 


Bây giờ cũng đã nhiều người giảm bớt rồi nhưng 
cái tục bó buộc, còn nhiều người biết tục dở mà chưa 
bỏ được. 


X.— CẢI TÁNG 


Người mất, sau khi ba năm đoạn tang rồi, hoặc một 
vài năm nữa, thì con cái lo việc cải táng. 


Trước hôm cải táng, làm lễ cáo từ đường. Đến hôm 
táng, lại làm lễ khấn Thồ công chỗ đề mả mới táng. 


Trước hết khai mả, nhặt lấy xương xếp vào một cái 
tiu sành, rầy nước vang vào, rồi che đậy thật kín, 
không cho ánh sáng mặt trời lọt vào được. Nhà phú 
quí thì dùng quan quách khâm liệm như khi hung táng. 


_ Đoạn đem cải táng sang đất khác. Còn quan tài cũ 
nát thì bỏ đi, tốt thì đem về hoặc dùng làm cầu, hoặc 
làm chuồng trâu, chuồng ngựa, đề trâu ngựa đứng cho 
khỏi sâu chân. 


Tục lại tin rằng: hễ ai đau tức thì lấy mảnh ván 
thôi (mảnh ván quan tài nát) đốt lên, đề dưới gầm giường 
mà nằm thì khỏi đau tức. 


Cải táng có nhiều cớ : 


Một là vì nhà nghèo, khi cha mẹ mất, không tiền lo 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 39 


liệu, mua tạm một cỗ ván xấu, đợi xong ba năm thì cải 
lúng, kẻo sợ ván hư nát thì hại đến di hài. 

Hai là vì chỗ đất mối kiến, nước lụt thì phải cải táng. 

Ba là vì chỗ mả chạm phải đường cải, hoặc thành 
mới mở, bất đắc dỉ phải cải tảng. 

Bốn là vì các nhà tin địa lý, thấy chỗ mả vô cớ mà 
sụt đất, hoặc cây cối ở trên mả tự nhiên khô héo, hoặc 
trong nhà có kể đâm loạn điền cuồng, hoặc trong nhà đau 
öm lũng củng, hoặc trong nhà có kẻ nghịch ngợm, sinh 
ra kiện tụng lôi thôi, thì cho là tại đất mà cải tảng. 


Năm là những người muốn cầu công danh phú quí, 
nhờ thầy địa lý lim chỗ cát địa mà cải táng. Lại 
có người thấy nhà khác phát đạt, đem mả nhà mình táng 
gần vào chỗ mả nhà kia, đề cầu được hưởng dư huệ. 


Trong khi cải táng, tục lại có ba điều cho là tường 
thụy mà không táng. 


Một là khi đào đất thấy có con rắn vàng thì cho là 
long xà khí vật. Hai là khi mở quan tài ra thấy có dây 
tơ-hồng quấn quít thì cho là đất kết. Ba là hơi đất chỗ đó 
ấm áp, trong huyệt khô ráo không có nước hay là nước 
đóng giọt lại như sữa đều là tốt. Khi nào gặp như thế 
thì phải lập tức lấp lại ngay. 


Trước khi hung táng thì đắp hình vuông, đến lúc 
cải táng thì đắp hình tròn. Nhà phú quí thì xây lăng, 
nhà thường thì dựng mộ chí, đợi khi tuần tiết đến thăm viếng. 


Tục cải táng có người theo, nhưng cũng nhiều người 
khi hung táng, sắm sửa quan quách kỹ càng, thì không 
cần gì phải cải táng nữa. 


40 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Tục này bởi ta tin cái lý tưởng tồ tiên với con cháu, 
huyết mạch tương quan hệ với nhau. Hễ hài cốt tồ tiên 
có ấm cúng thì con cháu mới mát mặt, hài cốt không yên 
thì con cháu cũng không yên, cho nên mới có tục ấy. 


Nhiều người tin địa lý quá, mời thầy địa lý phụng 
dưỡng hai ba tháng trong nhà để đi tìm đãi. Có nhà 
động thấy trong nhà không yên thì lại cải táng, có khi 
cải táng đến năm sáu lần. 


Thiết tưởng hài cốt tiên nhân, nếu có lòng kính trọng 
thương xót, thì chớ nên di đi dịch lại làm gì. Trừ ra 
những khi vạn bất đắc dĩ thì phải cải đi thôi, chớ không 
nên vì công danh phú qui là việc hy vọng chưa .trông 
thấy mà làm đến việc thương tâm thẩm mục. Vả lại sự 
khai mả cũng có khi quan hệ đến việc vệ-sinh thì lại là 
việc không nên lắm. Còn như gia đình hay dở thì tại 
người sống một khôn một dại khác nhau, chớ cỏ phải tại 
đất đâu. Nếu có tại đất cũng không dễ mà tìm được, chẳng 
qua nhà nào có phúc hàu thì tự nhiên gặp ha, nhà nào 
bạc ác thì có khi gặp dổ, cần gì phải uồng công mệt 
sức mà đi cầu cải việc vu vơ làm gì. 


XI.— KY NHẬT 


Ngày giỗ cụ ky, òng bà, cha mẹ, gọi là ngày ky nhật. 
Chiều hôm trước cúng fiến thường, hôm sau mới là ngày 
chính kụ. Các giỗ xa (cu ky ông bà) thì sắm sửa con 
gà, ván xôi hoặc một vài mâm cỗ, trước cúng gia tiên, 
sau con chảa sum họp ăn uống với nhau. Còn về ngày 
giỗ cha mẹ thì tục thường làm phong hơn. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 41 


Trong khi giỗ, dẫu làm lớn nhỏ thế nào mặc lòng, 
nhưng làm sao tất cũng phải có một bát cơm úp vào một 
quả. trửng luộc làm đầu. Cỗ bàn thì tùy nhà giàu, nghèo 
mà xử phong kiệm khác nhau. Nhiều nhà mời bà con 
khách khứa. Bà con khách. khứa người thì mang trà, cau, 
rượu, người thì đem vàng hương đến -lễ gi, rồi mới 
uống rượu. 


Nhà hào trưởng trong làng, có khi cả làng đến ăn 
giỗ, nhà ông thầy dạy nhiều học trỏ thì cả học trò đến ăn 
giỗ, nhà quan trưởng thì thường cả tông lý phủ huyện đến lễ 
giỗ, ăn uống phiền phí lắm. 


Có nơi, chiều hôm cúng tiên thường, bà con đã đến 
chơi đông, uống rượu xong.thì dở ra bài bạc thuốc 
phiện, lấy -tiếng rằng ở lại chầu chực gia tiên mà bày 
ra cuộc vui vẻ. Sáng hôm sau uống một bữa rượu chính 
ky nữa mới tan. 


Nhớ ky nhật tiền nhân mà củng cấp cũng là một 
bụng tốt. Nhưng nguyên ý lủc người mới chế lễ ra, chẳng 
qua dùng cách ấy đề tỏ cái lòng nhỏ tiền nhân là người 
sinh ra mình, người gây dựng nên cơ-nghiệp cho mình, 
là một ý bấtvong bản mà thỏi. Chớ không phải dùng cách 
ấy đề làm sự vui vẻ,làm cách giao thiệp với đời. Kỳ 
thủy ta không phải là không hiều ý ấy, nhưng chắc vì 
cớ mấy người trước muốn nhân dịp nhà mình có sẵn 
cỗ bàn cúng cấp mà muốn hội mặt bà con anh em. Hoặc 
vì bà con anh em, cùng người gia hạ, nhớ đến ân tình 
của ông cha mình, hay là vì nề mình mà đến lễ ky, 


42 VIỆT-NAM PHONG-TỤC. 


mình có lễ nào vong tình được mà chẳng khoản đãi. 
Vì thế thành tục, rồi nhiều người phẩi miễn cưỡng mà 
theo tục, té ra phần nhớ đến tiên nhân thì ít, mà phần 
lo về khoản đãi bà con khách khứa thì nhiều. 


Đã đành rằng có thì mâm cao cỗ đầy, chẳng có thï 
lưng cơm cải trứng, cũng đủ tỏ chút lòng thành, nhưng 
ngặt vì tục đã quen, không cố mà lo được thì người 
ta chê là bủn xỉn, mà trong lòng mình cũng áy náy không. 
đành ! 


Ngày ky nhật là một ngày chung thân chỉ tang, thì 
là ngày thương xót, ngày rầu buồn, đáng lẽ chỉ nên đóng 
cửa mà thương nhớ mới phải. Mà dẫu có theo tục dùng 
cách cúng tế làm sự kỷ-niệm thì làm thế nào cho giản 
tiện, miễn là tổ được chút lòng với tô tiên là đủ, tưởng 
không nên bày về cho sinh tốn làm gì. Nếu có của mà 
muốn họp mặt bà con anh em, khoản đãi khách khứa 
thì tưởng nên dùng vào những dịp ăn mừng còn phải hơn.. 


Xét như fực Âu Châu, nhớ ngày húy-nhật, con cải 
chỉ đem bó hoa ra thăm mả là cùng. 


Tục Nhật Bản cũng chuộng sự tế tự, nhưng đến ngày 
húy nhật, con cháu chỉ đem hương hoa dâng cúng mà thôi. 


Xem như tục các nước văn mỉnh ấy, tuy rằng thanh- 
đạm nhưng thực là đủ tỏ lòng thành kính, mà lại giữ 
được tiền của để dùng vào việc đáng dùng. 


XI.—- TỨ THỜI TIẾT LẠP 


I.— Tết nguyên-đán. Mồng một đầu năm là tết 
nguyên đản. Tẻt này ăn to hơn cả các tết trong một năm. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 43% 


Trước nửa tháng Tết, nhà nào nhà ấy đẩ rộn rịp 
sắm Tết, nào người mua tranh mua pháo, nào người mua 
vàng hương mã mùng, đường mứt, bánh trải, v.v... 


Các thầy đồ nhà quê ra chợ viết câu đối bản. Các 
người ổi buôn bán hoặc đi làm ăn xa xôi, đâu đâu cũng. 
nghỉ việc đề về nhà ăn Tết.. 


Cách Tết một vài hôm, ai nấy dọn dẹp nhà cửa, laư 
rửa đồ thờ đồ phượng. Câu đối đổ dán cửa, dán cột 
sảng choang, treo tranh treo liễn trang hoàng lịch sự. 


Nhiều nhà trước cửa có dán tranh Quan tướng, hoặc 
dán bốn chữ «Thần trà Uất lũy ». Điền này do ở trong 
phong tục thông có nói rằng: ở dưới gốc cây đào lớn 
núi Độ Sóc, có hai ông thần gọi là Thần trà Uất lũ, 
cai quản đàn quỉ. Hễ quỉ nào làm hại nhân gian thì hai thần 
ấy giết mà ăn thịt Ta dùng bốn chữ ấy, có ý đề cho. 
quỉ sợ mà không dám vào cửa. 


Lại có nhiều nơi chặt tre dựng cây nêu, kết ba cái 
lạt rạ, buộc một bỏ vàng. Hoặc lấy cành đa lá dứa cài 
ngoài cửa ngồ. Hoặc là rắc vôi bột trong sân ngoài ngồ, 
vẽ bàn cờ, cái cung, cái nỏ. v.v... cũng là có ý trừ quỉ, 
kẻo sợ năm mới qui vào quấy nhà mình. 


Nửa đêm hôm ba mươi rạng ngày mồng một, ở thành 
phố nhà nào cũng bày hương án ra giữa sân đề cúng 
giao thừa. Ở thôn quê thì các xóm tế giao thừa tại nơi 
điếm sở, trống đánh, pháo đốt ầm ầm. Tục ta tin rằng 
mỗi năm có một ông Hành-khiền, coi việc nhân gian, hết 
năm thì thần nọ bàn giao công việc cho thần kia, cho 
nên cúng tế đề tiễn đưa ông củ mà đón ông mới. 


+44 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Sáng mồng một Tết thì làm cỗ cúng Gia-tiên và củng 
cả Thồ công, Táo quân, Nghệ sư, v.v.. cỗ bàn to nhỗ 
thế nào cũng được, nhưng làm sao cũng phải có bánh 
chưng, cả kho, giò, chả, dưa hành, thịt bò mới ra cỗ 
ngày Tết. Có nhà dựng hai cây mía cạnh bàn thờ đề 
làm gậy cho ông vải. 


Hôm ấy ăn ñói phải giữ gìn, sợ nói bậy thì giông 
đi cả năm. Nhiều nhà nhờ một người phúc hậu dễ tính, 
sảng sớm đến xông đất, đề cho cả năm được bản đắt. 
buôn may. 


Quét tước trong nhà phải kiêng không đảm hốt rác 
đồ đi, chỉ vun vào một xó, đợi ba hôm động thồ rồi 
mới đem đồ. Tục này do ở trong «Sưu thần ký » có 
chuyện người lái buôn tên là Âu-Minh đi qua hồ Thanh- 
Thảo. Thủy thần cho một con hầu tên là Như-Nguyện, 
đem về nhà được vài năm thì giàu to. Đến sau, một 
hôm nhân ngày mồng một Tết, đánh nỏ, nó chui vào 
đống rác mà biến mất, từ đấy nhà chàng kia lại nghèo 
đi. Bởi thế ta theo tục Tàu, kiêng không dám hốt rác. 


Củng gia tiên xong thì con cháu ra mừng tuôi ông 
bà cha mẹ, lạy hai lạy. Ông bà cha mẹ mừng cho con 
chảu mỗi đứa một vài xu hoặc một vài hào, gọi là tiên 
mừng tuồi. 


Anh em, họ hàng, người quen thuộc, đến lẫn nhà 
nhau lạy gia tiên, chúc mừng cho nhau những câu : fhững 
quan, tiến tước, sinh năm đẻ bảu, 0ạn sự như ú, buôn 
bán phát tài, 0.0... 


Trong khi anh em đến chơi với nhau, uống chơi chén 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-tỘC 45. 


tIượu sen, rượu cúc, hoặc chén nước trà tàu, trà sen, 
hút điểu thuốc lào, hoặc uống rượu sâm banh, rượu sạc- 
tời rượu mùi, nhằn vài ba hạt dưa, ăn vài miếng mứt. 


Thành phố Hà nội chỗ ngồi chơi thế nào cũng. 
được một vài củ thủy tiên, một vài chậu cúc hay là 
vài chậu cam quất. 


Anh em bạn thăm nhau, mỗi người đưa một cánh 
danh-thiếp . đỏ, đề mấy chữ tên. Mấy năm nay thì nhiều 
người dùng cạt-vi-dích (carte visite). Trước kia đi lại lễ 
bái phiền lắm, nay nghe đẩ dần đần bỏ rồi. 


Có nhà ăn Tết một hôm, có nhà ăn Tết ba hôm, 
có nhà ăn đến bảy hôm, nhưng phần nhiều là ăn Tết 
ba hôm. 


Các nhà con thứ, cha mẹ còn thì đem biếu thức uọ thức 
kia. Cha mẹ mất rồi thì hôm mồng hai Tết, phải làm cỡ: 
đem đến nhà con trưởng cúng cha mẹ. Người nghèo thì 
đem trầu cau vàng hương đến lễ cũng được. 


Ngày mồng ba cũng như ngày mồng hai. 


Đến ngày mồng bốn thì hoá mảng. Ngày ấy xấu hay 
là chạm phải ngày tuôi của chủ nhà thì hoá trước sau một ngày 
cũng được, có nhà đề đến mồng bảy mới hoá vàng, gọi 
là ngày cúng tiễn ông vải. Hôm ấy con cháu họp đông 
đủ mà ăn uống vui vầy với nhau, 


Trong mấy hôm Tết, ngày nào cũng đốt pháo. Điền 
đốt phảo doở «Kinh sở tuế thời ký» có nói rằng 
Sơn tiêu (mà núi) phạm vào người thì người sinh đau ốm, 


+46 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


nỏ chỉ sợ tiếng phảo, hễ đốt pháo thì nó không đảm đến. 
Nhưng tục ta thì cho tiếng phảo là tiếng vui mừng chớ 
không cỏ ý đề trừ qui. 


Đến ngày mồng bảy hạ cây nêu, gọi là ngày khai hạ, 
và gọi là nhàn nhật. 

Từ ngày mồng hai Tết trở đi, người thì chọn ngày 
xuất hành, người thì hải cành hoa về cài vào cửa, gọi là 
đi hải lộc, người làm quan thì chọn ngày đi khai ấn, học 
trò thì chọn ngày khai bút, nhà buôn bán thì chọn ngày 
mở cửa hàng, nhà quê thì chọn ngày làm lễ động thô. 
Trăm công nghìn việc lại bắt đầu từ đó. 


Suốt một tháng giêng, già trẻ trai gái, kể chợ nhà quê, 
quần điều ảo thắm, kẻ thì lễ bái chùa này miếu nọ, 
người thì du ngoạn cảnh nọ cảnh kỉa, chỗ thì thỉ hỏa 
thủy-tiên, chỗ thì thi hoa-đăng, chỗ thì hội hè hát xưởng. 
Các người nhàn, năm ba người tụ lại đánh bài đánh bạc, 
Ngoài ngã ba ngả bẩy, đám thì quay đất, đảm thì lúc lắc 
thò lò, tông chỉ gọi là cách thưởng xuân. 


Ở về tỉnh thành Sài-gòn, lâu nay nhiễm được tân hoá, 
mấy hôm Tết nhiều nhà xử thanh đạm như thường. 


Ở Hà nội, các người có tân học cũng đã chắn cái cách 
ăn tết của ta lắm, nhưng chưa mấy người khiết nhiên đi được. 


2.— Tết Hàn-thực— Ngày mồng ba tháng ba là Tết 
Hàn thực. Hàn thực nghĩa là ăn đồ lạnh. Điền này nguyên 
ở Tàu: về đời Xuân Thu, vua Văn-Công nhà Tấn, cỏn khi 
long đong trốn nạn, nay trú nước Tề, mai ngụ nước SỞ. 
Bấy giờ có một người hiền-sỉ tên là Giới-Tử-Thôi, theo vua 
giúp đổ mưu kế. Có một hôm, vua đi đường thiếu lương 
đói quả, bọn đầy tớ không thề kiếm lương vào đâu được; 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 47 


Giởi-Tử-Thôi phải cắt thịt đùi mình ra, nấu nướng ngon 
lành, dâng lên vua xơi, vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem 
lòng cảm cảnh vô cùng. Theo trong mười chín năm trời, 
trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiềm. Đến lúc Văn- 
Công lại được trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng 
cho những người có công trong khi tòng vong, lỡ quên 
mất công của Giới-Tử-Thôi. Giới-Tử-Thôi cũng không oán 
giận øì, nghỉ mình làm được việc gì, cũng là cái nghĩa vụ 
của mình, chớ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy về 
nhà đem mẹ vào ằần ở núi Điền-Son. Sau Vua nhớ ra, 
sai người vào núi tìm không được, Vua sai đốt rừng ấy 
cho ông phải ra. Nhưng ông cũng không chịu ra, đành 
hai mẹ con chịu chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ 
trên núi và phong cả khu rừng đó làm tự điền, 


Hôm ông ấy chết là ngày mồng 5 tháng ba. Người xứ 
dó thương ông ấy, cứ mỗi năm đến ngày ấy thì cấm đốt 
lửa ba ngày mà bắt đầu từ hôm mồng ba, chỉ ăn đồ lạnh 
đẩ nấu sẵn mà thôi. 


Ta nhiễm theo tục ấy, thành ra ăn Tết hôm mồng ba. 
Mà ta thì làm bánh trôi bánh chay đề thế cho đồ lạnh, 
nhưng ta chỉ cúng gia-tiên, chứ không ai tưởng gì đến 
(iới-Tử-Thói. Mà tiếng là hàn thực, nhưng nấu nướng 
chẳng có kiêng gì. 


3.— Tết Thanh-Minh. Trong khoảng tháng ba, có một 
tiết hậu gọi là tiết Thanh-Minh. Thanh-Minh nghĩa là trời 
độ ấy mát mẻ quang đãng. Tục Tàu hôm ấy, giai-nhân, tài 
tử, đua nhau đi tảo mộ, gọi là Hội Đạp-thanh. Ta không 
ĩn Tết ấy, nhưng cũng nhiều người nhân dịp ấy mà đi 
dủo mộ. Tảo mộ là đi thăm mộ tiền-nhân, cỏ rậm thì 


48 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


phát cho quang, đất khuyết thì đắp bồi lên, rồi về nhà 
cũng làm cỗ củng gia-tiên. 


4.— Tết Đoan ngọ. Mồng năm tháng năm, gọi là tết 
Đoan ngọ, hay là Đoan-dương. 


Tết này ta hay lấy lá móng nhuộm các đầu ngón tay,. 
ngón chân cho trẻ, mà trừ ra ngón tay trỏ và ngón chân 
trỏ. Sáng sớm hòm ấy, ăn: rượu nếp, trứng luộc, kê, bảnh 
đa, đào, mận, muôốm, dưa hấu, uống nước dừa. Người lớn 
thì uống rượu hoà ít tam thần đơn, hoặc hồng hoàng, gọi 
là giết sâu bọ. Tàẻ con ăn xong, thì bôi hồng hoàng 
vào thóp đầu, vào ngực, vào rốn để trừ trùng. 


Nhiều người mua bùa chỉ đeo cho con trẻ. Bùa chỉ 
kết bằng chỉ ngĩ sắc, và lấy những mụn lụa, mụn the 
kết hoa sen, quả đào, quả khế, quả ớt, v.v... Lại may áơ 
lụa đem -đến các cửa chùa, cửa tỉnh in dấu về bùa rồi 
mặc cho trẻ, có ý đề trừ tàma cho khỏi quấy. 


Giữa buồi trưa hôm ấy thì làm cỗ cúng gia-tiên, rồi 
đi hải lá mồng năm, bất cứ lá gì cũng hải, mà nhất là 
hay hải lá ích mẫu, lá cối xay, lá muỗm, lá vối, v.v... 
Đem về ủ rồi phơi cho khô, về sau đem nấu uống, cho. 
rằng uống thế thì lành. 


Tục hải lá là do điền Lưu-Thần, Nguyễn-Triệu đời 
nhà Tấn. Hôm mồng năm hai gä vào núi Thiên thai hái 
thuổ sặp tiên, bởi thế thành tục. 


1..i¡ nhiều người đi lấy lá ngải cứu, tùy năm nào thì 
kết hinh con thú năm ấy (theo mười hai tiều hình), như 
năm Tý thì kết con chuột, năm Sửu thì kết con trâu, 


NÓI VỀ ¡ONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 49 


nắm Dân thì kết con hùm, nặm Mão thì kết con mòo, V.V... 
Kết đoạn treo giữa cửa, để trừ sự bất tường, và đề về 
sau ai có bệnh đau bụng, thì dùng làm thuốc tốt lắm. 


Tục này không rõ nguyên ủy từ đâu, có người cho 
là do từ đời Xuân Thu. Bấy giờ nước Sở có một vị 
trung thần tên là Khuất-Nguyên, vì can ngăn vua Hoài- 
Vương không được, bực mình ôm đá gieo mình xuống 
sông Mịch-La mà tự vận. Hôm ấy chính là ngày. mồng 
năm tháng năm, xứ ấy thương tiếc người trung nghĩa, 
cứ mỗi năm đến ngày ấy thì làm bánh đường bảnh ngọt, 
cuốn chỉ ngũ sắc ở ngoài rồi đua nhau bơi thuyền ra 
giữa dòng sỏng mà ném bánh xuống để cúng ông ấy. 
Cuộn chỉ ngũ sắc là có ý làm cho cá sợ khỏi đớp ¡aất. 


Vậy Tết ấy là một ngày kỷ-niệm ông Khuấ(-Nguyên, 
mà ta thì thấy người Tàu ăn Tết cũng theo. Nhưng theo 
thì theo chở không củng gì Khuất-Nguyên. 


5.— Tết Trung Nguyên. Rằm tháng bảy gọi là Tết 
Trung-Nguyên. Ta tin theo sách Phật, thường cho hôm 
ấy là ngày vong nhân xá tội, nghĩa là người dưởi âm 
phủ được tha tội một ngày hôm ấy. Bỏi vậy nhiều nhà 
mua vàng mã cúng gia tiên, các nhà có người mới mất, 
cũng hay đốt mã làm chay về hôm ấy. 


Tục đốt mã do tự bên Tàu, đời xưa thường dùng đồ 
ngọc bạch để củng tế. Đời sau dùng tiền đề thế cho ngọc bạch. 
Đến đời vua Huyền-Tôn nhà Đường, thấy dùng tiền phí lắm, 
mới truyền cho làm tiền giấy mà thay vào tiền thực. Đến đời 
Đường Túc-Tông, ngươi Vương-Dữ làm quan Từ-iế-sử, giữ 
riêng về việc tế tự, dùng toàn bằng tiền giấy đề củng cấp rồi 


50 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


đốt đi. Đời Ngũ-đại lại chế thêm ra ảo giấy, mũ giấy 
mà cúng cấp qui thần. 


Trong sách « Mộng-hoa-lục » nói rằng : ngày Trung- 
nguyên mua đồ mẩ, ảo mẩ cúng cấp, dùng cái giường 
vu lan làm bằng tre, có ba chân, rồi treo tiền của và 
đồ bằng mẩ lên trên giường mà đốt. Lục-du lại nói 
rằng : Tục cử ngày rằm tháng bẩy, làm một mâm cỗ 
đơn sơ, cúng Thần Tiên-chức (thần sỉnh ra sự dệt cửi) 
rồi dùng tiền giấy mà đối. 


Xét các điều trên này, chắc là tục đốt mã của ta 
cũng bởi đó mà ra. 


ó.— Tết ÏTrung-Thu. HRằm tháng 8 là Tết Trung Thu. 
Tết này ta thường gọi là Tết trẻ con, nhưng có nhà tồn 
phí nhiều lắm. 


Ban ngày làm cỗ củng gia-tiên, tối đến bày cỗ thưởng 
nguyệt. Đầu cỗ là bánh mặt trăng, và dùng nhiều thử 
bánh trái hoa quả, nhuộm các màu các sắc, sặc sở, xanh, 
đó, trắng, vàng. Con gái hàng phố thi nhau tài khéo, 
gọt đu đủ thành các thử hoa nọ hoa kia, nặn bột làm 
con tôm, con cá, coi cũng đẹp. 


Đồ trẻ con chơi trong Tết này, toàn là các thử bồi 
bằng giấy, như là: voi, ngựa, kỳ lân, sư tử, rồng, hươu, 
tôm cá, bươm bướm, bọ ngựa,' cho chỉ cành hoa, giàn 
mướp, đèn cù, đèn xẻ rãnh, đình chùa, ông nghè đất, 
con thiềm thừ, v.v... Có nhà một vụ Tết, bán các độ ấy 
được tới một vài trăm bạc. Mười năm nay họ lại chế ra 
đồ chơi bằng sắt tây, cũng tranh được mối lợi của trẻ 
con Ít nhiều. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 51 


Trẻ con tối hôm ấy, dìu dắt nhau từng đàn từng lũ, 
đảm thì nhảy vô, đám thì kéo co, đảm thì bắt cái hồ 
khoan, đảm thì rước đèn, rước sư tử, trống, thanh la 
đảnh vang cả đường, tiếng reo hò, tiếng đùa rầm rỲ.. 
Lại nơi họ hát trống quân, nơi kia hải trống quit, tông 
chỉ gọi là cách Trung Thu thưởng nguyệt. - 


Tục treo đèn bày cỗ, chắc do ở điển vua Đường 
Minh-Hoàng. Hôm ấy là ngày sinh nhật vua Äiinh-Hoàng, 
truyền cho thiên hạ đâu đâu cũng treo đèn, bày tiệc ăn 
mừng, rồi ta cũng theo mà thành tục. 


Tục rước đèn thì do tự đời nhà Tống. Vì tục truyền 
rằng : trong đời vua Nhàn-Tôn, có con cá chép thành 
yêu, cú đêm trăng hiện lên là con gái mà đi hại người. 
Bấy giờ ông ao-Cóng mới sức cho đàn gian làm đèn 
con cá -giống như hình nó mà đem rong chơi ngoài 
đường. để cho nó sợ mà không dảm hại người nữa. Lời 
ấy huyền hoặc lắm, vị tất đã thật. 


Tục hát trống quân thì do từ đời Nguyền-Huê bên 
ta mới bày ra. Nguyên khi ông đem quân ra Bắc, quân 
sĩ lắm kẻ nhở nhà. Ông ấy mới bày ra một cách cho 
đôi bên giả làm trai gái hát đối đáp với nhau, đề cho 
quân sỉ vui lòng mà đỡ nhớ nhà. Có đánh trống làm 
nhịp, cho nẻn gọi là trống quân. 


7.— Trùng cửu. Mồng chín tháng chín gọi là Tết 
trùng cửu. Tết này không mấy nhà ăn, nhưng đôi khi cũng 
€ỏ người ăn theo tục Tàu. 


Nguyên từ đời nhà Hán, có người Hoàn-Cảnh theo 


g2 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


học người Phíi-tràng-Phòng. Trảng-Phòng một bữa bảo 
Hoàn-Cảnh rằng : nồng chín tháng chín nhà anh có nạn 
to, cho nên người nhà mỗi người may một cái túi lụa, đựng 
hoa thù du, buộc trên cánh tay, rồi lên chỗ nào cao 
mà uống rượu cúc, thì mới tiêu được nạn ấy. Hoàn- 
Cảnh nghe lời thầy, quả nhiên bữa đó người không. 
việ gì cả mà gà chó ở nhà thì chết cả. Tàu vì thế cử 
đến ngày ấy thì hải hoa thù-du, lên cao uống rượu. Te 
thỉnh thoảng có người cao hứng cũng uống rượu cúc, 
gọi là thưởng tết trùng-dương. 


8.— Tết Trùng-thộp. Mồng mười tháng 10 là tết 
trùng thập. Tết ấy phần nhiều là các nhà đồng cốt và 
nhà thầy thuốc mới ăn thôi. Nhưng về nhà quê cũng nhiều 
nơi ăn, có nơi ăn to lắm, như ở về vùng phủ Hoải thì 
làm bánh dây, nấu chè kho, trước cúng thần, cúng gia- 
tiên, rồi đem biếu những người quen thuộc. 


Các nhà đồng cốt và thầy thuốc thì vì thu lễ thu tiền 
mà ăn Tết, một là đề cúng cấp, hai là đề khoản đãi các đệ tử 
và các bạn hàng. 


Ở về vùng Thanh-Trì thì lại ăn Tết Trùng thập về 
ngày 21 tháng 10. Đại đề nhà quê là vì việt gặt hái đã 
xong, nhớ đến công tiên-nông mà cúng tế, và an ủi chơ 
sự khó nhọc một ngày. 


Còn phần nhiều thì cúng gia tiên mà thôi. 


©._— Tết táo quên. Hai mươi ba tháng chạp là Tết 
Táo quân. Ta thường cho hôm ấy là ngày vua bếp lên 
chầu trời. Nguyên ở trong đạo Lẩo-Tử có nói rằng : ngày 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 53 


hai mươi ba tháng chạp thì Táo quân lên chầu trời 
đề tàu việc thiện ác của nhân gian. 


Lại có sách nói rằng: ngày xưa có hai vợ chồng 
nghèo phải bỏ nhau. Người vợ về sau lấy được người 
chồng giàu có. Một hôm cúng, đốt mã ngoài sản, có một 

người vào ăn xin, người đàn bà trông thấy là người chồng 

cũ của mình, động lòng thương cảm, đem cơm gạo tiền 
bạc ra cho. Người chồng sau biết chuyện, nghỉ cho vợ, 
Vợ xấu hồ đâm đầu vào đống lửa mà chết. Người chồng 
c cảm tình ân nghĩa, cũng đâm đần vào lửa chết theo. 
Người chồng sau thương vợ, cũng nhảy vào nốt, thế là 
chết chảy cả ba. Thượng đế thương cho ba người cùng 
có nghĩa mới phong cho làm vua bếp. 


Ta theo-:hai điền ấy. cho nèn cứ đến ngày ấy, thì 
mua hai mũ ông, một mñ bà để thờ và mua con cá 
chép đề làm ngựa cho táo quản lên chầu trời. 


IO.—= Trừ tịch. Ba mươi tháng chạp là ngày trừ tịch. 
Trừ tịch là chiều hòm trừ hết năm cũ mà sang năm mới. 
Lại một nghĩa là ngày khử trừ ma quỉ. Nguyên tục bên Tàu 
ngày xưa, cứ về hôm ấy thì dùng một trăm hai mươi 
đứa trẻ con độ chín, mười tuôi, mặc áo thâm, đội mũ 
đổ, cầm trống, vừa đi đường vừa đánh đề khử trừ ma 
qui, cho nên gọi là trừ tịch. 


Ta thường không hiều ngày ấy là một tết riêng, cho 
là ngày tiên thường hòm nguyên đản. Cho nên cứử hỏm 
ấy thì dem trầu cau đi tỉnh tảo tiên phần, rồi về cúng 


Tết. 


Bá VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Xét pề các ngày ăn Tếi của ta, phần nhiều là noi 
theo tục Tàu, nhưng chủ ý thì chỉ nhân ngàu tuần tiết 
mà dưng cúng gia tiên, chớ không có ý gì nhớ đến người 
Tàu cả. 


Cử như nước ta khi xưa, quanh năm chí tối 
làm ăn, mồ hỏi nước mắt, không có thì giờ nghỉ ngơi. 
Nhà làm ruộng thì sáng vác cuốc, trưa vác cày, hết mùa 
cấy đến mùa gặt, quanh năm chí tối, chân lấm tay bùn. 
Người làm thợ thì canh ba chưa nằm, canh năm đã dậy, 
làm lụng chúi mũi chủi lái không lúc nào mổ mắt ra 
được. Người đi buôn thì nay ngược mai xuôi, tất ta 
tất tưởi đề cầu chút lợi cho nên giàu nên có. Người 
đi học thì nung kinh nấu sử, thức khuya dậy sớm đề 
cầu lấy chút danh phận cho vẻ vang cùng người. Nói 
tóm lại thì tính An-nam ta rất là cần mẫn, chịu thương chịu 
khỏ, mà khóng có ngảy nào là ngày chủ nhái. Vậy nên 
thỉnh thoảng phải có một ngày nghỉ ngơi ăn chơi chơ 
giải trí Nhưng chẳng lễ tự nhiên vô cớ mà nghị còng 
nghỉ việc, mà ăn chơi không. Vậy mới nhân tuần này 
tiết nọ, bày ra cách ăn Tết, trước là đem lòng thành 
kinh, thờ phụng fô điên, sau là được một ngày nhàn nhữ, 
sầm chén rượu mà yên úy tỉnh thần. 


Cứ như chủ ý ấy thì cách ăn tết của ta cũng không hại 
øìi. Nhưng chỉ hiềm ta hay tin những chuyện huyền hoặc. 
của Tảu mà không nghĩ đến nghĩa lý gì cả. Thờ phụng thì 
cứ việc mà thờ phụng, ăn chơi thì cứ việc ăn chơi. Ma quỉ đâu: 
mà lại phải đốt pháo đốt vàng ? Sâu bọ nào mà lại giết bằng đào, 
bằng mận. Lá mồng năm uống bậy uống bạ, uống không khéơ 
thì hóa ra sinh bệnh. Mã tháng bẩy, thức này thức khác, đốt 


NÓI VỀ ĐHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 55 


mã, vàng hương cho nhiều chẳng qua chỉ tồ tốn tiền. 
Thưởng trăng thu cũng là một cách vui, bầy cỗ thi tài 
thì khị nhỏ mọn quá. Tiễn vua bếp đã là một chuyện 
hão huyền, mua cá làm ngựa mới lại nực° cười thay ! 


Vả lại tục ta ăn Tết, khỏng có ý vị gì là cao xa, 
Xem như tục Âu-Châu, troñg một năm cũng có Tết nầy 
Tết nọ, nhưng trừ ra một ngày đầu năm, thì là những 
ngàu kỷ niệm chung của xà hội Như ngày mười bốn 
Juillet là một ngày mới kéo lại dàn quyền, ngày ấy mới 
đích đáng là ngày ăn Tết. Hoặc ngày sinh nhật của một 
Giáo tồ, cũng nên kỷ niệm để cho nhớ đến gốc đạo của 
mình. Vậy thì sự hội hè Tết nhứt của Ân-Châu là đề 
ghỉ nhớ lấu sự hay, và làm cho quốc dàn phấn khỏi 
tinh-thần, chở không phải một vị ăn chơi mà thôi. Mà 
ăn thì có phiền văn gì đâu, ngày Tết đầu năm chẳng qua 
anh em đưa cải «carte de visife » thăm nhau là cùng, nghỉ 
một ngày làm việc, cũng như ngày chủ nhật mà thôi. 

Còn ngày kỷ niệm tháng bẩy thì treo đèn, kéo cờ, 
ăn mừng một vài hôm, rồi lại ai công việc gì chăm 
công việc ấy, chó khỏng lôi thôi như ta, ăn chơi đến 
hàng tháng, vừa tốn tiền lại vừa phí cả thì giờ. 

Ta từ xưa đến giờ, há lại không có một việc gì đáng 
cho dân ta kỷ niệm chung hay sao ? Sao không nhớ lấy 
mà ăn Tết, mà lại nhớ đến Giởi-Tử-Thôi, Khuất-Nguyên 
bên Tàu! Dẫu chẳng nhớ gì người Tàu nữa, nhưng theo 
tục riêng của người ta mà dùng làm ngày cúng gia-tiên 
nhà mình, thì cúng vô vị lắm. 

Than òi ! ta lâm vì theo tục Tàu, lại lầm vì tin chuyện 
huyền hoặc của Tàu mà mỗi năm bỏ ra bao nhiêu tiền về 
hương về phảo, về vàng, về mã, thực là món tiền tiêu vô 
ích, phí của quá ! 


56 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


XIII.— GIÁ THÚ 


Tuổi đính hôn.— Con trai con gái độ mười lắm, 
mười sảu tuồi trở lên, đã là tuần sắp sửa lấy vợ lấy 
chồng. Hai, ba mươi tuồi mới gọi là muộn. Cũng có 
nhà cưới cho con từ năm ìnười hai, mười ba tuôồi, cỏ 
nhà ước hôn với nhau từ trong thai. 


Trạc vợ chồng cứ hơn kém nhau một, hai tuôồi là 
vừa đôi, 


Giạm hỏồi.—= Trước hết kén chọn chỗ nào môn đăng 
hộ đổi, xem đôi tuôi không xung khắc nhau, mới mượn mối 
lái. Mối lái nói với cha mẹ người con gái bằng lòng gả 
rồi nhà trai mới đem cau đem trà đến giạm. Từ đó 
thì mồng năm, ngày Tết hoặc là ngày ky nhật nhà gái, 
người rễ phải đưa đồ lễ vật đến mới là trọng thể. Cách 
it lâu thì làm lễ ăn hồi: nhà trai đem cau trà, lợn xôi 
đến nhà gái lỄ gia tiên, có nhà dùng cách giản-tiện thì 
chỉ dùng cau, trà, mứt mà thôi. Ở Quảng-Nam thì trong 
lễ ăn hỏi thường lại thêm một đỏi hoa tai vàng nữa. 


Sêu.— Ăn hỏi rồi mới sêu. Sêu thì mùa nào thức 
ấy, như mùa vải thì sêu vải, mùa dưa thì sêu dưa, v.v... 


Có nơi một năm chỉ sẻu bốn mùa. Tháng ba sêu vải, 
tháng năm sêu dưa hấu, đường, mắm, chim, ngỗng, tháng 
chín sêu hồng, cốm, gạo mới, chim ngói, tháng chạp thì 
sêu cam, mứt, bánh cốm. Đồ sêu nhà gái lấy một nửa, 
còn một nửa trả lại nhà trai gọi là đồ lại mặt. 


Cưới.— Sêu xong một năm hoặc nửa năm thì cưới, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 57 


cũng có khi phải sêu hai ba năm mới được cưới. Nếu 
không sêu mà xin cưới thì thật là thiếu lễ, người ta 
chê cười, mà nhà gái không mấy người nghe. 


Trao thơ, théch cưới.— Trước khi muốn cưởi thì 
đòi bên nhà trai và nhà gái đều quang quẻ cả mới được 
nghĩa là người chủ hôn không có tang chế gì. Cưởi thì 
nhà trai viết thư hỏi xem nhà gái ăn những lễ vật thế 
nào. Nhà gải muốn những thức gì thì viết thư trả lời 
nhà trai. Nhà trai liệu thể lo được thì mới chọn ngày 
lành tháng tốt, đính ước ngày cưới với nhà gải. Nếu 
nhà gái lấy lễ nặng quá thì nhà trai xin bớt đi ít nhiều. 
Nhà gái không nghe thì có khi lại hoãn việc lại Mà 
nhà trai bất đắc dỉ phải lo thì có khi vì thế mà hai 
bèn suỉ gia sinh ra oán ghét nhau. 


Đồ thách cưởi thì đại đề: Bao nhiên lợn gạo, hoặc 
ăn bò thì thách bò, bao nhiêu. trà, bao nhiêu cau, bao 
nhiêu rượu, vòng, nhẫn, hoa, hột, quần áo, chăn màn, và 
kèm thêm bao nhiêu bạc v.v... 


Tùy nơi thành thị quê mùa, nhà giàu nhà. nghèo, 
ăn nhiều ăn it, nhưng đại khải cũng trong những khoản ấy. 


Đéóm cưới.= Về vùng nhà quê, ở cùng hương thôn 
với nhau, cưới thường đi về đêm. Lúc đi, phải chọn giờ 
hoàng đạo mới đi, và phải có một người đàn ông dễ 
tỉnh ra đón ngồ trước, khi ra thì reo ầm cả lên rằng gặp 
trai, đề cho mọi việc được dễ dàng mau mắn. Trong 
đảm cưới có một ông già (kén ông nào hiền lành, mà 
vợ chồng còn song toàn, lắm con nhiều cháu mới tốt) 
cầm một bỏ hương đi trước, rồi đến các người dẫn lễ, 


58 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


kể đội mâm cau, người khiêng lợn rượu, v.v... Chú rễ 
thì khăn áo lịch sự, có một đảm thân thích dẫn đi. Khi 
đến nhà vợ, dàn bày đồ lễ, người chủ hôn nhà gái khấn. 
lễ gia tiên rồi thì người rê vào lễ. 


- ¬ ` $ ^ ` L$ ` 
TẾ tơ hồng.= DBày hương án ra sân, dùng lễ gà; 
xôi, trầu, rượu, tế tơ hồng, rồi hai vợ chồng đều vào lễ. 


Điền tế tơ hồng do chuyện ngày xưa, bên Tàu cớ 
một người tên là Vi-cố, một bữa đi chơi trăng, gặp một 
ông già đang xe các sợi dây đỏ ở dưới bóng trăng. Hỏi 
thì ông ấy nói rằng ta là Nguyệt-lão coi việc xe duyên 
cho vợ chồng nhân-gian, ta đã buộc sợi dây nầy vào chân 
người nào với người nào thì dù thế nào cững phải lấy nhau. Vì 
thế ta cho việc vợ chồng là có ông Nguyệt-lão định 
trước, cho nên thành vợ thành chồng rồi thì phải tạ ơn 
ông ấy, và cầu cho ông ấy phù hộ cho ở được trăm 
năm với nhau. 


Tế tơ hồng rồi thì người rề vào lạy cha mẹ vợ (tục ấy 
người theo lối văn minh bây giờ không chịu). Rồi đợi 
cho họ hàng ăn uống xong mới về. 


Đưa dõu.—= Sáng hôm sau thì đưa dâu, nhà trai 
nhà gái cùng ăn mừng, làm cỗ bàn, mời bà con khách 
khửa. Bà con khách khửa mừng nhau thì kể mừng tiền, 
người mừng trà, cau, hoặc là câu đối đỏ, v.v... Mà thường 
chỉ mừng bên nhà trai chở không mấy nơi mừng bên 
nhà gái, duy ở thành phố thì có mừng bên nhà gái, 
những chỉ mừng cho người con gái hoặc một vài vuông 
nhiễu điều, hoặc may sẵn thành yếm mà thôi. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC ấp 


_ Đưa dâu, nhà gái cũng kén một ông già cầm bở- 
hương đi trước, rồi bà con họ hàng dẫn cô dâu đi sau. 
Đến nhà trai rồi thì một vài bà già dẫn cô dâu vào: 
lạy già tiên, rồi đưa đi lễ nhà thờ đòi bên bố chồng. 
mẹ chồng. Đoạn trở về mới lạy cha mẹ chồng, hoặc 
còn ông bà chồng cũng lạy. Ông bà cha mẹ chồng, mỗi 
người mừng cho một vài đồng bạc hoặc một vài chục. 


Họ hàng ăn uống xong thì lấy phần. Phần phải có 
xôi thịt, bánh trải, giò chả, cau chuối mới là cỗ cưới. 


Ở thành phố thì thách cưởi thường nặng hơn ở nhà 
quê, mà không có lệ đi ăn cưới đêm. Cưới ban ngày 
xong thì đón dâu về ngay. Trong khi cưởi và khi đỏn 
dâu, hai ông già cầm hai cái lư hương ngồi xe che lọng 
xanh đi trước, rồi các kể dẫn lễ, nào người đội mâm 
cau trùm vải tây đỏ, nào kể khiêng choé rượu, khiêng 
quả -phù trang. Trước còn đi bộ, ít nay đảm thì đi toàn 
xe cao su, đám nào khoe sỉ diện thì đi toàn xe song mẩ. 


Lễ bái cũng như cách nhà quê. Ăn xong cñng có phần, 
phần có những bảnh đường bánh ngọt, lại thêm một cái 
khăn mặt đỏ đề gói phần. Sau lại có bánh: dầy bánh 
chưng chia biếu những người quen thuộc nữa. 


Phương thuột.—= Trong khi cô dâu đi đường, ăn mặc 
tốt đẹp e thiên hạ quở quang, phải cài vài cái kim vào 
choàng áo, để cỏ ai độc mồm độc miệng, thì đẩ có kim 
ấy trấn áp đi. Có nơi lại đặt hỏa lò giữa cửa cho cô 
dàu bước qua, cũng là ý ấy. Cũng có nơi dâu mới đến 
cửa, mẹ chồng cầm bình vôi tránh đi một lúc, có nơi 
dàu mới đến cửa, một người lấy chày cối giã một lúc, 
tục ấy thì ngộ quá, không hiều ý làm sao. 


60 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Đóng cửc, giăng dây — Trong khi cưới và lúc 
đưa dâu, lại cổ tục đóng cửa, giăng dây. Lúc nhà trai 
đem lễ cưởi đến nhà gái thì bên nhà gái, hoặc trẻ con, 
hoặc đứa đây tó, đóng cửa không cho vào. Nhà trai phải 
©ho chúng nó năm ba hào, một đồng bạc thì chúng nó 
mởi mở cửa. Trong lúc đi đường thì những kẻ hèn hạ 
hoặc lấy sợi chỉ đỏ, hoặc mảnh vải, lụa đỏ giăng ngang 
giữa đường, đám cưới đi đến, phải nói tử tế mà cho chúng 
mó vài hào thì chủng nó mới cởi dây cho đi. Chỗ thì 
chúng nỏ bày hương án, chờ đi đến, đốt một bánh pháo 
ăn mừng, chỗ ấy phải đãi họ một vài đồng mới xuôi. 
Nếu bủn xỉn mà khỏng cho chúng nó tiền, thì chúng cắt 
chỉ cắtdây nói bậy nói bạ, chẳng xửng đáng cho việc vui 
mừng, vì vậy đám nào cũng phải cho. 


Tục giăng dây nãy có đẩ lâu Về đời Huyền-Tôn, 
81h `, À) 

ngươi Đường-thiệu đã đâng biêu nói rằng: ngày người ta 
đón dân, những kẻ hèn hạ thường hay lấy xe ngăn trở 
đường đi, đòi cỗ bàn ăn uống. Tục ấy mỗi ngày một thịnh, 
đến nỗi các đám cưới của nhà Vương công, chúng nó cững 
tụ hợp đàn l8, che lấp đường đi, làm cho lôi thôi thì 
giờ, đề đòi tiền của, thành ra tiền giăng dây nặng hơn 
tiền cưới, xin cấm hết đi mới được, xem vậy thì tức 
là tục giăng dây của ta bây giờ. 


Giao duyên.= Tối hôm cưới, người chồng lấy trầu 
4răm (trầu tế tơ hồng), trao một nửa cho vợ, rót một chén 
rượu, mỗi người uống một nửa, gọi là lễ hợp cần. Vợ 
trải chiếu lạy chồng hai lạy, chồng đáp lại vải một vải. 
Tục ấy nhà đại gia mới dùng đến, nhà thường thì không 
mấy người dùng. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 6f 


Lại mặt.— Cưới được ba hôm, đến hôm thứ tư thì 
hai vợ chồng làm lễ chè xôi đem về nhà vợ lạy gia tiên,. 
gỌI là lễ lại mặt, chữ gọi là tứ hỉ. 


Tục Mường.— Tục cưởi về Mường, Mản rất nực cười. 
Khi cưới, nhà gái nấu một nồi nước bần thỉu, cả nhà 
khóc lóc, chờ khi họ hàng đưa dâu ra cửa thì lấy gạo muối 
ném theo và rầy nước bần ấy, hễ ai chạy không maư 
thì bần cả quần áo. 


Tục cưới của ta, cũng là noi theo tục Tàu. Tàu có sáu 
lễ : nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân-nghênh.. 


Có chữ rằng: «kục lễ bất bị, trính nữ bất hành » 
nghĩa là sáu lễ không đủ, thì người gái trinh không đi. 
Sáu lễ ấy đại khái như lễ giạm, lễ hỏi, lễ sêu, lễ cướt 
của †a, v.V... 


Xét trong tục cưới xin của ‡a, có mấy điều trải với 
cách văn minh, nên đồi : 


Một là lấy vợ lấy chồng sớm quớ. Tục Âu-Châu trai, 
gái đúng tuôi khôn lớn, ítra cũng mười tám, hai mươi tuồi 
trổ lên mới dựng vợ gả chồng. Ta thì thường cho sự cớ 
con cháu sớm là nhà có phúc, cho nên lắm nhà con mới 
mười bốn, mười lăm tuôồi, huyết khí chưa được sung túc, 
đã có vợ có chồng, thậm chí có đứa con gái hỉ mũi chưa 
sạoh đã đi về làm dàu. Vì thế sinh con để cái ra nhiều 
đửa còm cồi ngắng nghiu, gây nên một giống nòi yếu ớt. 
Vả lại lúc tuôi trẻ, còn đang là tuôi học hành, tìm kế lập 


42 VIỆT-NAM PHONG-TỤC ' 


thân, vậy mà đã vướng viu về đường vợ con, thì còn 
làm gì được nữa, thành ra lại làm cho hư cả người. 


“Hai là trai gái khòng được fg£ do hôn phối. Tục 
ẨÂu-Châu trai gái phải biết nhau trước, cha mẹ cho tự 
kén chọn, có thuận tình thì cha mẹ mới gả. Ở ta 
chỉ cử tùy ý cha mẹ, tìm nơi xứng đáng thì gả, 
dẫu con không bằng lòng cũng nài ép cho phải lấy, mà 
thường nhiều khi cha mẹ gả bản lẫn cho nhau cũng nẻn. 
Vì vậy lắm khi vợ chồng lấy nhau rồi, sinh ra chê bai 
nhau, oán ghét nhan, khỏng được hoà thuận, đến nỗi lia 
nhau, mà dẫu cỏ e sợ danh tiếng, gượng ở với nhau, 
thì cñng sầu não trong lòng, chẳng những là công việc 
trong nhà lủng củng chẳng ra gøì, mà đường sinh dục 
cũng: không được tốt. 


Da là tục thách cưới. Vợ chồng lấy nhau là một nghĩa 
vụ, trai phải có vợ, gái phải có chồng, đôi bên đều có 
tư ích lẫn cho nhau, chở khỏng phải lợi riêng cho bèn 
nào cả. Vậy mà ta lắm người coi sự gả chồng cho con 
như là bản con, trừ ra sự may mặc sắm sửa đã bắt 
nhà trai phải lo, lại thách đến tiền đến bạc. Lắm người 
nghiệt quả, khỏng đem đủ tiền không nghe, làm cho sui 
gia sinh oán ghét nhau cũng vì đó. Và lại chẹt người ta 
quả, người la cũng phải miễn cưỡng đi vay đi mượn mà lo 
cho xong VIỆC, rồi thì cải nợ ấy,: có khi con mình về nhà 
chồng, lại phải nai lưng cố sức ra làm ăn để trả, thế có 
phải là mình vụ hư danh, hoa hoè một lúc, mà để khô 
cho con khòng ? 


Cứ như phép Châu-Lễ: « Phảm lấy sợ, dẫn lễ cưới, 
lụa tốt không được quả năm lượng ». Năm lượng nghầa là 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 63: 


mười cuốn lụa. Ông Châu-Tử có luận rằng : « Lễ cưới ngày 
xưa giản dị như thế, đến đời sau tục dân ngoa ngoát, 
thường thường giảng đến cái lễ của cải đòi tiền đòi bạc. Cáo 
nhà hào phầm, lại muốn trang sức thề diện, đòi vàng 
lụa cho nhiều, không đủ thì trách móc lẫn nhau, đó là 
trải với lễ, 


Thiết tưởng sự trai gái lấy nhau, trước hết phải chờ 
cho đúng tuồi khôn lớn, biết cách lập thân, rồi hẩy cho 
lấy nhau, mà lấy nhau thì mặc cho tùy ý kén chọn, 
cha mẹ không nên nài ép lòng con, trừ ra con không 
biết đường kén, lấy phải kể chẳng ra gì thì cũng nên 
ngăn cấm lại mà thôi. Còn như đôi bên đã tốt duyên 
phải lứa, đã thuận tình nhau thì không nên quản gì giàu 
với nghèo, -tùy thế mà khu xử, miễn là phải thế thì thôi; 
chở nên lấy sỉ diện mà hà cầu khắc trách chỉ nhau quá, 


XIV.— VỢ CHỒNG 


Tiếng gọi — Vợ chồng con nhà sang trọng, gọi nhau 
bằng cậu mợ, thầy thông thầy phản thì gọi nhau bằng (hy 
có, nhà thường thì gọi nhau bằng anh chị. Có con rồi thì 
gọi nhau bằng thầu em để em, nhà thò tục thì gọi nhau 
là bố cu mẹ đŸ, cô người thì gọi Ùố nó mẹ nó, có người 
cả hai vợ chồng gụi lẫn nhau là nhà ỉa. Ở Quảng-Nanmn 
thì vợ gọi chồng là anh, chồng gọi vợ là em. lÙ Nghệ 
Tỉnh vợ chồng gọi là gấy nhông. 


Đẹo vợ chồng.— Đạo vợ chồng cư xử với nhau, 
trọng nhất: là hai chữ hòa thuận. Tục có câu rằng : 
« Thuận oợ thuận chồng tát bề đông cũng cạn », nghĩa 


64 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


là cỏ hòa thuận với nhau thì việc khó đến đâu, cũng làm 
nên được. Người chồng lại trọng nhứt là phải giữ nghĩa 
với vợ, mà vợ thì phải giữ tiết với chồng. 


Nghĩa vụ của người vợ.—= Người vợ trên phải 
phung dưỡng cha mẹ chồng, có khi phải nuôi cả chồng ; 
giữa thì giúp chồng lo lắng công kỉa việc khác, gảnh vác 
giang sơn cho nhà chồng ; dưới thì săn sóc nuôi con; 
thế mới gọi là nội trợ. 


Tứ đức.—= Lại phải đủ tứ đức mới gọi là hiền. Tử 
đức là: Phụ dung, phụ công, phụ ngôn, phụ hạnh. 


Phụ dung là đáng người đàn bà, dáng phải chính đính 
hòa nhã, nhưng cũng phải chải chuốt cho gọn gàng sạch. 
Sẽ. 


Phụ công là nghề khéo của người đàn bà, nghề khéo 
thì chẳng qua trong việc vả may thêu đệt, và biết buôn 
bán mà thôi, ai giỏi nữa thì biết đủ các việc cầm kỳ 
thi họa là cùng. 


Phụ ngôn là lòi ăn tiếng nói của người đàn bà, ăn 
nói phải khoan thai, dịu dàng ; đừng câu cầu mà cũng 
đừng the thẻ, quí hồ mềm mỏng cho ai cũng dễ nghe, 


Phụ hạnh là nết na người đàn bà, nết na thì đến 
trên kính dưới nhường, ở trong nhà chiều chồng thương 
con, và lấy nết hiền hậu mà ở với anh em họ hàng nhà 
chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hïnh 
mà cũng không cay nghiệt với ai. 


Ấy là tứ đức, có đủ chừng ấy mới là người đáng 
khen. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 65 


Tam tòng.= Đàn bà lại có nghỉa tam tòng nữa. Tam 
tòng là : 


— lại gia lòng phụ, xuất giá tòng phu. phu tử tòng tử. 


° 


Nghĩa là khi người đàn bà còn ở nhà thì theo cha 
mẹ, khi đã đi lấy chồng thì theo chồng, khi chồng mất 
rồi thì theo con. 


Cho nên tục ta đi lấy chồng thì dù hay, dở, sống, 
chết thế nào cũng là người nhà chồng, chỉ nương nhờ về 
chồng con, chớ không nương nhờ ai được nữa. Cũng vì 
nghĩa ấy mà người đàn bà phải hết lòng hết sức lo cho 
chồng con, tức là cho mình. 


Nghĩa vụ của người chồng.= Nghĩa vụ của người 
chồng đối với vợ thì chỉ ở chơ đúng đẳn, biết thương yêu 
vợ, biết qui ` trọng vợ, nhất là có tài trí, khiển cho vợ 
được nương nhờ sung sướng là hơn cả, 


Thứ nhì là vợ chồng đồng tâm hiệp lực, kẻ lo việc 
ngoài, người lo việc trong, cho việc gia đình chỉnh đốn 
đâu ra đấy, mà đừng đề khồ sở vất vả riêng cho một 
mình vợ. Còn người quanh năm chí tối, chỉ trông cậy 
về vợ thì gọi là người hèn. 


Quyền người chồng.— Tục ta trọng nam khinh nữ, 
quyền người chồng bao giờ cững nặng hơn quyền vợ. 

Một là tiền của. Tiền của, của hai vợ chồng làm ra, 
hoặc của người chồng hay là do người vợ làm ra, cũng 
gọi là của chồng cả. Có câu rằng: Trai fay không chẳng 
ăn mày øợ, gái trăm øạn cũng thề nhờ chồng. 


Hai là- việc giao thiệp. Ta chỉ người đàn ông có 


66 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


quyền giao thiệp với người ngoài, chở đản bà thì không 
được dự gì đến việc nọ việc kia cả. Cho nên từ trong 
họ, đến ngoài làng, cho đến việc tiếp khách, các việc 
ủng tiếp với xã hội, cũng không việc gì can dự đến đàn 
bà. Ta vì tục ấy mà đàn bà it kiến thức, tựa như một 


phần người vô dụng ở đời. 


Ba là quyền tự do. Ta chỉ người đàn ông được tự 
do, nghĩa là muốn chơi bời gì. thì chơi, muốn đi lại đâu 
thì đi lại, người vợ không có quyền ngăn cấm được, mà 
vợ hơi có điều gì trải gia pháp thì chồng có thể chửi 
mắng được, đánh đập được. Chồng có thê lấy năm, bẩy vợ, 
mà vợ chỉ được phép lấy một chồng. 

Có câu rằng : Tải trai lấy năm lấu bầu, gái chính 
chuuên chỉ có một chồng. Đây là nói đại khải, chở quyền 
gì thì chồng cũng hơn. 


Thất xuất. — Đàn bà ở với chồng, bẩy điều nên 
phải đuôi gọi là thất xuất : 
1.— Không con ; 
2.— Dâm dật ; 
3.— Không thờ cha mẹ chồng ; 
4— Lãm điều ; 
5.— Trộm cắp ; 
0 — Ghen tuông ; 
72— Có ác tật, 


Đàn bà lấy chồng, trọng nhất là việc nối đổi tông 
đường, không có con thì chồng phải lấy vợ khác, cho 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 67 


nên phải bỏ. Dâm dật là một nết hư. Không thờ phụng 
được cha mẹ chồng là bất hiếu. Lắm điều thì chua ngoa 
khó chịu. Trộm cắp thì là có tính gian phi. Ghen tuông 
thì mất tính biền hậu. Có ác tật thì khỏng đương nồi 
việc nhà, e truyền nhiễm cho người trong nhà chăng. 


Các điều ấy cũng khó dung, cho nên phải đuôi. 


Tam bốt khả xuốt.— Trong phép lại có ba điều không 
được đuôi : 


1.— Đàn bà từng đề tang 3 năm nhà chồng, 
2.— Trước nghèo sau giàu. 


và h ` ` ` ` ` ` ^ 
3.— Ở nhà chồng thì được mà về nhà mình thì không 
có chỗ nào nương tựa. 


Đàn bà đã đề tang cha mẹ chồng ba năm là đã giúp: 
chồng trong sự bảo hiếu rồi, ấy cũng là có công với 
chồng, nếu bỏ thì chẳng những bạc tình, mà lại là người 
bất hiếu với cha mẹ nữa. Trước mới lấy nhau thì nghèo, 
mà sau rồi mới giàu có, thì là đường sinh kế cũng có 
nhờ tay vợ giúp đổ mới nên. Nếu bở đi thì là người phụ công. 
Đàn bà chỉ nhờ chồng con và nhờ cha mẹ được mà thôi. 
Nếu cha mẹ người vợ mất rồi mà đuôi đi thì người ta 
nương nhờ vào đâu, thế là bất nghĩa, cho nên không 
đuồi. 


Cái đạo vợ chồng cũng là một mối cương thường 

° 
rất hệ trọng trong ngũ luân. với nhau mà biết thương 
yêu nhau, qui trọng nhau, thì rất là phải đạo lắm. 


68 VIỆT-NAM PHONG-TỤŒ 


Nhưng. tục ta trọng Nam khinh Nữ thì là một tục trái 
hẳn với cách văn minh. 


Sao vậy ? Tạo hóa sinh ra có trai thì phải có gái, 
có người coi việc ngoài thì phải có người coi việc trong, 
người cứng gân khỏe thịt thì phải làm việc nặng nề, 
người yếu chân mềm tay thì đẩ có việc nhẹ nhàng, 
chẳng qua cũng là giúp lẫn nhau thì mới nên được công này 
việc nọ, chó thiếu một bề nảo cũng không được, vậy 
thì công việc của đàn bà có kém gì công việc của đàn 
ông đân ? Và lại trời sinh ra người đàn bà, cái màu 
hoa bóng bầy kia, có thề vui vẻ cho ta những khi bực 
dọc ; cải giọng oanh thỏ thể kia, có thề khuây giải cho 
ta những lúc buồn rầu. Lũc ruột gan ta nóng nầy bồn 
chồn, nhờ có đôi mắt (thu ba làm cho ta được dịu ènh 
mát mẻ, khi tinh thần ta lo nghĩ môi mệt, nhờ có hai 
vừng đào kiềm làm cho ta được khoan khoái thư nhàn. 
Vậy thì chẳng những là nên thương cái phận người yếu 
đuối, mà lại nên kính nên trọng nữa. 


Cho nên cứ lấy đạo công bình mà nói thì đáng lẽ 
quí đàn bà hơn đàn ông mới phải, chớ nên cậy mình 
khỏe mạnh mà khinh bỉ đàn bà, mà ức chế đàn bà. Tụœ 
ngữ Âu-Châu có câu rằng :« Ón ne doi pas batre les ƒem-: 
mes même quec đes ƒleurs » nghĩa là dẫu cải hoa cũng 
không nên dùng mà đánh đàn bà. Câu ấy gẫm ra có lý 
thú lắm. 


Tục ta thì phần nhiều áp chế đàn bà quá. Có người 
coi vợ như kể ăn người ở, nào là bắt sửa túi nâng khăn, 
nào là bắt cơm dâng nước tiến, nào là bẻ hành bẻ tồi, 
nào là bắt nhặt bắt khoan. Chồng ăn chơi nhu phá 


WÑÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 69 


không sao, vợ xênh ra một chút đã sinh ra ôm tỏi, 
chồng chim chuột như quỉ thì chẳng hề gì, vợ động đi. 
đâu một lúc đã sinh ra ngờ vực, ấy là trái với đạo 
công bằng. 


Tục ta buộc chơ đàn bà một chữ trinh mới lại nghiệt 
nữa. Đã đành rằng trinh tiết là một nết rất qui ở Á- 
Đông ta, không có thể sao bỏ được, nhưng thủ trỉnh 
wởi chồng cốt ở trong bụng, chứ giữ gìn từng li thì 
tựa như đàn ông quá khắc. Tục Âu-chău, vợ chồng thủ tín 
với nhau thì thôi, ngoài ra dẫu dắt tay quàng vai nhẩy đầm 
với kể khác cũng chẳng sao, dẫu ngồi tiếp chuyện với 
khách, bắt tay với khách cũng chẳng sao. Ta thì kỹ kiêng 
quả : nào ngồi nói chuyện với đàn ng cũng kiêng, đụng 
tav vào đàn..ông cũng kiêng, đến cả vợ chồng đi với 
nhau ở ngoài đường cũng kiêng nốt. 5ao mà kỹ kiêng 
quả thế? Mà người đàn bà đã hư, dẫu kiêng thế nào 
cũng hư, thì kiêng có ích gì đâu. Và lại một bước không 
dám ra đến ngoài, một người lạ khòng dám đáp chuyện, 
thì sao mà rộng kiến văn mà giúp chồng nên việc lớn 
được ? Đàn bà con gái nước ta, Ít người tài trí anh 
hùng như các nước, cũng có lề vì câu nệ nghĩa chữ 
4rinh quá nữa. 


Đến như trong tội thất xuất, thì lại cỏ mấy điều lạ 
lùng! Ứ như tội dâm dật, cử theo luân lý ta thì không 
thề nào thứ được. Tội bất hiếu, phạm vào đạo luân 
thường ; tội trộm cắp, phạm phải thói gian phi ; các tội 
ấy cũng côn cỏ lẽ phải Còn như tội khòng có con, 
chẳng” qua bởi khí huyết, hoặc bởi tại đâu, người đàn 
bà có làm sao được ; lắm điều, ghen tương. thì phải 
nói là thường của đàn bả, có không thê chịu được thì 


70 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


lựa lời uốn nắn dần dần cũng phải được, sao nỡ vì một. 
lỗi nhỏ mà tuyệt tình ân-nghỉa ? Còn tội có ác tật là 
một sự bất hạnh của đàn bà, chở nào ai muốn. Nên 
phải hết lòng thuốc men cho người ta, nếu chữa không 
được mà sợ truyền-nhiễm thì nên kiếm cách giữ gìn chở 
nổ nào bỏ người ta cầu vơ cầu vất. Thế mà bỏ đi thì 
là quá khắc ! Tưởng Thánh-hiền đời xưa, chắc có một 
cớ riêng gì nữa chăng ? 


Tuy vậy, có tội thất xuất, lại có ba điều bất khả 
xuất, thì lại là một lòng rất trung hậu. 


Nói tóm lại thì đàn ông chớ nên khinh bỉ đàn bà,. 
chớ nên tranh hết quyền đàn bà, và chớ nên dùng cách 
áp chế mà ngược đãi đàn bà, Song nghĩa vụ của đàn 
ông đối với đàn bà thì như thế, mà nghĩa vụ của đàn 
bà đối với đàn ỏòng thì cũng phải kính trọng chồng, 
phải một lòng một dạ mà lo công việc nhà chồng, phải 
giữ gìn cái danh trong sạch đề đừng phụ tấm lòng thương. 
yêu của chồng. Chớ nên lấy nê rằng mình là người của 
chồng đáng quí mến, mà bè nheo làm rầy chồng, hoặc 
say đắm đường ăn chơi, làm hại của nhà chồng, hoặc 
mắng chó chửi mèo, nỏi chồng chẳng ra gì, thấy chồng 
yêu xổ chân lỗ mũi, lại không trách chồng là phàm 
phu được nữa. 


Sách có chữ rằng : « phu phụ tương kính như tân » nghĩa 
là vợ chồng kính trọng nhau như khách. Lại có câu rằng : 
« phu phụ hoà nhí hậu gia đạo hành » nghĩa là vợ chồng: 
có hoà thuận thì mới nên gia đạo. Hai 'câu ấy đủ làm. 
gương cho trong đạo vợ chồng. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 71 


XV.— VỢ LỄ 


Phận lấy lẽ.—= Người giàu có hoặc người hiếm hoi 
thường có vợ lề. Người chịu lấy lề là người : một là 
vì nghèo hèn, hai là vì sa cơ thất thế, ba là vì tham giàu, 
tham danh giả, bốn là vì tuôi trổ goá chồng, chưa cỏ 
con, phải bước đi bước nữa, thì mới chịu lấy, chớ con 
nhà tử tế không mấy người chịu. 


Lấy vợ lề không mấy người cưởi xin như khi lấy vợ 
cả, chỉ dùng lễ cưới sơ sài, đưa ít tiền bạc và nộp cheo 
cho làng mà thôi. 


Người phú quí cỏ khi lấy năm, bảy vợ lề, mỗi 
người có một dinh cơ, phận. ai người nấy. Người bình 
thường vì hiếm hoi mà lấy, hoặc là vợ cả lấy cho, hoặc 
là tự mình lấy, nhưng cũng phải nói cho vợ cả bằng lòng 
mới được. Có khi vợ cả ghen tuông không cho lấy thì 
chồng lại lấy lén mà để ở riêng một nơi. 


Đổi với chồng.— Vợ lẽ đối với chồng thì trọng về 
sự nâng khăn sửa túi, hoặc người thì trọng về sự kế tự, 
chớ không có trách nhiệm đẩm đang công việc nhà chồng 
như người vợ cả. 


Khi nào người vợ cả hèn yếu, không cáng đáng nồi 
công kia việc nọ, thì cũng cậy về vợ lẽ nhiều. 


Vợ lễ ở với chồng, cũng nhiều người rất trọng hậu, 
hết lòng lo cho chồng, biết chiều chuộng chồng, biết phân 
trách nhiệm cho vợ cả. Có người chỉ cốt lấy chỗ nương 
nhờ, chẳng biết lo lắng cho nhà chồng một tí gì. 


72 VIỆT-NAM PHONG:TỤC 


Đổi với vợ cả.— Vợ lề khỏng có quyền bằng người 
vợ cả, phải phục tòng vợ cả như là chồng. Được người 
vợ cả có lượng khoan dung, thì coi vợ lề như chị em một 
nhà. Nếu phải người vợ cả cay nghiệt, thì sai bảo hành 
hạ như kể ăn người ở, vợ lẽ cũng phải chịu. 


Nhiều khi vọ lẽ cang cường, không chịu người vợ cả 
áp chế thì thường sinh ra sự cãi nhau. Đàn Ông có 
người ở công bình, mà phần nhiều thì hay bênh vực vợ 
lề Có khi vợ lề cậy được thế chồng yêu mà lăng ngược 
người vợ cả, có khi vợ lễ cậy giàu có của, lo được 
cho chồng nên danh phận thì lại khinh bỉ vợ cả mà tranh 
lấy quyền trên. 


Đối với con chồng.— Con chồng gọi vợ lẽ của cha là 
dì ghẻ, nếu mẹ mất rồi, phải nương nhờ dì ghẻ, thì người 
vợ lẽ ấy cỏ quyền làm kế mẫu, coi được con chồng như 
con mình, thì con chồng cũng phải coi như mẹ đẻ. Nhưng 
it được người hiền hậu, nhiều người không thương đến 
con chồng, 


Tục lấy vợ lề cũng là một tục trái với cách văn minh 
đởi nay. Vì là làm cho loài người mất tự do, mất bình 
đẳng, thì là trải với đạo công bằng của tạo hoá, tức là 
không hợp cách văn minh. Vả lạ vợ cả vợ lề, ít người 
biết lấy cách hoà thuận ở với nhau, còn phần nhiều thường 
hay ghen tuông nhau. 


Người chồng cũng ít người khéo khu xử, mà cũng rất 
khó khu xử cho vừa lòng cả đôi bên. Cỏ câu rằng: « cai trăm 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 78 


quân không khó bằng cai bốn »ó đàn bà ». Vì thế trong 
nhà hay sinh ra lục đục, chồng ở giữa thật là khó nghĩ, 
"bỉnh vợ cả thì vợ lễ oán, bênh vợ lề thì vợ cả 
giận, thành ra gia-đình giảm mất sự vui vẻ. Mà lắm khi 
người vợ cả ác-nghiệt, thì lại giấm chua cũng khá ghê 
thay! Hoặc gặp phải người vợ lề tai ngược thì cũng khó 
chịu! Cầu lấy lớn ra phận lớn, nhỏ ra phận nhỏ, hồ 
dễ đẩ được mấy người: 


Song cử suy cái tình thế trong phong tục ta thì chưa 
cỏ thể bổ được. Ta trọng nhất là việc thừa tự, nếu 
người vợ cả không có con mà không lấy vợ lẽ thì không 
mghỉ đến việc thừa tự, tục cho là bất hiếu Vả người 
nước ta, đàn bà thì nhiều mà lại lắm người nghèo khó 
xất vả. Có cải tục lấy vợ lẽ cũng giúp được cho nhiều 


người có chỗ nương nhờ. 


Cứ như thế thì lấy vợ lề cũng là phải. Song thiết 
tưởng có người nên lấy, cỏ người không nên lấy. Ai 
mà lượng cải sức mình có thê bao dong được vợ lễ và 
đàn con của vợ lề hãy nên lấy, chớ lấy mà đề cho 
người ta khồ sở và để cho đản con nheo nhóc thì đừng. 
Ai mà tin cái tài mình có thê giữ được hòa mục trong 
gia đình hãy lấy, chớ lấy mà nay ling này mai tiếng 
"khác, sinh ra tan cửa nát nhà thì đừng. Mà lấy thì phải 
coi người ta là một người vợ khác của mình, chớ đừng 
coi là kể sai khiến của nhà mình, đừng đề cho vợ lế 
đê tiện, mà cũng đừng để cho vợ cả mất lòng. 


Sau nữa là cái đạo vợ lễ ở với chồng, ở với. vợ cả, 
cũng phải giữ hai chữ kính thuận mới được. Mình đã 
chẳng may sa cơ thất thế, phận hầm duyên hôi, thân cát 


74 VIỆT-NAM PIIONG-TỤCŒ 


đằng đã phải nương đến bóng tùng quân thì dừng cớ 
nên cậy nhan sắc, cậy cỏ con, cậy chồng yêu mà đảnh 
hanh với người vợ cả, dẫu ở chung ở riêng mặc lòng; 
phải cho trên thuận dưới hòa thì mới vui vẻ. 


”° 


Người vợ cả ở với vợ lễ, nên giữ lấy lượng baơ 
dong chở đừng giữ thói ghen tuông mà mang tiếng nhớ: 
nhen làm bia cho miệng cười. 


XVI.— CẦU TỰ 


Nhà nào hiếm muộn thì cầu tự. Cầu tự có nhiều 
cách: Người thì uống thuốc cho bồ khí huyết, người thì 
đồ cho tại đất tuyệt đỉnh, nhờ thầy địa-lý dịch mả, người 
thì đi lễ bái chùa này miếu nọ đề cầu Phật, Thánh độ 
cho có con, 


Về tháng giêng, tháng hai, vợ chồng thiên hạ thường. 
dắt díu nhau vào lễ chùa Hương-Tích (thuộc phủ Mỹ-Đức 
tỉnh Hà-đông). cầu tự. Trong chùa có một hang đá, thạch 
nhũ mọc lồm chồm hai bên, tục gọi là núi Cô, núi Cậu.. 
Các người cầu tự đem vàng hương oản quả lễ trong chùa, rồi 
th đem quà bánh đến chỗ hang thạch nhũ ấy, coi hòn 
nào thích mắt thì xoa tay vào đầu mà khấn: Cậu về ở 
với vợ chồng nhà tôi nhé. Ai nhiều con trai rồi 
muốn cầu con gái thì sang dãy núi Có, cũng pói như 
vậy. Khấn xong, lúc trở ra về, ăn thì thêm bát thêm 
đũa, đi đò thì trả thêm một suất tiền cho người lái đò, 
làn như đẩ có một người đi theo vậy. 


Nếu về nhà mà sau vợ có mang sinh con thì 
năm phải đem con về chùa lễ tạ ơn Phật. 


mỗ‡ 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 5 


Có người về lễ đền Kiếp-Bạc (đền thờ ông Trần-Hưng- 
Đạo, thuộc tỉnh Hải-dương) cầu tự. Hạng người này thì 
phần nhiều là người sinh con khó nuôi, cho là có tiền 
oan nghiệp-chưởng, cho nên đến lễ bái trừ tà thì về saư 
để con mới nuôi được. 


Xét cái tục cầu tự của ta, cũng bởi tin sự quỉ thần 
mà ra. Tục này từ thượng cô đã có, như vua Đế-Cốc 
cầu tự ở đền Cao-Môi mà sinh ra ông Háu-Tắc, ông Thúc- 
Lương-Ngột cầu tự ở núi Ni-Son mà sinh ra Đức Nhồng- 
Tử. Nhưng thiết tưởng toàn là do bụng tỉn tưởng mà ra, 
chở không có lề gì cho đích: đáng tin được.. 


Cứ lấy sự hiền nhiên mà nói thì người không có con 
hay là để con mà không nuôi được, hoặc là vì người 
đàn ông hay đàn bà có tật bệnh gì, hoặc là vì đẻ con 
ra, tiên thiên suy nhược khó nuôi, hay là nuôi trải phép 
vệ sinh thì không nuôi được. Còn như người chỉ sinh con 
gái mà không sinh con trai, cũng bởi có một: lễ riêng 
nào đó, quyết khỏng có thần thánh nào chủ trương về 
việc sinh con đẻ cái gì đâu. 


Cỏ người nỏi rằng : sự cầu tự cũng nhiều khi linh 
nghiệm, xem như các người vợ chồng đã ngoài bốn mươi 
tuôi chưa có con, đi cầu tự rồi mới cỏ, mà cũng nhiều 
khi người con ấy làm nên thế này thế khác, nếu không 
nghiệm thì sao thế được. : 


Thiết tưởng sự ấy cũng là sự ngẫu nhiên, dẫu chẳng 
cầu đâu cũng có. Vả lại muôn sự thường hay nên ở 


+26 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


lòng người tin tưởng. Cái bung người ta đã tin mê ở 
điều gì thì lại hay cố sức làm cho điều ấy phải nghiệm, 
vậy thì lại có một lề chắc được, chở cũng không phải 
œó chỉ lạ hết. 


Còn như con hay con đở, là bởi ở cách dạy dỗ, con 
thọ con yêu, bởi ở cách dưỡng sinh, khỏng nên cho là 
eon Trời, con Phật mà nhảm quả. 


XVII.— NUÔI NGHĨA TỬ 


Người không có con, thường nuôi con nhà anh em hay 
là người ngoài làm nghĩa-tử. Nghĩa tử ấy cũng như con 
để ra. 


Cha mẹ nuôi con phải vun frồng dạy dỗ, con nuôi 
ở với cha mẹ, cũng phải kiếu kính phụng dưỡng, coi như 
cha mẹ để, mai sau cũng được thừa hưởng gia tài, 


Người phú qui có nhiều con rồi, thường cũng có nuôi 
nghĩa tử. Nghĩa tử này, một là vì người nuôi thương 
kể cơ hàn mà nuôi, hai là vì người muốn nương thân 
vào sửa quyền qui mà tình nguyện làm con nuôi. Những 
con nuôi ấy, cỏ người ở hết lòng trung-nghĩa, như Quan 
Bình ở với Quan-Công, có người ở phản trắc bất nhân, như 
Lộc-Sơn ở với Đường-Minh-Hoàng. 


Nhiều người nuôi con nuôi từ khi đứa trẻ còn thơ 
bẻ, hoặc vì cha mẹ nỏ mất sớm, thấy trẻ mồ côi mà 
nuôi, hoặc vì cha mẹ nỏ nghèo khó đem bán, người hiếm 
hoi thì nuôi cho nó đứng đầu đứng số. Đứa con ấy lớn 
lên, nhiều khi không nhớ đến bản thân phụ mẫu là đâu, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 77 


Mà dẫu có nhớ cũng không có phép coi cha mẹ đẻ trọng 
hơn cha mẹ nuôi được, vì cha sinh không bằng mẹ dưỡng,. 
nếu quên ơn người nuôi thì bất nghĩa. 


* 
* & 


Ta trọng nhất là việc -kế fự, nếu không có người kế 
tự cho mình, thì mình là người bất hiến với tô phụ. Cho: 
nên không có con, thì phải nuôi, chủ ý là đề mai sau: 
có người giữ hương hoả cho nhà mình. 


Cứ cái bồn tâm đối với tô tiên như thế thì cũng phải, 
nhưng xét cho kỹ thì cũng có điều nên bàn : Giả thử người bất 
hạnh mà không có con, nuôi được con anh em hoặc con nuôi 

đồng họ, đề mà nối đổi tông - đường, thì dẫu là con 
nuôi, nhưng cũng là huyết mạch trong nhà, chẳng có: 
hại gì Còn những người nuôi con người ngoài mà 
thường lại yêu thương quí trọng hơn con anh em, thì 
.tưởng cũng là không phải. 


Về phần người con nuôi, người ta đẩ có công nuôi 
dạy dỗ mình như con, thì mình cũng phải nên mong. 
mà đền bảo cái ơn ấy, chớ đừng nên nghỉ người ta 
không phải là người sinh ra mình, mà ăn ở phụ bạc. 


Còn như những người thấy người ta có quyền thế 
mà hạ cái mình qui báu để xin vào làm con nuôi người 
ta thì là một thói du mị nịnh đời, đề cầu lấy các sự 
ước ao của mình, ấy là một cách rất đê tiện.. 


THIÊN THỨ NHÌ 


NÓI VỀ PHONG TỤC HƯƠNG ĐÀNG 


I.— SỰ THẦN 


Thònh Hoàòng.= Mỗi làng phụng sự một vị Thành-Hoàng 
e6 làng thờ hai ba vị, có làng thờ năm, bẩy vị, tức gọi 
là Phúc thần. Phúc thần chia làu ba hạng : 


1.—_ Thượng-đẳng-thần. 
2.— Trung-đẳng-thần, 


3.— Hạ-đẳng-thần. 


-Thượng-đẳng-thần là những thần Danh-sơn, Đại-xuyên 
wà các bậc Thiên-thần như Đồng-thiên-vương, Sóc-tbièn- 
vương, Chử-đồng-Tử, Liễu-Hạnh, v.v... Các vị ấy có sự 
tích linh dđị, mà không rồ tung tích ần hiện thế nào. 
cho nên gọi là Thiên-thần. 


Hai là các vị Nhản-thần như là Lý-thường-Kiệt, Trần- 
hưng-Đqo, v.v... Các vị này khi sanh tiền có “đại công lao 
với dân với nước, lúc mất đi, hoặc bởi nhà vua tỉnH 
biều công trạng mà lập đền thờ, hoặc bởi lòng dân nhở 
công đức mà thờ. 


Các bậc ấy đều có sự tích công trạng hiển hách và 


80 VIỆT-NAM PHONG-TUC 


họ tên rõ ràng, lịch triều có mỹ tự bao phong làm 
Thượng-đẳng-thần. 


Trung-đẳng-thần là những vị thần dân làng thờ đã 
lâu, có họ tên mà không rổ công trạng, hoặc là cớ 
quan tước mà không rổ họ tên, hoặc những thần cớ 
chút linh dị, tới khi nhà vua sai kỳ tỉnh đảo võ, cũng 
có ứng nghiệm thì triều đình cũng liệt vào fr điền, mà 
phong làm Trung-đẳng-thần. 


Ha-đẳng-thần là những thần dân xã thờ phụng, mà không 
rõ sự tích ra làm sao, nhưng cũng thuộc về bực chính thần, 
thì triều đình cũng theo lòng dân mà phong cho làm 
Hạ-đẳng-thần. 


Ngoài ba bực thần ấy, còn nhiều nơi thờ bậy thờ 
bạ : nơi thì thờ (hần bán lợn, nơi thì thờ thần trẻ con, 
và thần ăn xin, thần chết nghẹn, thần tà dâm, thần rắn, 
thần rết v.v.. Các hạng ấy gọi là tả thần, yêu thần, để 
tin thần, vì dân ngu xuần tin bậy mà thờ chớ không 
được vào tự điền, không có phong tặng gì. 


Đình miểu.— Mỗi làng thờ thần phải có một tòa 
miếu. Có nơi thì vừa có miếu. vừa có đỉnh. Làng nàơ 
to thì mỗi thôn lại có lập riêng một đình. 


Miếu là chỗ quỉ thần bằng ụ, đình là nơi thờ 0ọng, 
và đề làm nơi cỏng sở cho dân hội họp. Miếu thường 
hay kén đất thắng cảnh, nhất là trên gò cao, hoặc ở 
nơi gần hồ to sông lớn thì mới hay. Đình thì tùy chỗ 
nào trung độ, tiện cho dân làng hội họp thì thôi. Đình 
và miếu thường trồng nhiều cây cối cho sầm uất, nơi 


NÓI VỀ. PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG li 


nào lắm cô thụ, tức là nơi thẳng cảnh và là đình miếu 
rất lâu đời. 


Đình miếu cïững theo một kiều mẫu chỉ khác nhau to 
với nhỏ mà thôi. Đại đề đình miến nào cũng có một 
nội diện là chỗ rất thâm nghiêm, đề an phụng thản: vị. 
Ở ngoài thì nhả đại bái, chia làm ba khoảng : khoảng 
giữa gọi là trung đình, đề làm nơi tế tự, và các người 
có ngôi thứ cao mới được ngồi Hai bên gọi là 
tỉ gian, hữu gian, Ởở trong có bàn thờ (hồ công, hoặc 
thờ bộ hạ của thần, hoặc thờ hộu thần, ở ngoài thì làm 
chỗ cho iư ăn, hàng giáp ngồi giải tạo. 

Đình nhiều nơi làm rộng rãi đến nâm bảy gian, tảm 
chín gian, cột to tởi hai người Òm. Các dân xã lớn, đình 
miếu rất nguy nga, cột sơn son về rồng, dui hoành trồ chạm 
sơn thếp, hoành biền, cửa vọng rực rỡ trang hoàng. 


Phia ngoài nhà đại bải có hai bên Tả mạc, hữu mạc 
tục gọi là hai dãy muống, đề làm chỗ quan viên áo mũ 
vào tế và đề khi cỏ việc to thì lấy chỗ ngồi. 


Ngoài cùng có cửa tam quan, làm cách  tòn nghiêm 
rộng rãi, tường hoa cột trụ, xây đắp chung quanh. Hai 
bên vách tường, nhiều nơi đắp con rồng con cọp, hoặc 
về hình đôi vồ tưởng cầm long đao, hoặc về voi, về ngựa, 
hoặc làm voi đá đứng đôi bên, trên đầu cột trụ thì xây 


đắp con sấu sảnh. 


Đồ phụng sự.— Mỗi vị thần có một bải pị an phụng 
vào một bộ long ngai, hoặc an phụng ở trong long khám. 
Bình nhật đề không, khi cỏ việc hội hè thì phong áo mũ đai 


82 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


mãng đại trào đề thờ hoặc đề rước. Vị thần nào có sắc 
phong thì dùng các chữ mỹ tự trong lòng sắc làm duệ 
hiệu của thần. Phảẩicỏ hòm sắc đề chứa sắc, có kim sách 
đề ghi chép sự tích của thần. Còn đồ thờ như đồ (am 
sự, ngũ sự, đài rượu, quả trầu thì cầng như đồ thờ tư gia, 
Ngoại giả thì đại đề các đồ nghỉ trượng, loan giá, lộ bộ 
như long kiệu, long đình, cờ quạt, tàn tán, bát bửu, gươm 
trường, biền lĩnh túc, biền hồi tụ, tay văn, tay võ, dùi 
đồng, phủ 0iệt, chiêng trống, v.v... 


Có nơi làm đôi hạc gỗ đứng chầu đôi bên cửa điện, 
có nơi làm đòi ngựa gỗ hoặc hai con voi rút bằng mây 
đề thờ. 


Tự-điền, tự-trạch.—= Mỗi làng phải đề riêng mấy mẫu 
ruộng làm (-điền. Hoặc có hồ có đầm riêng của làng 
thì dề làm / frạch, mỗi năm lấy hoa lợi, ngư lợi ở đó 
ra mà củng vào việc tế tự. Làng nào không có tự điền, 
tự trạch thì lấy vào khoản công nho nào hoặc phải đóng 
góp với nhau. 


Người thủ-từ.— Mỗi đình miếu, làng cắt một người 
thủ từ. Người thủ từ ấy phải ngày đêm ở luôn chốn đình 
miếu, coi việc đèn hương, giữ đồ phụng sự và coi việc 
sái lảo cho được sạch sẽ. Nhiều nơi bắt người thủ từ 
phải chay sạch, khòng được ở gần đàn bà. Cũng có nơi 
thì cho người thủ từ đem cả vợ ,con đến ở gian ngoài, 
tròng nom trồng trọt những đất chung quanh mà kiếm 


„ 


an. 


Người thủ từ được hưởng hoa lợi ở chỗ đình miếu 
và được phép miễn trừ sưu thuế tạp dịch. Nơi nào lắm 


WÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-DẲNG 83 


linh tích, thiên hạ khách khứa đến lễ bái đông, thí người 
đhủ từ; lại được hưởng nhiều lộc thánh. 


v 


Xét về cái tục thờ Thành Hoằng này, từ đời Tam-quốc 
trở về vẫn đẩ cỏ, nhưng. ngày xưa thì nhà vua nhân cớ 
việc cầu đảo gì mới thiết đàn cúng tế mà thôi. Đến đời 
nhà Đường, Lỷ-đủc-Dụ làm tướng, mới bắt đầu lập miếu 
Thành-Hoàng ở Thành đỏ, kế đến nhà Tống, nhà Miuh 
thiên hạ đâu đâu cũng có lập miếu thờ. 


Nước fa thuở bấy giờ đang lúc nội thuộc, tục Tàu 
truyền sang đến bên này, kế đến Đỉnh, Lê thì việc thờ 
qui thần đã thịnh hành rồi. 


Nhưng cử xét cái chủ ý lúc trước, thì mỗi phương 
cỏ daúh sơn đại xuyên, triều đình lập miếu thờ thần sơn 
xuyên ấy để làm chủ tề cho việc ấm tí một phương mà 
thôi. Kế sau triều đình tỉnh biểu những bậc trung thần nghĩa 
sĩ và những người có công lao với nước, thì cững lập 
đền cho dân xã ở gần đâu thờ đấy. Từ đó dân gian 
lần lần bắt chước nhau, chỗ nào cũng phải thờ một vị 
đề làm chủ tÊ trong làng mình. Làng nào có sẵn người 
anh hùng hào kiệt mất đi rồi thì thờ ngay người ấy. 
làng nào không có thì đi cầu lấy một vị thần linh khác 
rước về mà thờ. Hoặc nơi thì nhân việc mộng mị, việc 
bói khoa, việc tá khầu, tin là sự linh dị mà thờ. Hoặc 
nơi thì vì một sự ngẫu nhiên, cho là một thiêng liêng mà 
xin duệ hiệu đề thờ. Tẻ ra làng nào cũng có đền, xã 
nào cũng có miếu. Đến cả những xẩ mới lập, trước hết 
cũng nghỉ ngay đến việc thờ thần. 


# VIỆT:NAM PHONG-TỤŒ 


Tông chỉ là dân ta tin rằng : Đất có Thồ-Công, sông 
có Hà Bá, cảnh thồề nào phải có Thành Hoàng ấu, vậy 
phải thờ phụng đề. thần ủng hộ cho dân, vì thế mỗi 
ngày việc sự thần một thịnh. 


Qui thần là việc u minh huyền viễn, cũng chưa 
dám chắc thế. nào mà nói được. Nhưng xét hai chữ quỉỶ 
thần của Thánh hiền đặt ra, thần là gì ? thần nghĩa là 
thần diệu, qui là gì ? qui nghĩa là quỉ tàng. Chỉ là nói 
cái lễ tạo hòa huyền diệu, lúc đương không tự nhiên 
hóa có, thế là khéo, cho nên gọi là (hần, khi đang có 
tự nhiên hóa không, thế là về, cho nên gọi là quỉ. Vậy 
thì nói cái lẽ như thế mà thỏi, chớ không phải có quỉ 
thần thực. Vả thánh nhân có dạy rằng « VỆ tri sinh, yên 
trị tử. VỊ trì sự nhân, yên tr sự quÈ» nghĩa là sự sống 
còn chưa biết hết, đã biết thế nào được sự chết, việc 
ăn ở với người còn chưa xong, đã biết thế nào mà thờ 
qui thần. Cứ như lời ấy thì ý thánh nhân cũng không 
muốn cho người ta nói đến việc quỉ thần. Ngài lại nói rằng: 
«Kính quÌ thần nhỉ iền chỉ» nghĩa là quỉ thần vẫn 
kinh nhưng phải xa đi mới được. Lời ấy thì lại có Ỷ 
khuyên người ta không nên thờ nhảm. 


Vả lại muôn sự ở đời, do ở sức người làm ra mới 
gọi là tài trí nếu cử cậy về qui thần thì sức người 
chẳng hóa ra hèn đốn lắm ru ? 


Xem như các nước Ẩu-Cháu, trừ ra thờ Giáo tồ là 
đề tỏ lòng kỷ niệm, còn không có thờ đến thần thánh 
nào, không phải nhờ đến sức ảm-phù mặc-hộ bao giờ, 
vậy sao mà nước nào cũng thịnh vượng, dân nào -ũng 
phú cường. Mà Á-Đông này thờ thần thành kính là thếy 


« 


WÑỎI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 85 


sao thần lại chẳng phù hộ cho giàu mạnh bằng các nước 
đi? Một lề ấy đủ làm chứng cho sự ta tin nhảm. 


Thiết tưởng chỉ những miếu trung thần nghĩa sĩ và 
miếu những bậc đại anh hùng hào kiệt, thì mới đáng 
nên thờ. Mà thờ thì là đề tổ cái lòng kỷ niệm, chớ 
không phải thờ mà cầu phúc. Ta nên coi cái miếu đỏ 
như một tượng đồng của người Âu-châu. 


Í.— VIỆC TẾ TỰ 


LỄ sóc vọng.— Mỗi tháng ngày sóc (mồng một), ngày 
vọng (hôm rằm), đân làng biện lễ oản: chuối, trầu rượu, 
đem tại miếu hoặc tại đình để lễ thần. Năm bẩy người 
hoặc mươi, mười lắm người bỏ lão trong làng mặc áo 
đhụng vào lễ. Đoạn đem ra chia lấy một nửa làm cỗ 
kiến miên đề các lão hiện có tại đó uống rượu, còn một 
nửa chia mỗi người một miếng, cho được quản chiếm 
lhần huệ. Phần dẫu một miếng trầu, một miếng oẳn, một 
quả chuối, cũng phải phân mình. Nếu người đương cai 
lổ ra làm thiếu của ai thì sinh ra hiềm khích, có khi 
đi kiện nhau cũng nên. 


qÑgoài sự lễ Phúc thần, làng nào cỏ thần miếu khác 
ở trong xã phận, cũng thường phải biện lễ oản quả 


đến lễ. 


Các tuần tiết — Mỗi năm về các tuần tiết như ba 
ngày chính đán, ngày đoan dương, ngày thượng nguyên; 
ngày trùng thập, v.v.. và ngày hạ điền là ngày mới bắt 


đầu. bước chân xuống ruộng, ngày thượng điền là ngày, 


:86 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


mới có gạo mới, ngày thần húy, ngày thần đản là ngày 
sinh-nhật hóa-nhật của thần. Các ngày ấy đều có lễ, tùy 
tục làng và tùy năm phong khiểm, hoặc dùng bò lợn hoặc 
dùng gà xôi, nơi thì tế, nơi thì lễ. Lễ thượng điền, hạ 
điền về làng nào có ruộng mới tế lễ, mà nhiều làng chỉ 
tế lễ vào ngày hạ điền mà thôi. Lễấy có làng tế Phúc- 
thần có làng chỉ thần Tiên-NÑông. Tục thường kén một. 
ông bỏ läo hiền lành phúc hậu mà hai vợ chồng còn: 
song toàn đề làm lễ hạ điền. Nghĩa là ông ấy phải xuống 
cấy vài nắm mạ trước, rồi từ đó trở đi cả xã mới cấy. 


Tế kỳ phúc.— Mỗi năm trong tứ thời hoặc hai kỳ 
Xuân, Thu có tuần đại fế gọi là tế kỳ phúc, nghĩa là 
cầu cho đân được bình an. 


Trước một ngày, làm lễ cáo yết, dắt trâu bò ra xem 
xét, rồi đồ một chén rượu vào đầu trâu bò, gọi là fỉnh 
sinh. Tỉnh sinh rồi mới được giết thịt. 


Trước khi tế phải rước văn. Dân làng đem long-đdình 
cờ quạt, tài tử đồng văn và cắt một người viên chức 
đội mũ, mặc áo thụng đến tại nhà người điền văn (người 
coi việc tả văn tế) mà rước bản văn về đình. 


Người tả văn cũng phải đội mũ, mặc áo thụng, đi theœ 
sau long-đinh. 


Vào đến cửa đình, người làm tế chủ phải ra tại cửa 
ngoài mà nghênh tiếp bản văn đem vào an trí trong nội 
hương án, đâu đấy mới tế. 


Tế phải có một người làm íế chủ, kén người nào 
có chức tước ngôi thứ cao nhất trong làng mới được 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 87 


làm. Có làng thì lại kén người ngôi thứ cao mà vợ chồng 
song toàn, con trai con, gái đề huề mới được làm tế chủ. 


Hai người hoặc bốn người bô lão làm bði fế. Bồi tế 
đứng dưới người tế chủ và cứ trông mà lễ theo. 


Có hai người Đông xưởng, Tây xướng đứng đôi bên 
cạnh cái hương án bày đài rượu đề xưởng lễ, Lại có 
hai người nói fứn dứng đòi bên người tế chủ, đề dẫn 
người tế chủ khi ra khi vào, và trợ xướng những khi 
tế chủ đã vào chiếu trong. 


Còn phải mươi mười hai người nữa đứng hai bên 
vào chấp sự, hoặc dưng hương, hoặc dưng rượu, hoặc 
chuyền chúc, đọc chúc, vân vân. 


Trước chỗ hương án trải bốn chiếu tế : thứ nhất là 
chiếu (hăn øị, thứ nhì là chiếu íế chủ thụ tộ, thứ ba là 
chiếu ngói iế chủ, thứ tư là chiếu bồi íế. 


Lúc gần tế, tự người tế chủ cho chí các người viên 
chức vào chấp sự, ai nấy đội mũ, mặc áo thụng, đi hia 
chỉnh †ề, đứng sắp hàng hai bên. Đồng văn (người đánh 
trống) rung xong ba hồi trống tế thì người Đông xưởng, 
xướng : khởi chỉnh cô, thì có hai người chấp sự đi hai bên vào 
chỗ giá chiêng giá trống, một người đánh ba hồi chiêng, 
một người đánh ba hồi trốug, rồi mỗi bên đánh thêm 
ba tiếng nữa, mới vái một vải mà lui ra. 


Kế đến xướng : nhạc sinh tựu øị, thì phường bát âm 
tài tử kéo nhị, thồi sáo, gầy đờn, gỗ kiểng và bọn đồng 
căn đánh trống rầm rï lên một lúc mới thôi. 


8B VIỆT-NAM PHONG-TỰN 


Kế đến xướng : củ soát tế uật, thì hai người mỗi người 
cầm một cày nến, một người phủng cái đế cắm một bớ 
hương, dẫn người tế chủ vào mãi nội điện xem xét đồ 
lễ, có được thành kính hay thiếu thứ gì chăng. Đoạn rồi 
trở ra, khi vào thì vào phía hữu, khira thì ra phía tả, 


lúc nào ra vào cũng vậy... 


«. 


Kế đến xưởng : ế mao huyết, thì có một người cầm một 
cái đỉa đựng mọt ít tiết và mấy cãi lông trâu bò đồ đi. 


“Kế đến xướng : chấp sự giả các tư kỳ sự, thì người: 
nào việc gì phải chăm chú đề giữ việc ấy. 


Kế đến xướng : fế chủ giữ chấp sự giả các nghệ quản 
lầu sở, thì người tế chủ và các người chấp sự đến cả chỗ 
cạnh hương án có đẻ một chậu nước trên cái kỷ và treo 
một cái khăn tay. 


^ 


Kế đến xướng : quán tầu, thì người tế chủ rửa tay vào 
chậu nước. Lại xưởng : (huế cân thì người tế chủ lấy cái 
khăn ấy lau tay. 


Kế đến xưởng : bồi (ế 0iên lựu oị, thì mấy người bồi 
tế bước vào đứng sắp hàng chiếu cuối-cùng. 


Kế đến xưởng : fế chủ niên tựu øị thì người tế chủ bước 
vào chiểu vị mình. 


Kế đến xướng : thượng hương thì hai người chấp sự, 
một người phủng cái lư hương, một người phủng 
họp trầm đem đến trước mặt tế chủ, tế chủ lấy gói trầm 
bỏ vào cái lư, rồi cầm lấy cải lư vải một vái, lại đưa 
cho người chấp sự bưng vào đặt trên hương án gian giữa. 


NỚI VỀ PHONG-TỤC. HƯƠNG-ĐẢNG 89 


Kế đến xưởng : ñghénh thân cúc cung bái, thì ` chủ 
và mấy: người bồi tế đều lạy thụp cả xuống, ngư:': tây 
xướng, xưởng một tiếng hưng thì đứng dậy. Lễ xog bốn 
lễ, xưởng binh thán thì đứng ngay mình cho nghiêm. 


Kế đến xướng: hảnh sơ hiến lễ thì lúc dâng rượu 
lần đầu. 


Kế đến người nội tản xưởng : nghệ iửu tương sở, tư 
đôn giả cử mịch, thì tế chủ đi ra chỗ ản đề đài rượu và 
người chấp sự mở cải miếng vải phủ trên mâm đài ra, 
Xưởng : chước fửu tHì rót rượu. 


Kế xướng : nghệ đại ương thần oị tiền, thì hai người 
nội tán dẫn ngưởi tế chủ lên chiếu nhất. Xướng quy thì 
‡ế chủ và bồi tế đều quỳ cả xuống. 


lXế xưởng : fiến tước, thì một người chấp sự dâng dài 
Tượu đưa cho tế chủ vải một vái lại giao trả người chấp 
sự. Xưởng hiến tửu thì các người chấp sự dâng rượu đi 
hai bên đều phải phủng cao đài rượu mà dâng vào nội 
điện. 


Xong rồi trổ ra. Xưởng hưng, bình thân, phục mị thì 
4ế chủ, bồi tế cùng phục xuống rồi đứng dậy, tế chủ lui 
ra chiếu ngoài. 


Rế xưởng: độc chúc thì có hai ugười chấp sự vào 
bàn trong phủng văn tế ra. Người nội tán xướng : nghệ 
độc chúc pị rồi lại dẫn tế chủ lên ‹chiếu trên. Xưởng 
dai quị thì tế chủ, bồi tế và hai người phủng chúc, đọc 
chúc đều qui cả xuống. Xưởng chuyền chúc thì người phủng 


90 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG 


bản văn đưa cho tế chủ cầm lấy vải một vái rồi đưa 
cho người đọc chúc. 


Xưởng: đọc chúc lần nữa, thì người đọc chúc tuyên 
đọc bài văn tế lên. 


Trong văn tế trước hết kề niên hiệu, ngày tháng, kế 
nói đến tỉnh, phủ, huyện, xã, rồi liệt hết tên các tiên 
thử chỉ, chức sắc, kỳ mục và các người lão hạng trong. 
xã, kinh dâng lễ vật cáo với thần vị nào, kề hết duế. 
hiệu và những mỹ tự của nhà vua phong cho thần. 


Đọc xong, tế chủ lạy hai lạy rồi Ìui ra chiếu ngoài. Kế 
dâng hai tuần rượu nữa : tuần thử hai gọi là ứđ hiến 
lễ, tuần thứ ba gọi là chung hiến lễ. Cách xướng lễ cũng. 
như tuần trước. 


Xong cả ba tuần rượu rồi thì xướng ầm phúc, có hai 
người vào nội điện bưng một chén rượu và một khay 
trầu. Xưởng nghệ ầm phúc øị, thì người tế chủ quay ra. 
bước lên chiếu thứ nhì. Xướng guj thì tế chủ quì xuống, rồi 
hai người đưa chén rượu khay trầu cho người tế chủ. Xướng. 
ầm phúc thì người tế chủ. bưng lấy chén rượu vái một vái 
rồi uống cho hết ngay một hơi. Xướng fhụ tô thì tế chủ cầm 
khay trầu cũng vái rồi mới ăn một miếng. Nghĩa là. 
thần ban phúc lộc cho thì phải uống ngay ăn ngay mới. 
là kinh trọng thần. 


Đoạn lại lễ hai lễ rồi đứng dậy lui ra chiếu ngoài. 


Kế xưởng : íq lễ cúc cung bái thì tế chủ, bồi tế 
cùng lạy tạ bốn lạy, xướng phần chúc thì người đọc 
chúc đem bản văn phỏng hỏa di. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 9f 
Đến xưởng : !ễ tất là việc tế xong hết. 


Trong khi tế, những lúc dâng rượu, lúc phần chúc, 
nhạc sinh đều phải cử nhạc. Đến lúc tế xong, đân làng 
theo thứ tự vào lễ, cũng có đánh trống, gọi là trống lễ, 


Lễ xong đâu đấy thì đem làm cỗ ăn uống vui vể 
với nhau. 


Trong việc tế tự, có điền đốt hương là do tự Tây- 
vực. Đốt hương nghĩa là cầu cho quỉ thần giáng cách. 
Khi xưa tục Tàu tế Tôn miếu chỉ dùng có tiêu (cỏ tbơm} 
trộn với mỡ mà đốt cho thơm, chưa có đốt hương. Đến: 
đời vua Vũ-Đế nhà Hán, sai tướng đánh nước Hồn-Gia 
xứ Tây-Vực (thuộc về vùng Ấn-Đọ), vua nước này phẩi 
đầu hàng, dâng một thần tượng bằng vàng, đem về đặt 
trong cung Cam-Toàn. Người nước Hồn-Gia cúng tế thần 
ấy, không phải dùng đến dê bò, chỉ đốt hương lễ bái. 
mà thôi. Từ đó Tàu mới có tục đốt hương. 


Nước ta tục đốt hương chưa biết tự đâu, nhưng ở 
Ngó-truyện có nói rằng : Trương-Tân làm Thứ-Sử Giao- 
Châu, thường đốt hương ở nhà Các Lập tịnh sá đề đọc: 
đạo thư. Tục ta có lễ khởi từ đó. 


Còn như hiến đồ tế vật, ngoài Bắc-Ky ta chỉ hiến rượu, 
chở không hiến tác món đồ ăn, vì ta hay để toàn sinh mới là 
thành kinh. Ở về Nam-Kỳ thì món đồ ăn gì cũng có hiến. 
Trong khi hiến rượu, ngoài ta đi một cách rất khoan 
thai và nghiêm traug. Ở Nam-Kỳ khi hiến rượu, hiến đồ 
ăn, thường có hai người đóng tuồng, mặc đồ nhung trang 


s82 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


cảm nến đi trước ; kế đến mỗi bênba bốn con hát, áo mũ 
rực rở, mỗi ả cầm vài nén hương, vừa đi vừa đọc câu 
chúc hỗ, rồi mới đến các người hiến rượu, hiến đồ ăn 
đi sau. Mà cách đi thì rất ngộ : người nào mắt cũng nhưng 
nhưng, nháo nháo, nghiêng đầu nghiêng cô, chân bên nọ 
đả chân bèn kia, làm cho ai lạ mắt cũng phải phì cười, 
mà họ thì cho thế mới là đi vào kiểu. 


I.— NHẬP. TỊCH 


Trà nhập tịch. — Làng nào mỗi năm cũng có một 
trà nhập tịch (vào đám), nhất là hay làm về tháng giêng, 
tháng hai Hôm ấy là hôm bắt đầu vào tiệc hội hát, 
nhưng hội hát thì thỉnh thoáng năm nào phong đăng mới 
mở to, còn thường thường mỗi năm chiếu lệ làm sơ 
sài năm bảy ngày cho chí mười ngày là cùng. 


Lễ mộc dục.= Trước một ngày nhập tịch, hoặc nửa 
đêm, hoặc buồi sáng, dùng lễ trầu rượu gà xôi cáo yết rồi 
dùng nước trong lau tắm thần vị, tắm xong lại lau phủ một lượt 
nước trầm hương, gọi là lễ mộc dục. Tắm rửa xong thì phong 
áo mũ đại trào hoặc bằng thực, hoặc bằng đồ giấy đảu 
đấy tế một tuần, gọi là fế gia quan. LỄ vật thì tùy tục 
riêng từng làng, hoặc dùng bò lợn, hoặc dùng gà xôi, có 
mơi chỉ dùng bảy quả trứng luộc mà thỏi, nhưng thế nào 
cũng phải có trầu rượu: 


Tế lễ xong, các bô lão, viên chức ngồi giải fog, hạ 
đồ lễ làm cỗ ăn uống, rồi đem chậu nước trầm lau 
thần vị khi nãy, đồng dân theo "thứ tự trên dưới mỗi 


: ` 


người nhúng tay vào chận nước lau lên mặt một chút, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 9đ 


gọi là quân chiêm thần duệ. Còn cái khăn vải đổ dùng để 
lau thần vị thì xẻ ra mà biếu viên chức và chia mỗi người 
một mảnh con cho đều. Mảãnh ấy gọi là cải mụn đỏ, aÍ 
được phần đem về đeo cồ hoặc buộc cô tay cho con thỲ 
con được mạnh khoẻ, khước lắm. 


Đgi-tế.— Hôm sau, rước thần vị ở miếuvề đình, giết 
trâu mồ bò tế một tuần. Tế xong, suốt thượng hạ trong xã 
đều được dự tiệc ăn uống. 


Xướng-ca.— Tối hôm nhập tịch hoặc cách một vài hôm, 
dùng cỗ bánh cỗ xôi hay là cỗ nấu, tế một tuần nữa. 
Trong khi tế, mỗi tuần hiến rượu, có ả đào ra múa nhạc. 
Tế xong, đào kép hát chúc thánh- mừng dân, rồi thì hát 
thờ suốt đêm. Cả hàng xãẩ đều ngồi giải toa nghe hát, 
viên chức cắt lần nhau ra đánh trống chầu Được nửa 
chùng, ông thủ chỉ gỗ cắc cắc vào tang trống một hồi, 
gọi là gia tang, thì hàng xã mới uống rượu. Trong khí 
uống rượu, ông thủ chỉ đánh ba tiếng trống fiéu cỗ (trống: 
khầu) thì đàn em trong làng, một người đứng dậy reo hoan: 
thanh ba tiếng : «hi... hả, hả, hả, hà..!!!» mỗi một tiếng: 
reo thì cả đân đều hoạ lại một tiếng dài : «hi... » rồi 
thì pháo đốt, tù và thôi „m lên một lúc, cách một giờ nữa 
lại reo sáu tiếng như thế, cách một giờ nữa lại reo chín. 
tiếng như thế, cả thấy ba lần reo thì mới tan cuộc rượu.. 
Rượu tan rồi vẫn cử hát, đến sáng hát bỏ bộ rồi mới 
thôi. 


Tự hôm ấy trở đi, ban ngày thì chèo hát hoặc đánh 
vật, hoặc đánh cờ bỏi, ban đêm thì xưởng ca, cho đếu, 
hôm xuất íịch (giả đám) mới tan. 


4 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG 


Có làng dùng cách giản dị, từ hôm nhập tịch trở đi, 
mỗi tối chỉ dùng trầu rượu làm lễ túc chực, mấy người 
bỏ lão ra lễ, ngủ tại đình đề chầu chực nhà Thánh. Đến 
hôm xuất tịch, mới dùng cỗ bàn tế một tuần, xướng ca 
một đêm gọi là chiếu lệ mà thôi. 


Giao hiểu.— Trong mấy hôm nhập tịch, các thôn xã 
gần nhau, hoặc 2, 3 xã, hoặc 5, 7 xã cùng thờ một vị, 
thì rước lẫn sang nhau, gọi là rước đánh giải, trước là 
lễ thần, sau là giải tọa uống rượu nghe hát, đề tỏ tình 
hiếu với nhau. Cững có nơi mỗi xã làm chủ một năm, 
các xã lân cận rước lại cả xã ấy mà hội tế. Cũng có 
nơi cách xa, tông khác huyện khác, mà cũng thờ một vị 
thì cũng rước giao hiểu với nhan. 


Cơm quủ, cơm quen-viên.— Khi xã này rước sang 
xã khác, các người đi rước thường làm sẵn một mâm 
cơm lịch sự, đựng vào cải quả đỏ, cho người đem sang 
đám rước, gọi là Com quả. Những viên chúc thì đã có 
đương cai sửa nắm ba màm, nấu đồ ngũ trân bát vị, 
đủ các thứ bánh đường bánh ngọi, gọi là Cơm quan viên. 
Khi rước sang đến xã khác rồi, lễ thánh đàu đấy thì 
nghỉ ngơi ra ăn nống. Thường dàn trải chiếu cạp đỏ ra 
bờ đè bở ruộng hoặc chỗ dưới gốc cây bóng mát mà 
ngồi, viên chức thì tìm kiếm chỗ sạch sẽ lịch sự, hoặc 
trong nhà tả mạc, trải chiếu ngồi ăn tiệc với nhau, Ăn 
uống đàu đấy, mới vào đình giải tọa nghe hát, 


Khoản đãi.~ Cố bàn khoản đổi làng giao hiếu, 
hoặc dùng cỗ mặn (cỗ thịt trâu thịt bò) hoặc dùng cỗ 
chay. Nhưng thường dùng cỗ chay nhiều hơn. Mỗi cỗ có mòt 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 95 


đĩa mía, một đìa lạc luộc, một đỉa mứt, một đa trám, 
mơ, nhỏt, dừa v.v... Trong khi uống rượu, xã sở tại 
phải cử người mặc áo thụng ra mời mọc rất là cung 
kính, mà mời hạng người nào thì phải cử hạng người ấy, 
vị như mời hạng bô lão thì cử người bô läo, mời viên 
chức thì cử người viên chức, v.v... Ngồi giải tọa một lúc, 
reo hoan thanh ba lần (lần trước ba tiếng, lần thứ nhì 
sáu tiếng, lần thử ba chín tiếng), rồi mới tan. 

Các làng giao hiếu, thường hay câu nệ giữ lễ phép 
vxởi nhau từng tí. Nếu hơi sai lệ một chút hay là sơ ý 
một điều gì thì hạch lạc nhau ngay, tức thì giận giỗi 
đứng dậy. Có khi xã nọ xã kia ganh tị nhau, mà sinh 
sự đánh nhau đến vổ đầu sứt tai. 

x: 

LỄ nhập tịch này cũng đồng ý nghỉa với cách ăn 
Tết đầu năm, nghĩa là dân mình khó nhọc vất và quanh 
năm, thì phải có một dịp ăn uống vui choi cho giải 
trí Và lại khi xưa nước ta chưa có giao thiệp với ngoại 
quốc, chỉ có thông thương với nước Tàu ít nhiều mà 
thôi. Mà dân ta tính lại cầm kiệm, ăn, (iêu, không 
tốn bao nhiêu, ruộng nương thóc gạo thì nhiều, mà 
cũng không có cách nào cho vui chung. Vậy mới nhân 
cái tục sùng thượng qui thần, bày ra trò này trò nọ, 
nhưng rút lại chỉ đề cầu vui mà thôi. 

"Tuy vậy mỗi thời một khác, ngày xưa làm nhiều, 
ăn tiêu ít, dư tiền dư thóc. Bây giờ đẩ mở mang, khắp 
hoàn cầu toàn là đường đất thông thương, nếu trí khôn 
ngoan kém đi chút nào là lợi quyền hao hụt đi chút nấy, 
mà cách ăn tiêu bây giờ lại tốn kém gấp trăm gấp mười 
khi trước. Người canh nông buôn bản, kiếm được đồng 


96 -VHIET-NAM PHONG-TỤC 


tiền rất khỏ khăn, người đi làm thuê làm mướn,: kiếm 
được đồng nào tiêu hết đồng ấy, mấy người có mà đề dư, 


Vậy mà ta không biết xoay đồi cách khác, cứ giữ 
lối cô, mỗi năm trong việc sự thần tồn phí biết bao: 
nhiêu. Tuy việc ấy cũng tùy làng phong kiệm, tùy năm 
được mùa mất mùa, cỏ khi gia khi giảm, nhưng giảm 
đượcít nhiều chớ cững chưa thấy đâu bỏ hẳn được lệ gì. 
Con em ngoài sự sưu sai thuế má, lo lắng việc cửa việc 
nhà, lại lo về gánh vác đóng góp với làng xóm công kia 
việc nọ, một đồng một tốn, tính dồn lại kề biết chừng 
nào, trách nào mồ hỏi nước mắt quanh năm, mà xơ xác 
vẫn hoàn xơ xác. 


Xét ở Iuật lệ bản quốc «rong làng hát xxớng thờ 
thần chỉ được phép làm một ngày một đêm, nếu làm quả 
thì lấy luật oi chế mà luận tội ». Đã có luật cấm như thế, 
sao không thấy mấy nơi tuân hành được ? 


IV.— ĐẠI HỘI 


Mở hội.—= Nhập ¡ịch thì đệ niên năm nào: cũng phải 
có, còn Đại-Hội thì năm mười năm, hoặc năm bảy mươi 
năm mới mở một lần. Nghỉa là khi nào hỏa cốc phong 
đăng, dân gian làm ăn thịnh vượng mới dám hội, hoặc là 
khi nào được sắc phong của thần, hoặc là khánh thành 
việc làm đình làm miếu, cùng là việc gì là việc mừng 
chung của làng thì mới hội. 


Đại-hội tức cũng là nhập tịch, chỉ khác nhau nhập- 
jíchỉ thì dùng cách sơ sài mà đại hội thì dùng trang 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG Ú7 


sức thêm nhiều cách vui vẻ và ăn chơi hàng tháng mới 
thôi. 


Nước ta, mỗi làng thờ thần là có sự tích riêng, mở 
hội thì làng nào theo sự tích làng ấy, nhưng đại khái 
cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. 


Sửa song.— Làng nào mở hội, trước hết phải sửa 
sang đình miếu, chỗ nào nát thì tu bồ lại, chỗ nào cũ kỹ thì lau 
rửa sơn về lại, tường thì quét vôi cho sạch sẽ, đồ thờ phụng, 
thứ thì sắm mới, thứ nhì sơn thếp, cờ tàn rách thì 
may khác. Cửa đình cửa miếu treo đèn, kéo một lá cờ 
rất to, đường cải trong làng trồng cột đèn đôi bên, mỗi 
cột kéo cải đèn lồng. 


Về phần tư gia thì sắm may sắm mặc, nhất là những 
người phải vào chân cai kiệu cai cờ, hoặc người vào chân 
con cờ, con trai sắm quần sắm áo, con gái sắm hoa sắm. 
hột, sắm vòng sắm nhãn, trẻ con người lớn, ai ai cũng 
sắm một bộ đồ đi hội. 


Luyện tộập.= Trước nửa tháng hội, ai vào việc gì 
phải luyện tập việc ấy. Cai đồng văn mỗi tối dạy cho đồng 
văn tập đánh trống. Đánh trống có 3 điệu : 


1— Trống rước, điềm trong khi rước sách, 


2— Trống đồ hồi điềm những khi rước đến cửa 
đình cửa miếu, và khi sắp nghỉ tiếng trống, 


3— Trống tế, điềm trong khi tế tự. 


Cai kiệu thì mỗi ngày hội tụ các người đó tùy (trai 


98 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


khiêng kiệu) tập họp tại đình đề tập khiêng kiệu. Người 
cai cảm cái trống lệnh dẫn kiệu đi. Đánh trống có hai 
nhịp : một nhịp 3 tiếng một nhịp 6 tiếng. Trong khi 
đi thì điềm tiếng khoan hòa. Khi lớp đô-tùy khác vào 
thay, hoặc khi đồi vai, hoặc khi lên cao xuống thấp, 
hoặc khi xoay ra xoay vào, khỉ bò khỉ cúi đều có 
trống nhịp đề đô-tùy đi cho đều. 


Cai cờ cũng phải hội tụ tưởng cờ quân cờ tại đình 
mà luyện tập. Tưởng cờ nam cầm quân cờ nam, tưởng 
cờ nữ cầm quân cờ nữ. Cai cờ nam cầm trống, cai cờ 
nữ cầm thanh la đề ra hiệu cho quân cờ. Khi ngồi khi 
đứng, khi ra khi vào, khi tiến khi thoái, khi sắp hàng 
khi vào lễ, đều có phép tắc, có thử tự, chỉ nghe tiếng 
trống tiếng thanh la làm hiệu. 


Trong khi luyện tập, người cai thường phải trầu nước 
cơm rượu khoản đẩi cho đàn em, cho nên phải kén 
người nào giầu có mới bầu làm được cai cờ cai kiệu. 


Luyện tập đâu đấy, thinghiệm trước một hôm, dùng 
đủ đồ nghỉ trượng như khi rước thực, đi suốt trong 
làng rồi về đình, quan viên cũng áo mũ tập tế, gọi là 
hôm ảo nghiềm, nghĩa là thử xem nghi vệ đẩ chỉnh 
iề đâu đấy cả chưa, kểẻo về sau lầm lỗi thiên hạ chê 
cười. 


Rước nước. — Trước khi vào đám một ngày, dùng 
đủ đồ nghỉ trượng đi rước nước. Rước nước là tìm gần 
miền có giếng nào trong sạch, thì đến tại đó mà lấy 
nước về. Hoặc lấy nước ở hồ sông thì bơi thuyền ra 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 99 


giữa dòng mà lấy. Lấy nước xong rước về miếu, đề dùng 
nước ấy tắm rửa thần vị và đề dùng làm nước củng. 


Gia quan.= Đêm hôm ấy thì làm lễ mộc dục (đẩ 
nỏi ở mục nhập tịch) đoạn rồi làm lễ gia quan. Gia- 
quan chỉ các người cai kiệu và các người đỏ-tùy mới 
được vào. Các người ấy phải chay sạch từ mấy hòm 
trước, đến lúc vào phòng áo mũ, mỗi người phải bịt cái 
khăn tay vào miệng, sợ hơi trần xông tới Thánh cung 
thì rất là bất kinh. 


Phong ảo mũ đai mãng đâu đấy, an - phụng lên long kiệu, 
tế một tuần rồi chờ đến tang tảng sảng thì rước về đình. 


Phụng nghênh hồi đình.— Hôm ấy phàm bao nhiêu 
người dự vào việc.rước sách, đều phải trai khiết, ăn 
mặc đồ mới, đồ tốt. Người thủ hiệu (người đánh trống 
cải) phải gióng trống từ đêm, đề ai nấy vào việc gì sắp 
sẵn mà đi rước. Đến sáng, sắp rước từ cửa miếu trở 
đi. Người thủ hiệu nồi trống thì tài tử đồng văn nồi 
nhạc, điềm trống, pháo đốt đùng đùng một lúc thì các 
đô tùy rước long kiệu ở trong miếu ra. 


Rước long kiệu ra đến cửa tam quan thì phải đứng 
lại chờ cho các xã giao hiếu đến đủ, sắp hàng đâu đấy 
đề rước giúp, rồi mới nhúc nhích đi, có nơi phải chờ 
làng giao hiếu đem đò tùy đến thay vai kiệu, trở vài ba 
lần rồi mới đi, 


Trong khi rước đi, các xẩ rước giúp, xã nảo là đàn 
anh (xã nào thờ vị thần lớn hơn hay là dân xã to hơn 
4hì là đàn anh) thì đi đầu tiên, kế đến các xãä khác theo 


100 VIỆT-NAM PHONG-TỤC: 


thứ tự lần lượt mà đi, cuối cùng mới đến chính xã mở 
hội. 


Nghỉ trượng đại đề xã nào cũng vậy : trước hết cớ 
đôi cờ (tuyết mao, có năm hoặc bốn lá cờ đuôi nheo, 
hoặc cờ vuông bằng vóc bằng dạ, mỗi lá một sắc, xanh, 
đỏ, vàng, trắng, đen gọi là cờ ngữ hành. Bốn lá xanh, đỗ 
trắng, đen thì gọi là fứ phương, kế đến bốn lá cờ tứ linh 
thì mỗi lá thêu một giống là: long, lân, qui, phụng hoặc 
tám lá cờ bát quái thì mỗi lá thêu một chữ : kiền, khẩm, 
cấn, chắn, tốn, ly, khôn, đoài. 


Những người cẩm cờ, đội nón dấu (nón lính của ta 
khi xưa) thắt lưng bó que, hoặc là mặc áo lậu, mỗi 
người đeo một cái cối gỗ con ở trước ngực đề đỡ đốc 
cừ cầm cho nhẹ. 


Cờ đi khỏi một loạt thì đến trống cái, có hai người 
khiêng, một người che lọng và có một người ăn mặc lịch 
sự, cầm cái dùi con tiện đánh trống, gọi là người thử 
hiệu. Trống rồi đến chiêng cũng vậy, mỗi một tiếng trống 
thì lại điểm một tiếng chiềng, có nơi chiêng trống làm 
xe kéo thì không phải người khiêng cũng tiện. 


Kế đến voi rủi mây, hoặc ngựa gỗ (có làng có, có làng 
không) thắng bành thắng cương như voi ngựa thật, cho 
trẻ con kéo. Voi ngựa cũng có tàn hoặc lọng đề che 
mà chỗ xe ngựa thì có một người vác siu đao đi kèm. 


Kế đến hai người cầm hai cái tán đi đôi bên, hoặc 
đi khoảng giữa thì mỗi người đi cách xa nhau một ít. 


Kế đến các người chấp kích: nào là gươm trường, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 10 


nào là bát bửu, dùi đồng, phủ việt, tay văn, tay vỡ, 
biền tỉnh túc, biền hồi tụ, ở giữa thì một người vác một 
biền bồ: dục, đề mấy chữ « Thượng đẳng tối lỉnh » hoặc 
đề chữ «lịch triều phong lặng ». Người cầm biền ấy phẩi 
mặc áo thụng, cỏ lọng che. 


Kế đến là phường đồng văn, một vài người cai cầm 
trống khầu, một người cầm thanh la, hai người đội nón 
giấu thắt lưng bó que, cầm sinh tiền ; bảy, tám đứa mặc 
ảo nẹp đỏ, mỗi giửứa đeo một mặt trống bẩn ngang lưng, 
eỏ đám lại thêm hai đứa con trai ăn mặc giả dạng con 
gải, mỗi đứa đeo một cái trống cơm gọi là con đï đánh 
bồng. Hễ trống khầu, thanh la, sinh tiền khởi lên thì trống 
bản hoạ lại Hai con đi đánh bồng thì vừa đập trống 
vừa múa có nhịp nhàng, có khúc có điệu. Có nơi dùng 
điệu cà rùng (điệu trống hành quản khi xưa) thì một 
người điềm tiếng trống lớn, năm, bảy mặt trống nhỏ 
hoa lại, 


Kế đến một người mặc ảo thụng cầm lá cờ vóc thêu 
chữ lệnh gọi là cò via, có lọng vàng che, cờ ấy tức là 
eờ tưởng lệnh của thần, tôn quí lắm. 


Kế đến ba người đội nón dấu, thắt lưng bỏ que, 
mỗi người cầm một thanh gươm cần, gọi là gươm dàn 
mặt cũng là lệnh kiếm của thần. 


Kế đến bọn tài tử độ bảy tảm người, - người thì thồi 
SảO, HƯƯỜI thì gảy đàn, người thì kéo nhị, ` đánh tiêu; 


gồ cảnh, gầy đàn tam, thôi kèn, v.v... 


Phường đồng văn thì quanh đi quần lại có ba nhịp 


102 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


trống, phường bát âm thì quanh đi quần lại cũng có haï 
điệu lưu-thủy ngũ-đội, tự xưa đến giờ chưa hơn ra ít nào, 
nghe chán tai lắm. 


Rế đến là long đình. Trên long đình bày đồ hương 
hoa, mâm ngĩ quả. Có bốn người đô tùy khiêng và bốm 
người đồ tùy đi kèm ngoài đề phòng khi thay đôi, có hai 
người cầm trống khầu hoặc cầm cảnh đi trước mặt 
long đình gióng hiệu. Cai và đô tùy mỗi người đeơ 
một tràng hoa bưởi hoặc là mạng hương cho được thơm 
tho. Chung quanh long đình có tàn, có quạt, có lọng, cớ 
vải che kín rất là tôn nghiêm. 


Mỗi một đoạn có long đình thì lại có một đoạn nghĩ 
trượng như thế. Sau cùng lại có một đoạn nghỉ trượng 
khác rồi đến long kiệu. Long kiệu phải có một bộ đỡ 
tùy tám người khiêng và tắm người đi kèm ngoài, phòng. 
khi thay đồi. Mỗi bộ có một người cai cầm hiệu. Năm 
bẩy xã rước chung thì xã nào là đàn anh mới được cắt 
đô tùy. Các xã rước giúp xã nào thân tình nhất cũng được 
cắt đô tùy đề rước giúp. 

Có xã thờ nhiều vị thần thì rước nhiều kiệu, như 
làng Nhật-Tân rước bảy kiệu, làng Đình-Bảng rước tám 
kiệu, v.V... 


Kiệu rước thánh ông thì đô tùy đàn ông, kiệu rước 
thánh bà thì đô tùy đàn bà. Cai và đô tùy, mỗi người 
cũng đeo vài ba cái mạng hương., 


Đô tùy kiệu thắt lưng bó que, cai đội mũ. Có nơi 
đô tùy đầu đội mũ, mình đóng khố, quàng một mảnh 
nhiễu điều hoặc vải đỏ ngang vai, che kín cả mình, cạnh 
lknế lại đeo một cái quạt tàu, một cái túi đựng trầuy 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 103 


đựng thuốc, gọi là khố bao khăn vắt. Điền ấy là vì khi xưa 
thần đi đánh: giặc lội qua sông, cho nên chiếu điền ấy mà 
làm như vậy. 


Đằng sau kiệu thì là các bô lão, các viên chức trong 
làng mặc áo thụng đi hộ giá. Ai có một chút phầm 
hàm, mặc cái áo có bố tử, che cái lọng xanh, có vài đứa 
đầy tớ cắp điếu tráp đi hầu để ra người danh diện. 


Long-đình và kiệu có khi biết bay, nghĩa là những 
khi người khiêng hoặc người đi xem ngoài đỏng quá, xô 
đầy nhau không kềm giữ cho xuê, rồi mỗi người đi mau 
một bước, thành chạy chúi ra bên cạnh đường, hoặc chạy 
rẽ ngược, chạy rể xuôi. Tục thì tin là Thánh mừng hoặc 
giân mà bay, đồ xô nhau vào khấn, cũng khí nực cười. 


Kiệu rước đi qua núi, khi lên khi xuống phải bò. 
Lúc bò.thì các đô-tùy xúm quanh đỡ lấy, lên xuống rất 
êm, dâu lấy bát nước đề trên kiệu cũng khỏòng đồ được. 


Rước đi đường xa phải có chỗ trí kiện, đề cho người 
đi rước nghỉ ngơi ăn uống, đoạn rồi lại rước đi.. 


Đảm rước to thì có phường tuồng về hề đeo mặt nạ 
đi đón đường. Có đám dùng điền tích mà rước, như 
làng Yên Lãng rước qua đền LạiĐiên thì chỉ cờ bắn 
pháo thăng thiên vào trong đền để tỏ sự báo thù ; tồng 
Phù-Đồng thì dùng hai mươi tắm người con gái đóng 
tướng đề ghỉ sự đánh giặc, v.v... 


Rước xong về đến đình thì tế lễ. Lễ phải có thứ tự, 
người chức tước lễ trước, rồi đến các bỏ lão, các viên 


104 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


chức; kế đến các đô-tùy kiệu, đô tùy long đình, các con 
cờ, rồi đến các người chấp kích, sau hết đến phường 
bát âm, phường đồng văn. Còn nữa cứ xô nhau mà lễ, 
có người chen không được đứng ngoài sân mà lễ vào, 


Bọn đô tùy, bọn con cờ, bọn bát âm, bọn đồng văn, 
mỗi bọn lễ một cách riêng. Hoặc sắp hàng hai, hoặc sắp 
hàng tư, hoặc sắp hàng chữ nhất, cứ theo tiếng trống 
của hai người cai mà tiến thoái. Bọn con cờ thì thường 
sắp làm hai hàng một bên trai một bên gái, ra vào có 
điều độ nhịp nhàng. Có nơi con cờ lễ sắp hàng thành bốn 
chữ « thiên hạ thói. bình » coi cũng ngộ. 


Tế lễ hát xướng.— Từ hôm sau trở đi, mỗi ngày một 
lần đi rước văn tại nhà điền văn và rước cỗ xôi hoặc cỗ bánh 
hoặc tam sinh tại nhà đang cai đề về tế, tế tất thì hội ăn uống 
với nhau. lan ngày bày đủ các trò vui ban đêm thì 
hát chèo, hát ả đầu, khi tế cỗ chay, khi tế cỗ mặn, tùy 
tục riêng từng làng. 


Bách hí.— Bách hí là các trò vui, mỗi trò đều có 
treo giải thưởng. Giải treo nhiều ít tùy từng làng, nhưng 
giải nào cững có phân làm hai ba hạng. Giải thưởng 
hoặc tiền, hoặc nhiễu, hoặc quạt tàu, trà tàu, v.v... Hạng 
nhất thì được giải to, hạng kém thì được giải nhỏ, còn 
kám nữa thì gọi là giải hàng. 


Các trỏ thì nơi dùng trò này, nơi dùng trò khác, 
nhưng đại khái các trò chơi như sau này : 


l— Hút bội. Hát bội cỏ rạp, hoặc bắc giàn dưới 
gốc cây to, hoặc hát tại nơi đình điểm. Phường hát bội 


ÂÑÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 105 


độ chừng mười một, mười hai người, một vài anh đánh 
trống đánh phách, một vài anh về hề đóng tưởng, cũng 
dùng điền này tích nọ ra trò, mà nhất là hay pha tán 
nhảm, làm cho thiên hạ nực cười. Ở ngoài có một người 
viên chức cầm trống chầu, hễ hát câu nào hay hoặc pha 
câu nào vui thì cắc một tiếng. Phường nào hảt giỏi 
được thưởng nhiều, phường nào hát dở được thưởng ít, 
có khi hát khoán cứ mỗi buồi tối là mấy đồng bạc 
gì đó. 


2.— Hút tuồng. Hát tuồng, hát bội chỉ khác nhau 
là hát tuồng thì hát một cách nghiêm chỉnh, người nhiều 
đồ tốt, ít tán nhảm, thường dùng những điền tích đánh 
nhau như điền : Tam quốc, Bình Đòng, Bình Tây, v.v... 


3.— Trò quỷ thuột. Quỷ thuật có nhiều cách làm 
cho kinh nhân nhỉ mục. Ví như một chậu nước không, 
bọn ấy phù chủ một lúc, rồi thả càu vào giật lên được 
cả. Lại như một cái chén không, họ trùm mảnh vải lên 
cái chén ấy, một lúc mở ra có đầy chén rượu. Lại như 
họ úp một cải bu không, trùm vải kín, phù chú một lúc, 
mở ra thành đầy một bu chim. Lại như họ leo dây múa 
rối : dùng một sợi dây to buộc trên lưng chừng hai cái 
cột tre, căng đầu nọ đến đầu kia, dài độ mười thước, 
rồi một người tay cầm cái sào đi trên sợi dây ấy, vừa 
đi vừa múa, miệng thì hát, có khi vừa đi vừa tung ba 
con dao hoặc ba quả lăn. 


Đại đề thuật này như thuật Tả Từ đời ở Tam quốc. 


4—= Trò dưới nước. Bắc rạp dưới nước, phường 
hát ngồi trong rạp trống phách hát hồng, một người đứng 
dưới nước cầm máy, làm cho các người gỗ đi chạy trên 


106 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


mặt nước, hoặc đánh nhau. Hoặc làm hai con rồng chọi 
nhau, hoặc làm ông Lã-Vọng câu cá, có cá nhảy ra đớp 
mồi, giật lên được cả. 


35— Hót quan họ. Hát quan họ là một bên trai 
một bên gái, bát đối đáp với nhau, như kiều hát trống 
quân, tục này ở vùng Bắc-Ninh hay có. 


6 — Bắt bài. Mười hai hoặc mười tám, hai mươi 
bốn ä đầu mỗi đửa mặc một màu ảo, hoặc xanh hoặc 
đỏ, đầu đội mĩ cài trâm, thắt lưng ra ngoài mỗi tay 
cầm một cái đèn bỏng, tay múa miệng hát, lượn đi 
lượn lại, có nhịp, có nhàng. 


7.— Múa bông. Phường múa bông có nhiều cấp : 
Một cấp là đầu họ đội chếch một cái đèn, nhảy lên nhảy 
xuống, khi nghiêng khi ngả, tay thì múa miệng thì hát 
mà đèn vẫn không đồ được. Một cấp là họ dùng một 
cái chai đề nằm ngang trên đầu cái que, trên cái chai 
lại đề một cái trứng gà, rồi họ chống cải que ấy lên 
mữi mà múa, mà chai và trứng gà không đồ. Một cấp: 
nữa là họ đề úp một cái đỉa lên đầu cái que, rồi họ 
quay cho cái đỉa cử xoay tròn trên đầu que, thỉnh thoảng 
tung lên tung xuống mà đỉa không đồ. Một cách nữa 
là miệng họ ngậm một cái chân bàn (bàn viết nhỏ của 
ta) đề hơi chếch ngược một góc, rồi hai tay họ cắp 
nách, lượn đi lượn lại được. 


Trò ấy ở Nam-Kỳ thường có. 


8.— Tổ tôm điểm. Làm một cái rạp thực rộng, 
trong rạp năm góc có năm điếm, ở khoảng giữa là chỗ 


NÓI VỀ TONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 107 


chia bá¿' có giá cắm bài nọc. Mỗi điếm cũng có một cái 
giá cắu: bài. Một người hoặc hai ba người chung nhau. 
một điem, đánh to đánh nhỏ, tùy hẹn ước với nhau. Đánh. 
bài có trống có đồng la làm hiệu có đầy tớ chạy bài, 
ăn cây bài, hoặc đậu khản, dậy thiên khai, hoặc ù, đều. 
có hiệu trống riêng, ví như ăn thì đánh một tiếng, phỗng. 
thì đánh luôn hai tiếng, dậy khàn thì đánh ba tiếng, dậy 
thiên khai thì đánh bốn tiếng, ù thì đánh luôn một hồi, 
không ăn thì đánh một tiếng đồng la, còn xem chưa chắc 
rằng ăn hoặc ù hoặc phỗng hay không thì đánh một tiếng 
tùng một tiếng cắc, v.v.. Hễ đánh sai tiếng trống thì dẫu. 
ù cũng không được ăn tiền, mà nhiều khi còn phải đền. 


Ai:ù được luôn ba ván đầu gọi là lén-tam-hiệp, hoặc 
ai ù được chỉ chỉ bạch định, thập hồng thì làng có giải~ 
thưởng. Người:được giải thì đốt pháo ăn mừng. 


9.— Bài phu điểm. Bài phu cũng có rạp như tồ tôm. 
điểm, nhưng chỉ có bốn điếm mà thôi. Cách đánh cũng. 
lấy tiếng trống tiếng đồng la làm hiệu, ai đồ lợn cũng. 
có giải thưởng nhưng không vui bằng tồ tôm. 


IO.— Cờ người. Cờ người mỗi bên có mười sáu 
quân là.mỗi bên có một tướng, hai sỉ, hai tượng, hai xe, 
hai pháo, hai mã, năm tốt, Bàn cờ về giữa sân đình, 
hai bên có hai cái rạp đề chỗ cai cờ ngồi. Trước mặt 
cai cờ dàn bày rất nghiêm chỉnh. Mỗi nước cờ có một 
cái ghế đề cho tưởng cờ và quân cờ ngồi. Tướng và quân, 
bên trai bên gái mỗi bên mười sáu người, cắt toàn trạc 
mười hai, mười ba tuôi cho chí mười tám, hai mươi tuồi 
là cùng. Bên cờ trai mặc toàn một sắc áo, bên cờ gái 
cũng mặc toắn một sắc áo, ai vào quân gì phải cầm một 


408 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


cái biền quân cờ ấy, cai cờ sắp thành hàng rồi thì đề: 
cho thiên hạ vào đánh. 

Ai muốn đảnh cờ, trước phải khảo chịch, hễ cao cờ 
mởi được vào đánh. Trước khi đánh, mỗi bên một người 
cầm lá cờ nhỏ vào lễ thần, rồi trở ra mới: đánh. Ai đi 
nước nào thì phất ngọn cờ mà chỉ bảo con cờ, con cờ 
phải theo ngọn cờ mà đi. Mỗi bên có một vài đửa nhỏ 
cầm trống cầm đồng la đề giục người đánh cờ, hễ ai chậm 
đi thì chủng nó khua trống khua đồng la vào mang tai 
cho rổi trí lại. 


Phía trong có dân làng cầm chịch, ai đi lầm một 
mước cũng là thua. 


Ai đánh được thì được giải thưởng, ai thua thì có kèn 
trống rước ra, nghĩa là làm cho sỉ nhục, coi như đưa 
ma người chết vây. 

Hôm cuối cùng là hôm phở giải cờ, ai giữ được giải 
đến hôm ấy thì có thưởng to. 

Thiên hạ lắm kẻ vì đánh cờ thua xấu hồ sinh thù, 
cho nên có làng ai đuợc cờ thì phải cho tuần đưa về 
đến tận nhà. 


II.—= Cờ bỏi. Xã nào to thì mở cờ người, xã nảo 
nhỏ thì mở cờ bồi. Cờ bởi thì viếteon cờ vào đèn lồng, 
hoặc làm như hình cái thẻ mà cắm vào nước cờ, ai đánh 
thì xách đèn mà đi hoặc rút thể mà cắm, cũng có giải 
thưởng, nhưng không vui bằng cờ người. 


I2.— Đánh vật. Dánh vật phải là phường đô vật mới 
đánh được, có miếng có mẹo, phải luyện tập từ trước, khi 
vào vật, mỗi người đứng mỗi bên, hai bên đều cởi trần đóng 
khố. Có người cầm trống; hễ nghe trống mới được 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HUƠNG-ĐẲNG 109 


vào vật. Thoạt mới vào thì đôi bên còn vờn nhau từng miếng, 
rồi lăn vào bá cô nhau, anh thì kéo cẳng, anh thì nắm 
khố, một hồi lâu, ai ngã nằm xuống dưới thì thua. Dân 
làng hồi trống thì đôi bên đều phải buông nhau ra, cùng 
vào lễ tạ trước sân đình rồi ai được thì lỉnh thưởng. 


I3.— Đốt cây bông. Cây bông bằng thuốc pháo, 
nhưng người làm có khéo chế thuốc thì khi đốt mới đẹp. 
Lúc đốt, trước còn bắn ra hoa cà, hoa cải, kế đến cớ 
những pháo thăng thiên nồ ra cả màu sắc, rồi thuốc chạy 
đi chung quanh, lúc thì thành ra hình chú tiểu leo cây 
cau, vịt lặn, lúc thì thành ra hình bốn chữ «thứi bình 
thiên hạ », cũng là một xảo-thuật của An-nam ta vậy. 


I4.— Bơi chải. Gần hồ hoặc gần sông thì thi bơi 
chải, năm sáu chiếc thuyền hoặc mươi chiếc, họ hay làm. 
đầu rồng đuôi tôm bằng giấy đề trên đầu thuyền và dưới 
đuôi thuyền, gọi là (huyền rồng. Mỗi thuyền độ chín, 
mười người cầm một cải bơi chèo, và có một người đứng 
đuôi thnyền cầm lái. Người thuyền nào mặc áo màu sắc riêng. 
thuyền ấy. Giữa sông hoặc giữa hồ có cắm một lá cờ và. 
treo một bánh pháo. Thuyền sắp đều một hàng. Có: 
người cầm trống, hễ nghe mấy. tiếng trống hoặc phất cờ 
thì đua nhau mà bơi. Thuyền nào bơi mau ra chỗ cắm 
cờ, đốt bánh pháo, nhồ được lá cờ đem vào thì được giải. 


I5.—= Chọi trãu. Tục chọi trâu ở vùng Hải-Dương 
thường có. Chung quanh phải bắc giỏng cho trâu khỏi 
xồng ra ngoài. Khi chọi thì hai người dắt hai con trâu 
đực đến cho nó húc nhau, con nào được thì người chủ 
được giải, 


410 VIỆT-NAM PI.2)NG-TỤC 


ló.—= Chọi gò. Người chơi chọi gà cũng lắm eêng phu. 
Trước khi đem đi chọi, nào võ về, nào nắn bóp, nào: 
trườm mào, nào mài cựa, lại phải luyện tập ch› nó có 
can đảm. Khi đánh chọi, đẩ về một cái vòng, hễ con nào 
chạy ra ngoài là thua. Giống gà chọi thường han đánh 
nhau, có khi chọi nhau đến chết mới thôi chứ không 
chịu chạy. Người có gà chọi, ngoài cái giải của làng, 
thường lại đánh cuộc với nhau to lắm, có khi cuộc đến 
hai, ba trăm bạc. 


I7.—= Chọi chỉm. Chọi chim thường chọi bằng chim 
họa mi, mở cửa lồng cho 2 con mồ nhau, mỗi một cái 
mồ là một nước, con nào mồ nhiều nước hơn là được 
giải Tục này ở thành phố Hà-nội hay có, cuộc vũng to. 


I8.— Thủ chim. Thả bằng chim bồ cứu, hội nào cỏ 
cuộc thả chim thì tứ xứ đem đến thả. Đàn nào bay cao 
nhất là được giải. Mỗi con chỉm, họ buộc một õöng sảo 
nhỏ, khi chim bay kêu ve ve cả lên. Chim bồ câu này 
rất khôn dẫu ở đâu xa đem đến thả, nó bay cao rồi 
nỏ cũng bay về nhà nỏ, cho nên quân gia thường dùng 
đề thông tin. 


I9.— Thả diều. Diều làm bằng giấy, mỗi cái diều 
cắm hai ba cái sảo, nhỏ gọi là so cỏi to gọi là sứo 
cồng, sáo chiếng. Lúc thả, một người cầm đây vừa chạy 
vừa giật, hễ diều nào bay cao hơn thì được giải. 


20.— Cây đu. Chôn ba cụm tre chụm đầu làm một, 
ireo cây đu tự trên dòng xuống, ở dưởi có bàn đạp. 
Ai muốn đánh đu thì chân đứng vào bàn đạp, hai tay: 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 111 


nắm hai bên đu mà nhún nhầy, đưa mình lên trên không. 
Lại có một thứ đu nữa gọi là đu bát tiên có tám khung, 
mỗi khung cỏ chỗ ngồi, hễ đủ tám người ngồi thì đu 
quay tròn đi, hình như cải chong chỏng vậy. 


21.—= Đáo đĩa. Họ thường cắm mấy cây nứa ở dưởi 
nước cạnh bờ sông bờ ao, trên trải một cải nỉa, quây 
cót chung quanh mà đề hở mặt trước cửa. Trên nỉa kê chếch 
một cái đỉa, rồi treo giải độ vài tiền kẽm ở đỏ. Trể con 
đứng trên bờ ném từ đồng kẽm vào đỉa, tợ hồ đánh 
đáo, hễ đồng tiền trúng vào nằm trong đỉa thì được giải, 
không thì mất, 


22.— Leo cột. Cột dài độ mười lắm, mười tám thước, 
trên. nhỏ dưới to, bào thật nhẫn, lại bôi mổ cho tron. 
Trên đầu cột treo giải, hoặc vuông nhiễu, hoặc con vịt, 
hoặc cái quạt tàu, ai trèo lên đến nơi giật giải đem xuống 
thì lại được thêm giải khác nữa. 


23.— Bịt mắt bắt đê. Làm một cái chuồng rộng, 
chung 'quanh bắc gióng cho dê khỏi chạy ra ngoài. Trong 
thả độ năm bảy con dê, mỗi chỗ đào một cái hố, và 
bỏ ngồn ngang các đoạn chuối. Ai vào bắt đê phải bịt 
mắt cho kỷ, cứ nghe tiếng dê đuôi theo mà bắt, thỉnh 
thoảng vấp phải đoạn chuối ng, hoặc sa vào hố thì thiên 
hạ lại cười ầm lên, ai bắt được con dê nào thì cho. 


24.— Quàng voơi bắt chạch. Chạch thả vào chum 
hoặc vào vại, rồi hai người, một người đàn ông mót người 
đàn bà, mỗi người một tay quàng vai nhau, còn mỗi 
người một tay thì thò vào chum hoặc vại mà bắt chạch. 


112 VIỆT-NAM PlIONG-TỤCŒ 


Chạch trơn khó bắt mà đàn ông đàn bà quàng vai nhau, 
thiên hạ lấy làm thích. 


25.— Nhảy bị. Người đứng vào trong bị, buộc thắt 
miệng bị lại rồi nhảy đi. Mỗi cái nhảy thì lại ngã lăn quèơ 
ra, thiên hạ cười ầm cả lên, ai nhảy không ng thì 
được giải. 


26.— Thôi cơm thi. Có nơi đến ngày hội thì thồi 
cơm thi. Mỗi người bắc một cái bếp, một cây tre non; 
và một con dao, vừa vót tre vừa thồi, lấy tre ấy mà 
dun bếp, hễ ai thôi chín trước thì được giải. Lại có nơi 
vừa ăn mía vừa thồi cơm, lấy bã mía mà chụm bếp. 


Còn nhiều cách chơi nữa như bổ lợn, bắt oịt, thi 
chạu, kéo co, chui qua thùng nước, v.v. Nói rút lại thì 
toần là trò chơi cho thiên hạ vui cười mà thôi. 


Tuyên lời khónh chúc. Các làng mở hội, thường có một 
cuộc tuyên lời khánh chúc. Lời khánh chúc là một bài tràng- 
thiên từ-phú, đại đề tả hết cái cảnh trong làng mình, cùng là kề 
công đức ông thần, cuối cùng kê lại ý dân xã nhờ thần ủng hộ: 
mà nên thịnh vượng phát đạt, rồi thì chúc tụng công đức thần, 
mà cầu cho dân được an hưởng thái bình. Đọc lời khánh 
chúc cũng có treo giải thưởng, giải đầu độ năm đồng 
bạc, bốn bao trà tàu, hoặc một vài vuông nhiễu điều ; giải 
nhì độ hai bao trà, cái quạt tàu, hoặc một vuông nhiễu 
điều, còn giải ba trở đi gọi là giải hàng thì chỉ một vài 
ngòi bút, và một tập giấy huê tiên, v.v... 


Khi đọc, dân làng cắt một người thông thái cầm trống, 
hễ sai một chữ hoặc sai một tiếng thì cắc một tiếng; 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 118 


mỗi một tiếng cắc bổ một thoi vàng làm thẻ, hễ nhiều 
thể sai thì không được. Ai đọc từ đầu đến cuối, trơn 
tru gẫy ;gọn mà không sai một tiếng nào mới được giải 
nhất, sai. một vài tiếng được giải nhì, sai năm ba tiếng 
được giải ba, còn sai quả mười tiếng thì thôi. 


Đọc lời khánh chúc, bất cứ người: trong làng, người 
hàng-tồng hàng-huyện hoặc người ngoài cũng được. Nhưng 
dân tình phần nhiều là thiên tư, người ngoài giỏi đến 
đâu cũng không lấy được giải, chung qui lại con nhà quyền 
thế trong làng lấy giải mà thôi. 


28.— Rõ đóm. Hội chừng 20 ngày hoặc một tháng, 
rồi đại tế một tuần thì rã đám. Hôm rä đám lại rước 
thần vị về miếu, gọi là rước hoàn cung. Rước hôm ấy 
cũng như hôm mới rước về đình. 


* 
+*# 


Xét cái tục hội hè của ta, rước sách rất phiền phức, 
ăn uống rất lôi thôi, chơi bời rất chán chê, tiêu pha rất 
tốn kém, thực là bại của mà lại mua lấy cái khó nhọc 
vào minh. 


Đã đành mở hội, trước là trọng việc sự thần, sau 
là cầu vui cho dân, nhưng trọng mà rước sách tế bái 
lắm thì hóa ra nhảm, vui mà nhọc nhằn chạy ngược chạy 
xuôi mãi thì hoá ra khồ. Hội đến hàng tháng thì chịu 
làm sao cho được ? 


Vả lại đã gọi là hói thì trừ ra việc đóng góp, việc 
ăn mặc, cũng đã tốn kém nhiều rồi, còn thì ngần nào. 


114 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


chơi bời, ngần nào cờ . bạc, con em thì bỏ công pỏ việc: 
đề ở nhà đi hội. Vậy thì chẳng những vô ích, mà lại 
hại thêm cho làng nữa. 


Xưa nay chỉ mấy người hào trưởng trong làng là 
sinh mở hội, vì họ có nhiều món lợi riêng, như mở tô 
tôm điếm, bài phu điếm, hoặc gả bạc đề lấy hồ, v.v... 
Họ mượn tiếng sự thần mà kỳ thực là cầu tư lợi. Mà 
khốn nạn cho dân đàn em lại phần nhiều là ngu xuân, 
động nói đến việc sự thần thì không ai dám gàn trở gì 
nữa, dẫu khô cực thế nào cũng phải nhắm mắt mà chịu. 
Nếu ai gàn trở thì sợ thần quật chết tươi. Mà thần chẳng 
quật thì bọn hào trưởng cũng quật, tội nghiệp ! 

& Trong cuộc hội hè của ta, lại lắm lúc tục rất dã 
man nực cười: Trước mặt thiên hạ mà cởi trần đóng: 
khố đề vào đánh vật, sao mà thỏ tục làm vậy? Thậm 
chỉ kể tham tiền mà liếm chảo, chẳng quản gì lọ mặt, 
người tham giải mà leo cây, chẳng quản gì ngã đau, sao 
mà đê tiện lám vậy. 

Lại có một việc rất nực cười và rất là bêu nhuốc dân 
phong, như làng nọ thờ dâm thần, cứ đến ngày rã đám thì 
buồi tối tế một tuần, trong khi đang tế tắt hết đèn nến, 
đình miếu tối mù, rồi đàn bà đàn ông, bất cử ai, đùa 
lẫn nhau một lát, có câu tục-ngữ rằng: Bơi Đăm, rước 
Đá, hội Thầu, oui thì 0pui Đậu chẳng tầy Dã La, cái vui 
ấy thực là cái vui mạt ! 


Thiết tưởng nơi nào có những tục thô bỉ, cuộc nào 
tổ những cách đê tiện thì nên lập tức bổ đi. Mà trong 
cuộc hội hè, chưa có thê cải lương được hết, thì cũng 
nên giảm bớt những sự vỏ ích, tính bớt những cách phiền 
phí, chỉ hội trong ba ngày tưởng đã là nhiều. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC:HƯƠNG-ĐẲNG t8 


.. Dân đàn. em cũng nên:biết. rằng: .phàm sự. gì đã có 
lợi hại quan hệ đến mình, thì mình phải suy xét, điều gì 
nên nghe hãy nghe, điền gì không nên thì đừng, chớ có 
củi đầu mà ai bảo xôi ừ xôi, ai bảo thịt ừ thịt là hèn 
hạ quả. Mà dẫu ai có việc thần quyền để đè: nén. mình 
thì cũng nên biết rằng: thần chẳng qua cũng ở bụng 
đầu mà ra, lòng dân có thuận thì thần mới thuận. sách 
¿ỏ chữ rằng: « Tiên chí lực r dân, nhỉ hậu thần giáng 
chỉ phúc», nghĩa là trước hết phải dùng sức mà Ìo cho 
dân, rồi thần mới giảng phúc cho, vậy thì thần cũng 
phải lấy dân làm trọng, huống là dân không thuận thần 
lại cưỡng được sao ? 


V.— LỄ KỲ AN 


Vào khoảng cuối Xuân đầu Hạ, nhiều nơi làm lễ k 
án. Vì mùa ấy thường có dịch khi, tục tỉa là việc qu 
thần, cho nên củng cấp đề cầu cho dân làng được yên 
lành. 


<< 


=> 


Lễ kỳ an dùng toàn đồ vàng mã, nơi thì dân làng 
làm lễ: một buôi, nơi thì mời nhà-sư vào môn đạo-trường 
củng cấp ba đêm ngày hoặc bảy đếm ngày. 


Tục thường bày làm hai đàn, một đàn nội và một đàn 
ngoại. Đản nói thờ Trời, Đất, Phật, Thánh, Nam-Tào, 
Bắc- Đầu và thần Đương-Niên Đương- Cảnh, Ngĩũ-Phương 
chỉ thần... 


Đàn ngoại thờ Minh-Vương, có hai viên văn, võ đứng 
nầu, văn cầm bút đưng tả, vỗ cầm kiếm đứng hữu; ngoài 


116 VIỆT-NAM PHONG-TỤG 


có năm vị Ôn-chủa, mỗi vị một sắc áo mũ, có năm thanh 
kiếm và năm lá cờ. 


Lại có một hình nhân tay chống thanh-quất trông vào 
đàn nội, gọi là óng Giám Đà. 


Ngoài sân thì bày một tên lính cưởi ngựa sai, sau lưng 
có lá cờ lệnh, là người truyền lệnh của thần thánh và 
của các quan. 


Ngoài nữa thì bày la liệt: cầu ông thầy bói, quán 
cô bán hàng, ông Thiên-lôi, bà La-sát, núi Thu-tinh, thuyền 
rồng, rồi nào voi, nào ngựa, nào chiêng, nào trống, nào 
hình nhơn, nào khí giới, v.v... 


Trước hết dùng lễ cúng đàn ngoại Có nhà-sư và 
môn đạo-trường khua trống đánh nẩão-bạt rầm rŸ, múa 
gươm, múa cờ, tụng niệm phù chú, đề thu hết các thạch- 
tỉnh cốt-khi, yêu-ma lệ-quỷ mà ngăn cấm không cho xâm 
phạm đến giới hạn trong làng, cho nên gọi là thu-tinh 
cấm giới. | 


Đoạn vào đàn nội phát (ấu, nghĩa là đọc sở tâu với 
Trời, Phật đề cầu Trời, Phật phù hộ cho làng. Rồi tụng 
kinh suốt sáng mới thôi. 


Hôm sau lại tụng kinh cả ngày. 


Tối thứ hai cúng đàn nội, dẫn lục củng. Lục cúng là 
hương, hoa, đăng, trà, quả, thực. Trong khi dưng cúng, 
có hai người tăng nỉ, mặc ảo cà sa phủng đồ hương hoa 
múa mang, lượn ra lượn vào một hồi, rồi mới tiến lên 
bản thờ. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 1U 


Dưng lục củng xong thì cúng. cát đoạn, hoặc gọi là 
cát khiên. Có một sợi dây giăng từ đầu nọ đến đầu kia, 
treo quần áo giấy và sáu trăm ba chục đồng kẽm. Cúng 
rồi, thầy phù thủy cầm dao cắt sợi dây ấy cho đứt làm 
đôi, nghĩa là cắt dây oan-nghiệt đề giải củu cho chúng 
Sinh. 


Kế đến cúng cây phướn gọi là cúng (rảng phiến. Đầu 
cây phướn làm hình con quạ, ngậm một tấm lụa đỏ dài 
chừng bốn, năm mươi thước. Tục truyền xưa cỏ một người 
bạo nghịch, hay giết người, nhưng thờ mẹ thì rất là hiếu. 
Một bữa, có mấy người vào quyên giáo, anh ta hồi tàin 
lương-thiện nhưng ngặt vì nhà không sẵn tiền, anh ta 
xin đem bộ ruột củng về nhà chùa. Nói đoạn tức thì 
moi ruột đưa ra rồi chết. Các người quyèn giáo nề tấm 
lòng thành, đem bộ ruột ấy ra rồi quăng xuống suối. Có 
con qua tha bộ ruột ấy bay đến cửa chùa đậu trèn ngọn 
cây mà kêu. Vì thế nhà chùa làm ra cây phướn đề tỏ 
cải lòng tốt của người ấy. 


Tục truyền như vậy, nhưng tưởng chỉ là cái cờ hiệu 
lệnh riêng của nhà Phật, cho nèn đàn-trường nào cũng 
cỏ trồng cây phướn, cỏ ý đề trấn tĩnh ma quỷ. 


Tối hôm sau lên đàn Móng sơn, tức là đàn thí thực. 
đĐàn Mông sơn bày oản quả hương họa và có một bát 
cơm úp, một đôi đữa bông đề cúng Phật. Lại có một 
nhà sư mặc áo cà sa ngồi ghế thay Phật để trấn đàn, 
Ở dưởi bày cơm nắm, chảo bỏng, khoai, kẹo, thanh bông 
hoa quả đề bố, thi cho chúng sinh. Bọn đạo trường cúng 
xong rồi, mặc sức cho người vào cướp, gọi là cướp cháo 
-thí, 


5 'VIỆT-NAM PHONG-TỤG 


Cúng (hí thực rồi thì phỏng sinh. Phóng sinh là mua 
'c€á, ốc, chim chóc cho nhiều, rồi thả ra cho nó được 
sống lại, ấy là làm sự phúc đức đề cầu lấy việc bình. 
yên vậy. 


Hôm sau cúng lễ tạ Trời, Phật, rồi hóa vàng: mã, 
Ở đàn ngoại thì dùng bò xôi; lợn rượu đề tiễn Ôn-chúa. 
Khi tiễn, thầy phù thủy tay cầm nắm hương hoặc bở 
lửa, thư phù niệm chú, tay cầm. ấn quyết triệt-lộ, tiễn 
ra khỏi đầu làng, đầu chợ, ng ba, ngã bảy mới đốt, nghĩa 
là tống đi cho xa, kểo sợ ôn dịch ở quanh quần làng 
mình. 


Ở về vùng Phúc Yên thì mỗi xóm có một tượng thiên> 
lôi, rồi các thầy phù thủy đánh trống, gồ lão bạt đi từng. 
ngồ mà khử trừ ma qui. 


Trong mấy ngày cúng cấp, nhiều nơi lại bày ra hát 
bội, mở trò bách hí đề cho vui nữa. 


Còn như bất thời có dịch khí lưu hành, dân làng nghe 
©ó nhiều người chết, thì mua vàng hương hoa quả thiết 
đàn giữa sản đình, cúng tiễn ông quan gọi là lễ (tiến 
thảo. Trong làng ai có gạo rượu tiền bạc đem cả ra lễ, 
rồi của ai người ấy lại đem về. Có khi dịch khí nặng 
nề thì dân làng lễ tiến thảo hai, ba lần. 


Xét cái tục lễ Kỳ an này, cũng tức là tục tế na củ& 
Tàu, chủ ý chỉ là khử trừ ma qui đề cho dân xã bình anv. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 119 


Ta lại tin theo Phật thuyết, bày ra vàng mã, nào mũ 
Ngọc hoàng, nào tượng Minh Vương, nào âm quan quỉ 
tốt, chiến khí binh thuyền. Sự quỉ thần huyền viễn thì 
chưa biết đâu, mà sự iiền thậi mua đồ giả thì đã rồ, 
uông tiền quá ! 


Uồng tiền mà được việc cũng cam, nhưng nào có được 
việc gì ? Cúng. cấp linh đình tưởng các quan âm đã thấu 
lề rồi thì đi phương khác cho, ai ngờ các quan âm thỉnh 
thoảng vẫn còn quấy nhiễu. Quỉ đỏi đẩ thí cho rồi, tưởng 
cút đi nơi khác, ai ngờ quỉ đói vẫn còn vơ vần chưa đi. 


Nói rút lại thì là chỉ tại ta tin nhắm, chớ nào ma 
đâu quỉ đâu, mà ai quấy nhiễu gì đâu. Chẳng qua phương 
nào bất hạnh -truyền nhiễm phải dịch khí dịch trùng thì 
hại, biết cách. giữ gìn thì đổ chết, mà không biết cách 
thì chết nhiều. 


Cách trừ dịch nhất là lấy sự sạch sẽ, ăn uống cần 
thận làm đầu, các bài vệ sinh thường đã giảng kỹ về 
cách ấy, không cần phải nói cho lắm. Chỉ mong sao cho 
người nước mình phá hết được những dị đoan đề hết 
sức lo về việc trước mắt thì mới có ngày hay được. 


VI.— CHÙA CHIỀN 


Mỗi làng có một chùa thờ Phật, có làng ífo thì lập 
đến hai ba ngôi chùa. 


Gian giữa từng trên nhất thờ ba vị Thế-Tôn, đầu tóc 
xoăn như ốc bám, thường gọi là Bựụt ốc. Kế đến bả Mụ 
Thiện mười hai tay, rồi đến bà Di-Lốc béo phục phịch, 


120 VIỆT-NAM PH. !G-TỤC. 


tục truyền bà ấy nhịn mặc mà ăn cho nên béo. ‹ế đến 
tượng Quan-Âm có Kim-đồng, Ngọc-nữ kèm hầu đỏi bên, 
một bên cưỡi con bạch tượng, một bên cưỡi cón thanh- 
sư. Rồi đến tượng Ngọc hoàng, một bên là Nam-tào, một 
bên là Bắc-đầu. Ngoài củng thì là tượng Cửu long bằng 
đồng có Phát Thích Ca đứng giữa. 


Hai bên, ở phia trong. một bên thờ ông Tu Sương, 
gầy khô như hạc, tục gọi là nhịn ăn mà mặc cho nên 
gầy, một bên thờ bả Thị Kính, tay bế một đứa con, cạnh 
mình cỏ con vẹt đứng, tục truyền là Thiện Sỉ (chồng bà 
ấy) hóa thân. Ở phía ngoài thì mỗi bên có năm ông Bụt 
gọi là thập điện La Hán. 


Hai gian cạnh gần gian giữa, một bên thờ tượng bong 
thần, mặt đỏ mắt sắc gọi là Đức Ông hoặc Đức Chúa, tức 
là Thỗ Thần. Một bên thờ thầy Đường Tũng, có Đại- 
thánh, Bát-giới đứng hầu. 


Hai gian ngoài cùng thờ hai tượng Hộ Pháp, một 
tượng mặt mũi hiền lành cầm quả ấn, một tượng mặt 
mũi dữ tợn vác thanh gươm, mỗi tượng cưỡi một con nghệ, 


Còn đôi bên vách tường thì đắp một động, nào là 
thiên phủ có quần tiên gầy đàn thồi sáo vui vầy, nào 
là địa phủ, có Diêm Vương hành tội những người chết, 
kể thì bị quỉ sử cưa đầu kìm lưỡi, kể thì bị quỉ sứ quẳng 
vào nủi gươm đao, kể thì được lên thiên đường hưởng 
sự sung sưởng, kẻ thì bị trầm luân nơi khồ hải phải trải 
nếm đẳng cay... 


.Ngoài cửa chùa có cửa tam quan làm gác chuông, 


®ÑÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 121 


mỗi chiều thì thỉnh ba hồi chuông, rồi mới tụng kinh 
niệm Phật. 


Sau chùa có f?nh thờ chư vị và có nhà thờ Tô. Nhẻd 
đhờ Tồ là nơi những tăng nỉ tu hành ở đó, về sau mất 
ải nhà chùa tô tượng đề thờ. Lại có nhà héu đề thờ 
những người mua hậu chùa, cứ đến ngày giỗ thì nhà 
chùa phải giỗ. Có phòng riêng làm chỗ nhà Sư ở gọi 
là nơi trụ trì, có chỗ đề khách khửa ngồi chơi, gọi là 
nhà phương trượng. Phía sau thì là nơi mộ tháp của tăng 
nỉ. 


Chùa lắm nơi danh lam thắng tích cách thức to tát 
rộng rãi, phong cảnh thanh thủ vô cùng. Nhưng cũng nhiều 
nơi ở giữa quãng đồng không, hoặc ở bên sườn núi xa thẳm, 
vài ba gian tiều tụy lơ thơ, quanh năm ít người thắm 
viếng thì lại là nơi cô tịch quá. 


Chùa phải có nhà sư ở, sư nam gọi là tăng, sư nữ 
gọi là ni. Chùa nào không cỏ făng nỉ thì có một thầy 
tu, gọi là thầy già lam, đề coi việc đèn hương cúng cấp. 


Dân làng mỗi năm về những ngày đoan dương chính 
đán thì dùng lễ oản chuối đến lễ Phật. Về ngày giỗ sư 
‡ồ, dân làng cũng đem vài buồng cau và một vài đồng 
bạc đến lễ giỗ. Những khi dân đến, chùa thường phải 
làm cỗ chay khoản đãi. 


Cỗ chay dùng toàn đậu, bột khoai, vừng chế ra nấu 
các thức, cũng đủ giò, chả, bóng, mực, v.v... 


Còn về phần nhà chùa thì mỗi tuần rằm, mồng một 
phải xin oẩn cúng Phật: Cúng rồi chia cho các øäi mỗi 


122 VIỆT-NAM PHONG-TUŠ 


người một phần oẳn một quả chuối gọi là lọc Phật. Các vãi mỗï 
tháng phải đóng tiền cúng về nhà chùa. 


Ngày vào hè ra hè, thượng nguyên trung nguyên, cùng 
là các ngày mồng năm ngày Tết đều có làm cỗ chay 
cúng Phật, rồi thì thết đẩi các con hương đệ tử. Các 
vải và các con hương đệ tử ăn cỗ mỗi người cúng độ 
một vài hào bạc, nếu không cúng mà ăn không của 
Bụt thì phải tội. Ăn rồi mỗi người lại được một phần. 
oán, một quả chuối làm phần, 


Nhà chùa có việc tu tạo gì hoặc là việc fô lượng 
đúc chuông thì tắng nỉ nói với dân làng, dân làng đứng 
lên lập sồ phô khuyến cho người đem sồ đi quyên giáo: 
thập phương, gọi là việc fáp phúc. Có khi một vài người 
sư tiêu cầm sồ đi khắp các làng các ngồ, vào từng nhà 
mà quyên; có khi năm bảy bà vải kéo vào từng nhà, 
nam mô niệm Phật rầm xóm, có khi hai người khiêng 
cái võng, trên đòn treo cái chuông hoặc cái cảnh, theo. 
sau một lũ năm ba bà vãi đi đến các chợ búa, gỗ 
chuông quyên giáo, ai củng đồng tiền nào ném vào trong. 
võng. Ở chỗ cửa chùa thì bày một cải nong bên cạnh 
đường đi, đốt năm ba nén hương cắm lên bình, vài bà 
vãi đánh trống kề kệ, ai đi qua lại cũng quẳng năm ba 
đồng kẽm hoặc một 'Yvài xu vào cúng. 


Việc to có sồ quyên, ai cúng bao nhiêu phải đề tên 
biên số tiền vào sô, đợi khi xong việc, liệt tên lên bảng. 
đề tổ cải lòng tốt của người ta. Việc nhỏ cúng năm 
ba hào một vài xu thì thôi. Việc đúc chuông dẫu cúng 
đồng tiền gì cũng lấy, nếu không lấy thì việc đúc chuông 
không thành. 


NÓI VỀ I: 'ÔÑG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 193 


Đã. ›¡ đến việc quyên giáo làm phúc thì ai cũng 
cúng, n ều ít tùy lòng. Nhưng cũng lắm kể gian biển; 
giả danl quyên giáo đề độ khầu thì thực là một cách 
đê tiện. 


Phật-giáo khởi tự Ấn-Độ. Tự đời vua Minh Đế nhữ 
Hán nằm mơ thấy thần người vàng xuất hiện, mới sai 
người sang tận Tây-Chúc rước Phật cầu Kinh về thờ. Từ 
đó Phật-giáo mới truyền vào Trung-Quốc Nước ta thì 
đời Lý, Trần sùng thượng đạo Phật, nào là dựng chùa. 
xây tháp, nào là tô tượng đúc chuông, nào là đặt ra 
tăng khoa. Từ bấy 'giờ đạo Phật mỗi ngày một thịnh, 
dân gian dần đần bắt chước nhau, làng nào cũng lập chùa, 
cũng đúc chuông, xã nào cũng xây tháp, cũng tô tượng, 
đâu đâu cũng có sư có vãi, đâu đâu cũng có tín-nữ thiện- 
nam. 


Phât-giáo cũng là một tôn giáo riêng, chủ nghĩa 
trọng sự hư-vô tịch-diệt, nhất thiếtcho sự đời là không. 
không, cũng có lý tưởng, chưa dễ đã bài bác được. Mà lời 
thiện ác báo ứng cũng đủ khuyên răn người. Nhưng hiềm 
ta không cứu đến nguyên lý, mà chỉ tin những lời trần 
hủ. Sùng tín cải vỎỏ xác ngoài mà cái lý cao xa của 
người ta thì không mấy người nghĩ đến. Nào là cấm sự 
sát sinh, nào là ngăn đường thị dục, nào là làm chay 
cầu phúc, nào là tụng kinh sám hối, những sự ấy chẳng 
qua là hình thức bề ngoài, chớ có dự gì đến sự lý học. 


Thiết tưởng người lãnh hội được lý cao xa của Phật 
giáo, thì dẫu chẳng kiêng gì sát sinh, chẳng cấm gì thị 


124 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


dục, mà vẫn là: người tu hành đạo đức, dẫu chẳng làm 
chay, chẳng sám hối, cũng không khi nào phải tội. 


Lại rất đỗi bọn đàn bà ngu xuần chỉ mế tin về lời 
họa phúc, động thấy nói về việc chùa việc Phật thì bỏ 
bao nhiêu tiền ra cúng cũng không tiếc. Thậm chí có 
người quanh năm chịu thương chịu khó, làm ăn vất vả 
mà không dám ăn của ngon mặc của tốt chỉ đề dành mà 
cúng vào việc nhà chùa. Còn về phần dân xã, tuy không 
dự đến việc chùa là mấy, nhưng các bà vãi, các con 
hương đệ tử, mỗi tuần mỗi tiết, đóng góp cúng cấp một 
năm tốn phí biết bao nhiêu. Vả động khi nào chùa nát 
bụt gấẩy thì lại quyên đến dân làng, hoặc là dân làng 
đứng lên tu bồ, thì cũng hại đến của dân nhiều lắm. 


Vậy thì sự sùng tín đã không có ích gì cho người, 
mà làm hại của cải, cũng chỉ bởi lòng tin sai vậy. 


Vả lại chỗ Phật Đường, phần người chân tfm thì 
ít mà phần người trốn chủa, lộn chồng, ăn bơ làm biếng, 
trốn sâu lậu thuế, mượn cửa bồ đề mà nương thân thì 
nhiều. Ấy lại là một cái hang đề chửa những kể bậy 
bạ nữa. 


Ít nay có người muốn lấy Phật đường làm trường 
Âu học cho các dân thôn, có lẽ cũng, tiện, 
VIl.— VĂN TỪ, VĂN CHỈ 


Mỗi làng có một văn-từ hoặc văn-chỉ, Đàn lộ thiên 
gọi là văn-chỉ, có lợp mái gọi là văn-từ. Văn-từ, băn-chỉ 


NÓI Vi: PHONG:TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 125 


đề thờ riếng những bậc khoa hoạn trong làng. Có làng 
hiếm văn học, chưa có người hiền đạt, thì thờ Đức Khồng- 
Tử, gọi là Tiên Thánh-sư, đề làm chủ trương cho việc 
văn học trong làng. 


Các nơi thờ riêng những bực khoa hoạn, đại đề chia. 
làm ba hạng: 


Hạng nhất là những người đỗ đgi-khoa (Tiếnsỉ) và 
những người làm quan từ tam, tứ phầm trở lên, thờ ban 
giữa ; 


Hạng nhì là những người đỗ trung-khoa (Cử-nhân) và. 
những người làm quan từ lục, thất phầm trổ lên, - thờ 
ban hữu ; 


Hạng ba là những người đỗ iiều-khoa (Tú tài) và 
những người làm đến bát, cửu phẩm, thờ ban tả. 


Đến khi tế tự thì đem cả hào mục tông lý và các: 
thầy đồ truyền giáo trong làng vào phối hưởng. 


Nhưng nhiều nơi chỉ trọng riêng về đường khoa mục, 
hễ có đỗ mới được liệt tự, còn người làm quan dẫu. 
đến nhất nhị phầm mà không có chân khoa mục, cũng. 
không được dự, chỉ đến lúc tế mới đem vào phối hường. 
mà thôi. 


Mỗi năm tháng hai, tháng tám tế hai kỳ, gọi là xuắm 
thu nhị định. Có nơi cả làng tế, có nơi chỉ người có chân. 
trong hội tư văn mới được dự tế. 


Năm nào có khoa thi thì cả sỉ tử trong làng, hội lại làm 


126 VIỆT-NAM PLỤNG-TỤG: 


lễ kỹ-khoa, hoặc cả làng làm lễ, đề cầu cho hương 
thôn được nhiều người hiền đạt. 


Khi thi xong, ai được đỗ thì lúc về phải có lễ ra 
lễ văn chỉ đề tạ ơn tiên-hiền. 


Thờ tiên-hiền cũng là một cách đề duy trì phong 
hỏa, làm kỷ niệm cho sự truyền giáo, thì cũng là một 
việc hay mà tục chuyên trọng về đường khoa mục thỉ 
chỉ là có ý khuyên cho người tachăm về việc học hành. 


Xét nước ta từ đời Lý, Trần trở về, mới có khoa 
cử, đến đời nhà Lê thì khoa cử lại càng thịnh lắm. Ai 
làm quan có chân khoa mục mới là fhanh-lưu, còn không 
đỗ gì thì dẫu làm to đến đâu cũng gọi là fqp-lưu. Dàn 
gian vì đó mà lắm nơi cũng chuyên trọng về khoa mục, 
cho nên nhiều nơi dẫu có người làm đến Thượng-thư, 
Tồng-đốc, mà về đến văn-chỉ, có khi phải ở dưới hàng 
Tiến-sĩ, Cử-nhân. 


Như vậy thì sự kiến thức của dân ta khí hẹp hòi 
quả ! Thiết tưởng người có tài có đức, văn chương sự 
nghiệp đủ làm gương cho dân, và lưu được sự ích lợi 
cho làng, có phải hết thảy do ở khoa cử mà ra cả đâu. 
Nếu chỉ trọng về khoa cử, chẳng hỏa ra bỏ sót nhiều 
người tài trí lắm ru? Vả lại người trọng khoa cử cũng 
cỏ người hay, mà cũng chẳng thiếu gì người chẳng ra 
øì vậy mà không có phân biệt, cứ thấy có khoa cử thì 
trọng, cũng là một sự hồ đồ vậy. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-bẰNG 127 


_Ò_ Sau nữa cũng vì cái tục chuyên trọng khoa cử, mà 
khiến cho người ta mê lòng về đường hư danh, bỏ mất 
hết sự (hực dụng, cả đời chỉ nung kinh nấu sử, mà 
không biết đến việc gì. May ra ai vở được cái bia đá 
bằng. vàng, hoặc là một tiếng dạ thì còn có. thê vinh thân 
phì gia, chẳng may mà lao. đao tràng ốc cả đời, thì đến 
ngồi xó nhà quê, gồ đầu năm ba đửa trẻ kiếm ăn, dở 
ra trò gì cũng không được nữa, (thì lại là khoa cử làm 
hại người ! 


Thiết tưởng đẩ gọi là thờ tiên hiền thì bao nhiêu những 
người có tài đức, hoặc người nào làm được sự ích lợi 
øì cho dân xẩ cững nên thờ cả, không cứ gì có khoa 
cử hay không. Mà trong khoa cử cũng nên phân biệt 
người hay, người dở, nếu ai là người điếm nhục khoa 
danh, thì cũng nên bỏ đi, vậy mới đủ mà duy trì phong 
hỏa, và làm gương cho người khác. 


VIII.— KY HẬU 


Trong làng, người nào không có con trai ngoài sự 
lập kế tự đề giữ hương hỏa, lại còn có lệ mua hậu.nữa. 


Người mua hậu, trước hết phải nộp tiền lệ cho làng, tùy 
lệ riêng từng làng, hoặc năm -bảy chục, hoặc một vài trăm 
bạc. Làng nhận tiền ấy đề tu bồ đình miếu, chỉ vào việc 
công phu. Người mua hậu lại phải nộp cho dân xã mấy sào 
mấy mẫu ruộng hoặc đất đề dân xã lấy hoa lợi ở ruộng 
đất ấy mà chỉ vào việc tế tự người có hậu về sau. 


Có người mụa hậu riêng cho hai vợ chồng mình, có 


128 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


người mua hậu chung cả cho cha mẹ đôi bên. Tùy mua 
nhiều mua ít mà gia giảm số tiền. 


Người thì ký hậu tại đình miếu, người thì ký hậu tạš 
chùa, người thì ký hậu tại bản thôn, bản tộc, người th 
ký hậu tại biệt-xã là quê ngoại của mình, 


Hàng giáp, hàng thôn, nhà chùa, bản tộc, hoặc biệt xã 
đã nhận tiền và ruộng đất của người mua hậu, phải làm 
tờ ký kết rồi dựng bia đá tại đình miếu, hoặc chùa hoặc 
ở trong từ đường. 


Trong văn bia kề rồ họ tên người mua hậu ở phủ huyện. 
tồng xã nào, dân làng nhận bao nhiêu tiền, chi về việc gì, 
và ruộng đất ký hậu cho bao nhiêu, ở tại đâu, cử mỗi năm 
về ngày tháng nào thì dùng lễ gì mà cúng tế. Lại có mấy 
câu tán tụng công đức người mua hậu, cũng tức như một 
tờ ký kết. 


Hôm ký tờ dựng bia, người mua hậu phải làm rượu 
mời dân làng ăn uống. Từ bấy giờ người mua hậu gọi 
là ông hậu bà hậu. 


Từ sau trổ đi, mỗi kỳ đến ngày giỗ hậu, thì dân làng 
hoặc bản tộc phải biện lễ gà xôi trầu rượu, hoặc thủ lợn 
mâm xôi, hoặc làm bò đề tế. Hậu chùa thì làm cỗ chay 
đề cúng, gọi là giỗ hậu. Con cháu người có hậu hoặc còn 
ai thì đem trầu rượu đến lễ, không còn ai thì' thôi. Làng 
lễ xong, có biếu lại chủ nhà một ít, còn thì ăn uống với 
nhau. 


Mỗi năm những kỳ tế thần, cũng có củng lễ các hậu 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 129 


thần, con cháu người có hậu đem vàng hương trầu rượu 
đến lễ thánh, dân làng cũng có phần biếu. 


Có nhà con cháu đông đúc, nhưng giàu có nhiều của 
thì cũng mua hậu, một là giúp việc cho làng, hai là đề cả 
làng phải cúng giỗ mình thì hương hỏa càng được lâu dài. 


Lễ hậu thần nhiều nơi lấy làm rất qui trọng, phi người 
phú qui có thế lực với dân thì mới mua được. 


* 
** 


Tục ta trọng việc bương hỏa, cho nên người không có 
con trai thì phải ký hậu đề có- nơi cúng giỗ về sau. Tực 
ấu cũng là một tục hay, ðì người có của mà không có 
con thì của ấy cũng không đề làm gì. Tuy cửng nhiều 
người nuôi con nuôi để làm người thừa tự cho mình, 
cùng là chia của cho con gái, thì con cháu người con 
gái về sau cũng phải giữ giỗ giữ tết Nhưng con nuôi 
và chán ngoại thì đẩ chắc gì giữ được thủy chung, chỉ 
bằng bỏ ra một món tiền, trước là giúp được một công 
ích cho dân làng, sau đem mình nương bỏng thần Phật 
thì có thề hương hỏa phần mình, truyền lâu mãi mãi, 
ấy là cái chủ ý của người mua hậu, mà là một chính 
sách lý tài của dân làng kề cũng đã khôn khéo. 


Tuy vậy, chủ ý thì hay, mà lắm khi thành tệ. Vì 
có lắm khi bọn hào trưởng trong làng giả danh tu 
tạo công nọ việc kia, mà bảy ra cách bán hậu. Tiền 
người mua hậu chỉ về việc công ích thì ít mà bỏ vào 
túi bọn ấy thì nhiều, thành ra chỉ giúp cho mấy kể hào 
trưởng mà thôi. 


130 'VIỆT:NAM PHONG-.TỤC 


Giá thử ai có của dư dàt, ngoài sự lập kế tự, chia 
gia sản cho họ hàng con cháu rồi, còn nữa-không biết làm gì 
thì nên đề đàng øào những 0iệc làm phúc chung cho 
xã hội, hoặc quyên - 0uảo những diệc chần thải, hoặc giúp 
uào những hội học, nhà thương ân ân. Đề một cải kỹ 
niệm trong việc công ích, cỏ lề còn hơn hưởng con gà 
ván xôi sau khi mình khuất mắt. 


XI._— CÔNG-QUÁN 


Dân thôn mỗi nơi cỏ một còng-quản, làng to thì mỗi 
xóm có: một công quản. Công quán làm năm ba gian, hoặc 
lợp ngói xây gạch, hoặc làm bằng tre nứa, ban đêm thì 
làm nơi tuần phu canh giờ, ban ngày thì làm nơi dân 
làng hoặc có việc gì hội họp, hoặc đề người ta làm chỗ 
đi lại nghỉ ngơi, tức gọi là nơi điếm sở. 

Ở về nhà quê, thường làm quản giữa cánh đồng, đề 
làm nơi nông phu vào nghỉ. Trong quán có năm ba hàng 
quà, hàng trầu nước đề người vào nghỉ ăn uống. 


..F. ` ¬x > * : : RẺ 

Điểm Sở trong làng thì hàng xã hoặc làng xóm xuất 

tiền công ra làm, quán giữa đồng hoặc của công, hoặc 
của tư gia xuất tiền làm phúc. 


Về nhà quê lắm nơi đường đi qua sông, có cầu thượng 
gia hạ trì, cũng tức là công quán, đề khách qua lại có 
chỗ nghỉ ngơi. 


Quản ở nơi dân thôn xóm mạc, mỗi năm đầu mùa 
xuân, dân làng thường có lễ thủ lợn mâm xôi lễ thồ công, 
Đêm hòm trừ tịch cũng bày mũ thổ còng, làm lễ tống 


NỒI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 1ãI 


cựu nghênh tân. Ba tháng hè, về ngày rằm, ngày mồng 
một thì mỗi xóm dùng vàng hương, áo mũ giấy, thanh 
bông hoa quả và nấu chảo củng các quan chúng sinh. 


_ Công quản là một nơi cho người ta nghỉ ngơi, và là 
chỗ hột họp canh gác, thì cũng là một việc tiện lợi: Mà 
ịch lợi nhất lại là những quản ở giữa cánh đồng. Những 
người làm ruộng, đem thân ra chỗ đồng không mồng 
quạnh, khi mưa khi nắng, không có cầu có quán, thì lấy 
chỗ nào mà trú ần? Đường xa dặm thẳng, khách qua 
lại một ngày đường không có chỗ nghỉ ngơi, nếu không 
có quán, thì lấy đâu làm chỗ dừng chàn, lấy đâu làm 
chỗ ăn uống? 


Vậy thì người có lòng tốt, chịu xuất tiền ra làm quản, 
eÏng là một việc cỏng ích Vậy. 


X.— AM CHÚNG SINH 


Mỗi làng, đầu làng hoặc cuối làng, có một khu đất 
ròng đề làm chỗ (ha ma mộ địa, trong làng có òng già 
bà cả hoặc người nào mất thì cứ đem tại đó mà chỏn, 


Mỗi chỗ tha ma mộ địa có lập một cái am nắm ba 
gian, hoặc xây bệ lộ thiên, đề 3 chữ « hàn lâm sở », đề 
thờ chung cả những mồ mả vô chủ, gọi là am chúng sùnh. 
Mỗi cửa am có một bà đồng ở sớm tối đèn hương thờ 
phụng. Về ba tháng hè thì cứ ngày rằm, ngày mồng một 
nấu cháo cúng, đồ vào lá đa cuộn tròn lại, cắm hai bên 
đọc đường gọi là cúng các quan, hoặc gọi là cúng bách 
lính. Cho nên tục có càu rằng: cướp chào thí lá đa, là 
nỏi những người vò hậu. 


132 VIỆT-NAM PHONG-TỤCŒ 

Bà đồng ở đó thường bày một cái nong ra cạnh 
đường đi ; đốt vài nén hương đề quyên giáo, kẻ qua lại 
ai cũng cúng một vài đồng kẽm. Bà đồng thì ngồi trong 
am đánh trống kề kệ, hoặc là họp năm ba bà vãi chèo đò. 


Nhiều nơi mỗi năm về tháng bẩy, hoặc công làng, hoặc 
riêng một hội thiện, thiết đản tràng tại cửa am đề làm 
chay, cúng hai, ba ngày hoặc năm, bảy ngày. 


Làm chay, trước hết có nhà sư cầm gây fầm xích, các 
-vảãi cầm phướn và vài ba người đạo (ràng đánh trống khu 
não bạt đi khắp đám tha ma mộ địa, gọi là đi rước lỉnh.. 
Rước linh về đàn thì cúng. Trong đàn từng trên thiết tượng 
Phật, từng dưới thiết vị bách linh, ở ngoài cũng có mầ: 
mùng. 


Củng Phật thì dùng lễ oẳẩn quả, cúng bách linh thì dùng 
oẳn quả, hoặc dùng lợn gà tùy ý. 


Hôm bắt đầu phát tấu tụng kinh, cầu nguyện cho chúng 
sinh được siêu linh tịnh độ, hôm sau dẫn lục cúng, rồi 
cũng có phóng sinh thí thực như lễ kỳ an. Hôm sau cùng 
thì chạy đàn phá ngục. 


Cách chạy đản, có mấy người đạo tràng, đóng tuồng 
Đường Tăng, Đại Thánh, Sa Tăng; Bát Giới chạy xung quanh 
đàn, và có làm nhà ngục bằng giấy, ông thầy đâm phá 
các cửa ngục, nghĩa là cửu cho chúng sinh thoát khỏi vòng. 
giam cầm ở dưới âm ty. 


Đoạn lễ tạ hỏa vàng mã. 


Các nơi chiến trận, có nhiều fướng sĩ tử trận chôn 
một chỗ thì nhà vua lập đàn thờ, gọi là Lệ đàn. Lệ đàn 


WÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 138 


thì mỗi năm nhà:vua sai quan về tế, hoặc là hội thiện 
góp tiền với nhau mà củng hay là làm chay. 


Tục thường cho chỗ am chủng sinh và lệ đàn là nơi 
rất thiêng liêng, cho nên nói đến việc bách linh thì nhiều 
người dốc lòng làm phúc. Nhất là những khi bất đắc dĩ 
phải thiên mộ địa đi nơi khác, các nhà giàu tranh nhau 
mà cúng tiểu, cúng gạch bát tràng, còn các thiện nam tín 
nữ thì tranh nhau mà đi rước bách linh, đề bách linh phù 
hộ cho được vạn sự như ý. 


Tục ta tin qui thần, cho nên sự gì cũng cho người 
chết có linh hồn, có tri giác cũng như người sống. Mà ở 
đười âm phủ cũng có kẻ khồ người sướng như trên dương 
gian. Người có con cải giữ hương hỏa thì hồn phách cớ 
chỗ bằng y, người bất hạnh tuyệt tự thì không có ai cúng: 
ấp, chắc là phải phiền não ở dưởi âm phủ. 


Vì thể đảm mộ địa nào cũng có am, có đàn, có người 
hương hoa thờ phụng, đề cho u-hồn oán quỷ, dầu không 
aï nhìn nhận cũng có chỗ mà hương khỏi nương nhờ, 


Đi đến chỗ mó địa, trông thấy mồ mả san sảí, ai là 
không động lòng cảm thương, mà nghĩ đến mồ mả vô chủ 
4hì lại đau đớn thay cho người nằm dưới suối vàng lắm. 


Nhất là đi qua những nơi trộn irường thuở xưa, nghĩ 
đến các anh hùng hào kiệt, khi sanh tiền dũng mãnh can 
đảm biết bao nhiều, mà nay chỉ thấy gò cao lồn ngồn, 
©ỏ ràm rì rì thì lại xui cho người ta buồn rầu nữa, 


134 VIỆT-NẠM PHONG-TỤC 


Kìa những lúc bỏng chiều nhạt vẻ, gió bấc lạnh lùng, 
đêm tối mưa sa, bốn bề vắng ngắt, qua chỗ đó mà ngắm. 
cái cảnh đìu hiu, lại nghĩ đến nông nỗi người xưa nằm đó, 
biết bao nhiều tình cảnh sầu người. 


Nói đến đó thì am kia đàn nọ, bách linh dẫu thiêng 
dẫu chẳng thiêng, dẫu biết dẫu chẳng biết, dẫu có dẫu chẳng. 
có, chẳng kề làm gì, nhưng cũng chua xót mà xin gửi tặng: 
vài ba giọt lệ. 


Than ôi ! từ xưa đến giờ, biết bao nhiêu người khôn 
ngoan, biết bao nhiêu người vụng dại, biết bao nhiêu 
người hưng công lập nghiệp, biết bao nhiêu người vong thân. 
tán gia, nào hiền, nào ngu, nào phàm, nào thánh, bây 
giờ ở đâu cả, chẳng qua cũng mờ mịt trong một đảm 


có xanh mà thôi ! 


Thôi, chẳng nói những cảnh đau đớn làm chỉ, xi 
nói qua đến cách mộ địa. Lục ta bạ đâu làm mộ địa đấy, 
mà chỏn người chết thường hay chôn nòng, nhiều ơi 
gần hồ gần sông phải dùng đến nước ăn uống mà cũng 
làm mộ địa, thì nước xú uế thấm ra thực là hại cho: 
sự vệ sinh lắm. Mà ta lại thường tin địa lý, người chôn 
hưởng này, kể chòn hướng nọ, ngang dọc lồn ngồn, không 
có thứ tự nào, dễ làm cho lầm lẫn không nhận được 
mả của ai Điều ấy tuy không quan hệ gì, nhưng so với 
cách văn minh thì chưa hợp, tưởng. cũng nên cải lương. 

Giá cứ theo tục Âu-châu, mỗi nơi tìm chỗ đất xa 
sông xa hồ làm riêng một nơi nghĩa địa, khi chôn người 
chết phải chỏn sân, và phải có lần có lượt thì có lẽ tiện 
hơn, mà khi ai muốn vào thăm viếng cũng tiện. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 135 


XI.— NGỒI THỨ 
_Ngôi;thửứ trong làng chia ra làm nhiều hạng : 


I.— Chức sắc : là những người khoa trường chức 
tước. Khoa trường như các người thỉ đỗ tiến s?, phó 
bằng, cử nhân, tủ tài và thì vỗ đỗ tạo sĩ, phó bằng, cử 
nhân. Chức tước như các người văn từ cửu phầm, võ từ 
suất đội trở lên. Dưới hai hạng ấy thì là ấm tử viên. 
tử. Có nơi bỉnh đỉnh cũng: dự vào hàng chức sắc. Ít 
lâu nay các người tòng sự nhà nước, hoặc ông phản, hoặc 
ông kỷ, cũng chiến phầm hàm mà dự một ngôi chức 
sắc. Song hạng ấy thì nhiều người không muốn dính đến 
đám hương thôn, mà cũng nhiều nơi dàn tình chưa quen, 


2.—= Chức dịch là những tân cựu chánh phó tổng, 
chánh phó lý, hương trưởng, khán thủ, trương tuần và 
các người có tiền bỏ ra mua nhiêu, mua xã, v.v... 


3.— Thí sinh, khóa sinh : Nơi nào hiếm văn học 
thì những người thỉ đậu nhất nhị trường, hoặc người 
trủng khảo khóa trúng hạch, dân làng cũng trọng, thường 
khi coi như người có chân chức sắc. Ít lâu nay lại thêm 
các người làm hương sư, tông sư, trừ ra các người có chân khoa 
mục đẩ đành, còn về làng cũng được dự một ngôi thứ 
cao. 


Ba hạng trên này (chức sắc, chức, dịch, thí khóa sinh), 
hợp lại làm một gọi là hội iưz øăn và gọi là quan oiên. 
Song phải đủ lễ khao vọng mới được dự hội, nếu không 
khao vọng thì cũng như người chân trắng mà thôi. 


Người có: chân quan viên, ra đến đình đám có danh 


136 VIỆT-NAM P: NG-TỤC 


cỏ giá, có quyền ăn nói. Tư gia ai có việc gì mời đến 
làng, tất phải mời hạng ấy trước. Mà việc tế tự trong 
làng, nhiều nơi chỉ hạng ấy mới được dự. Ai có việc 
tang ma, mời được quan viên trợ lễ đã là vinh. 


4.— Lão hạng : Những người từ năm mươi đến năm 
mươi lăm tuôi trổ lên gọi là Lão hạng cũng có lệ khao 
vọng. Irong lão hạng từ 60 tuôi trở lên, được miễn trừ 
sưu dịch gọi là läo nhiêu, hoặc gọi là bó lão. Già hơn 
nữa mà đứng vào hàng thử tư trong làng trổ lên thì gọi 
là cụ cả, cụ hai cụ ba, cụ tư, gọi chung là tứ trụ. Lên 
bực tứ trụ cũng phải vọng một lần nữa, đến lúc lên chân 
cụ cả lại phải vọng. Tứ trụ ra đến đình đám, dân 
làng cũng trọng, nhiều nơi ngôi thử ngồi trên hàng quan 
viên nhưng không cỏ quyền ăn nói gì, gọi là sống lâu lên 
lão làng mà thôi. 


5.— Dân đỉnh : Những người từ 7 (uỗi trở lên đến 
49 tuồi, gọi là dân đính. Hạng này theo dưới hàng bô 
lão, ra vai gánh vác phu phen fạp dịch. Ai nhiều tuôi 
hơn, khi có việc tang ma, vào chấp lệnh, gọi là hàng 
linh, còn tồng chỉ gọi là giai hạng. : 

Lão hạng, dân đỉnh, phần nhiều là hạng lương thiện, 
chỉ biết chăm việc làm ăn, theo đòi đóng góp với làng, bảo 
xòi ừ xôi, bảo thịt ừ thị miễn là được yên phận cho 
mình làm ăn là đủ, còn công việc làng nước, phó mặc 
người đàn anh khu xử, không muốn việc gì lôi thôi tới 
mình. Chỉ khi nào có công việc đình đám hoặc việc tư 
gia, đóng vai đi ăn uống mà thôi, 


6.—= T¡ 6u: Từ sáu, bẩy tuồi trổ lên đến mười 
ba, mười bẩy tuôi là hạng tỉ ấu. Hạng này øọng ngói 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG ĐẲNG 137 


hương ăm rồi thì cũng được dự đến việc hàng phe hảng 
giáp, cũng phải đỏng góp vào việc tế tự như người lớn. 


Ngôi thứ cứ chiếu số hương ầm, trừ ra người có 
chức sắc, người có chân quan viên, có khi vượt ngôi thử 
không kề còn cứ theo thứ tự tên ký trong sồ, ai vào 
trước ngồi trên, ai vào sau ngồi dưới. Trong văn tế cũng 
vậy, ai ngôi thứ cao viết trên, ai ngôi thứ thấp viết 
đưởi. Nếu sai thứ tự thì có khi sanh ra kiện tụng. Song 
đại khái chỉ tả vàiba chục tên người trên mà thôi, còn 
ở dưới nhiều quả tả không xuê thì thôi cũng được. 


Trong việc sự thần, trọng nhất là việc tế chủ và việc 
điền văn. Tế chủ phải người có chức sắc cao hơn trong 
làng mới được vào. Không có chức sắc thì trong hạng 
tứ trụ mới được. Có nơi tế chủ phẩi kén người chức 
sắc hoặc là bô läo mà vợ chồng song toàn, con trai con gái 
đề huề mới được. Điền păn là người coi việc tả văn 
tế, phải kén người có chức sắc mới được bầu làm điền 
văn. Không có chức sắc thì kén trong hàng kỳ cựu, 
chức dịch, chớ hạng bô lão không bao giờ được dự đến 


việc Ấy. 


Trong làng phân ra ngôi thứ, có trên có dưới, có 
thử có bực, tuy trái với cách bình đẳng, nhưng đến khi 
hội họp đông đúc, hoặc bàn bạc công nọ việc kia, hoặc 
giảng giải điều hơn lễ thiệt, người trên nói người dưởi 
nghe, thượng mục hạ hòa, không đến nỗi xốn xáo lộn 
bậy cũng là một cách xếp đặt trong hương chính rất hay. 


Song phải một điều là tục ta chỉ trọng riêng về 
người có chức sắc có khoa mục, mà người làm ruộng, 


138 VIỆT-NAM :°1ONG-TÙ 


người làm thợ, người đi buôn thì coi khinh, cho là dân 
đàn em. Vi thế nhiều người chỉ đua ganh lấy chút danh 

n ° ` ° « ..a ` °~# ~ ^ , 
phận, đề về mở mặt với làng, chiếm. lấy mộ ngôi thử 
cao trong hương. đẳng, đã cho là danh dự. Điêu ấy tuy 
bởi người kiến thức hẹp hòi, nhưng cũng vì tục irọng 
đường hư danh mà khúính đường thực dụng, xui nên 
một thói ấy. Mà đường thực nghiệp khỏng được mở mang; 
không được phấn chấn cũng bởi đó mà ra nữa. 


Tuy vậy, điều đó là bởi thỏi quen của ta mà thôi, 
bây giờ cũng đẩ nhiều người tỉnh ngộ, biết trọng thực 
nghiệp hơn là hư danh, rồi cô lề cũng đồi được thói ấy. 
Chỉ có một điều là ta nên nhàn cái nền nếp cũ xếp 
đặt đã có thứ tự, thì người làm đàn anh nên ở chơ 
đứng đắn, chớ nèn cậy mình có vai vế mà khinh bỉ người 
ngu dàn, phải nên giữ lấy đạo công bằng, đừng hà hiếp 
ai, mà cũng đừng những lạm của làng. Dân ta phần 
nhiều là người hiền lành thuần thục, nếu được người 
đàn anh đứng đắn thì dàn tình rất quỷ phục, dân đã tin 
thì nói ra một tiếng là nghe răm rắp, có lễ việc khỏ đến. 
đàu khiến cũng nồi. 


Nhưng cũng chớ bảo dân là ngu. Nếu người đản anh 
chỉ biết chuyên lợi một mình, bòn khoét của làng mà lại 
ỷ thị thế lực, ra mặt hống hách, thì tức nước vỡ bờ; 
thường lại sinh ra việc kiện tụng, thành ra một tệ tục 
cho làng. 


XI.— VIÊN CHỨC 


Viên chức là những người có trách nhiệm, cỏ quyền hành 


` 


trong làng. Đầu hết có một người tiến chỉ, một người (thứ 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐÄNG 189 


chỉ. Tiên thứ chỉ là các hạng hưu quan trí sỉ về làng, hoặc 
.. 2 ' w x ^ 3y: 
người khoa trưởng chức sắc, nếu không có khoa trưởng 
chức sắc thì người kỳ cựu già có tuôi cũng được dự vào 
chân ấy. Dân làng có việc ký kết gì tất phải tiên thứ chỉ 
ký đầu giấy. Tiên thứ chỉ có quyền quyết đoản moi việc, 
và có việc gì tất phải hỏi đến tiên thứ chỉ mởi được thi hành. 


Song cũng nhiều khi tiên thứ chỉ trông nom việc đại 
cương mà thôi, đến như các việc hương thôn, phó mặc 
cho bọn kỳ mục khu xử bàn định. Bọn ấy bàn định xong 
trình qua với tiên thử chỉ là đủ. 


Dưởi tiên thứ chỉ là hạng kỹ mục. lỳ mục là những 
cựu chánh phỏ tông, quản tông, tuần tông, cựu chánh phó 
lý, hoặc gọi là kỳ cựu hay là hào trưởng cũng là hạng ấy. 
Hạng này rất có quyền hành trong dân, phàm cỏ việc công 
việc tư, gì, bọn đương thứ lý dịch tất phải trình với tiên 
thứ chỉ và kỳ mục. Kỳ mục bàn định cùng tiên thứ chỉ 
rồi mới thi hành, tiên thử chỉ nhiều khi không muốn dự 
đến việc nhỏ nhặt thì kỳ mục chuyên quyết với nhau mà 
thôi. Nhiều khi việc quan cũng phải trách cứ đến kỳ 
mục mới xong. 


Trong làng ai có việc khánh điếu gì muốn mời đến làng 
tất phải mời đến hạng kỳ mục. Hạng ấy ăn uống xong 
thường lại dở ra thuốc phiện tồ tôm, các cách chơi bời, 
người nhà chủ cũng phải thờ phụng hết lòng. 


Hàng tông ai có việc gì to tát, thường cũng phải mời 
đến kỳ mục các làng. Mà trong khi bầu cử chánh phỏ tông 
hoặc nghị viên cũng phải có kỳ mục. 


440 VIỆT-NAM PHO VG-TỤC 


Kỳ mục hay có đẳng, có chút lợi gì thường pl:ải chia 
tay với nhau. Ai có việc gì yêu cầu cũng phải ở cho được 
lòng cả đám kỳ mục mới được, nếu một người nào không 
được lòng thì có khi việc không xong. Mà đã động họp 
đến kỳ mục là tất phải có chè chén. 


Dưới hạng kỳ mục là hạng lý dịch đương thứ. Lý dịch mỗi 
làng có một người lý trưởng, một người phó lý, hoặc làng 
nào nhiều thôn thì mỗi thỏn có một phó lý. Lý- trưởng, 
phó lý do dàn làng công tử đem trình quan, mà quan 
cấp bằng cho để thay mặt dân làng mà đối với nhà nước. 
Lý trưởng lại có thêm một cải mộc triện của quan cấp 
cho nữa. Phàm việc bỉnh lương thuế má, phó lý phải 
hiệp trợ lý trưởng mà chịu trách nhiệm. Các việc khai bảo 
gì cũng phải lý trưởng thực hiện. 


Lại có một người hương trưởng đề hiệp trợ với chánh 
phó lý mà đốc biện các tạp vụ. Hương trưởng cũng do 
dân làng ký kết bầu cử đem trình quan, rồi quan phê chữ 
vào đơn dân bầu cho làm bằng. Chức phận của hương 
trưởng thì về việc phu phen đê điều hoặc khi nào nghênh 
tiếp thượng quan thì phải đem phu đi, hoặc đến vụ thuế 
thì đi đốc thuế, đốc má, v.v... 


Ngoại giả lại có một vài người khán thủ, trương tuần 
đề coi riêng về việc tuần phòng trong làng. Đêm phải 
đem tuần phu đi canh gác chỗ nọ chỗ kia, hoặc có 
việc phu phen cũng phải đi đốc thúc. Hạng này thì do 
dân làng cử riêng với nhau chớ quan không biết đến. 


Lý trưởng, phỏ lý, hương trưởng, khán thủ, trương 
tuần đều gọi là đương thứ lý dịch. Làm việc có hạn 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐÁNG 14) 


hoặc ba năm hoặc năm, sáu năm. Hễ mãn hạn mà 
không có can cứu gì thì được dự vào chân kỳ cựu. Trong. 
khi làm việc trừ các việc fo đối với quan với nhà nước, 
và các việc t†o tát trong làng thì phẩi có tiên thử chỉ 
kỳ mục hội định, còn các việc nhỏ như việc khai báo, 
việ xử đoán đảm đánh nhau, đám trộm cắp xì xẵng. 
thì đương thứ lý dịch có quyền chuyên quyết lấy. 


Ngoài hạng lý dịch, có nơi lại đặt thêm một người thủ 
khoán đề giữ khoán ước trong làng, khỉ nào có ai trái 
khoán ước thì chiếu khoán ra mà thi hành. Có nơi đến 
vụ thuế thì kén mỗi họ lấy một người vật lực gọi là phần 
thu đề đốc thu thuế má, hễ trong họ `ai thiếu thuế thì 
người ấy phải chịu trách nhiệm, cố nơi lại đặt thêm giám 
trương, chánh xã, đề giúp việc cho lý dịch. Hạng ấy gọi 
là hương hào và cũng được dự vào chân viên chức. 


Xét những hạng viên chức trong làng, trên có tiên thứ 
chỉ đề làm chủ trương cho công việc trong một làng ; 
giữa có một hạng kỳ mục đề bàn định, quyết đoản, phân 
xử mọi việc, dưới có hạng lý dịch để thi hành các việc, 
dưới nữa lại có hạng trương tuần, khản thủ để giúp việc: 
cho lý dịch. 


Cử như phép cai trị thì nhà nước chỉ biết một mình 
lý trưởng là người thay mặt chung cho cả làng mà chịu. 
trách nhiệm với nhà nước, thứ nữa là phó lý, việc gì 
quan hệ lắm lý tưởng làm không nồi thì mới phải hổi 
đến tiên thứ chỉ kỳ mục, nhưng cũng chuyên trọng vào: 
một lý trưởng mà thôi. 


Song cứ thực tình ở trong làng, thì lý trưởng chỉ 
có quyền xuất đầu ứng tiếp với nhà nước và xử đoán 


t2 VIỆT-NAM PHONG-TỤG 


các việc nhỏ nhặt, chớ động đến việc to tát như việc bồ 
bán việc tế tự, việc quan hệ đến đồng tiền phân bạc 
thì phải trình với iiên thứ chỉ kỳ mục mới xong. Mà 
tiên thứ chỉ trừ ra mấy người hào trưởng, mấy người 
wổ biền và mấy người khoa trường chức sắc khi cực hẹp 
òi thì mới tranh với bọn kỳ mục mà giữ lấy quyền ăn 
ói, quyền xử đoán. Còn phần nhiều là bực hưu: quan 
rí sĩ hoặc người khoa mục nghĩ: đến cách cao xa khỏòng 


=x 


=) 


¬ 


S 


muốn đem mình bận đến việc hương thôn thì chỉ gọi 
là chủ trương, trông qua các việc đại khái, còn thì phỏ 
mặc cho bọn kỳ mục lo liệu miễn là xong việc mà 
không hại đến làng là đủ. Cũng có người thì bỏ phất 
mà không nhìn đến việc gì. 


Nói rút lại thì công việc trong làng, trên thì tiên thử 
chỉ không muốn nhìn đến, dưới thì phường lý dịch chẳng 
qua cũng là con em hoặc đây tở các kỳ mục, há miệng 


“ . 


mắc quai nón, mà cũng muốn a dua với bọn ấy thì mới 
kiếm được mồi, và lại muốn học đòi mấy ngón khỏn 
ngoan nữa. Còn. dưởi nữa thì gọi là dân đen đầu, biết gì 
mà dám nói. Vì thế quyền hành của kỳ mục rất lớn, 
thể lực rất to. Mà trong hạng kỳ mục thì lại chỉ độ 
một hai người gọi là nhất nhì hạng kỳ mục, phi tay 
hào cường hách dịch, thì là tay gian giảo điêu ngoa. 
Còn nữa chẳng qua là người cỏ chân kỳ mục, cũng 
dua vào mấy người ấy mà thôi. 


Ta cũng vì những người có kiến thức, cho việc hương 
thôn là việc nhỏ nhặt, không thèm tưởng đến, cho nên 
khỏng mấy nơi cải lương được tục làng cho nên tục 
hay. Còn bọn kỳ mục thì phần nhiều là chỉ biết ích kỷ, 
họ có thiết gì đến vận dàn mai sau, chỉ động có chút 


NỚI VỀ PI')NG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 143 


lợi lọc gi thì xâu xé với nhau, hoặc dẩn đàn em hơi có 
chút gì lầm lỗi thì bởi móc hạch lạc, làm cho ra mặt 
hách dịch với mấy đứa cắn hạt cơm không vỡ là cùng. 


Gần đây nhà nước đã soi xét đến hủ tục của ta, đã có 
nghị định cổi lương hương chính, mà các người có chí cũng 
đã đề lòng vào việc cải lương. Các hội nghị viên thương 
nghị, muốn đặt ra hội đồng hàng zä đề giúp việc cho lỷ 
trưởng, lại đặt ra hương sư đề coi việc dạy học, đặt ra 
người (hủ qu? đề giữ tiền công của làng, đặt ra người (hủ 
bạ đề giữ sồ sách, có lề cũng nhiều ích lợi. Song cải quyền 
nghị định thì ở nhà nước còn cải quyền châm chước thị 
hành thì ở dân làng. Các bực có kiến thức, đừng nên nghỉ 
việc thôn là việc nhỏ nhặt mà bỏ quả, phải biết vận nước 
hay dở cốt ở trong hương thôn mà ra, phải lưu ý giúp 
nhà nước mà sửa đôi các tục dở, đề nên một làng thịnh 
vượng, ấy là trách nhiệm của các ông có kiến thức, chớ 
khỏng nên trông mong cả vào nhà nước, nhà nước không 
cỏ thê soi cho thấu mà sửa hết các tục hủ bại của dàn 
làng được. 


XII.— HƯƠNG ÂM 


Những khi kỳ thần bái xã và những khi có công việc 
gì đồng dân hội tụ ăn uống, gọi là hương âm. Hương ầm 
có số, dân gian con trai từ sáu, báu luôi đã ào sô hương 
ầm. lhi mới vào phải kiếm trầu rượu, trước lễ thần, sau 
trình với làng, làng nhận trầu rượu rồi biên tên vào số, từ đó 
được dự vào chiếu việc làng và đẩ phải đóng góp. Lớn 
ít tuồi nữa phải biện thủ lợn, mâm xôi vọng tư văn hoặc 
vọng hàng giáp hàng xã. Có nơi chiết can lấy một vài 


144 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


đồng bạc, rồi dân làng viết giấy ký kết giao cho người 
ấy làm bằng. Hai ba mươi tuồi lại phải biện dăm ba đồng 
bạc pọng lên linh, gọi là hàng lình. Lình là đã đến tuồi 
được vào chấp lịnh làm đàn anh cho bọn đô tùy việc 
tang ma. 


Các nơi có ruộng, có đầm, có đất trồng cây, thường lạ‡ 
có lệ vụn vặt như øọng tiền thỉ cá, vọng tiền trồng cập 
hoặc một vài quan, hoặc một vài tiền kẽm, nghĩa là sắp được 
ăn theo vào món lợi nào thì trước hết phải vọng lệ ấy. 


Đến lượt phải giữ từ cửa đình cửa miếu thì gọi là 
ông từ hoặc gọi là người thủ từ. 


Năm mươi hoặc năm mươi lăm tuôi thì lên lão 
hạng. Lồo hạng phải vọng đến vài ba chục bạc hoặc 
phải biện lễ con lợn mâm xôi đem ra đình lễ thần, rồi 
mời làng về nhà uống ruợu. Có nơi trọng phong thề 
thì lèn lão hạng cũng giở ra cách ăn mừng, mời khách 
khứa. 


Sáu bảy mươi tuôi, lên đến bực iứ trụ, hoặc bực cự 
cả, lại phải vọng lần nữa, cũng phải biện lễ lợn rượu lễ 
thần mời làng, bấy giờ mới là người hoàn toàn trong làng. 


Từ lúc mới vào làng cho đến lúc lên tứ trụ, mỗi 
người tất phải cắt lần lượt nhau, mà chứa trưởng hoặc 
gọi là chứa đăng cai một lần hoặc nhiều lần. Có nơi 
mỗi người chứa đăng cai một năm, có nơi mỗi người 
chúa đăng cai vài tháng. Khi chứa đăng cai, bao nhiêu 
lễ vật tế tự, và các khoản nhu dụng ăn uống, phải thừa 
biện cả, có nơi lấy tiền công giao cho đăng cai ứng biện, 
có nơi đăng cai biện trước, làng sẽ bồ mà thu về sau 


NÓI VỀ:PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG Hỗ 


có nơi đăng cai phải chịu một mình, có nơi thì có phần 
thu biện riêng đồ lễ, đăng cai chỉ chịu cái phí tồn dưa 
tương củi lửa .và biện mâm bát, chiếu ngồi mà thôi. 


Khi có. việc hội tụ ăn uống thì cứ chiếu ngôi hương 
+ ` `* ° » LẠC lì ^ , “ 
ầm mà ngồi. Ai đương ngồi dưởi mà có chân chức sắc 
chức dịch ngồi vượt lên trên thì phải øọng thăng thứ. 


Lệ ngồi, hoặc tại đình, hoặc tại tư gia bao giò cũng 
hàng chức sắc ngồi gian giữa, làng nào có lệ trọng sỉ thì 
bốn ông (ứ irụ cũng được ngồi cùng với chức sắc. Còn 
một bên thì hàng ïý dịch, một bên thì hàng läo hạng. 
Hàng phe hàng giáp, phe nào theo hàng dưới phe ấy mà 
ngồi. 


Nhiều nơi trọng chức sắc thì xây riêng một cải bệ cao 
đề ông chức sắc tiên chỉ ngồi một mình một chiếu. Có 
nơi xây riêng một bệ chỉ đề ai đỗ tiến sĩ hoặc làm quan 
đến tam tứ phầm mới được ngồi, nếu không có thì chiếu 
ấy cứ đề không. 


Đồ tế thần hoặc lễ mát gì, lễ xong cắt ra biếu bản, 
rồi phá ra làm cổ, mỗi cỗ bốn người ngồi. Cỗ chia làm 
nhiều thử, có cỗ trợ tế, có cỗ quan niên, có cỗ hàng phe 
hàng giáp, ai dự hạng nào thì có cỗ ấy. Nhiều người 
vừa có chân nọ, vừa có chân kia thì một mình ăn đến 
ba, bốn phần. 


Người làm tiên chỉ, nào cổ biến, thịt biếu, nào phần 
nọ, phần kia, có khi đến hàng gánh thịt về nhà. 


146 VIỆT-NAM PHONG-TỤG 


Tục ta trọng việc sự thần lại trọng việc ăn uống, động 
một tí thì nào bò, nào lợn, nào xôi, nào thịt, hết nay tế bái 
thì mai lại giỗ hậu, hết nay việc công thì mai lại việc tuy 
quanh năm chỉ những ăn uống. Nhân việc ăn uống mới lại sinh 
ra nào khao nào pọng nảo lình nào läo, hết thứ tiền này đến 
thứ tiền khác, kề một đời người biết bao nhiêu sự đóng 
góp với làng. Mà có ra gì đâu, chỉ đến đóng vai theo chân 
ra ngôi chiếu việc làng, chỉ đến tranh nhau chiếu trên 
chiếu dưới, phần nhiều phần ít là cùng. Ai lên dến hàng 
chức sắc, hàng tiên chỉ vắt vẻo ngồi trên một mình một 
chiếu là vinh hạnh tuyệt phầm rồi, kể dưới thì lấy được 
miếng phần của dân là quí, cho nên có câu rằng: một 
miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Suy cải ý ấy thì 
cái mục đích chỉ trọng về nắm xôi miếng thịt và lấy hãnh 
diện với đàn con em mà thôi chứ không có ý tử cao kỳ 
gì hết. 


Lại một tục hủ nữa là những người chứa đăng cai 
thường hay ganh nhau làm to, đề lấy tiếng với làng nước. 
Người này biện mâm xôi độ năm, mười đồng bạc, người 
khác ganh lên làm mâm xòi đến mười lăm, hai mươi đồng, 
người này biện con lợn độ hai ba chục bạc, người kia ganh 
lên làm con lợn đến bốn, năm chục đồng. Thàm chí con gà 
thiến đến bốn, năm đồng bạc, cỗ bảnh đến chất cao tầy 
đình. Người cỏ thì bó tiên ra làm, người không có thì 
đi vay, hoặc là thàn thích giúp đỡ.. Trong làng thì kế 
khen người này lợn béo xỏi to, kẻ chê người nọ gà gầy 
oán bé. Chỉ những khen chẻ miếng ăn miếng uống chớ 
khòng có ý vị gì nửa. 


Nỏi tóm lại thì một người lo về ngôi hương ầm trong 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 147 


làng, từ lúc bé đến lúc già chưa hết nợ, nếu thiếu một 
it nào thì kể chê người trách, có khi không mặt nào 
mà dám ra đến làng. Mà nào như thế đã xong đâu, còn 
khi ma chay giỗ tết, lo riêng công việc của nhà, khi phu 
phen thuế má lo gánh vác việc chung của nước. Thành 
ra nhất sinh chỉ những lo là lo, vì thế người giàu đến 
nỗi hao mòn của cải, người nghèo đến nỗi vay còng lĩnh 
nợ, người không sao được nữa thì phải bổ láng mà ẩất. 
Ấy thực là một tục hủ bại, làm cho người ta vất vả 
quanh năm mà không được lúc nào sung sưởng. 


Vậy thì tục này nên cải lương làm sao cho tiện ? 
Thiết tưởng nên bỏ hết lệ lắm nhắm, và giảm bớt việc tế tự, 
xiệc ăn uống để cho dân làng được chuyên sức về nghề 
nghiệp làm ăn, mà khòng phải phiền phí đi đâu, thì đân 
làng mới có lẽ giàu có được. 


XIV.— LỆ KHAO VỌNG 


Người thi đỗ hoặc văn hay võ, người được bồ làm quan, 
người được phầm hàm, người làm chánh phó tông, người lên 
hạng bô lão và người ra làm lý dịch, đều phải khao vọng. 


Lệ khao vọng, bực khoa trường chức sắc, trước hết 
phải nói qua với tiên thứ chỉ kỳ mục, đương thử lý dịch, 
định đến ngày nào làm lễ, phải cho người ta biết trước. 
Hạng bỏ lão lý dịch thì phải kiếm chè lá trầu cau trình 
với tiên thứ chỉ kỳ mục, lý dịch rồi mới được khao, 


Khi khao, dùng lễ trâu bò lợn, rượu, trầu cau, xôi 
bánh đem ra đình lễ /hần, rồi thì biếu làng, đân làng Ăn 


148 VIỆT-NAM PHONG-TỤG 


uống chia với nhau thế nào mặc lòng, đoạn lại phải sửa 
rượu riêng mời làng về nhà uống rượu. 


Cỗ khao nhiều nơi dùng lệ nặng, phải có bánh dầy, 
bánh chưng và các thứ bánh làm đầu phần. Dân làng 
ăn xong đâu về đấy, lại thường có một tiệc riêng đề 
khoản đãi bọn chức sắc, kỳ mục, lý dịch. Bọn này ở lại 
chơi đêm, bày ra các cách chơi bời, nào là tồ tôm tài bàn, 
có khi lại nào là thuốc phiện cháo gà, nào là hát ä đầu, v.v... 


Nhiều nhà nhân địp khao mà ăn mừng luôn thể, hoặc 
đở ra hát.chèo hát bội, mời khách mời khứa ăn uống có 
khi đến ba, bốn ngày. 


Hễ đủ lệ khao vọng rồi thì mới dự ngôi thứ. Nếu 
chưa khao thì chưa được øì. Mà động đến đám ăn uống 
nào người ta hay chỉ trích đến. Có người nghèo kiết 
may được chút danh phận mà khóng có tiền khao thì cả 
đời không dám ra đến đình đám. 


Lệ khao vọng này nhiều nơi nặng lắm. Mà dân tình 
thì nhiều nơi chỉ thích sự ăn uống, nhiều người muốn bở 
đi cũng không được. Theo ra thì tốn tiền hại của, mà 
không theo thì kẻ trách người chê. Cho nên cũng nhiều 
người chẳng quản gì mấy lời chê bai của những kể hèn 
hạ mà bỏ phất đi không thiết gì đến. 


Xét cái lệ khao vọng, nhd øua cũng đã có đặt lệ giản 
tiện cho người ta dễ theo. Đại để như đỗ tú tài thì khao 
một con gà, một đỉa xôi và ba quan tiền, đỗ cử nhân thì 
khao một con lợn, một mâm xôi và năm quan tiền, v.v... 
Nhưng ngặt vì tục dân đã quen, chiếu lệ ra mà làm thì họ 


NỎI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 149 


cũng phải chịu, nhưng tình ý không được thỏa hiệp, họ 
sinh ra lắm sự ngăn trở cho mình. Họ có câu rằng : phén 
sua thua lệ làng, thực là một lời đáng khinh bỉ. 


Lại có một câu nữa rất nực cười là câu : 0ó 0ọng 
bất thành quan. Cử như câu ấy thì ra có xôi thịt cho họ 
ăn thì họ tôn kinh, mà kém xôi thịt thì họ coi thường. 
Vậy thì họ chỉ vì miếng ăn mà đồi lòng khinh trọng, 
sao mà kiến thức họ đê tiện hèn hạ làm vậy ? 


lai ngán nỗi cho hạng kỳ mục, động ai có việc gì mời 
“mọc đến, ăn uống no say rồi thì dở ra cách chơi 
bời, thuốc phiện hút khỏi um nhà, bài bạc đùa cười 
rầm rÏï, ấy thế là thỏa thuê, ấy thế là hề hả. Giả đám nào 
kém thì đã thấy lắm kể hậm hà hậm hực, tiếng nọ tiếng 
kia làm cho người ta khó chịu. 


Than ôi! ngoài chốn hương thôn không còn biết trời 
đất là đâu, ngoài sự ăn uống không còn có sự nghiệp gì, như 
4hế thì trách làm sao mà dân chẳng hèn, nước chẳng nhược ? 


Ai là người kiến thức, xin mau mau mà cải lương 
đi mới được. 


XV.— LỆ KÍNH BIỂU 


Việc sự thần, khi tế tất, đồ lễ vật đem ra, trước hết 
làm phần biếu các hạng, còn đâu mới phá ra làm cổ 
đàm phần, cả làng đồng, hưởng. 


Đại đề bò lợn thì biếu tiên chỉ cái sổ, hoặc cái khoanh 
Äí (cái cồ bò, cô lợn), gà thì biếu một đài. Tế cỗ chay 


150 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


thì biếu một cổ zói hoặc một cỗ bánh chính hiến (cỗ 
tế thần chính vị). 


Còn thứ chỉ và các hạng khoa trường chức sắc dưởi 
tiên chỉ thì biếu cái khoanh bí hoặc cái giỏ lợn hay là 
cái bắp bỏ. Nếu trong làng không có ai là khoa trường 
chức sắc thì biếu nhất nhị hạng kỳ mục hoặc người thượng 
hạng bô: lão. 


Mỗi lễ biếu phải có một đỉa zói, chục miếng trầu 
hoặc năm, ba quả cau. 


Có nơi chỉ người đỗ đại khoa và người làm quan: 
tam tứ phầm trở lên mới được ăn biếu số bỏ, số lợn ; 
đỗ trung khoa và lục thất phầm trở lên mới được ăn 
biếu khoanh bò, khoanh lợn, đỗ tiêu khoa và cửu phầm 
trở lên mới được ăn biếu giò lợn, bắp bò. Nếu không 
có hạng nào thì thứ ấy đề chung cả quan viên cộng 
hưởng, mà nếu khoa trường chức sắc nhiều quá (hì cũng 
ăn chung trong các phần ấy mà thôi. Ví dụ trong làn# 
có: một ông nghè thì một mình ăn một cái số, độ ba ông 
nghè thì cũng ăn chung một cái sỏ ấy, một êng cử thì 
một mình ăn một cái khoanh, độ ba, bốn hoặc nhiều 
người thì cững ăn chung một cái khoanh ấy, v.v... 


Người vào tế chủ và người tả văn, trừ ra hạng khoa 
trường chức sắc còn chỉ được ăn biếu một miếng thịt 
hoặc dăm, ba quả cau. 


Các người dự vào hàng trợ tế, được ăn biếu chung 
một miếng thịt bụng, gọi là miếng nằm, hoặc được biếu 
chung một vài cỗ. 


NÓI VỀ PHONG TỤC HƯƠNG-ĐĂNG 1ã1 


Hàng lý dịch kỳ cựu ai làm đủ lệ làng, cũng được 
biếu miếng thịt hoặc năm, ba miếng trầu. 


Hàng lý dịch đương thứ thì được biếu chung một vài 
cỗ. Các người binh đỉnh, các người khách ngoại có lễ 
vật đem đến lễ thần, mỗi người cũng được biếu một 
miếng thịt nhỏ, hoặc một phầm oản, hoặc một vải quả 
cau tùy tục riêng từng làng. 


Các làng nhiều người được ăn biếu, có khi biếu hết quứ 
nửa sinh lễ, còn cả làng chỉ được ăn một nửa mà thôi. 


Xét cái tục kính biếu của ta cũng là đề tổ cái lòng 
kính trọng người có danh giá, nghĩa là muốn làm cho hậu 
phong tục .mà đề khuyến khích người khác. Vậy thì cái 
đùi gà, cái má lợn của dàn làng, tức là cải lòng tôn 
qui của dân làng. Cho nên lắm người coi miếng thịt biếu 
dù to dù nhỏ thế nào cũng là qui. Hễ được biếu thì lấy 
làm vinh, mà không được thì lấy làm sỉ nhục. Chẳng 
những bọn ngu sỉ tranh giành nhau từ quả cau miếng trầu, 
mà dẫn đến người có học thức, cũng chưa khỏi được 
tranh hơi tranh khí với đám hương thỏn, ấy cũng là 
một thỏi xấu vậy. 


Lại còn lắm làng bày ra nhiều cách biếu xén, nào 
biếu số, nào biếu khoanh, nào biếu đùi, biếu thịt, có nơi 
biếu đến hai ba mươi người, đàn anh xâu xẻ nhau ăn 
quá nửa, ấy lại là một tục rất nhảm nữa. 


Trong dân xã theo tục đã quen, lệ kính biếu cũng 


152 VIỆT-NAM :PI: NG-TỤC 


chưa có thề bỏ ngay được, nhưng tưởng nên dùng cách 
nào cho thanh lịch, cốt đề tổ cái lòng kinh trọng của 
làng là đủ, hoặc năm mười quả cau, hoặc một vài phầm 
on cũng được, mà biếu thì chỉ nên biếu một hai người 
tiên thứ chỉ còn hàng dưởi thì mỗi người một miếng 
trầu cũng xong. Sự ăn uống nên giảm bớt đi, cho con 
em đổ phải khồ sở về đóng góp, mà cïũng khỏi mang 
tiếng rằng chỉ vì nằm xôi miếng thịt mà tranh nhau. 


Vả lại người kiến thức, nên đề lòng nghỉ đến điều 
cao xa, chớ quản gì tục nhỏ nhen, dù biếu dù không, 
có quan hệ gì đến danh dự. Làm đàn anh trong làng, 
chỉ nên trù nghỉ cách nào cho đản đàn em được yên 
nghiệp làm ăn, dân làng được giàu thịnh, chỉnh đốn làm 
sao cho được theo đòi các cách văn mỉnh, ấy thế mới 
là danh dự, ấy thế mới đáng là đàn anh. 


XVI.—- ĐĂNG KHOA 


Thi đỗ tủ tài gọi là íiều khoa (nhà Lê gọi là sinh 
đồ); cử nhân gọi là ífrung khoa (nhà Lê là hương cống), 
phó bảng tiến sỉỈ gọi là đại khoa. 


Phàm đăng khoa có lệ phải đón rước ; đỗ tiều khoa 
một làng đi rước, đỗ trung khoa một fỗồng đi rước, đỗ 
đại khoa một huyện phái đi. rước. 


Có nơi đỗ tú tài chỉ có mấy người bà con họ hàng 
đi đón, hoặc là dân làng cắt cử lý dịch đem bốn, năm 
tên tuần phu cắp tay thước, thồi tù và ra tại đầu công 
làng đón về. Song nơi hiếm hoi văn học thì có khi cả 
tồng đón rước. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 153 


Đã cử nhân thì quan sở tại sức về cho. làng, hoặc 
lý dịch hỏi người đỗ, đính ước hỏm nào ông tân khoa 
về làng thì cả làng hoặc cả tông đem long đình và đồ 
nghỉ trượng sự thần đến tại chỗ tỉnh thành hoặc tại 
trường thi mà rước về. 


Ông tân khoa đội mĩ mặc áo của triều đình ban 
thưởng, cưởi ngựa che lọng; có một vài đầy tớ điếu tráp 
đi hầu, thân thích họ hàng đều kéo đi đón, cờ mở 
trống dong, dân làng đàn bà trẻ con cho là vinh hiền lắm, 


Đỗ phó bảng có nơi rước có nơi không rước. 


Đã (tiến sỉ, nhà vua ban cho áo mũ xiêm ủng, và ban 
cho cờ biển vinh qui. Cả hàng tồng hoặc nơi trọng văn 
học thì cả hàng tỉnh phải đem đồ nghỉ trượng sự thần 
đi rước. 


Ông tân khoa tiến sỉ mặc áo thụng lam, cưỡi ngựa, 
che đôi lọng, cha mẹ, 0ợ và ông thầu dạy học mỗi người 
ngồi cái vồng trần, che một lọng rước vinh qui về làng, 
thiên hạ kéo nhau đi xem, lại vinh hiền hơn cử nhân 
nhiều. 


Từ tú tài cho chỉ tiến sĩ, dân làng đã rước về đến 
nhà thì phải giết trâu mồ bò, trước lễ thần, lễ văn chỉ, lễ 
gia từ rồi (hì làm cỗ làm bàn khoản đãi dân làng khách 
khứa hát hồng ăn mừng đến năm, bảy ngày. Dân làng 
khách khứa, dùng trà cau tiền bạc, câu đối thơ, trướng 
đến mừng rất là náo nhiệt. 


Có người nhà nghèo chưa lo được thì bà con. thân 
thích giúp đổ, hoặc đi vay đi mượn về mà lọ, Có người 


154 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


chưa thề lo được thì đề hoän đến một ải tháng mới 
dám đề dân làng đi rước. Có người sợ phiền phí thì 
trốn ở chỗ khác, không đề rước sách gì nữa. Song hạng 
ấy về đến làng thì chưa được dự ngôi thứ gì. 


Đăng khoa là một vinh hạnh của hàng sỉ tử, mà làng 
nào có người đỗ cũng được dự phần vẻ vang với hàng 
tồng hàng mạc. Cho nên tục ta quý trọng cái sự đăng. 
khoa lắm. Có người đang nghèo kiết, sờ chẳng ra, rà 
chẳng thấy mà đỗ lên được một ti thì đã kể vị người 
nẻ, động nói vay vào đâu cũng đắt. Lại nhất là người 
nào trẻ tuôi, vợ con chưa có, đỗ về làng, đã chán người. 
dòm nom muốn gả con cho, có người lại các thêm cửa 
nhà tiền của đề mua lấy tiếng bà nghè bà cống cho con. 
Song cũng nhiều người vì đỗ mà phải vay còng lĩnh 
nợ, sỉ diện vẻ vang được một lúc, mà ốm xác lo trả. 
nợ nửa đời người. Vậy thì cái tục qui trọng ấy tuy cũng cớ 
vinh hiền cho người, nhưng lại làm cực khồ cho người. 


Vả lại trong khi rước sách, thiên hạ cho là vinh hiền, 
nhưng thiết tưởng người có kiến thức, thì nên lấy làm nực 
cười. Tuy rước sách là trọng mạng triều đình, chớ không, 
trọng riêng của người tân khoa. Nhưng thử nhìn cái quang 
cảnh lúc cưỡi ngựa, che cái lọng đi vênh váo trong đám. 
mấy đứa vác cờ đánh trống, khoe mặt với vài lũ trẻ con 
đàn bà, thì có thú vị gì, chắc có người lại lấy làm thẹn 
nữa chớ chẳng không. Thẹn là vì tài đức chẳng là bao 
mà nặng lòng trọng đãi của triều đình, thẹn vì học thức 
vị tất giỏi mà uồng lời khen ngợi của dân gian. 


NÓI VỀ I'!IONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 155 


Ÿi lẽ việc thi cử ít lâu nữa chắc rồi nhà nước cũng 
cải lương cách khác. Ấy là may cho người nước ta đỡ một 
việc phiền phí vô ích, mà cũng bỏ được một sự buồn cười. 


XVIIL.— CÁC SẮC PHONG TẶNG 


Trong làng ai làm quan, được sắc phong tặng, hoặc 
phong tặng cho cha mẹ, hoặc người hiếu tử từ tôn, nghÏa 
phu, tiết phụ, được mong ơn nhà vua ban thưởng chữ 
vàng tỉnh biều, thì người được phong thưởng nói trên, 
trình với dân làng, dân làng đem long đình và đủ đồ 
nghỉ trượng, phụng rước sắc văn về nhà. 


Nhà chủ bày hương án, tuyên đọc sắc păn, lạy tạ ơn 
vua, rồi cũng sửa lễ lễ thần, lễ gia tiên, mở tiệc ăn uống 
mời dân làng hàng tông hàng mạc bà con khách khứa 
uống rượu. Dân làng tồng mạc bà con khách khửa cũng 
dùng trà cau, tiền bạc, pháo, câu đối, thơ trướng đến 
mừng như cách mừng người đăng khoa. 


Có người không muốn phiền đến dân làng thì tự 
nhà mình xuất tài xuất lực mượn người đi rước, nhưng 
về đến làng cũng phải mời dân. 

Các người được tỉnh biển, thì có đức hạnh xuất sắc 
hơn người, có sự trạng rõ ràng, lại phải có thế lực, nhờ 
lượng quan trên tấu sớ về bộ xin cho thì mới được. 

Ai được thưởng tặng ân ban như thế, mà sức không 
lo được khai hạ, hoặc khai hạ mà dùng cách giản tiện 
đơn sơ, thì dân làng ai cũng chê cười, cho là người bủn xỉn. 


* 
*#* 


đ56 VIỆT-NAM PHGCNG-TỤC 


Những việc nảy cũng là việc đáng ăn mừng, nh. ¡g nên 
tùy sức người ta, có làm nhiều, chẳng có làm it, không 
có nữa thì thôi cũng được, chớ nên vì một sự ăn uống 
mà nải ép người ta. Mà người được ân thưởng cing nèn 
tùy sức mình không nên vì mấy tiếng khen chè của mấy chú 
ham ăn ham uống, mà miễn cưởng lo lắng thành ra vay 
công lĩnh sợ, thì cải sự vui mừng một lúc không bộ cải 
buồn rầu những khi người ta thúc nợ, và những khi đi 
khất nợ với người ta. Bực quá! 


XVII.— BẦU CỬ LÝ DỊCH 


Trong làng khi nào khuyết lý trưởng hay là phỏ lý, hương 
trưởng, quan sức về cho dân làng phải bầu cử người khác, 
thì dân làng hội họp tại đình, kén chọn lấy một người 
c©ó gia tư vật lực và là người biết chữ bầu cử ra làm 
xiệc. Tiên thứ chỉ, kỳ mục và các bô lão đều phải kỹ 
kết vào đơn bầu, rồi mấy người kỳ mục dẫn người mới 
được bầu ấy đem trình quan phủ huyện sở tại, quan sở 
lại bằng lòng thì bầm lên quan trên, cấp bằng triện cho 
lỷ trưởng, hoặc phê chữ ào đơn dán bầu mà cấp cho 
phó lý hương trưởng làm bằng, từ đó thì người được bầu 
mới ra ứng hành công vụ. 


Trước khi bầu cử, các nơi dân xã to, làm ruộng 
nương nhiều bồng lộc thì người trong làng, hoặc vì tham 
lợi hoặc vì tham danh phận, thường đến năm ba người 
tranh nhau ra ứng cứ, nhiều khi người có của phải lo 
lót với chức sắc, kỳ mục và quan trên, tốn kém một vài 
trăm bạc mới được bầu. Nhưng cũng nhiều nơi công việo 


NÓI VỀ PHONG TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 1ã7 


nhiều sự khỏ khăn mà bồng lộc ít, thì không mấy người 
chịu ra làm. Có làng phải cắt lần lượt nhau ra mà.làm. 
việc, có làng phải xem chừng người nào làm nồi thì ép: 
uông, tả đơn bắt người ta phải làm. 


Song thường thường thì làng nào cũng vậy, người muốn. 
ra ứng bảo thì phải kiếm chè, lá nói với chức sắc kỳ mục 
cho ai nấy bằng lòng, tốn độ dăm ba chục bạc thì dân 
làng mới ký kết bầu cho.. Khi ký kết phải đem trầu mời. 
dân làng ra đình, biện độ hai ba đồng bạc đề chia chơ 
các người ký đơn mỗi người vài xu, gọi là (iền kỨứ 
điềm hay là tiền nhấp bút. Tả đơn xong thì mòi dàn làng. 
về nhà uống rượu, gọi là bữa rượu tả đơn. 


Ai được làm lỷ trưởng, phó lý- lại phải lấy chữ hiệp 
cử chánh phó tông, cũng phải biện tiền chè lá độ một vài. 
đồng bạc hoặc năm sáu đồng bạc. 


Hôm kỳ mục dẫn xuống quan trình diện, phải biện, 
tiền phí tồn xe pháo và phải rượu chè khoản đãi. Vào: 
quan cũng phải kiếm chè lá độ một vài đồng bạc, tùy. 
quan tham liêm, hoặc nhiều hốặc ít thế nào cũng phải cớ 
mới xong. Đến lúc lỉnh được bằng, ít ra cũng tốn độ năm. 
ba chục bạc, nhiều ra thì đến một vài trăm. 


Ngoài sự lễ quan lại phải tiền giấy bút cho phòng bộ, 
tiền sai cử cho nha lệ, tiền cho học trò, cũng phải đăm, 
ba đồng mới được. 


Sau khi lãnh được bằng rồi, chọn ngày lành tháng tốt 
đem trầu cáu nói với dân làng, sửa lễ thủ lợn mâm xôi, 
đem ra đình lễ thánh, rồi mời dân làng về nhà uống 


458 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


rượu, tức là lễ khao. Hôm ấy uống rượu đâu đấy, người 
mới .làm việc, điếu tráp chỉnh tề, suất bọn tuần phu kẻ 
tay thước, người sào gây, rúc ốc, thôi tù và đi diễu từ đầu 
làng đến cuối làng một lượt gọi là xuấi thần, nghìỉa là trước 
mời dân sau cho tuần phu ăn uống một bữa đề tuần phu 
biết mình là người làm việc, cho từ sau dễ sai khiến bọn 
Ấy và xuất thần đi như thế đề cho dân làng ai cũng biết 
mình là người đã ra cáng đáng công việc cho dân làng. 
Cho nên bữa rượu ấy gọi là bữa rượu xuất thần. 


Tối hôm ấy phải mời chức sắc kỳ mục ở lại chơi 
hoặc hát hồng hoặc tồ tôm thuốc phiện, đêm phải một tiệc 
chảo gà nữa mới tan. 


Dưới hạng lý trưởng, phỏ lý, hương trưởng thì là 
khán thủ, trương tuần, hương mục, thủ khoản, v.v... Hạng 
này tự dân làng bầu riêng với nhau, tuy không phải trình 
với quan, nhưng cũng phải đủ lễ chè lá với chức sắc kỳ 
mục trong làng, và cũng phải tả đơn xuất tuần như người 
chánh phó lý, mới được dự vào hàng chức dịch. 


Còn như khi nào khuyết chánh phó tồng, quan sức 
bầu người khác thì cả kỳ mục trong hàng tồng phải hội 
bầu. Cách bầu chánh phỏ tông thì phần lo khấn với quan 
nhiều, và phải nói với kỳ mục các làng có khi tốn 
đến năm, bẩy trăm, một nghìn mới xong.. Được bằng rồi 
cũng phải khao vọng mời làng, mời hàng tông ăn mừng 
ăn rỡ như người được đăng khoa, người được bằng sắc. 


Mấy năm nay, nhà nước đã cải. cách việc bầu cử tông 
lý. Bầu chánh phó tông thì quan lên tại chỗ hội bầu làm 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 159 


chủ lọa, đề các hạng chức sắc kỳ mục các làng bỏ phiếu 
kin mà bầu cử trong mấy người ra tình nguyện ứng 
bảo. Bầu chánh phó lý thì cho cả dân đỉnh nội tịch được 
bỏ phiếu, cũng như cách bầu chánh phó tông. Hễ ai 
được nhiều phiểu hơn cả thì được làm. 


__ Quan xét phiếu xong rồi, làm: biên bản về nha làm 
giấy tư bầm với quan trên rồi quan trên cấp triện cho 
người được bầu. 


Dùng cách ấy thì giảm được sự phiền những cho 
người ra ứng bảo và lại hợp với cách công bằng. Nhưng 
người được bầu rồi về nhà vẫn phải tuân theo lệ làng 
mới xong. 


Xét cách bầu cử tông lý của ta khi xưa nhiều điều 
phiền nhiễu mà phần nhiều thì dùng cách tư tình, những 
người ra làm việc chẳng qua lại là con chắu họ hàng 
với những chức sắc kỳ mục. Trừ ra. những làng lắm công 
việc khỏ khăn, không ai muốn làm khỏng kề, còn về các 
làng tốt bồng, con cái nhà có thế lực tranh nhau mà 
ra, có mấy khi lọt vào tay người khác được. Vì thế lỷ 
dịch hay có đẳng, mà nhất là hay + dua với hàng kỳ 
mục, đề dễ cho sự thầm vụng của mình. 


Vả lại tồng lý của ta, tiếng là thay mặt dân mà làm 
việc với quan, phần khó nhọc thì nhiều mà lương bồng 
thì không có. Chánh phó tồng chẳng qua cũng trông về 
đân làng, trông về việc phu phen đê điều, trông về mấy 
đám đánh nhau, hoặc ăn trộm nhỏ nhặt, chúng nó đem 


160 VIỆT-NAM PHONG-TỤŒ 


nhau đến cậy phân xử, trông về mấy người làm việc của 
các làng lấy chữ hiệp cử, hoặc đôi khi tết nhất, họ cớ 
hảo tâm mà quï dị ít nhiều. Cái bồng nhỏ chẳng qua 
mươi lắm quả cau, một vài bao chè, hoặc đến năm ba: 
đồng bạc, cái bồng lớn chẳng qua khoét được một vài: 
chục cho chí một trăm bạc là cùng, mà khoét như thế 
thì khó quá, có xảo quyệt lắm mới được. Về phần lý trưởng 
trong' làng, nhờ về cái mộc triện mà đôi khi kiếm được 
một vài bao chè, đăm ba đồng bạc, đảm nào bán ruộng: 
bán đất, bán cửa bán nhà thì may ra cũng đứợc một 
vài chục bạc, còn thì phải trông đến dân. Dân làng nào 
hảo tâm thì mỗi năm cũng cấp cho lý trưởng được dăm. 
bẩy chục bạc, nhưng bạc ấy có đâu mà đưa, chẳng qua 
cho lý trưởng tự tiện lấy được ở món tiền công nào ra thì lấy, 
hoặc bản hoa lợi gì của làng hoặc bán trùm bán trưởng 
thế nào cho đủ thì thỏi. Ngoài ra nữa thì trông vào những 
khi kỳ thần bái xã, những khi tu bồ làm sao cũng xẻœ 
xén được ít nhiều. Còn như phỏ lý trưởng ăn chia tay 
với lý trưởng được ít nào thì được, không được thï 
thôi. Rhán thủ, trương tuần khéo lắm mới -xẻo xén được 
đám dân phu dăm ba đồng, dân xã nào có ruộng nương, 
có thóc lúa, thì mỗi vụ gặt công tuần phòng cũng được 
mươi lăm thủng thóc. 


Cho nên người làm việc ở nơi tốt bồng thì còn khả, 
ở về nơi đồng trắng nước trong thì có khi phải bán cả 
nhà. Mà họ không bòn không khoét thì lấy đâu họ ăn 
mà họ làm việc cho làng. Cái thói của họ đục dân thì 
cũng đảng ghét mà cái tình họ thì cũng đáng thương. Vả. 
họ tranh nhau ra làm vì họ muốn chiếm cái ngôi thứ 
lấy cái sỉ diện với dân thôn và muốn hưởng cái quyền. 


NÓI VỀ PHONG TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 161 


lợi ăn uống về sau thì nhiều, chớ không mấy người cầu 
cái lợi trước mắt mà ra. 


Cứ cái tình thế như vậy thì hàng tồng lý muốn cho 
công liêm khó lắm. Mà họ đã không công liêm thì thường 
sinh ra nhiễu dân và lại hay sinh ra kiện tụng lôi thôi, 
cũng là hại cho phong hóa. 


Nhà nước cải lương cách bầu cử đã để được một 
sự phiền của người làm việc, nhưng còn cách lương bồng 
của lỷ dịch, các làng muốn cải lương phong tục cũng nên 
trù nghĩ cách nào, đề cho lý dịch có đủ ăn mà lo việc 
cho làng, như thế mới ngăn cấm được hết thỏi gian giảo 
của bọn họ, mà đỡ hại cho dân làng, và đổ được khỏi 
kiện cáo nữa. 


Còn như lệ làng bữa nọ bữa kia, ăn uống hát hồng, 
đã vô ích mà lại hại của cho người ta thì nên bổ ráo. 


XIX.— THUẾ KHÓA 


Thuế khỏa về các dân làng, xưa kỉia mỗi năm chia 
làm hơi pụ nộp thuế, hoặc nộp tiền, hoặc nọp thóc, hoặc 
nộp sản vật, kê tiếng không mấy, nhưng cách thu bồ của 
dân chỉ lôi thôi, có làng thu lươm nhươm đến hai ba 
tháng không xong, mà lúc nộp cũng rầy rà khó chịu, nào 
lỄ cửa này, nào lạy cửa khác, có khi chờ chực đến hàng 
tháng mới nộp được. 


—— Từ khi nhà nước bảo hộ đồi cách cũ mà thỉ hành 
cách mới, trừ ra các (huế ngoại ngạch, còn ở dân làng 


162 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


chỉ phải nộp thuế đỉnh, thuế điền thồ gọi là thuế chính 
ngạch. 


Thuế đỉnh chia làm hai hạng : 


1—- Nội tịch đỉnh là những hạng đỉnh tráng từ l8 
tuôồi trở lên cho đến 59 tuồi. 


2.— Ngoại tịch đỉnh là những kẻ nghèo khó, không 
có sản nghiệp ở trong làng. 


Thuế điền chia làm ba hạng, thuế thồ chia làm bốn 
hạng, tùy theo chỗ ruộng tốt ruộng xấu và đất trồng hoa 
màu nhiều lợi ít lợi mà định. 


Thuế khóa thì tùy theo mỗi năm chi tiêu mà tăng 
gia một chút, nhưng fừ năm Thành-Thái thứ chín đến 
nay thì nội tịch một năm phải nộp ba đồng, ngoại tịch 
phải năm hào, thuế điền thì đại đề từ tám hào cho đến 
một đồng rưỡi một mẫu, thuế thô thì đại đề từ ba hào 
cho đến hai đồng một mẫu. 


Mỗi năm về độ tháng tư thảng nắm An nam, nhà nước 
phát chỉ bài về cho các làng làm thuế, lý trưởng tiếp 
nhận được chỉ bài, trước hết phải trình với tiên thứ chỉ 
kỳ mục rồi định ngày vào quân bồ, phải cho mồ rao 
suốt dàn làng được biết. Đến hôm bồ thì đánh trống hội 
họp dân làng, nhiều nơi phải mồ lợn làm rượu cho dân 
làng ra đòng. 


Hội họp đông đủ rồi thì lý trưởng đưa chỉ bài ra 
cho công dân xem xét, rồi hàng kỳ mục chiếu sồ đỉnh 
ra mà bồ. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 101 


Xã nảo có thôn riêng, có lệ đồng cư biệt nạp, thì 
tính chia lấy một phần đem về đình riêng mà san bồ với 
nhau. 


Kỳ mục chiếu sồ điền thồ của ai có bao nhiêu thì 
phải đóng chừng ấy, còn đỉnh thì trừ hết các hạng được 
miễn trừ, rồi chiếu trong chỉ bài ra, cả thấy các thứ tiền 
thuế, tiền ngoại phí chia cho nội tịch và ngoại tịch, có làng 
chỉa bồ theo như cách thức của nhà nước đã định, có làng 
theo tục riêng của làng mà bồ, có làng đỉnh điền thô 
hợp cả làm một mà quân san cho cả dàn đỉnh. 


Ngoài số tiên thuế của nhà nước, nhiều nơi lại bồ 
thêm ra một hai chục bạc để chỉ tiền phi tồn chỏ lý 
trưởng và đề dự bị đóng đậy cho kể nào lỡ ra không 
đỏng được. Đồ xong giao cho một vài người kỳ mục 
hiệp trợ với lý trưởng mà thu. lý trưởng kỳ mục lại 
chia giao cho mỗi họ một người đốc thu. Nếu ai thiếu 
thì người đốc thu phải chịu trách nhiệm. 


Dân làng dầu ai nghèo kiết thế nào mặc lòng, đến 
tiền thuế là phải lo đóng tươm tất. Nếu ai thiếu từ vài 
ba hào trở lên thì họ bắt đem ra điếm, cùm trỏi khồ 
sở, cho tuần đỉnh vào nhà bắt đến cả đồ thờ, hoặc bắt 
đến giường đến ghế, làm cho phải đủ tiền mới nghe. 


Chảnh phó tồng thường thường cũng phải đi xem 
xét và đốc thúc các lý dịch trong hàng tông. Làng nào 
khó khăn thì có khỉ quan phủ huyện sở tại phải phái 
người về làng ấy hiệp với lý dịch mà thu. Đến gần hạn 
đồ thuế thì lý dịch phải đem số bạc thu trình với quan 
trước, rồi mới đem nộp tại tỉnh đường hoặc tại kho bạc. 


104 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Làng nào thiếu hoặc chậm trễ thì lý dịch làng ấy phẩi 
phạt. 


"Nộp thuế xong thì nhà nước phát cho mỗi người 
một cái giấy tùy thân. Nếu ai không có giấy hoặc cho 
nhau mượn thì phải cữu. 


Việc thuế khóa là một việc rất hệ trọng trong cách 
cai trị của nhà nước. Mà nộp thuế thì là một nghĩa vụ 
của người ta. Vì người ta không có thể tự nhiên mà 
ngồi yên ăn ngon được, tất phải có quan cai trị, tất 
phải có quan binh và lính, đề xử đoán lễ phải trái cho 
ta, đề trông nom kể gian phi mà giữ cuộc yên ồn cho ta, 
thì ta mới làm được công này việc khác, ta mới cày cấy 
được mà ăn, ta mới buôn bán được mà dùng. Huống chỉ 
nhà nước lại còn phải sửa sang những sự ích lợi, chỉnh 
đốn mọi việc cho được mở mang tấn hóa, thì sự nộp 
thuế tưởng ai là người đã hiểu nghĩa vụ không nên còn 
oán hận gì nữa. 


Duy còn hiềm vì trong thôn xóm và xã nhiều thói 
tệ lắm đường ngoắt ngoéo nhà nước cũng chưa có thể 
soi thấu mà chỉnh đốn lại cho hết, mà những bạng cớ 
quyền thế trong làng thì phần nhiều chỉ cứ câu nệ lối 
cô, đôi khi có người kiến thức muốn 'cải lương lại đề 
cho hợp cách công bằng và tiện lợi cho đàn em thì họ 
khỏng nghe. Cố mà làm ra thì mất lòng bọn họ, mà cử 
đề vậy thì thói hủ bại chưa bao giờ bỏ được. 


Đại đề như thuế đỉnh, nhà nước chia làm hai hạng 


ÑỎÓI VỀ PHIONG-TỤC HƯƠNG-ĐĂNG 165 


nội tịch vả ngoại tịch cho đở những người khô sở, nhưng 
về đến;làng thì làng nào theo tục riêng làng ấy: có 
làng quân bồ, có làng san bỏ, có làng chia làm hai ba 
hạng mà bồ, có làng thì bồ suốt từ đứa trẻ con mới vào 
làng trở lên. Song các cách ấy thì tùy tiện của làng 
người ta, cũng không hại gì, miễn là đủ được thuế mà 
đân tình thỏa thuận cả là xong. Nhưng còn lắm cách trải 
với đạo công bằng mà nói ra không xiết nỏi qua mấy 
điều như sau này : 


Ví đụ như kỳ mục chiến s đỉnh mà bồ thuế cho 
lỷ trưởng nhưng cơn chảu nhà mình, dẫu đến tuôi cũng 
An lậu đi không nói đến, dân làng thì kể vì nể, người sợ 
hãi, ai là kẻ dám hé răng, mỗi người kỳ mục lại ần 

# 


lậu đi một người thành ra dân làng phải đóng nặng ấy 


là một điều tệ. 


Kỳ mục mỗi khỏa thuế làm thế nào cũng bồ dư cho 
lỷ trưởng một vài chục bạc để làm tiền chi phí về việc 
đi nộp thuế. Dân làng ai là chẳng bằng lòng, nhưng vì 
số dư ấy mà kỳ mục ai cũng muốn chấm mút, hoặc người 
thì phần thuế của mình không đóng mà có đỏng cũng 
bớt lại dăm ba hào, đồng bạc mới nghe, hoặc người lụi 
leo thêm tiền thuế một vài: đồng thành ra tiếng là đề 
cho lý trưởng mà kỳ thực thì lý trưởng không được 
mấy, lỡ ra có kể cùng đỉnh trốn tránh thì lý trưởng 
lại phải phụ thêm. Các làng khó khăn mỗi năm đến 
vụ thuế, lý trưởng làm thế nào cũng phải phụ thêm tiền 
nhà dăm ba chục. Cho nên lắm nơi lý trưởng phải mất 
cơ nghiệp øì thuế, mà thành ra ai cũng sợ, không muốn 
„a làm việc nữa, ấy là hai điều tệ. 


166 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG 


Lúc bồ thì cứ chiếu sồ đỉnh ra mà bồ, ai là dám 
rằng không đóng, song đến lúc thu, nào là những kẻ cùng 
khô, dẫu dỡ cả nhà nó xuống cũng không đủ tiền thuế 
của mấy bố con nó, nào là những anh ngang ngược, 
cứng đầu cứng cô, thu nó hãy chịu, khi nào có tiền nó 
đưa, mà biết bao giờ nó có tiền, bắt nó thì lý dịch bắt 
không nồi, thưa kiện nó thì lại sợ lôi thôi về sau, đó 
cũng thiệt hại đến lý trưởng, ấy là ba điều tệ. 


Thuế điền nhà nước đẩ có phép nhất định, nhưng 
các hạng có thế lực thì ruộng hạng nhất cũng xuống hạng 
ba, người nào kém vai vế thì ruộng hạng ba cững lên 
hạng nhất. Mà nhất là những ruộng phụ canh, lý dịch 
thường lấy nặng gấp hai gấp ba lần, những người biết lý 
luật thì bọn họ còn e ít nhiều, còn người hiền lành ngu 
sỉ thì họ.bảo sao cũng phải chịu, ấy là bốn điều tệ. 


Các làng chia ra làm hai ba thôn, cứ lệ tiền cô thì 
lắm nơi đồng cư biệt nạp, nghĩa là ở lẫn với nhau, nhưng 
mà nộp thuế thì phận thôn nào thôn ấy nộp. : Giá cử nhàn số 
các thỏn đều nhau thì dẫu biệt nạp cũng chẳng sao, nhưng 
mà khi trước đều nhau, mà nay thì có thôn thêm nhiều định, 
có thôn giảm bớt đỉnh, nếu cứ chiếu lệ thôn nào xưa nay 
phải chịu bao nhiêu, bây. giờ lại phải chịu bấy nhiêu, thì 
nhiều nơi cùng trong một xï mà thôn này đóng nhẹ, thôn 
kia đóng nặng hơn tất phải phân bì ta oán. Nếu hợp lại cả 
hàng xã mà đóng đều với nhau thì bên kia chẳng qua mỗi 
người thêm lên dắm xu một hào mà bên này mỗi người 
đỡ được dăm bảy hào bạc, chẳng lợi hại là bao nhiêu 
mà trong một xã đều được quân bình. Nhưng bọn kỳ 
mục bên đóng nhẹ mấy người chịu nghe, họ chỉ được 


NÓI VỀ PIIONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 167 


lợi dăm ba xu, họ cũng cố chết mà giữ, chớ họ có nghĩ 
gì đến chuyện công bình, ấy là năm điều lệ. 


Nói rút lại thì các điều tệ tục, nhất là hay ở bọn kỳ 
mục mà ra, mà lý trưởng thì thường phải chịu phần thiệt 
thòi. Song lý trưởng cũng không hại, ứng biện ra lúc này 
rồi lấy lại lúc khác, chỉ đán đỉnh cùng khồ, nhà nước 
đã có gia ân cho đóng vào hạng ngoại tịch mà vẫn phải 
gánh chung với hạng chính đỉnh và những người phu canh 
là thiệt thòi mà thôi. 


Thôi nói qua ít điều, chớ nhà nước đã có vấn đề đề 
cho các hội viên thương nghị viên bàn. Các ông đại biều 
của dân chẳng thiếu gì người kiến thức, tất có ông soi 
thấu các điều tệ tục mà thương -nghị với nhà nước đề 
tìm cách cải lương, cân nhắc hết sự lợi hại cho hợp với 
đạo công bình, mà ích cho dân. 


XX.— BÌNH LÍNH 


Binh linh mỗi làng phải chịu bao nhiêu, cứ chiếu sồ 
đỉnh ra mà chịu, đã có lệ định của nhà nước. Ví như 
trong Trung-Kỳ thì mỗi ba tên nội tịch phải ra một tên 
linh; Nam-Kỳ mỗi năm tên nội tịch phải ra một tên lính ;. 
Bắc-Kỳ và ở Nghệ-Tĩnh, Thanh-Hỏa thì mỗi bảy tên nội 
tịch phải ra một tên lính; ở về doan biên như Hưng, 
Tuyên, Thái, Lạng, Cao-Bằng thì mười tên nội tịch phải 
ra một tên lính, v.v... 


Khi làng nào khuyết lính hoặc khi nhà nước cần đến 
tư giấy về cho lý trưởng phải kén lấy người cường 


168 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


trắng đem ra, gọi là thế lính. Nhà nước xem xét rồi, hoặc 
cho vào lính khố xanh, hoặc cho vào lính khố đỏ, hoặc 
lính thủy/ lính bộ, lính cơ, linh lệ, v.v... Việc ấy quyền 
ở nhà nước. 


lén lính thì phải kén lấy con nhà đa đỉnh, chớ nhà 
nào độc đỉnh thi thôi. Mỗi tên linh trừ ra lương bồng 
của nhà nước chỉ cấp, còn ở làng lệ được ăn ba mầu 
ruộng công. Hoặc làng nào không có ruộng thì phải cấp 
tiền công, nhiều ít tùy tục riêng, nhưng không được 
quá 250 quan tiền kẽm một năm. Có làng chỉ cấp tiền 
cho một lần, có làng đề riêng ra mấy mẫu ruộng công, 
bao nhiêu lính trong làng cũng ăn chung ở đấy mà thôi. 


Hạn đi lính hoặc sảu năm, hoặc mười năm, hoặc 
mười lắm năm tủy lệ định của nhà nước. Số cấp tiền 
cấp ruộng của làng, chỉ khi đương tại lính mới được 
ăn, hễ mẩn hạn về lính, hoặc chết đi, hoặc đăng thêm 
khóa cũng không được ăn nữa. 


Khi lính đương tại ngũ, được phép miễn trừ hết sưu 
địch và lại được miễn trừ cho một người thân nhân. 


Binh lính về làng, có nơi được dự theo hàng quan: 
viên miễn trừ tạp địch, cỏ nơi thì lại hoàn dân đỉnh. 


Mãn khóa lính về làng, trừ ra người đóng cai, đóng 
đội trở lên còn ai ai cũng gọi cậu bếp. Tiếng bếp do 
từ: đời nhà Trần, mỗi năm người là một ngũ thì có mọi 
người làm hỏa đầu đề coi việc thồi nấu cho lính ăn, 
cho nên gọi là bếp. 


"Về vùng quê hương, khi trước bao nhiêu lính tin 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 169 


lính cựu một làng, hợp lại làm một hội gọi là hội bản 
bình. Mỗi năm hai kỳ tháng hai tháng tám làm lễ thánh 
sư, rồi thì ăn nống với nhau. Hội cắt lần lượt nhau, 
mỗi kỳ tế phải một người chứa đang cai. Chủ ý hội 
thì chỉ cốt đề họp mặt ăn uống cầu vui, và để thông 
sự khánh điếu với nhau mà thỏi Tục ấy bây giờ dễ 
bỏ hết, 


Việc thế lính của ta, mới vài mươi năm nay, đẩ thấy 
khác nhau lắm. Khi xưa đăng lính người thì thuê mướn 
kể nghèo khó đi thay cho mình, người thì tiếng rằng đi 
linh, nhưng quan bản phòng cho, lấy 'ít tiền mà cho ở 
nhà, chỉ khi nào ứng điềm mới phải ra Mà đến lúc 
điềm duyệt lại buồn nữa, quân sĩ phân nửa người là kẻ 
bủng beo gầy yếu, ngọn giáo thì rỉ quèn, hàng mấy năm 
chưa lau đến, súng thì bắn chẳng nên, thôi kề chỉ những 
điều hủ bại làm gì, càng trông thấy bây giờ bảo nHiêu 
thì càng chán ngắn cho thời xưa bấy nhiêu. 


Nay nhờ có nhà nước bảo hộ chỉnh đốn lại' ngạch 
binh, và nhờ cách luyện tập cũng đã cường tráng gấp':trăm 
gấp nghìn khi trước. Nhưng còn một điều là ta chưa 
mấy người hiều việc đi lính là một nghĩa uụ rất to của 
người và là một trách-nhiệm chung của xã hội. Bắt lính 
ở làng nào, người trong làng thường có ý tị nạnh nhau, 
vẫn ra có'ý sợ hãi phải đi xông pha nơi này nơi khác, 
Trừ ra mấy người nghèo khỏ, còn các người khá không 
mấy khi chịu ra, ấy cũng là dàn khí nhút nhát, gây 
nên sự hèn yếu. 


170 VII*T-NAM PHONG-TỤC. 


Xem như Âu-Châu, bất cứ người hạng nào ai ai cũng 
phải đăng một khóa lính mà những khi có việc chiến 
tranh, thì nhân dân lại vui lòng mà tranh nhau ra ứng 
mộ. Thế có phải là người ta trọng nghĩa vụ mà làm cho 
nước được cường thịnh vẻ vang không ? 


Binh lính là người giữ cuộc bình an cho trong nước, 
và cũng là một phần người làm cho danh giá một nước 
với hoàn cầu thì chính là người nên trọng. Trừ ra nhà 
nước đẩ có cách hận đãi còn về dân làng cũng nên 
đem hảo tâm mà xử với người đi lính đề cho người 
ta nức lòng mà mong ra. Mà người đi lính cũng nên 
lấy việc đó làm vẻ vang, chớ đừng cho là một việc khô: 
sở. Như vậy thì lòng người mới phấn chấn, mà nước 
mới cường thịnh được. 


XXI.— TẠP DỊCH 


Các việc đắp đê điều mở mang đường sả hoặc bất 
kỳ có việc gì, dân làng phải đem phu đi làm việc, như 
khi nghênh tiếp thượng quan, khi vận tải đồ đạc cho việc 
quân nhu, khi cung ứng việc này việc khác, đều gọi là 
tạp dịch. 


Khi xưa tục ta, mỗi làng trừ ra các người được 
miễn trừ sưu dịch, còn dân đỉnh thì động có việc gì là 
phải đi làm. Mỗi suất đỉnh mỗi năm phải đi mấy ngày, 
đã có lệ định của nhà nước. Nhưng thường thì lý dịch 
trong làng, động có việc đến phu, bắt được ai thì bắt đi 
chớ chẳng nề mấy ngày mấy buôi. 


Năm Thảnh-Thái thứ chín, nghị định của nhà nước, 


NÓI VỀ .UNG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 17 


mỗi suât đỉnh đồng niên phải chịu hai mươi chín ngày 
công sưu, họp với thuế thân làm một mà nộp bằng tiền. 
Đến năm Duyụ-Tán thứ hai (1908) lại có nghị định chơ 
đân đỉnh chuộc sưu dịch mỗi năm mười ngày, nộp vào 
tiền thuế mà miễn hết cho các việc tạp dịch, khỉ nào: 
có công việc thì nhà nước thuê khoán để thay cho dân. 


Từ đấy thì các làng đỡ phải bắt phu, nhưng có việc 
gì cần kíp lắm thì đôi khi cũng phải dùng đến. 


. 


Tục bắt phu dịch của ta khi xưa cũng nhiều điều 
phiền nhiễu và lắm thói tệ. Ví như dân huyện này mà 
phải đi đắp đê đắp đường ở huyện khác, lắm khi dân 
phu phải mang lương ngủ trọ đề làm việc đến hàng 
tháng mới xong. Đã đành hữu thân hữu khô là kẻ làm 
dân, nhưng cũng nên thương cho kể bần cùng, ở nhà 
kiếm ăn còn chưa đủ, huống chỉ đi làm như thế thì 
lấy gì mà ăn. Vả lại những dân đỉnh cường tráng, phần. 
nhiều là lý dịch đã bán non bản già mất cả, đến lúc 
bắt phu thì chỉ đem những đàn bà con trẻ và mấy đứa 
yếu đuối, như thế thì làm gì được? Từ khi nhà nước 
cho dân nộp tiền chuộc việc sưu dịch, dân mới đỡ được 
những sự phiền nhiễu ấy. 


XXI.— HƯƠNG HỌC 


Ta trước đây không có hương học, nhưng làng nàơ 
cũng có dăm ba trường học tư. Các (rường học tư là của 


172 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG 
các thầu đồ, thầy khóa, và của các ông cử, ông tú ngồi 
nhà mở ra, gọi là trường tư thục. 


Làng nào không có người văn học thì nhà hào trưởng 
hoặc người có của mời một người ở xa đề dạy cho con 
học, hoặc là các thầy đồ kiết phương xa tìm chỗ dạy 
trẻ nương thàn cũng gọi là trường tư thục. 


Trẻ em trong làng độ bẩy, tám tuôi trổ lên, cha mẹ 
đã cho đến các trường ấy mà học. Thoạt mới học, ng 
thầy cho học fam tự kinh, tứ tự kinh, v.v.. mỗi ngày 
đăm ba câu, /ập piết pán gỗ. Độ một vài tháng thì cho học 
một vài dòng chữ, tập viết tô. Một năm trở lên mới 
học đến Dương-Hết, Sử-thượng hoặc học chính văn kinh, 
truyện, (áp øiết phóng và cho tập làm cáu đối bốn chữ, 
hạng ấy gọi là móng học. 


Hai ba năm, viết thành chữ rồi học đã biết suy 
nghỉ, thì cho học đến fứ (hư, ngũ kinh, sử Hán, sử Đường, 
cho tập làm cáu đối bảu chữ, gọi là câu đối thơ, tắm 
chín chữ gọi là câu đối phú. Dần dần cho tập làm bài 
đoạn, đoạn nhỏ øữn sách, bấy giờ gọi là ấu học. 


Năm sáu năm trở lên trẻ đửa nào có khiếu thông 
minH mới cho học đến làm thơ, làm phú, làm kinh nghĩa, 
ăn sách, và vẫn phải học kinh, truyện, sử, ôn đỉ ôn lại 
hai ba lần cho thuộc. Ít năm nữa thì cho rộng ra đến 
cồ ăn, Đường thi, tính lý, chu lễ, bấy giờ mời gọi là 
hạng frung tập. 


Trong làng có trường to là trường của các ông tú, 
Äông cử, ỏng nghề thì mới dạy đến hạng trung tập, còn 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 175 


trường ông đồ, ông khóa thì chỉ dạy hạng ấu học mà. 
thôi. Trẻ con nào học thêm thì phải đến trường trung. 
tập mới học được. 


Học trung tập đã kha khá thì lến đến (rường đại 
lập. Trường đại tập là trường của quan Đốc học hoặc ở 
xa tỉnh thì tập Ở trường quan huấn, quan giáo. Hoặc ở 
trong làng có. trường của óng nghè, ông cử mở ra thì 
cũng gọi là đại tập. Tập tràng ấy phần giảng sách thì 
ít, mà phần tập làm văn chương thì nhiều. Tập ở đấy 
giỏi rồi thì mới thỉ cử được. 

Tập ăn chương mỗi tháng có + kỳ, cho học trò đem 
về nhà mà làm, hạn cho năm, sáu hôm thì đem nộp, gọi 
là văn thường kỳ. Mỗi tháng lại phải có hai kỳ học trờ 
phải hội lại một chỗ, hoặc tại nhà ông thầy hoặc tại nơi 
đình chùa, làm văn hạn cho trong một ngày phải xong, 
gọi là pặn nhật khắc. Văn chương làm xong, nộp đề òng 
thầy chấm quyên, hễ văn nào hay nhất thì thầy phê ưư 
hạng, hay vừa thì phê bình hạng, tâm thường thì phê 
thứ hạng, kém lắm thì phê liệt hạng, mỗi thắng cứ ngày 
mồng một, ngày rằm thì học trò hội cả lại nhà ông thầy 
bình øăn, nghĩa là trong các quyền văn hộc trò, có quyền 
nào ưu bình thì thầy cho học trò ngâm nga cao tiếng. 
lên, đề cho ai nấy đều nghe mà bắt chước. 


Mỗi năm có khoa thi thì học trò trong làng rủ nhau 
làm mốn hội, mỗi tháng định mấy kỳ hội làm văn nhật 
khắc với nhau, rồi nhờ thầy chấm quyền hoặc nhờ người 
nào có danh giá chấm giùm. Quyền văn hội làm giả 
cách thi cũng đóng dấu mặt dấu kiềm, dấu giáp 
phùng, dấu nhật trung, y như thề thức quyền thi. Văn 
nào hay cũng đem hội với nhau Văn hội thường 


174 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


eó treo giải thưởng, hễ ai ưu, bình thì được giải. Giải 
hoặc bằng giấy, hoa tiên, hoặc bút mực, v.v... 


Các làng mộ văn học, cứ mỗi năm hội hết học trò 
trong làng khảo một kỳ, gọi là khứo tiến ích. Dàn làng 
bầu cử một vài ông khoa mục, xét xem ai học giỏi, ai 
học kém, hễ ai giỏi thì dân có thưởng. Lại có nơi tuần 
phu đi tuần trong làng, hễ ai có con đi học mà không 
nghe tiếng học đêm thì dân làng bắt phạt. Các cách ấy 
đều có ý cô vồ cho người ta phải chăm việc học hành. 


Í! lâu nay, nhà nước xét ra cách học Hán tự của 
ta phần nhiều là hư văn, cải lương cách mới, đặt ra 
hương sư, lồng sư đề thay cho các trường tư thục, thầy 
đạy phải có sư phạm, học trò phải theo quy trình mới, 
thì những tục cũ đã dần bổ cả. Chỉ các nơi quê thòn 
xa, thỉnh thoảng vẫn còn ông đồ dạy tư, nhưng cũng 
cho trẻ con theo học tân thư, chở không học như trước 
nữa. 


Các trường tư thục của ta, tức như trường mông 
học, ấu học của các nước. Duy cách dạy của ta khi trước thì 
không có quy củ nào, trẻ mới học vỡ lòng đã dạy ngay 
những càu nghĩa lý viền vòng, nào sách một chữ, ba chữ, 
nào sách bốn chữ, năm chữ, chỉ quý hồ cho trễ dễ thuộc 
lòng, chở không cốt gì cho trẻ luyện tập cách suy nghĩ, 
cha mẹ thì cảng thấy con thuộc lòng đọc được bài học 
là hay, mà nhất là cho òng thầy dữ đòn mới là ông thầy 
chăm dạy, chớ thầy hay dở thế nào cũng không biết. Lớn 
lên ít tuồi, thì đã dần đần cho học văn chương, nào cảu 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 175 


đối nào thơ, nào phú, nào kinh nghĩa, nảo tứ lục, nào 
văn sách, chẳng qua chỉ học những lối hư oăn và học chuyện 
nước người, đến những chuyên nước nhà cùng những điều 
thực dụng thì không dạy đến. 


__ Cách học của ta chẳng nói thì bây giờ ai cũng biết 
là trải phép sư phạm. Tự lúc nhỏ cho đến lúc lớn, chẳng 
qua chỉ học trong hai khoa là luán lý với oãn chương. 
Mà luân lý thì lại theo nghĩa hẹp hòi, bỏ mình vào trong 
lễ phép quá sức, làm cho người ta không thể theo được, 
văn chương thì cũng phù phiếm, người nước Nam mà 
bàn việc Nguyên, Minh, chuyện Đường, Tống, ngồi xỏ nhà 
mà tả những cảnh Hoàng Hà, Thái Sơn, thực là ngồi cầu 
Đơ mà nói quán Mọc. Văn chương như thế thì về sao 
cho được cái. chân cảnh của tạo hóa mà cảm động được 
lòng người. 


Ngoài khoa văn chương luân lý thì không còn khoa 
gì nữa, (hề thao chẳng có, kỹ nghệ cũng không. Ai học 
rộng ra đến thiên văn địa lý, y khoa lý số một đòi 
chút đã cho là vạn sự xuất ư nho, mà rút lại thì chẳng 
nghề gì là học cho đến nơi đến chốn. Học thuật của ta 
hủ bại như thế, trách nào mà trí thức của ta chẳng 
mờ mịt, văn minh của ta chẳng kém xa các nước. 


Gần đây nhà nước đã cải định học qui, lấy chữ 
quốc ngữ làm đầu sự dạy trẻ ta, các ông thầy thì phải 
đủ cách phạm mới được dạy, điều ấy thực là có ích 
cho dân ta lắm. 


Than òi! Học là đề mở trí khôn cho loài người mà 
chỗ hương thôn lại là gốc của xã hội. Cứ như lõi học 


176 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


của ta thuở trước thì chẳng những là chậm đường tiến 
hỏa cho dân, mà lại làm hại cho tính thông mình của 
người ta nữa. VÌ nước ía cũng là một nước có sẵn tính 
thông minh dễ dạy, nghĩa lý dẫu cao xa đến đâu cũng có: 
người hội được, kỷ nghệ dẫu khôn khó đến đâu cũng 
có người làm được. Giá thử dạy phải phép thì chẳng 
thiếu gì người thông minh tài trí, tưởng cũng có thê gây 
được tay triết học, tay bác vật, tay văn chương, tay kỹ 
xảo chẳng kém gì các nước là- mấy. 


XXIHI.~ KHOÁN ƯỚC 


Chốn hương thỏn thường có ước hẹn riêng với nhau; 
lập ra số sách, đồng dân ký kết gọi là khoản ước. 


Trong khoản ước có thưởng có phạt, trừ ra các việc 
lớn đã có phép của nhà nước, còn việc nhỏ thì trong 
đân thôn thi hành lẫn nhau. 


Khoản tước mỗi nơi hơi khác nhau một chút, nhưng. 
đại để định ra các điều sau này: 


1— Thưởng: Trong làng ai bắt được kẻ trộn hoặc 
bắt được kể hung nghịch có tội hoặc đương trường bằi 
được kể cướp thì làng có thưởng. Tuy việc khó dễ và 
công to nhỏ hoặc thưởng mấy chục quan tiền, hoặc thưởng 
cho làm khản thủ, trương tuần, người, đẩ có chức dịch 
rồi thì thưởng cho con người ấy một tên nhiêu nam, cho 
tùng vào chân quan viên, miễn trừ tạp dịch. 


2.— Phạt: Giai hạng trong khi hương ầm say rượự 
nói càn, hoặc là xâm phạm đánh người tôn trưởng, hoặc 


NÓI VỀ JPHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 177 


đánh nhau vỡ đầu, hoặc ai ăn trộm tự con gà cái măng trở 
lên, hoặc nhà nào có con gái chửa hoang, hoặc người 
nào làm sự gì không phải, đến nỗi quan phải đòi đến 
dân làng, làm cho dân làng tốn kém thì phải phạt. Tùy: 
cái lỗi nặng nhẹ, hoặc phạt hai ba quan tiền kẽm, hoặc 
ngả vạ,. bắt gà, bắt lợn, uống rượu, hoặc tước ngôi thử 
không cho dự chiếu hương. ầm, người nào có chân chức: 
dịch mà phạm lỗi nặng thì truất bỏ cả chân chức dịch 
ấy đi, khỏng cho hưởng quyền của hàng viên chức nữa. 


3.— Chu tuấti: Khi có cướp đến phá làng ăn cướp, 
tuần phu -và dân làng ra tiếp cứu, ai bất hạnh bị thương 
thì dân làng đem về điều trị "thuốc men cho, nếu bất 
hạnh bị chết thì dân làng làm ma, đồng dân đưa đón. 
trọng vọng và cấp dưỡng cho vợ con mỗi tháng đăm ba. 
đồng bạc hoặc thưởng cho con một tên nhiêu nam. 


4— Tỉnh bu: Trong làng ai có ân nghĩa với dân, 
hoặc xuất của giúp cho làng được việc gì có ích, hoặc 
xuất lực lo cho làng được việc gì có lợi, thì làng nhớ 
ân nghĩa, khi sống kinh trọng, nhường ngồi chiếu trên, 
khi mất làng khắc bia đá kê công trạng của người ấy: 
dựng tại đình cho đời đời ai cũng nhớ. 


ð.— Cấm lịnh: Nhà nào chứa khách lạ thì phải trình 
với lý dịch, nếu không trình thì nhà chức trách phải phạt. 
Nhà nào hội tụ với nhau đánh bạc, hoặc phạm Vào phép 
luật gì của nhà nước đã cấm, hoặc tụ tập những kẻ hung 
đồ, việc nhỏ thì lý dịch bắt ra điếm, việc lớn thì bắt đem 
nộp quan. Trai gái thòng gian bắt được phải vạ. 


Khoản ước định vong. dân làng ký kết, có nơi đem 


128 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


trình quan xin chữ phê đề làm luật nhất định cho làng. 
Tồi giao cho một người thủ khoản giữ, hoặc tả làm hai 
ba bồn, tiên chỉ và lý trưởng mỗi người giữ một bản nữa. 
Hễ trong làng ai phạm điều gì thì cứ chiếu khoán tước 
ra mà phân xử. Mỗi năm hòm nào có việc hội họp đông 
đủ thì tuyên giảng lên một lần đề nhắc lại cho dân làng 
nhỏ' lấy. 


_ Khoán ước trong làng tức như một điền khuyến trừng 
của nhà nước, khuyên người làm lành ngăn kể làm dữ 
nên nhờ có khoản ước mà có (huần phong mỹ tục, thì điều 
ấy cũng là một việc rất hay. 


Xét khoán ước của dân ta ở các thôn xã, mỗi nơi có 
hơi khác nhau nhưng chẳng qua cũng như mấy điều đã 
kề trên. Các khoán ước cũ thì dân làng thường bỏ thất thác 
đi nhiều, mới đây làng Đề-Kiều thuộc tỉnh Bắc-Ninh có lập 
lại các điều hương ước của ông Trằần-văn-Minh soạn ra, 
có mấy điều tưởng các làng khác cũng nên bắt chước 
đó mà làm. 


Xin trích lục mấy điều ra sau đây : 


VỀ MỤC KỶ NIỆM 
TIẾT I.— Khắc bia. 
Trong dân làng không cứ đàn ông đàn bà, kể quý 
người tiện, ai có ân nghĩa với dân thì dân có bia kỷ niệm, 


lúc còn sống thì dân kinh trọng, lúc mất rồi thì dân khắc 
tên vào bia đề dàn nhớ ân nghỉa mãi về sau. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẰNG 179 


TIẾT IL— Việc ân. 


Ân: Ai có công, đức với dân như xuất của nhà ra 
lập trường học, cho trẻ con trong làng học chữ học nghề, 
hoặc cúng ruộng cho dân làng làm học điền, hay là xuất 
của làm việc công ích cho dân, cùng là học được nghề 
gì trọng về dạy dân cho có nghề nghiệp, hoặc dân làng 
chẳng may gặp khi tai biến mà xuất tài xuất lực giúp 
đỡ cho dân lại hồi lại làm ăn như cũ. Vậy các việc như 
thế là ân. 


TIẾT IIL— Việc nghĩa. 


Nghĩa: Dàn làng thần hoặc đêm hôm có cướp đến 
phả làng ăn cướp, dân ai có. sức đánh cướp giữ làng, 
chẳng may bị chết vì việc dân, vậy như thế là nghĩa. 


TIẾT IV.— Sửa lễ. 


Cứ lệ mỗi năm một lần thảng giêng vào ngày đình 
đảm xong, dân xuất tiền công sửa lễ và cắm cờ tản, 
bài trí ở bia kỷ niệm cho tráng lệ như ngày đình đám, 
rồi đồng dân đọc bài văn kỷ niệm đề trướcnữa là dân 
nhở những người có ân nghĩa với dân, sau là kính khuyến 
lòng người trong chốn hương đảng. 


VỀ MỤC TỰ TRỊ 
TIẾT IHII.— Đánh nhau. 


Phàm người trong dân xã, không cứ qui tiện giàu 
nghèo, phải ăn ở với nhau cho tử tế hẳn hoi, trên kính 


180 VIỆT-NAM PHONG-TỤUC 


đưới nhường. Hoặc ai cỏ điều gì không phải thì trình 
dân đề dân phân xử cho, chở sinh tình ngạnh hóa, đánh 
chửi lẫn. nhau, đề cho người ta chê cười, thì cả đôi 
bên đều phải phạt. 


TIẾT IV.— Thưa kiện. 


Người trong dân, hoặc ai có điền gì bất bình mà' 
thưa kiện nhau, thì phải trình dần trước để dân phân xử chơ 
đã, chớ không được tự tiện lên ngay quan. Nếu ai không 
tuân thế thì phạt một đồng bạc nộp vào công quï bản xã. 


TIẾT VIIIL— Đàn ông. 


Đàn ông con trai trong làng, không cứ on nhà quỉ 
tiện giàu nghèo ai cũng phải lấy luân lý mà sửa mình, cớ. 
nghề nghiệp làm ăn. Nếu người nào du thủ du thực không 
chịu làm ăn, bất nhân bất nghĩa, trái đạo làm người thì 
phải phạt truất ngôi hương ầm. 


TIẾT IX.— Đàn bà. 


Đàn bà con gái trong dân, người nào góa bụa hay 
chưa chồng, ai mà trăng hoa ong bướm, làm cho mất 
giá người đi, khán thủ tuần phiên bắt được thì phải phạt 
một đồng bạc. Người nào thất tiết hoang thai thì phải 
phạt như tiền nộp cheo. Bao giờ lấy chồng, lại phải nộp 
tiền lan-nhai theo như dân khoán. 


TIẾT XII— Trộm cấp. 


Trong hương ấp, ngoài đồng điền hoặc có gian phi 
trộn cắp của công hay của tư gia một tí gì, thức khinh. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẰNG IRI 


vật trọng, như là tiền bạc, vật dụng và các giống súc vật, 
cùng là cây cối tre măng, thanh bông hoa quả, lúa mạ 
hoa màu, v.V... 


Những kể gian phi ăn trộm ăn cắp ấy, bắt được quả 
tang hễ người trong dân thì phải phạt truất ngôi hương 
âm, người ngoài thì dân giải lên trình quan. 


TIẾT XIV.— Tụ tập. 


Trong dân, nhà nào tụ tập những kể gian phi, gả 
chửa cờ bạc hay làm điều phi pháp phạm cấm, mà 
khán thủ tuần phiên ân nặc không trình hương chính, lý 
trưởng thì khán thủ tuần phiên và các người làm điều phi 
pháp phạm cấm ấy đều có lỗi phải phạt. 


TIẾT XV.—- Khách lạ. 


Trong dân làng, nhà nào có khách lạ ở chơi cách đêm 
thì phải trình cho khán thủ biết. Nếu không trình, hễ khán 
thủ tuần phiên đi tuần soát thấy thì nhà ấy phải phạt. 


Người lạ ở cách đêm thật là người lương thiện làm 
šn thì được, nếu người du đẩng thì không cho ở. 


VỀ MỤC TUẦN PHÒNG 
TIẾT IIL— Thưởng phạt. 


Dân làng thắn hoặc đêm. hôm có cướp đến phá làng 
ăn cướp, người nào can đảm đánh cướp bắt được một tên, thì 
dân làng thưởng năm đồng bạc, nếu bắt được hai tên 


182 VIỆT-NAM PHONG-TỤÈ 


thì dân thưởng mười đồng, hễ nhiều thì cử số năm đồng 
mà thưởng lên (cách thưởng này khí nhẹ quá). 


Người nào nhút nhát trốn chạy, bỏ chỗ mình giữ thì 
phải truất ngôi hương ầm. 


TIẾT IV.— Hậu đãi. 


Những khi cướp đến phá làng ăn cướp, người làng 
đánh cướp giữ dân. 


Người nào bị thương thì dân trông nom, điều dưỡng 
cho đến khi khỏi. Những tiền chỉ phí dân chịu cho cả. 


Người: nào bị chết thì đân làm ma cho trọng thề, như 
ba hạng trong dân khoán, và khắc tên vào bia kỷ niệm, đã 
nói ở Tiết thứ hai về Mục Kỷ-niệm, lại cấp cho vợ con mười 
lầm đồng và cho con hay cháu một tên nhiêu nam, chung 
thân miễn trừ tạp dịch. 


Trên. đây lược lục mấy điều, mỗi làng lại tùy tục 
riêng mà gia giảm một chút, nếu làng nào cũng giữ 
những lời khoản tước được thì trong hương thôn tưởng 
cũng có thể tự trị được, mà nên được một làng vui vẻ 
thịnh vượng. Song chỉ e các ông có quyền dự trong 
hương chính cầm khoán bể măng thì lời khoán ước lại 
thành ra một tờ giấy hư văn mà thôi. 


. XXIV.—.VIỆC HIỂU 


Trong làng, nhả nào có người mất, phải kiếm trầu 
trình lý dịch, xin cắt đô tùy hoặc mười hai, hai mươš 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 183 


bốn, ba mươi người nhiều ít tùy hiếu chủ ; và có trầu 
mời hàng xóm, mời bản tộc, mời làng, mời hội chư bà 
đi đưa “đám, 


Hiếu chủ phải gậy mũ ra đình lạy làng, rồi làng nhận 
lễ mới đem đô tùy vào cất đảm. Cất đám phải có tiền 
lệ độ một vài đồng bạc để phân phát cho bọn đô tùy. 
Nhiều nơi lại phải cỏ một tấm vải trắng quàng trên nhà 
táng, gọi là vải trắng Tấm vải ấy cất đám xong thì 
chia cho đàn anh trong dân mỗi người một mảnh. 


Nhà phú quí đại gia thường sắm riêng một bộ: đòn 
đại dư và cấp cho các người đô tùy mỗi người mấy 
vuông khăn vải trắng, một cái áo trắng ngắn đề đi cho 
lịch sự. Ở các thành phố thì thường có hội fập phúc 
sắm đủ các thứ đồ tống táng, ai cần đến thì mượn cả 
người lẫn đồ trợ tang. Còn ở về chốn hương thôn thì 
công dân sắm chung bộ đòn đại-dư, nhà tang chủ nói 
với dân, dân phải cắt hết người vào tang sự. 


Trong khi cất đám, hiếu chủ phải nhờ một vài người, 
mỗi người mang một quả trầu đề mời mọc các người 
đi tống táng ăn trầu. 


Khi cất đám trở về, có nơi dùng cách giản tiện, 
hoặc lấy tiền lệ đăm ba đồng bạc hoặc tùy gia phong 
kiện của hiếu chủ, có ra thì làm cỗ làm bàn mời dân 
làng về nhà uống rượu,: dân làng cũng ăn ; chẳng có thì 
thôi, dân làng cũng bằng lòng, đưa đón rồi đâu về dấy. 
Nhưng cũng nhiều nơi lệ nặng lắm, nào lệ tư văn, nào 
lệ hàng giáp, nào lệ hương lão, nào lệ bản binh,. nào 
lệ chư bà, mỗi lệ phải có lợn xôi khoản đãi, ăn uống 


184 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


xong rồi lại phải mỗi người cái bánh dẩy cải bánh 
chưng làm phần. Nếu trong nhà bấn túng, chưa thê lo 
ngay được, thì đến lúc khác cũng phải lo mới xong, gọi 
là trả nợ miệng. Nhược bằng không lo xong thì đi đến 
đâu người ta cũng bới móc chê bai. Có nơi nghiệt quá, 
hễ hiến chủ có lo được trả bữa cho đân thì dân mới 
cho chống gây, nếu nghèo quả không thể lo được thì không 
được chống gậy. Lại có nơi hiếu chủ còn chịu nợ miệng 
của dân thì dẫu hết tang ba năm rồi cũng chưa được 
bỏ đồ hiếu phục, hễ khi nào lo xong thì mới là hết 
tang chế. 


Cũng vìl tục ấy mà sinh ra lệ ma sống, ma khô. Ma 
sống là người cỏ của, sợ mai sau mình mất đi con cái 
không lo nồi, hoặc con cái nhân lúc cha mẹ còn, muốn 
lo cho xong nợ làng thì nhãn lúc có của cũng theo đủ 
lệ làng mà làm ma. Về sau dù có dù không thế nào cũng 
được, không ai chê trách vào đâu nữa. Ma khó là lúc 
cha mẹ mất chưa thể lo nồi nợ miệng, chờ đến sau khi 
ba năm đoạn tang cải táng phần mộ, thì mới làm ma 
mời làng, cũng phải theo đủ lệ như khi mới mất. 


Cải tục tang ma của ta, hiếu chủ đã có nhiều cách 
phiên phí, đến như lệ làng lại phiền nhiễu nữa. Các làng 
có người kiến thức đặt ra cách giản dị để mặc ý nhà 
chủ liệu thế lực mà làm, tuy cũng đề cho dân làng dễ 
theo, nhưng còn để mặc nhà chủ thì oẫn chưa tiện lắm 
vì nhân tình ai là không muốn lấy sỉidiện với làng với 
nước. Đề mặc ý cho nhà chủ thì chỉ trừ ra người cùng 


NÓI VỀ PHONG-TỤC-HƯƠNG-BẢNG 185 


kiết quá, không thể sao jo nồi mới phải xử cách lạt 
lo với làng. Mà trong lòng vẫn áy náy không đành, vì 
không có của làm cho được bằng mày bằng mặt với 
làng, người ngoài thì tuy chẳng nỏi gì, nhưng trong bụng 
cïng hơi khinh bỉ đôi chút Còn như người có thê lo 
được; hoặc có thể vay mượn được thì không mấy người 
chịu kém. ái sĩ diện. Vậy thì tiếng là tùy tiện mà cũng 
là buộc một cải nợ miệng cho người. Đến như các làng 
chỉ biết quí trọng miếng ăn, miếng uống, không quản gì 
nhà hiếu chủ có hay không, dẫu ai đau đớn khồ sở 
thế nào mặc lòng, hễ có ăn thì còn đề cho người ta giữ 
hiếu .nghĩa, không có ăn thì hiếu nghĩa của người ta cũng 
bỏ. Tục ấy thì là một tục rất thô bỉ, rất hủ bại, rất 
bạc bểo, khỏng còn tục nào xấu xa đê tiện bằng tục ấy. 


Than ôỏï! Việc tử biệt là cái cảnh rất thương xót của 
người ta, mà sự trợ tang thì là một nghĩa pụ của' xã 
hội. Đã gọi là nghĩa vụ thì khi người ta đang đau đón, 
có thể giúp được việc gì thì giúp còn tưởng gì đến sự 
ăn uống, mà hiếu chủ thì đang lúc buồn bẩ âu sầu, còn 
bụng nào mà nghỉ đến việc thù tiếp. Vậy mà ép cho 
người ta phải cỗ bàn khoản đãi thì cái nghĩa vụ cứu 
giúp lẫn nhau ở đâu? 


Mà chẳng qua khó dễ lại phải chịu đồng lần, người 
1a chịu lúc này, mình lại chịu lúc khác, thành ra trong 
một làng ai ai cũng mình buộc lấy. mình vào vòng cực 
khồ. Rồi người có thì hao của, người nghèo. thì lắm khi 
thất nghiệp. Có phải là vì một sự ăn uống mà sinh ra 
cải hại chung cho nhau không ? 


Vậy mưốn bỏ hết tục hủ, tưởng nên đặt ra cách 


186 VIỆT-NAM PHONG-TỤC. 


nhất định, dân làng tang sự xong rồi, hoặc chiếf-can mươi 
mười lắm đồng, hoặc một vài chục để dành làm tiền công 
nho, còn lệ ăn uống thì bỏ hết, trừ ra nhà chủ muốn 
làm dăm ba mâm khoản đãi kể giúp đám trong nhà 
mặc lòng.. Trong lệ tang sự cũng nên đặt ra hai, ba hạng,. 
hạng nhất dùng cách tang sự rất trọng thể, lấy tiền chiết 
can độ bốn, năm chục bạc, hạng nhì dùng cách trung. 
bình, lấy độ hai, ba chục, còn hạng ba thì chước hết, đề 
ai có của, muốn làm vẻ vang hơn người khác cũng được 
mà chẳng cỏ thì đân làng cũng xử tử tế mà cất. Như 
vậy thì vừa tiện cho hiếu chủ, lại vừa ích cho dân, có: 
tiền mà chi nhu mọi việc. 


XXV.— VIỆC HỈ 


Việc hỉ như các việc đăng khoa, bồ quan, người lên lãœ 
hạ thọ, người ra làm chánh phỏ tông, lý dịch, người cưới 
vợ, người làm nhà cửa. Các việc ấy đều có mở tiệc mừng,. 
mời dân làng đến nhà uống rượu. 


Trong các tiệc ăn mừng ấy, tiệc nào cững có sửa lễ lễ 
thánh, đã nói trong khoản khao vọng trên này, duy cớ: 
việc cưởi xin và việc làm nhà thì ăn mừng riêng ở nhà 
và tùy ý chủ nhà, có thì làm chẳng cỏ thì thôi cũng được. 


Lệ cưởi xin phải nộp tiền lan-nhai cho làng, tục gọi 
là - nộp cheo. Người trong làng lấy nhau thì nộp độ một. 
vài đồng bạc, gọi là cheo nói, người ngoài lấy gái làng. 
thì bao giờ cũng phải nộp nặng hơn, hoặc dăm sáu đồng. 
hoặc mươi đồng hoặc một vài chục, tùy tục riêng từng- 
làng, gọi là cheo ngoại. Có nơi không lấy tiền, bắt nộp 


NÓI VỀ PIiONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 187 


bằng gạch bát tràng, hoặc nơi thì bắt nộp bằng mâm đồng 
bát sử, tùy làng cần dùng thức gì thì nộp thức ấy chớ 
không nộp tiền, nhưng chiếu giá tiền thì cũng xấp xỉ nhau. 


Ngoài lệ cheo làng, lại có lệ cheo hàng xóm, cheơ 
bản tộc, cheo bản thôn, hoặc đăm ba tiền kềm hoặc một 
vài quan hay một hai đồng bạc, v.v... 


Hễ có cheo rồi mới thành gia thất. Cheo tức là ý 
phân bua với làng nước. Lấy nhau đã có cưới cheo là 
sự hôn thú phân mỉnh, về sau vợ chồng có điều gì không. 
dễ mà ly dị được nhau, và người ngoài cũng không cớ: 
phép mà tranh cạnh được nữa. 


Trước khi nhận cheo, làng phải xét xem đôi bên lấy 
nhau có hợp nghĩa không, hoặc là có thật bằng lòng nhaư 
không, rồi mới nhận lễ. Nếu không xét thì có khi người 
đàn ông lấy ép người đàn bà không chịu, hoặc là lấy nhaư 
trải với đạo luân thường, thì làng có lỗi. 

Tục ta vợ chồng lấy nhau không có hôn thư, duy cớ: 
lệ nộp cheo. Nộp cheo cũng là một ý lấy làng làm bằng 
chứng, thì dẫu không có hôn thư mà cũng như là có hôn 
thư. 


Đó cũng là một mối lý tài của chốn hương thôn, kề 
ra thì cũng tiện cho người lấy vợ và lợi cho làng. 
XXVI— LỆ KHÁNH BIỂU 


Lệ mừng: Trong làng có ai đăng khoa, hoặc bồ quan; 


488 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


hoặc thượng thọ, có mở tiệc vui mừng, mời dân làng 
uống rượu, thỉ dân làng cỏ đồ mừng. 


Đồ mừng, hoặc dùng chè cau, phảo, câu đối, hoặc 
dùng tiền bạc, hoặc dùng trâu bò lợn gạo, tùy sự vui 
mừng fo nhỏ mà xử cách hậu bạc khác nhau, 


Thi dụ như người đỗ đại khoa thì mừng một bức 
văn-trướng thêu vóc, kèm thêm. năm, sáu chục bạc ; đỗ 
trung khoa thì mừng một bài thơ thêu vóc, kèm thêm ba bốn 
chục bạc ; đỗ tiều khoa thì mừng câu đối liễn cũng thêu 
vóc kèm thêm một vài chục bạc. Mỗi cái lễ mừng thường 
lại thêm chè pháo ngoài nữa. Người làm quan cũng tùy 
phầm hàm to nhỏ hoặc mừng hoành biển, câu đối liễn 
sơn son thếp vàng, hoặc khảm trai, hoặc mừng bằng vóc, 
bằng vải tây đỏ, v.v.. Người hạ thọ thì bao giờ lễ mừng 
cũng phải kém hai hạng trên này. 


Tục này là tục cận thời, chớ vài chục năm về trước. 
thường dân làng chỉ mừng vài ba quan cho đến mười 
quan tiền kểm là nhiều mà câu đối chỉ đến vải tây đỏ 
là thượng phầm. 


Lệ phúng: Trong làng phủng nhau, trừ ra các người 
phúng riêng khòng kề, công dân đồng phúng thì thường 
chỉ phủng một người tiên chỉ mà thỏi. Lễ phúng dùng 
thủ lợn mâm xôi, vàng hương, trầu rượu, hạn trong năm 
mươi ngày hôm nào tiện thì đồng dân hội họp đem lễ 
đến nhà tang gia làm lễ. Hiếu chủ lại phải làm rượu 
khoản đãi dân. Hễ biếu chủ nhà nghèo không thề thù đãi 
được đồng dân thì phải có lời xin dân trước, dân miễn 
đi cho thì thôi. 


NÓI 'VÌ ''IONG-TỤC HUƠNG-ĐẲNG 180 


Có nơi thì bất cứ người nào, hễ người trong làng 
mất'thì đồng dân phúng một câu đối trắng và -một đồng 
bạc. Câu đối chia làm bốn hạng: đàn ông, đàn bà, người 
già, người trẻ, hễ phúng hạng nào thì đã có câu đối 
sẵn cứ thế mà đề. Tục này có lễ phải hơn. 


Mừng phúng riêng : Ñgoài cái lệ mừng phúng của đồng 
dân, lại còn nhiều lệ mừng phúng riêng của từng hội 
nữa. Như bản tộc, bản thôn, bản ngö, hội viên chức, hội 
tư văn, hội đồng niên, hội bản binh, hội chư bà, v.v... 
Hễ người hội nào có việc mùng hoặc có việc tang, thì 
cả hội ấy phải mừng phúng. Đồ phúng đại đề cũng dùng 
các thứ chè cau trầu rượu vàng hương câu đối tùy theo: 
bực người cao thấp mà xử phân biệt nhau đôi chút. 


Lệ mừng phúng nào thì nhà chủ cũng phẩi khoản đãi 
lại hoặc rượu chè, hoặc trầu nước. Có nơi chỉ dùng 
bánh đa, đậu phụng khoản đãi bản ngồ, bản tộc uống. 
rượu chay cũng xong. 


Mừng tphúng riêng của mọi người: 

Ngoài nữa thì là người thân thích, người quen thuộc; 
anh em bậu bạn, ân tình ân nghĩa, cũng đều có lệ mừng 
phúng nhau. Các hạng người này nhất là hay chuộng câu 
đối. Người có chữ nghĩa làm lấy tự tình với nhau đã 
đành, người không biết chữ cũng đi mượn người khác 
làm đở cho, đề mừng hoặc đề .phúng, lấy có câu đối mới 
là lịch sự. Nhiều người chẳng biết tình cảnh của hai người đối 
với nhau thế nào, mà làm đổ cho câu đối, dùng vài điền 
mập mờ viền vông hay là vài câu sáo ngữ, giả thử dán 
vào nhà nào cũng được. 


490 VIỆT:NAM PHONG-TỤC, 


Khánh điếu cũng là một cách giao thiệp của người 
đa, của xã hội kiếm một chút lễ vật đề tỏ tình quí mến 
4hương xót nhau, thì cái tục cũng không thề bỏ được. 


Song ta it nay, mỗi ngày một chuộng cách za xỉ, xưa 
còn dùng câu đối vải hoặc bằng dạ, nay thì dùng toàn 
bằng vóc, bằng nhiễu, xưa còn mừng một vài quan tiền 
kẽm, nay thì mừng đến năm ba đồng cũng là thường. 
Mà xa xỉ nếu có dùng toàn đồ nước mình thì 
cũng không sao, nhưng mà tính người mình có thèm 
qui của nước mình đâu, nào nhiễu nào vóc nào 
trà nào pháo, dùng đến đồ Tàu mới là quí mỗi năm 
bỏ ra bao nhiêu tiền mừng, phúng nhau, mà lại hóa ra 
làm giàu cho ngoại quốc, thực khả tiếc thay ! Về lại người 
mừng phúng thì chịu tốn kém đề lấy tiếng rằng mình 
xử sang trọng, nhưng người chịu đồ ấy thì có thích gì 
đâu, chẳng qua treo bày một vài năm rồi thì rách nát 
mốc meo, quảng đi làm sgiể là cùng. Những nhà phú qui, 
nhiều người mừng phúng không có chỗ mà treo câu đổi 
ho hết, thì lại xếp xó rồi bỏ đi. Như thế thì ích gì cho 
nhà chủ, mà mình thì iồn hgi, có phải cũng là xuân chăng ? 


Đã đành mừng phủng nhau bằng văn tự là một cách 
nh, nhưng nên quí văn tự chớ đừng nên qui cái vỏ 
ngoài. Chỉ nên viết một mảnh hoa tiên đề cho nhà chủ 
tập lại làm một, đề vào bức trướng lưu truyền là dủ, 
bất tất dùng cách phù hoa vô ích làm chỉ. Mà dùng ăn 
Jự thì nhà văn tự hãy nên dùng, hoặc dùng Hán tự, 
hoặc dùng Nam-âm, nhưng tưởng Nam-âm là tiếng nước 
mình thì lại qui sơn, nên dùng hơn. Còn người không 
œỏ văn tự thì bất tất mượn người làm thay. Văn chương 


NÓI VỀ I'HONG TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 191 


làm thay dẫu hay đến đâu cũng không thủ bằng ruột gan 
của mình mình tả lấy, mà không tả được thì thôi. Nếu 
«ó hậu tình thì nên dùng các đồ thực dùng mà mừng 
phúng nhau, như tiền bạc hoặc trâu, bò, lợn, gạo, hoặc 
trầu cau, rượu trả tưởng là có ích hơn hư văn. 


XXVIIL.—= VỢ CHỒNG LY DỊ 


Sau khi đã có giạm hỏi rồi mà trai gải không bằng 
lòng lấy nhau, trai chê vợ thì thôi, không đi lại sêu tết 
gì nữa, gái chê chồng thì phải đem trả trầu cau, nhà 
trai nghiệt thì tính hết tiền phi tồn về việc giạm hỏi 
sêu tết từ trước, mà bắt nhà gái hồi lại mới nghe. 


Đến lúc cưới rồi, vợ chồng ăn ở với nhau đã được 
một vài năm hoặc đã nhiều năm, mà có điều gì vợ chồng 
không bằng lòng nhau. Hoặc chồng ăn ở tình phụ thì vợ 
cũng có thề bỏ được chồng, hoặc vợ phạm phải tội thất 
xuất thì chồng cũng có thề bỏ được vợ. 


Muốn bổ chồng phải kiếm trầu cau trình với lý trưởng, 
wởi dân làng, dân làng phân xử cho rồi mới được bỏ. 
Nếu đân làng xử mà đỏi bên chưa phục thì mới được 
đến cửa quan. 


Đàn ông muốn bỏ vợ phải viết tờ ly dị gọi là giấy 
rẫy vợ. Vợ cầm giấy ấy đem trình làng trình quan, rồi 
mới được đi lấy chồng khác. 


Vợ chồng phân dị hoặc chia của hoặc chia con, tùy 
quan trên xử định. 


192 VIỆT-NAM PHUNG-TỤC - 


C-`.khiđàn ông bất cứ giấy, hễ vợ có lỗi nặng thì 
gọt ty bởi vôi phú về. Hoặc là chồng bắt được vợ thông 
dâm _ỏi.-trai, thì bắt cả gian phu gian phự hoặc bắt một. 
gian puuụ mà đóng bè. chuối. thả trôi sông. 


v 


Vợ chồng phân dị tuy là một sự không được vui về 
trong gia đình, nhưng cũng là việc thường trong thiên 
hạ. Duy tục gọt gáy bỏi vôi và cách đóng bè chuối thì 
là một tục rất dã man. Không phải là người có lòng 
nhân từ, có lượng quảng đại. 


XXVII.— TÀI CHÁNH 


Tài chánh ở chốn hương thôn, số xuất nhập đại khái 
chia làm dăm khoản : 

Số nhập : 

1.— Công điền, cho người lãnh canh lấy lợi. 

2.— Công ngân phóng túc lấy lợi; 


3.— Tiền nộp lệ, như lệ lan nhai, lệ tống chung,: lệ 
vọng ngôi thứ, vọng chức dịch, chức sắc, v.v... 


4.— Tiền bán nhiêu, bản xã, bán hậu, bán thủ từ, bán 
đang cai, v.V... 


ö.— Tiền đóng góp. 
Số. xuất :' 


1.— Việc tế tự; 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 193 


2.— Việc ăn uống, 
3.— Việc sắm sửa đồ thờ, cùng là sửa sang đình miếu, 
4.— Việc khai báo, 
5.— Việc nuôi tuần nuôi lính cùng là cấp cho lý trưởng. 


Làng nào có ruộng công tiền công thì lấy cái lợi tức 
ấy mà chỉ vào những việc công nhu. Còn làng nào không 
có của công thì động đến việc gì fo tát, như việc tu tạo 
đình miếu hay là việc to tát khác, thường phải bán nhiêu 
bản hậu đề lấy tiền chỉ dụng; các việc fế tự ănuống thi 
phải đóng góp với nhau. Còn các tiền lệ ngạch chẳng được 
bao nhiêu, chỉ đề chỉ những việc khai bảo phí tồn nhỏ 
nhặt. Nuôi. tưần thì thường cho tuần lấy về các: nóc nhà 
mỗi năm độ vài ba hào, hoặc lấy thóc sương túc mỗi sào 
độ vài lượm, nuôi lính thì thường cấp ruộng công, hoặc 
lấy tiền công mà chỉ, nuôi lý trưởng thì thường cho lấy 
vào tiền bản xã bản trưởng. 


Dân xẩ không mấy nơi có sồ chỉ thu đồng niên. Khi 
nào cỏ việc tu tạo to tát thì mới có số, đóng độ vài chục 
tờ giấy bản, biên những số tiền mua bán vật liệu, hoặc 
chỉ phí sự gì và các món nhập khoản. Đến lúc hoàn thành 
thì đân làng chiếu sồ hội tính một lượt, thừa thì đề lại 
gửi một người giữ tiền, thiếu thì bồ thêm mà đóng với 
nhau, thế là xong việc không cần gì đến sồ nữa. Còn như 
các việc tế tự thì lý trưởng, hoặc đương cai, hoặc phần 
thu phải thừa biện trước, chỉ tiêu những gì biên vào một 
mảnh giấy đợi dân làng họp đông thì tính toán bồ bán 
mà trả lại Đến các việc ứng biện tạp nhạp, mặc ý cho 


191 VIỆT-NAM PIIONG-TỤG 


lý trưởng tự biện, rồi lý trưởng muốn lấy món nào chỉ 
được thì thôi, 


Tài chánh của dân thòỏn cũng là một việc hệ trọng. 
Song dân xã ta thì không mấy nơi lưu tâm đến việc lý 
tài, chẳng qua nơi nào có ruộng công đề ra mấy mẫu làm 
tiền công nhu hoặc may có mỏn tiền công nào thì cho vay lấy 
lãi chỉ vào các việc. Ngoại giả thì động đến việc gì chỉ đóng góp 
mà thôi. Mà cách thu chỉ thì rất cầu thả, không có sồ sách nào 
cho chắc chắn cho nên kỳ mục lý trưởng dễ hà lạm của dân, 
chỉ khồ riêng cho bọn con em nai lưng đóng góp. Mà lâm 
đến khi xảy ra việc gì to tát thì khỏng biết xoay vào đâu 
được, còn mong gì làm nồi những việc công ích nữa. Vày 
thì tài chánh khốn quẫn, cũng bởi cách lý tài của ta vụng 
mà thôi. 


Giả thử dân làng lập sô sách phân mỉnh, giao cho 
một người cần thận giữ sô, rồi chỉ thu tự một đồng nào 
cũng biên ký cho rõ ràng kểo đề vào tay hà lạm. Dân 
làng liệu xem số nhập mà chỉ số xuất, dùng cách cần kiệm 
mà giữ của, lại mở nhiều lối lợi mà sinh tài và phải kén 
người thủ quï cho chắc chắn, như thế lâu dần có phải gây ra 
một vốn tocho dân, có vốn to rồi. thì việc công ích gì mà 
chẳng làm nồi. 


Song nhân tình ai cũng chỉ muốn cho đầy cái túi 
riêng, có mấy người nghỉ đến lợi chung, khá xiết than 
thay ! 


WÓI VẺ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 195 
XXIX.— NGHĨA SƯƠNG 


Nghĩa sương là một kho chứa thóc dân thỏn đề phòng 
khi mất mùa đói kém thì đem thóc ấy mà chần cấp chủ 
những người nghèo. 


Năm Tự-Đức thứ mười lám triều-đình chuần cho các 
thôn xã, mỗi làng đặt mọt nghĩa sương, chọn lấy: một 
người nào công liêm và cỏ gia tư vật lực ở trong làng 
cho làm chủ-thủ chủ-bộ đề giữ kho ấy, và đặt ra mấy 
đên tuần phu đề coi việc canh giờ. 


Cứ mỗi mùa lúa gặt rồi chia làm bốn mươi phần, 
lấy ra một phần. Trong một phần ấy lại chia làm ba 
phần, chọ tnần phu một phần, còn hai phần đề chứa vào 
kho nghĩa sương. Lại khuyên đỗ những người hào phú 
trong làng bỏ tiền hoặc thóc cho nghĩa sương vay, người 
chủ thủ làm tờ biên nhàn lấy tiền thỏc ấy tùy nghỉ 
sanh lợi. Ba năm thì phải trả tiền thóc cho người tài 
chủ. Còn thóc ở kho thì để dành, năm nào đói mới 
đem ra cấp phát. 


Lại có lệ định: Xã nào có ruộng công, trích lấy ra 
một phần mười, như một ngàn mẫu thì lấy ra một trăm 
mẫu, ba bốn trăm mẫu thì mỗi trăm lấy ra mười mẫu đề làm 
nghĩa sương, cả làng phải hợp sức mà làm ruộng ấy. 
Trong làng nếu có ai hảo tâm mà quyên vào bao nhiêu 
cũng biên vào sồ ấy, lập riêng một cải kho đề chứa 
thóc. Trong làng phải kén lấy một người nào có phầm 
hạnh và là người vật lực làm hương chánh do tỉnh cấp 
bằng cho được trang trọng sự thê. Khi nào thóc cao thì 


196 VIỆT-NAM PHONG-TỤŒ 


bỏ thỏc ra bán, lúc nào hạ thì lại đong vào. Lại cho vay 
lấy lời thêm vào. 


Mỗi một năm thu được bao nhiêu, nuôi binh lính 
cấp cho kẻ nghèo đói hết bao nhiêu, củ làng phải hội 
tính mà lập ra hai quyền sồ rồi đem nộp trình quan 
tỉnh. Quan tỉnh phê chữ một quyền giao cho hương chính 
giữ lấy, còn một quyền đề lại tỉnh đường lưu chiếu. 
Gặp năm nào mất mùa, thóc của làng nào lại cấp chợ 
dân làng ấy đề dân khỏi phải chết đói. 


Nếu có ai xâm phạm đến thóc ấy, cho phép người 
làng đi cáo quan, quan sẽ tịch-sản người xâm phạm mà 
bắt phải bồi thường. 


Làng nào không có ruộng công mà người trong làng biết 
xướng xuất lên lập được nghĩa sương, bất cứ đàn ông 
đàn bà, ai quyên được ít nhiều cững chứa vào kho chơ 
vay lấy lãi, thì cũng chiếu như các dân xã có ruộng 
công mà làm. 


Vận trời có lúc thường lúc biến người ta phải sớm 
liệu một cách dự bị mới được. Mà trong hương thôn 
lại có nghĩa tương bảo tương trợ, tật bệnh tương phù 
trì nghĩa là phải giúp đỡ lẫn nhau, khi tật bệnh phải 
phù trì nhau, đó cũng là một nghĩa vụ ở trong cách 


đoàn thê. 


Nhà nước trù liệu đến cách ấy mà định lệ cho dân 
lập nghĩa sương, thực là mọt kế sách cứu trợ rất hay. 


NÓI VỀ PIIONG TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 197 


Dân xã tuân hành được như thế thì dẫu bất hạnh gặp 
phải năm tiêu khô bạch-läng cũng không lo gì. Mà may 
ra thường năm bình yên vỏ sự, thì chẳng mấy lúc xã 
cỏ được cái vốn ío, muốn sửa sang theo cách văn mình 
cũng dễ. 


Song phép thì hay mà cách thí hành thì khỏ mà 
tránh được những tệ đoan. Nào là người thừa hành gian 
phi hà lạm, nào là dân xã vay không trả nồi, thiếu nợ 
lồi thôi, nào là người hương chính bất công, dở ngón 
bòn khoét. Triều đình tuy có cách thưởng phạt, giữ gìn 
của dân, mà giữ sao cho xuê được khỏi mọt. Tẻ ra cải 
chính sách rất hay của công dân mà lại thành một mối 


lợi to cho mấy người hào trưởng. 


Trong cuốn tực lệ cải lương của làng Đề-Câu, cách 
thức lạp nghĩa sương tưởng cũng chắc chắn, aicó lòng 
về hương chính cũng nèn xem đó rồi châm chước với 
tục riêng của làng mình mà làm, có lẽ cũng ích lợi cho 
dân lắm. 


Trích lục mấy điều ra sau này : 


ĐIỀU ƯỚC NGHĨA SƯƠNG 


Điều thứ nhốt.— Nghĩa sương của bản xã chung cỏ 
bốn thôn : 


_ 1) Hạ thôn, 2) Thượng thôn, 3) Châu mỹ, 4) Điện tiền. 
Cứ chiếu điền bạ ra, ai có cày cấy ruộng công hay 
ruộng tư trong bản xã phải nộp vào nghĩa sương mỗi 
một sào mọt đấu thóc, mỗi mẫu mười đấu, mỗi năm 


198 VIỆT-NAM PHONG-TỤŒ 


thu một lần (đấu thì cứ cân trung bình, một cân sáu 
lạng vào một đấu). 


Thóc nghĩa sương chỉ đề dùng về việc công nghĩa 
trong dân xã như là năm mất mùa đói kém thì chần. 
thải, khi dịch lệ mua thóc phát cho người nghèo. Bấy 
giờ tùy của với người ít nhiều mà chỉ độ, nhưng số thóc 
ở nghĩa sương ba phần phải lưu lại một phần đề dành, 
trừ hai việc ấy ra thì không.được tiêu về việc khác. 


Điều thứ hoi.= Đặt một người sương chính, bốn 
người thủ bạ và một người thủ quï, đề trông nom biên 
chép và giữ thóc nghĩa sương. Chức sương chính  phảš 
chọn người công liêm, tùy dân xã xem ai đáng thì bầu. 
Chức thủ bạ phải kén người cần thận thì cả bốn thôn, 
mỗi thôn phải bầu một người. Chức thủ quï phải chọn. 
người thông mình, có vật lực. 


Dân bầu sảu người chức dịch ấy để thay mặt dân 
xã coi việc nghĩa sương, thì cứ hai năm, dân xã họp 
bầu lại một lần. 


Điều thứ bqa.—~= Cứ vụ đông thu hoạch xong rồi, thì 
thu thóc nghĩa sương. Cả bốn thôn, ruộng thôn nào thì 
thôn ấy cứ chiếu điền bạ mà giao cho thủ bạ thu lấy 
thóc, cứ đấu nghĩa sương theo lệ mà thu, thu thiếu thì 
phải bồi, thu quả lệ thì phải lỗi, được bao nhiêu ghi vàơ 
sồ bản thôn cho mình bạch, rồi giao thóc cho thủ quÏ 
giữ. Thủ qu? nhận thóc thì phải biên vào sồ chính, và ký 
biên nhận vào các sô của các thôn người ta giao thóc cho, 
đề rồi sau đối sồ cho dễ tính toản. 


NÓI VỀ PHỒNG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 199 ` 


Thóc nghĩa sương chỉ đề thủ quï giữ đến bốn trăm 
thúng trở lại mà thôi (hai mươi đấu vào một thúng). Còn 
ngoài số ấy trở lên, thì dân xã sẽ họp làm giấy giao thủ 
quï bán thóc lấy tiền đem gửi ngân hàng hay là kho tỉnh, 
bao giờ dân xã cần đến (tiền, thì lại họp làm giấy giao 
cho thủ quï lãnh bạc về đề chỉ dùng. 


Điều thứ bốn.— Khi nào phải chỉ tiêu về hai việc 
như đã nỏi trên điều thứ nhất và những khoản tiêu vặt 
như là: mua sô sách, giấy bút, các đồ dùng khác, thuê 
người giúp đổ cùng là chỉ phí về những ngày dân xã họp 
thì bốn người thủ bạ làm giấy, kề ra tùng khoản cho 
minh bạch; lấy chữ ký sương chính, đem thủ quï lãnh 
thóc mà chi dùng. 


Thủ quï xem giấy xét thực, có đủ chữ ký bốn thủ 
bạ và sương chính, khai chi tiêu về nghĩa sương thì mới 
được phát. Nếu mà sai thì thủ quï phải đền. 


Còn như sương chính và bốn thủ bạ, nếu khỏng 
phải chỉ tiêu về việc nghĩa sương mà mạo khai mạo ký 


th phải đền, mà dân xã sẽ lại nghị phạt nữa. 


Sáu người chức dịch, chỉ được làm giấy phát thóc 
từ một đấu đến hai trăm đấu mà thôi, ngoài số ấy trở 
lên thì phải có cả dân xã mới được. Những kỳ họp thì 
sương chính và thủ bạ phải có giấy thông báo dân xã 
trước mấy hôm, kêra những việc gì sẽ bàn định và họp 
Vvảo ngày nảo. 


Điều thứ năm.— Sồ thu phát và thóc nghĩa Sương; 


200 VIỆT-NAM PHONG-TỤG 


mỗi năm phải khám hai lần, bất kỳ lúc nào dân xã bầu 
hai người đến khám, hễ thiếu số hay là mục nát thì thủ 
quï phải bồi và dân xã sẽ nghị phạt nữa. 


Cử mỗi năm một lần, dân xã họp đề bàn định và 
tính số nghĩa sương, hoặc khi có việc gì cần thì sáu 
người chủ dịch phải thông báo đề dân xã họp lại mà 
bàn định. 


Lệ họp từ các cụ đến dân đỉnh mười tám tuồi đều 
được dự bàn, khi bàn định việc gì, trong những người 
bàn, nhiều người thuận thì được. Ai muốn bàn nói việc 
øì, cử ngày dân xã họp thì đến mà bàn nói, nếu ngày 
ấy không đến thì sau không được nói lại. 


Trong khi dân xã họp việc nghĩa sương chỉ được bàn 
định việc nghĩa sương cho có ích lợi mà thôi, còn tịnh 
cấm không ai được nói việc khác và ăn uống rượu chè, 


Đi6u thứ sóu.— Công việc nghĩa sương hệ trọng và 
khỏ nhọc, cho nên dân xã phải bầu những ông công lim 
tử tế làm việc giúp dân. Vậy mỗi năm một lần, cử đến 
tết lớn, lấy thóc biếu những ông chức dịch như thế này : 


Biếu ông sương chính sáu mươi đấu, bốn ông thủ bạ 
và ong thủ quï mỗi ông bốn mươi đấu. 


Ông thủ quï lúc thu phát phải cho công minh, không 
được thu đầy phát vơi, nếu mà có tai tiếng thì Ông thủ 
quï có cửu. 


Còn việc giữ thóc thường phải phơi phỏng khó nhọc, 


%ÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-BẰNG 201 


thiếu lại phải đền, nên phụ cấp ông thủ quï mỗi năm 
là bao nhiêu, đề phụ vào chỗ hao hụt, nhưng hãy đề bao 
giờ công việc làm đến thì mới biết chừng sẽ định được lệ. 


Điều ước này viếtra làm bẩy bản, một bản lưu tại 
đòa công-sứ, một bản lưu tại tòa quan Tông đốc, một bản 
lưu tại Phủ nha, còn bốn bản thì mỗi thôn giữ một bản 
làm bằng. Bản viết bằng chữ nôm có cả dân xã ký kết, 
lý trưởng áp triện và có chữ quan duyệt y. 


Lục qua mấy điều trên này, chẳng qua đề làm mẫu 
cho mấy làng khác. Nhưng mỗi nơi có một tình thế riêng, 
nếu xã nào muốn lập nghỉa sương thì cững nên châm 
chước, tùy tiện mà gia giảm, miễn là hợp với tục dàn 
mình, bất tất phải câu nệ thái quả. Mà nếu làng nào 
có lập ra được cái qui trình chắc chắn hơn thì lại càng 
hay lắm. 


XXX.—- HỘI CHƯ BÀ 


Làng đã có chùa, tất có hội chư bà. Chư bà là những 
đàn bà từ năm mươi tuôi trở lên hoặc người đã có tuôi 
mà gỏa chồng, mượn cửa chùa làm nơi vui thú. 


Bà nào muốn qui Phật, trước hết phải biện cải lễ 
trầu cau vàng hương lèn lễ Phật, nói với nhà sư xin thọ 
giới, vào hội qui y gọi là chư bử hay là bà oäi Chư bà mới 
vào hội mỗi tối phải lên chùa học kinh kệ hoặc là nhà 
sư dạy hoặc là các vải dạy lẫn nhau. Mỗi tháng về ngày 
sóc ngày vọng lên chùa lễ Phật; về mùa. hè thì mỗi tối 
lỄ Phật năm trăm lạy đề cầu phúc. Ai không lên được 


202 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG 


chùa, ở nhà cũng mỗi tối tụng kinh niệm Phật đến nửa đêm 
mới thôi. 


Tháng tháng phải đóng tiền góp gạo cúng cấp về nhà 
chùa, cững như lệ hương ầm của đàn ông. Khi ai có của 
ngon vật lạ gì tất đem dâng biếu nhà sư, gọi là hiến cúng. 
Nhà chùa có việc gì các vãi tất phải hết sức giúp đỡ, hết 
lòng lo giùm, không ai dám sai lời. Trong các vãi thế 
nào cũng phải cắt cử một người nhanh trai nhật dạ ở 
luôn trong chùa phục dịch, gọi là pãi thủ hộ. 


Nhà sư ban phát cho chư bà thức gì, thì gọi là bố 
thí. Dẫu miếng trầu chén nước, cũng lấy làm quí trọng. 
Các vãi có khi kính nhà sư hơn cha mẹ sinh ra. 


Vào hội chư bà phần nhiều là đàn bà nhà tầm thường; 
chở nhà có học thức và các nhà sang trọng thì không 
mấy người chịu vào. Nhưng đôi khi bà già mến cảnh chùa 
chiền, thì người con cũng phải nề lòng mẹ đề mẹ đi chùa 
cho vui. Hạng người ấy thì nhà sư phải chiều đãi tử tế, 
chớ không dám khi thị như người khác. 


Hội chư bà cũng cắt lần lượt nhau, mỗi năm mộf 
người chứa đang cai, gọi là bả trưởng. Các khi dân làng 
kỳ thần bái xã, và những khi lễ kỳ an, lễ miếu này miếu 
khác thì người đang cai phải biện lễ trầu cau, vàng hương. 
hoặc oản quả đề các bà đi lễ. Mỗi năm cũng có sửa lễ, 
lễ thánh sư một kỳ, hội fự ăn uống với nhau. 


Khi nào trong làng có người mất thì người dang ca 
phải thông báo cho hội biết đề đi hộ phúc. Dân làng 
cũng phải khoản đãi hội chư bà như hàng bô lão. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐÁNG 20% 


Chư bà làng nọ giao thiệp với chư bà làng khác, 
gọi là hội thập phương, có nơi gài góa chừng bốn mươi 
tuổi đä vào hội chư bà, cho nên lại có lệ: hễ đã vàơ 
hội chư bà mà ai chửa thì phải vạ, mà tước ra không. 
cho vào hội nữa. 


Hội chư bà, một là người đản bà già cả ở nhà thì 
buồn bã không vui, muốn mượn cửa thiền đề khuây khỏa 
lúc cảnh già, bai là những người mê iin đạo Phật, :nghŸ 
mình thuở bình sinh nhiều điều ác nghiệt, e mai sau mất 
đi thì phải vào ngục Diêm Vương cho nên nương thân 
cửa Bụt ngày đêm tụng kinh cầu Phật Trời phù hộ mạnh. 
khỏe sống lâu, mà ngày sau mất đi được về Tây phương 
cực lạc thế giới. Vậy nên động nói là nam mô, động đi 
đâu là lạy chin phương trời, mười phương chư Phật. Có 
người già cả yếu đuối cũng cố bò đến cửa chùa khấn 
la khấn liệt, lạy lấy lạy đề, ấy thực là một điều mê tin 
của đàn bà ta, mà không ích gì cho dân mình cả. 


Vả, mỗi tháng đóng góp vào nhà chùa, người có của 
hay là có con cái giúp đỡ cho đã vậy ; người không có: 
con và người không có của mà cũng chịu khó nai lưng 
cố sức làm ăn, đề gánh vác một 0ai lính nhà Phật, sao- 
mà thiên hạ xuần làm vậy ? 


Song điều đỏ chẳng nên trách gì các bà già, chỉ vỳ 
nữ giới nước ta không có học thức mà thôi, mà đàn bà 
khòng có học thức, cũng bởi cách giáo dục chưa rộng vậy. 


201 VIET-NAM PHONG-TỤC 
XXXI.— HỘI TƯ CẤP 


Trong làng hoặc mươi, mười hai người, hoặc vài chục 
người rủ nhau lập một hội tr giúp lẫn nhau, gọi là 
hội tư cấp. 


Hội tư cấp chia ra làm nhiều cách. 


I.—- Họ muo bán. Một người cầm cải họ, hoặc trong 
hội cắt lần lượt mỗi người cầm cái một năm. Cứ đầu 
năm về trung tuần tháng giêng hoặc sang đầu tháng hai 
thì người cầm cái mời người chơi họ đến hội tại nhà 
mình.s Đính ước với nhau, chia làm hai ba hạng đóng 
tiền hoặc mỗi tháng mỗi người đóng ba đồng, hai đồng, 
một đồng, năm hào gọi là họ nhỏ ; hoặc mỗi tháng mỗi 
người đỏng mười đồng, sáu đồng, gọi là họ lớn. Tùy 
ai muốn chơi hạng nào hay là chơi mấy tên cũng được. 


Ai chơi đề tên vào số, gọi là số họ. Cứ tháng đến 
ngày gọi thì bao nhiều người chơi họ họp lại ở nhà chủ 
mà mua bán với nhau. Cách mua bán hoặc dùng cách 
gắp thăm, hoặc dùng cánh bỏ tiền úp bát. 


Gắp thăm thì phải định Bạn trước, ví dụ như. mười 
người chơi họ, mỗi người góp mười đồng một tháng, 
thành ra mỗi tháng có một trăm đồng. Hỏm mua bán, 
hạn cho chỉ được mua tám mươi đồng, còn hai mươi đồng 
đề ra chia lãi cho sác người chưa mua và để ra dăm bạ đồng 
chỉ vào tiền phítồn trầu cau và tiền chi công khó nhọc cho 
nhà chả. Thăm thì đề tên mỗi người chơi họ vào một 
mảnh giấy rồi viên tròn lại, bỏ vào một cải ống, hễ gắp 
được tên ai ra trước thì người ấy được hốt họ. 


NÓI VỀ : HƠNG-TỤC HỰƠNG-ĐẲNG 205 


Úp bát thì không có hạn định nào, ví dụ như mườý 
người đóng thành một trăm đồng, mỗi người bỏ mấy đồng 
kẽm hoặc xu ở dưới, úp cái bát lên trên, mỗi đồng kẽm là 
một đồng bạc, bỏ lên trên bát thì mỗi đồng kẽm là một 
hào chỉ. Úp xong cả một lượt thì nhà chủ theo lần lượt mà 
mở. Hễ người nào bỏ tiền nhiều hơn thì được, như Giáp 
bỏ mười đồng năm cắc, Ất bỏ mười bai đồng năm cắc, 
Binh bỏ mười ba đồng thì Bính được hốt họ, v.v... Mua 
bao nhiêu thi được lấy bấy nhiêu, còn thừa cho các 
người chưa mua và cũng để tiền trầu cau cho nhà chủ. 


Mua rồi thì ký vào sồ, từ tháng sau người chưa 
mua lại họp mà mua bán, người mua rồi thì thôi, hoặc 
được ăn lãi theo thì phải đóng cả số tiền của mình 
chơi cho đến khi hết họ. 


Họ ấy gọi là họ mùa, đến thảng năm lại bắt đầư 
mở họ khác, gọi là họ chiêm. Họ đóng nhiều năm ít năm, 
tùy lúc đính ước, nhưng phần nhiều thì chỉ chơi một năm. 


Người cầm cái được phép lấy dưng một tháng họ, 
nghĩa là lấy cả toàn số tiền không phải chia lời cho 
ai đồng nào. 


Họ của một người có fr bẩn cầm cái thì là kế sinh 
lợi được bao nhiêu lời một mình người ấy hưởng; hợ' 
cầm chung của một hội thì tiền lời đề làm công nhu cho 
trong hàng hội. 


Cách họ mua bản này, ai có cần đến tiền buôn bán 
hoặc tiêu việc gì mới mua, ai không cần thì đề dành lấy 
lời, rồi cuối năm hoặc khi hết họ mới hối, gọi là hốt 


dốc ống. 


206 VIỆT-NAM .PHONG-TỤC 


Người cầm cải phải khó nhọc đi mời, đi thu tiền, hễ 
người mua rồi mà không đóng được thì người ta chỉ 
trách cứ người cầm cải mà lấy tiền. Cho nên người cầm 
cái kề tiếng được ăn nhiều lời mà cũng lắm khi phải 
bồi thường cho người khác, có khi đến vỡ nợ. 


2.— Họ hiếu. Hội này cũng cắt lần nhau mỗi người 
làm chủ một năm. 


Hễ trong họ, ai có tứ thân phụ mẫu mất thì người 
chủ tang đưa giấy hoặc trầu can nói với người trưởng 
họ, trưởng họ phải báo cảo cho hết người trong hội, 
mỗi người phải đóng một vài đồng bạc hoặc góp bằng 
thóc gạo, để giúp cho nhà tang chủ, có nơi chơi họ 
bánh chưng, bánh dầu thì hàng hội phải làm bánh sẵn 
mà đem đến nhà tang chủ. Họ hiếu lại thường có fế, 
hàng hội phải đủ đồ tang phục mà trợ tế cho hiếu chủ. 
Hôm cất ma, họ hiếu đều phải mặc ảo trắng đi đưa đảm. 


Họ hiếu nhà chủ hoặc phải com rượu khoản đẩi hoặc 
không phải, tùy lệ định với nhau. 


3.— Họ hỉ. Hội này hoặc lửn nhà, hoặc cưới u»ợ cho 
con, hoặc có việc gì vui mừng, đều được phép hốt họ. Trong 
họ mỗi người cấp bao nhiêu, tùy lệ định trước. Người 
có việc hỉ, đưa trầu đến trưởng họ, rồi họ đính ước 
ngày nào đến mừng thì đem tiền đến đóng. 


Nhiều khi hiếu, hỉ họp làm một họ, hiếu thì bất kỳ 
lúc nào, nhà ai có người mất cũng được hốt ngay ; việc 
hỉ thì thường mỗi năm cấp bốn kỳ, hễ ai có việc trước 
trình trước thì được hốt trước. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẲNG 207 


4.—- Họ ăn tết. Về chốn quê thôn, thường có họ 
bánh chưng, họ thịt bò, thịt lợn, họ gạo, v.v... Người 
cầm cái mỗi tháng đi thâu mỗi người chơi họ độ một vài 
hào, tiền ấy đem ra sinh lợi, rồi cuối năm thì bỏ hết 
tiền ấy ra đề hàng hội tậu bò, mua lợn, đong gạo làm 
bảnh, phân phát cho mỗi người một phần đề ăn tết. Cách 
này là mỗi người bỏ dần ra ít tiền từ trước đề đến tết 
đỡ khỏi phải lo. 

Cách tư cấp lẫn nhau của ta, mỗi người bỏ ra một 
it tiền, đắp đôi lần hồi, tốn kém không bao nhiêu mà 
giúp cho một người nên được công việc, cũng là một cách 
lý tài khéo. 


Song hiềm cách lý tài nhỏ nhặt quá, cả hội nhiều 
cho lắm chẳng qua vài chục người, đóng góp thì mỗi 
người nhiều mới đến một vài đồng, dăm sáu đồng, 
it thì dăm ba hào, hạn kỳ lại ngắn ngủi, người có việc 
chẳng qua lấy được mươi mười hai đồng cho chí bảy tám 
chục. Nói đến cách lý tài bao nhiêu thì lại buồn cho 
cuộc sinh lý của ta bấy nhiêu. 


Thế mà đã chắc gì đâu! Ở chốn hương thôn mỗi 
khi đóng một vài đồng bạc hoặc dăm bẩy hào mà cũng 
nhiều khi có người không đóng được, ở thành phố thì 
mỗi kỳ đóng độ dăm sáu đồng cho đến một vài chục, 
mà thường thấy các bà cầm cái phải vật của nhà ra 
đóng đậy cho người khác, mà vỡ họ cũng nhan nhắn 
chẳng thiếu gì. 

Vậy thì kết cuộc đã nhỏ nhặt mà lại không có qui 
trình chắc chắn, đường sinh lý tài nào mỗi ngày mở mang 
ra được ? 


208  VIỆT-NAM PHONG-TỤC. 


Tiếc rằng có cách hay mà không mấy người chịu mở 
cho to, làm cho chắc chắn. Giả thử cứ ý ấy mà suy rộng 
ra thì một là sinh lợi cho mình, hai là giúp được chơ 
người khác nên việc (o, cỏ khi nhờ cách ấy mà buôn bản: 
to được. 


Còn như họ hiếu, họ hỉ, họ ăn tết, cũng là một cách: 
nhỏ nhặt, chẳng đỡ được bao nhiêu, mà lại sinh phiền. 
cho lúc thu lúc đóng. Lắm nơi lại bày ra cách ăn uống 
thì lại phiền nữa. Cả họ đỡ độ ba bốn chục, ăn uống. 
lại tồn mất một hai chục thì còn ích gì cho người có việc. 


XXXIIL.— HỘI BÁCH NGHỆ 


Dân làng thường hay có hội bách nghệ. Hội bách nghệ: 
là bao nhiêu người trong làng iửn chung một nghề gì, 
hoặc thợ mộc, hoặc thợ nề, hoặc thợ sơn, thợ sắt, v.v... 
Người làm nghề nào vào hội ấy, cho cử một người làm 
trưởng hội hoặc mỗi năm cắt lượt nhau làm trưởng một. 
lần, đề chứa việc hội. 


Mỗi năm hội tại nhà trưởng ăn lệ với nhau một kỳ. 
Ngày ăn lệ hội to làm bò, hội nhỏ làm lợn, trước hết 
lễ thánh sư, rồi thì hội tụ ăn uống chơi bời với nhau. 


Chủ ý hội thì chỉ cốt đề liên lạc cái tình ý đồng sự 
với nhau, trong hội ai có việc hiếu, hỉ thì hội cũng có 
lệ mừng, phúng, hoặc là giúp đỡ tiền nong cho nhau. 


Hội thường hay lập ra họ mua bán trước là giúp đỡ, 
sau là lấy lời. Cái lời ấy đề làm vốn công của hàng-hội, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẢNG 209 


lí nào nhiều vốn rồi thì hội lại tìm nhiều kế ra mà 
Ninh lời nữa, rồi mỗi năm chỉa cho nhau một đôi chút, 
Hoặc hàng hội muốn lấy danh tiếng với làng thì cung 
tiễn về sự thần, như củng cái nghimôn tàu, hoặc cúng 
cò cúng tán, cúng áo đại trào, v.v... Củng thứ gì thì đề tên 
của hội ấy vào thứ ấy, thế là danh giá. 


Hội cũng đặt ra có đàn anh, có đàn em, cö người 
uiữ số, có người giữ tiền công, cũng như một xã hội 
nhỏ vậy. 


Tục ta nghề nào lập hội ấy, một là đề giữ gìn cóng 
diệc cho nhau, hai là đề liên lạc tình nghĩa với nhau, 
ba là đề bênh pực nhau, cứu giúp nhau, vậy thì cải chủ 
ý cũng hay, mà lại có thề sinh lợi đề làm được sự công 
ích nữa. Tiếc thay dân trí ta hẹp hòi, chỉ biết có 
tiền thi lo ngay đến một mảy danh giá, cúng về dân đề 
lấy cái tên ghỉ ở trong đồ sự thần, cho ai nấy trông 
thấy đồ thờ lại nhớ đến tên mình, thế cho là vinh hạnh 
rồi. Giả thử hội nào cũng gây lấy một cái vốn to rồi 
chung nhau mà mở một nghề buôn bán tfo tát, hoặc công 
xưởng gì cho có ích lợi to thì chẳng hay lắm ru? 


XXXII.— TUẦN ĐINH 


Mỗi làng phải có mươi mười hai tên iuần đỉnh, làng 
nhỏ cũng phải có bảy tám tên. Tuần đỉnh là những hạng 
trai trong làng, kẻ nghèo hèn không được dự vào ngôi 
thứ gì thì phải ra tuần, có nơi thì cắt lần lượt các trai 


210 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


trảng từ mười tám tuôồi trở lên phải ra tuần mấy tháng 
hoặc mấy năm. Gọi là tuần phiên cũng là bọn ấy. 


Tuần đỉnh phải theo hàng lý dịch sai phái và khi nào 
các chức sắc kỳ mục có việc thì phải đến phục dịch. 


Ban đêm phải theo khán thủ, trưởng tuần canh gác 
tại nơi điếm sở, đánh trống, đánh mö cầm canh. Hoặc 
rúc tù và đi tuần la trỏng làng, cỏi sóc đồng điền lủa 
má, và giữ gìn kẻ gian phi. 


Khi có cướp hoặc khi có hỏa hoạn, dân làng hô hoán 
th lý dịch phải lập tức đem tuần đỉnh đến cứu. Dân 
làng cũng đồ ra mà giúp sức với tuần đỉnh. 


Khi có việc bắt phu phen, hoặc đến vụ thuế thì tuần 
đỉnh phải đi gọi phu và phải đi thúc thuế. Ai bỏ phu hoặc 
thiếu thuế, lý dịch được phép sai tuần đỉnh bắt ra điếm 
đóng cùm. Khi tha về, người có lỗi phải nộp tiền dăm 
ba hào cho tuần đỉnh uống rượu. Ái ăn trộm ăn cắp, hoặc 
đánh nhau nằm vạ, hoặc trái khoản ước gì của làng, thì 
lý dịch cũng được phép sai tuần đỉnh bắt ra điểm đề phân 
xử, tuần đỉnh canh giữ, lỗi nhỏ thì bắt: nộp dăm ba hào, 
đồng bạc, lỗi lớn thì tuần đỉnh được phép bắt gà bắt chó 
ra ngả vạ. 


Tiền cấp dưỡng cho tuần đỉnh, có ruộng thì đề cho 
một vài mẫu, hoặc đến vụ gặt thì đề cho một vài lượm 
lúa trong mỗi '`mẫu, hoặc ai có trâu thì mỗi con trâu 
phải cho mấy hào. Về nơi không có ruộng thì tỉnh từng 
nóc nhà, đồng niên mỗi nóc nhà phải cho một vài hào, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC HƯƠNG-ĐẰNG 211 


hoặc nơi thì trừ cho khỏi đóng thuế trong khi ra tuần, 
(ly tục riêng từng làng. 


Việc tuần phòng cĩng là một việc hệ trọng, giữ kế 
gian phi, cứu khi nguy cấp, đề giữ sự yên ồn trong làng, 
vậy thì bọn (uần đỉnh tức là một đội cảnh sát của dân xã. 


Song ta không hiểu nghỉa ấy, thường cho bọn tuần 
phu như bọn nó lệ của lý dịch, cho nên lắm nơi cắt cử 
những kế hèn hạ yếu duối cho ra làm tuần. Bọn ấy 
chỉ sai khiến là được, chứ đến việc canh giữ, chẳng qua 
di cho đủ đầu, thường khi thấy kể gian phi, phải im 
hơi lặng tiếng, còn làm trò gì được ? 


Ai có chí cải lương về dân tục, tưởng cũng nên đề 
lòng đến việc ấy. 


XXXIV.—- ĐẠC PHU: 


Dưới bọn tuần đỉnh, làng nảo cững:có một người 
làm nô lệ chung cho cả hàng xã, gọi là đạc phu (/hằng 


mồ). 


Khi nào trong làng có việc gì thì tên đạc phu phải 
đi mời mọc cả làng ra đình hội họp. Hoặc eó việc gì lý 
dịch bố cáo cho làng biết thì đạc phu gồ mồ đi rao suốt 
cñc ngõ. Nhà tư gia ai có việc hiểu hỉ hoặc có việc giỗ 
ky muốn mời làng thì cũng sai đạc phu đi mời. 


Đạc phu chỉ trông cậy về những khi giỗ tết của các 


212 VIỆT-NAM PHONG-TỤŒ 


tư gia và những khi dân làng tế lễ ăn uống, đem nghề 
hầu hạ điểu đóm mà kiếm ăn. Đạc phu đã thấy nhà ai 
có việc mà vào thì dẫu nhà nghèo cũng phải đề cho nớ 
một cỗ. Cỗ của nó gọi là cỗ tiếp dư, nghĩa là những món 
thừa thi mới cho nỏ. 


Đạc phu là một kể đê tiện hơn hết các loài người, 
chỉ những kẻ khốn khó mới phải đi nợi xa khuất chịu 
làm nghề ấy mà thỏi Mà ai đã lở phải bước ấy thì 
con chảu về sau, muốn làm nghề gì mặc lòng, cũng 
khỏng rửa được tiếng xấu. 


THIÊN THỨ BA 


NỒI VỀ PHONG TỤC XÃ HỘI 


l— VUA TÔI 


Vua làm chủ tê trong một nước, khắp trong nước từ 
quan đến dân, ai ai cũng là tòi tở nhà vua. Có chữ rằng: 
KPhồ thiên chỉ hạ, mạc phi ương thồ; suất thồ chỉ tân, 
mạc phi pướng thần», nghĩa là khắp nơi dưới trời đâu 
cũng là đất nhà vua; suốt mặt dất, ai cũng là tòi lở 
nhà vua, 


Vua thay mặt Trời đề cai trị muôn dân, cho nên uy 
quyền của vua rất trọng, vị trí của vua rất tòn. Mà phàm 
danh hiệu gì cũng có một danh hiệu đặc biệt, cho khỏi 
lẫn với danh hiệu của người thường. 


Chỗ vua ở gọi là Ngự cung, sập vua ngồi gọi là Ngự 
tọa đồ vua dùng gọi là Ngự dụng, cơm vua xơi gọi là 
Ngự thiện, vua ải chơi gọi là Ngự du. 


Vua thay quyền Trời, cho nên gọi vua là Thiên tử, 
vua ban ơn gọi là Thiên án, vua giận dữ gọi là Tiến 
uụ, vua đánh đâu gọi là Thiên thảo, vua tha tội cho ai 
gọi là Thiên xá. 


'214 VIỆT-NAM PHONG-TỤC. 


Vua quí cũng như Thần long, cho nên phàm đồ dùng 
của vua, thức gì củng về rồng. Áo thêu rồng gọi là Long 
cồn, sập chạm rồng gọi là Long tọa, kiệu vua ngự gọi là 
Long giá, thuyền vua ngự gọi là Long thuyền, mà sân cùng. 
bệ nhà vua cũng gọi là Sản rồng. bệ rồng. 


Duy vua được tự xưng mình là Trẫm, điền ấy do từ Tần- 
Thủy-Hoàng rồi các vua đời sau đều nói theo tiếng ấy, 
thành ra mội tiếng riêng của vua tự xưng. 


Vua lại như cha mẹ của muôn dân, cho nên từ quan đến 
dân đối với vua đều phải hết dạ trung thành, hết lòng. 
cung kính. Các quan chầu yết tất phải hô pạn (uế, nghĩa 
là tôn chúc vua muôn tuồi lâu dài. Vua ban ân cho ai 
một chút gì tất phải bái mạng, (lạy tạ ơn vua). Chiếu. 
sắc, dụ chỉ ban về đâu tất phải rước sách tỏn trọng. 
Ai được mông ơn của vua, dẫu bằng sợi tơ sợi tóc cũng. 
quí, coi như được gội nhuần mưa móc ở chín từng trời. 


Vưa, trong có phi tần lục cung giúp việc nội trị, ngoài 
cỏ văn võ bách quan giúp việc ngoại trị. Muôn dân trong. 
nước thì chỉ tròng mong về nhân chính của vua mà thôi, 


Họ nhà vua gọi là Tón thất, làng nhà vua gọi là làng 
Thanh mộc, họ với làng của vua đều được hưởng phần 
quyền lợi hơn người thường. 


Tên húy của nhà vua phải kiêng, không được dùng, 
mà đặt rồi thì phải cải đi. Phàm tấu sở 'văn chương, dùng 
đến chữ trọng húy thì phải đồi làm chữ khác, dùng chữ 
khinh húy thì được phép fỉnh hoạch (bỏ bớt một nét) ; 
khi đọc đến tên húuy phải đọc tránh ra tiếng khác. Học. 


NÓI VÌ: PHONG-TỤC XÃ-HỘI 215 


trỏ thị cử làm văn, cùng là các giấy má việc quan, phạm 
đến tên hủy phải tội, 


Vua đã có chiếu dụ mà ai dám sai lời, gọi là mỉ 
chế, phải tội; vua có chiếu sắc ban cho ai mà không nghênh 
bái gọi là bất kính quán lính, phải tội ; ai dám bàn bạc 
đến điều lầm lỗi của vua, gọi là dương quân chỉ ác, 
cũng phải tội. 


Vua băng hà, cả nước phải đề tang, gọi là quốc tang. 
Quốc tang tùy mỗi trào gia giảm một khác. Song từ nếm 
Tự-Đức thú ba mươi sáu thì lệ định như sau này: 


Quan tam-phầm trở lên, bất câu là chưa bỗö hoặc đẩu 
hồi hưu, cùng với hàng ấn quan tử, ngũ phầm, đều phải 
mặc đồ frẩm thói ba năm. Lục phầm trở lên, áo vải trắng 
đề tang: đủ một năm. Cửu phầm trở lên; bất câu chưa: 
bồ hoặc hồi hưu, cũng khăn áo trắng để tang chín tháng ; 
con cả quan nhất phầm để một năm, con cả quan nhị 
phầm đề chín tháng, con cả quan tam phầu: đề năm tháng, 
cũng đều khăn áo vải trắng. Tiến sỉ, phó bảng, cử nhân, 
tủ tài, giám sinh, ấm sinh, học sinh cũng đề tang trong 
chín tháng; vồ cử anh-danh cũng vậy. Thân phụ các quan 
từ thất phầm trổ lên, phải đề ba tháng. Vợ mệnh phụ 
của quan tam phầm trở lên và vợ cả của quan lục phầm 
trở lên, đề tang theo chồng. 


Ở kinh bắt đầu từ ngày phát tang, ở ngoài bắt đầu 
từ ngày mới đưa tin, hạn trong một trăm ngày, quân 
dân cấm không được mặc đồ điều, đỏ ; trong hai mươi 
bảy tháng, cấm không được hảt xướng đàn địch. 


216 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG 


Việc giá thú, tam phầm trở lên cấm một trăm ngày, 
tử phầm trở xuống cấm hai tháng, quân dân cấm hai 
mươi bảy ngày. 


Quan viên nào mới được thăng hàm hễ trong một 
trăm ngày thì chiếu theo phầm hàm mới mà đề tang, 
ngoài một trăm ngày thì cử theo nguyên phầm cï mà 
đề lang. Các quan viên khi thường làm việc phải dùng 
khăn trắng áo thâm. Gặp khi có việc sai phái việc quân, 
thì được mặc đồ nhung phục ; còn việc thường đều mặc 
bận khăn trắng áo thâm. 


Nước ta xưa nay vốn là một nước quân chủ, phận 
vua tôi rất nghiêm, mà uy quyền thế lực của nhà vua 
rất lớn. Của trong một nước tức là của nhà vua, đất 
trong một nước cũng là đất của nhà vua, mà người suốt 
trong một nước, cững đều là tòi tớ của nhà vua. 


Phận làm thần dân lấy một chữ trung làm gốc, chữ 
kinh làm đầu, tỏn mạng vua như thánh, như thần, sợ 
oai vua như sấm như sét. Gặp được vua hiền minh, 
nhân từ thì dân được hưởng phúc sung sướng ; gặp phải 
lúc hôn quân, bạo chúa, thì dân phải chịu khồ ải lầm 
than. 


Nước ta là một nước bán khai, đân trí phần nhiều 
còn ngu đần, chưa có thề bỏ ngau cách chuyên chế mà dùng 
cách cộng hòa được. Song chuyên chế quá thể, tuy lợi về 
đường dẹp loạn, dễ cách trị dân, nhưng cũng bởi cách 
đè nén quá, mà làm cho dân khí yếu ớt, nhụt hết tính. 
tư cường tự lập của loài người. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 217 


Và cũng bởi đó mà dân chỉ biết mình là tôi tớ của 
vun, làn việc gì là giúp đỡ việc nhà vua, chớ khỏng biết 
rằng mình là một phần người trong nước, làm việc gì 
là trách nhiệm của mính. 


Than ôi! giang sơn như hoa như gấm kia, bao nhiêu 
mồ hôi nước mắt mở rừng phá nủi của tồ tiên nghìn 
muôn người đề lại, có phải riêng của một mình ai ? Vua là 
một người đứng thay mặt muôn dân, đề cai quản - tài 
sản tỉnh mệnh cho muôn dân, thì dân phải tôn kính, 
phải thờ phụng vẫn là cái lễ đương nhiên. Nhưng cũng nên 
biết mĩnh là người trong một nước, thì øpiệc nước cũng là 
piệc mình, không nên coi nước là nước riêng của một mình 
oua, nghĩa là cũng phải đem mình mà lo lẳng, gánh oác 
lấu một 0ai chung cho xã hội. 


I.— THẦY TRÒ 


Học trò học nghề hay là học chữ, ở với người dạy 
cho mình, đều có nghĩa thầy trò. Học trò phải kính trọng 
thầy, phải quí mến thầy, mà nhất là thầy dạy học chữ 
lại phải kính trọng hơn nữa. 


Học trò khi mới vào học gọi là nhập môn, phải kiếm 
buồng cau lạy yết kiến thầy hai lạy. Lúc học gặp khi 
mồng năm, ngày Tết như tết Nguyên đán, tết Thanh mỉnh, 
tết Đoan dương, tết Trung thu, mùa nào thức ấy, hoặc 
cặp gà thúng gạo, hoặc đường mứt bánh trái, hoặc dăm 
ba quan tiền, tùy tình đa thiều mà đem đến lễ thầy. 


Khi nhà thầy có việc, hoặc việc hiếu, hoặc việc hỉ, hoặc 


218 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG 


khi có ky, học trò cũng kiếm lễ vật đến lễ, và giúp đáp 
công việc cho nhà thày. 


Cả bao nhiêu học trỏ hội lại gọi là hội đồng món. 
Hội đồng môn của thầy lập ra, hoặc của học trò hội 
lạ mà đặt ra. Thầy xem trong môn sinh ai là người 
hiền đạt hơn hoặc có tuôi hơn thì bầu làm  Trưởng- 
trường đề đứng đầu mà coi sóc việc môn sỉnh. Lại 
bầu một người làm Giđm-tràng đề hiệp trợ với Trưởng- 
tràng. Ngoài nữa thì liệu xem ai là người mẫn cán đặt 
ra năm bảy người hoặc mươi, mười hai người Cẻn trảng, 
đề giúp cho Trưởng, Giảm, mà coi công việc chạy chọt 
vành ngoài. 

Thầy đặt ra Trưởng, Giảm, Cán, phải cỏ chữ của 
thầy, thì đồng môn mới phục tùng, Khi thầy có việc cần 
đến đồng môn phải giúp thì thầy bảo qua với Trưởng, 
Giám một tiếng, Trưởng, Giám tuân lời thầy đặt tờ chơ 
Cán tràng, Cán tràng lại thông báo cho các môn sinh hội 
lại bồ bản mà giúp đổ cho thầy. 

Khi cha mẹ thầy mất, đồng môn cũng phải hội giúp 
thầy ít tiền, và phải sửa lễ phủng viếng đưa đón phân mỉnh. 
Đến khi thầy hoặc vợ thầy mất thì đồng môn phải xử trọng thể 
hơn, mà phải phục tùng quyền thế huynh là người kế tự 
của thầy. Phải bồ bán mỗi người dăm ba đồng bạc đề 
giúp cho thế huynh. Lúc đưa ma, hết thấy môn sinh phải 
khăn trắng áo trắng đưa đến huyệt, lạy tạ bốn lạy mới 
trở về. Về đến nhà, hội họp với nhau giết bò giết lợn 
tế thầy một tuần. 

Môn sinh cũng phải đề tang thầy học 3 năm song 
không phải phục tang chế, gọi là fđm tang, nghĩa là đề 
tang trong bụng mà thôi, 


NÓI VỀ PII ›NG-TỤC XÃ-HỘI 219 


Trong môn sinh thề thống rất nghiêm, ai đã vào học 
đều phải đóng đồng môn cả. Hỗ ai bổ không đóng góp 
hoặc aï trải lễ phép với nhà thầy, Trưởng, Giảm tràng. 
có phép bắt bớ cùm trói, cho nên có câu rằng : món sinh. 
tiều triều đình. 


Từ sau mỗi năm đến ngày giỗ thầy hoặc vợ thầy, 
đồng môn phải biện lễ đem đến lễ giỗ. Hoặc nhà thầy 
suy đồi đi rồi, không có người kế tự thì đồng môn họp 
ở nhà Trưởng tràng mà làm lễ giỗ thầy và vợ thầy. Giữ 
giỗ cho đến hết đời thì thôi. 


Cỏ nơi môn sinh đóng tiền làm nhà thờ thầy và tậu 
đất ruộng đề làm ruộng ky, cử năm năm lấy hoa lợi 
mà cung vào việc cúng giỗ cho. khỏi phải đóng tiền. Nơi. 
ấy thì học trò thường đời đời nối dồi giữ giỗ ông thầy 
và vợ thầy: 


Người ta ở đời nhờ có cha mẹ sinh ra mình, lại 
phải nhờ có thầy dạy cho mình thì mình mới khôn biết 
việc này việc nọ, mới nên con người, cho nên học trờ 
ở với thầy như con ở với cha mẹ, ấy cũng là một mối 
luân thường của Á-đông ta. 


song cũng vì tục trọng sư đạo ấy mà sinh ra mấy 
thói dở. Kia như các bực đáng mặt mô phạm, có công dạy 
dỗ, có ân đức giáo hóa nhuần thấm đến người thì người 
la không nên quên đã đành. Còn như mấy ông đồ quèn 
học hành chưa hiều vỡ mạch sách, văn chương chưa 
thuộc đủ lề lối mà đã đi về các vàng nhà quê tìm nơi 


220 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


thiết trường, gõ đầu năm ba đứa nửa mường nửa mán 
đề hộ khầu cho qua đời. Vậy mà cũng dám lên mặt 
đạo mạo, động một tí thì bồ cho đồng môn, nào khi 
nhà thầy có giỗ, nào khi thầy có việc mừng vui, nào 
khi thầy lấy -vợ, nào khi thầy- lên lão làng, cũng lòi đồng 
môn ra mà bắt gảnh vác, ấy lại là cái mọt của thiên hạ. 


III.— BẦU BẠN 


Bầu bạn là người đồng học, đồng nghệ, đồng - liêu, 
đồng sự, hoặc là người thuở nhỏ quen biết nhau, hoặc 
là khi lớn mới gặp nhau một lần, mà trong câu trỏ chuyện 
tàm đầu ý hợp thì cũng kết làm bầu bạn với nhau.. 

Nghĩa bầu bạn trọng nhất là tư ích lẫn cho nhau. Tư 
Ích có hai cách : một là khuyên bảo nhau lấy điều hơn 
lề thiệt, hai là khi anh em có tai nạn nguy cấp thì giúp 
đở lẫn nhau. Bạn ấy mới gọi là bạn ích hữu. 


Đôi khi anh em qua lại thăm nhau, lấy chén chè 
chén rượu khoản đãi nhau làm vui. Hoặc khi nhà anh 
em có công việc vui mừng, hoặc tiệc tang ma, hoặc ngày 
giỗ ky, thường cũng có mời mọc nhau, ấy là qui mến 
nhau lắm, 


Bực giàu có thì thường khi làm tiệ mời nhau ăn 
uống vui chơi. Hoặc dở ra tồ-tòm, ít sì, làm cuộc tiêu 
khiền. Còn hạng nữa thì mỗi tối dắt díu nhau năm bấy 
người, nay cao lầu, mai chả cá, khi thăm các ả, khi 
dở bàn đèn, ấy cũng là một cách sum họp của anh em 
bạn. 


NÓI VI ‹(ONG TỤC XÃ-HỘI 221. 


Trong bầu bạn, người nào là người đồng tâm đồng chí với 
mình gọi là bạn tri kỷ. Bạn tri kỷ là bạnrất thiết chẳng nề 
giàu nghèo sang hèn, lúc nào cũng yêu mến nhau, cớ 
khi sống chết cũng chịu với nhau nữa. Song cũng nhiều 
kẻ lúc trước chơi với nhau rất thân thiết, đến lúc một 
người sang một người hèn, hoặc một người giàu một người 
nghèo thì đä coi trọng coi khinh có phần khác trước. 


Lại còn một thói anh em chơi với nhau, chỉ lấy cái 
lá mặt thết đãi nhau từ chầu hát, bữa tiệc, tốn kém vài 
ba chục bạc chẳng coi vào đâu, làm ra bộ hào phóng. 
lắm mà giả thử anh em có lở làng, giật tạm năm ba. 
đồng thì một xu không dám rời ra, và lại cỏ ý kể một 
quan khinh kể chín tiền, tục ấy cững là một tục tệ. 


.*. 


Xưa nay bầu bạn ở với nhau, nước ta thì có Lưu Binh, 
Dương Lễ, nước Tàu thì có Quản-Trọng, Báo-Thúc là 
có tiếng ở với nhau thủy chung hết lòng. Dương Lễ cho: 
vợ thứ ba đi nuôi bạn, chuyện ấy ở sách tuồng ta đã 
chép, và ta thường đi xem hát bội thì ai ai cũng đã 
biết rồi. Còn chuyện Quản-Trọng, Bảo-Thúc, tưởng nên. 
nói qua ra đây đề các người chưa xem sách Tàu coi chơi, 
cũng có thể làm gương được cho trong đạo bầu bạn. 


Quản-Trọng thuở hàn vi cùng với Bảo-Thúc đi buôn, 
cử chia lời thì Quảng-Trọng chiếm lấy phần hơn, vậy mà 
Báo-Thúc cũng không chê Quản-Trọng là tham, vì biết 
-Quản-Trọng nghèo hơn. Đến khi Quản-Trọng gặp nạn 
Còng-tử Củ, Bảo-Thúc cố sức giúp thoát nạn, lại dâng lên 


222 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG 


xua Tề Hoàn-Công đề vua dùng làm tướng; mà mình lại 
chịu ở hàng dưới, mà Bảo-Thúc cũng không lấy thế làm 
hiềm. Về sau Quản-Trọng sắp mất, vua hỏi ai thay được 
ngôi mình, thì Quản-Trọng tiến cử người khác, mà bác 
Bảo-Thúc đi không tiến, Bảo-Thúc lại càng phục chớ không 
dám giận. Ấy là vì Bảo-Thúc biết cái tài Quản-Trọng hơn 
mình nhiều, mà Quản-Trọng thì một lòng vì nước, coi 
việc nước trọng hơn tình riêng anh em, cho nên Bảo- 
Thúc càng sợ bụng công bình của Quản-Trọng, mà Quản- 
Trọng cũng càng phục cải lượng to của Bảo-Thúc. Vậy 
cho nên Quản-Trọng có câu than rằng : «Sinh ra ta lả 
cha mẹ, mà biết bụng ta thì là Bảo-Thúc. » 


Giá thử thường tình của thiên hạ thì khi Quản-Trọng 
tham lời cũng đủ ghét rồi. Huống chí đến sau lại ra công 
cứu nạn, lại Hến lên làm tưởng mà chịu ở dưới, thế mà 
đến khi mình gần mất vua muốn dùng người có ân với 
mình, thì mình lại bác đi. Như thế thì ai không giận, ai 
không cho là người phụ ơn. Vậy mà Bảo Thúc không 
lấy làm hiềm, Quản-Trọng cũng không lấy làm ngượng. 
Ấy mới thực là anh em tri kỷ. 


Nước ta anh em bạn mấy người đã được biết bụng 
mà chiều tính nhau như thế. Trừ ra mấy người bạn thiền 
giao, chẳng qua gặp gỡ nhau thì lấy câu chuyện làm cách 
chơi bời không kề. Còn những người thuở nhỏ ăn cùng 
một mâm, nằm cùng một chiếu, ngày đêm to nhỏ ân 
tình đầm thấm biết là dường nào. Vậy mà đến khi kể 
sang người hèn. thì đã coi nhau như rác, đi qua trông 
mặt chẳng thèm hỏi, vào chơi không thèm tiếp. Lại còn. 
eó kể đã chẳng giúp gì cho nhau thì chớ, ví dù thấy 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 223 


anh em khả, lại sinh ra tính ghen ghét, chực hại nhau 
nữa cũng nên. Sách có chữ rằng: « nhất quí nhất tiện, 
giao tình nồi kiến; nhất tử nhất sinh, nãi kiến giao tình », 
nghĩa là một kẻ quí một kẻ tiện, mới rồ cái tình bầu 
bạn, một người sống một người chết, mới tỎ cái tình anh 
em, quả nhiên thế \thực. 


Than ôi! Kết bạn với nhau, cốt đề mài giữa 
nhau cho cùng nên người, và đề khi hoạn nạn thì giúp 
đỡ nhau. Gần mực thì đen, gần đèn lại rạng, ai là khòng 
muốn được người bạn tử tế thủy chung, nhưng hồ dễ 
đã được mấy người tử tế, cho nên muốn tìm một người 
đề làm bạn tri kỷ thì phải cần thận mới được. Nếu không 
cần thận mà chơi với phỉ nhân, thì sự bầu bạn 'chẳng 
những là vô ích cho mình, mà lậi sinh ra đua nhau những 
thói du đấng, làm lụy cho mình nữa. 


IV. QUAN, DẪN 


Tục ta coi quan cũng là cha mẹ dân, thường gọi quan 
sở tại là quan phụ mẫu. Cho nên dân coi quan cũng rất 
trọng vọng, rất tòỏn kính. Dân động có việc gì vào đến 
quan, trước hết còn phải nói với lính canh cửa, lính 
canh cửa bằầm với quan, quan có cho vào hầu mới được 
vào. Nếu quan còn đương giấc, hoặc còn đang thời cơm, 
hoặc có khách thì phải đứng chực ở ngoài cửa. 


Vào đến quan phải bỏổ giày, phải có đồ lễ. Đồ lễ ít 
cũng phải vài bao trà tàu hoặc buồng cau, và phải lạy 
hai lạy gọi là lạy trình. Quan rộng lượng không lấy, cho 
mang ra thì còn cằn nhằn van vỉ, bứt đầu, nứt tai, gọi 


224 VIỆT-NAM PHONG-TỤ& 


là chút øỉ thành, nói cho quan thâu nhận mới yên tâm. 
Việc gì mà nhờ quan làm ơn cho thì khi xong việc phải 
có cái lễ tạ, tùy việc to nhỏ mà tạ cho đáng on. 


Vài mươi nắm về trước, quan điđến đâu, lính trảng 
theo hầu rầm rập. Kẻ khiêng vồng, người vác hèo, đứa cắp 
tráp, đứa xách điếu. Lại có mấy tên lính cắp bao roi, 
đánh trống tiêu cô đi trước mở đường. Dân ai gặp, phải 
ngả nón, phải tránh đường, đương ngồi thì phải đứng 
dậy. Nhất là quan tỉnh đi đến đâu lại uy vệ hơn nữa, 
tiền hô hậu hẻt làm cho kinh động mọi người. 


Quan to đi qua dân nào dân ấy cẳm cờ che tàn, bảy 
đồ hương án bái hạ, các kỳ dịch bò läo thì phải ra ứng 
chực bải vọng. 


Xã nào có việc gì mà quan về đến thì xã ấy phải 
phục dịch cung ứng, lý dịch chạy ngược chạy xuôi, mà 
động lầm lỗi chậm trễ điều gì thì quan sai lính vật cồ 
đánh liền. Lý dịch có câu tục ngữ rằng: đản chảy máy; 
đi thớt, nghĩa là đầu phải gật gù lạy luôn như chày 
giã gạo mà đít thì phải đòn luôn như thớt bằm thịt, 


Quan không được phép làm quan tại bản quản, và không 
được phép lấy vợ ở trong bản hạt, vì sợ có thân thuộc 
nhà quan ở lẫn với dân trong hạt thì có khi dùng phép 
không được công mìỉnh, 


Quan mới đảo nhậm hạt nào, tồng lý hạt ấy phải kiếm 
lễ vào chào quan, gọi là lễ nghỉnh, đến lúc đồi đi nơi 
khác, tông lý lại có lễ tiễn nữa. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI -225 


Quan nào có lòng thương dân, nhiều điều nhân đức 
dân được nhờ, thì khi phải đôi hoặc khi thăng chức khác, 
dàn tại địa phương ấy thường có đơn ái mộ kêu với 
quan trên đề xin lưu lại cai trị hạt mình. 


Quan nào có công đức to với dân thì sau, khi mất, 
dàn có khi lập bia kỷ niệm nữa. 


.* 


Cũng vì cách chuyên chế mà quan với dân za cách 
nhau một vực một trời Quan thì coi đân như cỏ như 
rác, dân thì coi quan như cọp như beo. Dân vào đến 
cửa quan nhiều kể xo vai rụt cô, run lập cập nói.chẳng 
ra hơi, mà quan động đi đến đàu, thì ầm ầm như sấm như” 
sét làm thực, rö ra mặt hách dịch. Thậm chí có người 
thuở nhỏ vẫn chơi với nhau, hoặc cùng làm việc: với.nhau,. 
đến lúc một người làm quan một người làm dân, vào đến. 
cửa đẩ nhất tự cách trùng ngay rồi. Có người chịu mình 
là phận dưới mà phải lạy người cổ trí, mà người cố tri 
cũng nghiễm nhiên coi mình là bực quan trưởng, mà nhận 
cái lạy của người bạn cũ lạy mình. Ấy đều bởi cái cách 
phân biệt một trọng một khinh, đã in sâu vào óc người 
nước ta, cho nên đôi bên cùng không chơ là lạ. 


Tuy vậy, dân càng sợ quan bao nhiêu, thì cái tình 
thân ái lại càng xa cách ra bấy nhiêu. Sợ là sợ phép nước, 
sợ bề ngoài, chử trong bụng thì chắc nhiều người oán 
ghét. Vì thế dân không mấy khi mà đem tỉnh thực nỏi 
với quan, mà quan cũng không tài nào mà soi cho thấu 
cải thói gian của dân được, ấy cũng là một điều tệ ngăn trở cho. 
chính cỏng bình, 


226 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Lại điều nữa trái với cách văn mịnh là cách bắt dân. 
phải lạy và cách đánh đòn. Cứ cái lễ của tạo hóa sinh ra 
người thì ai cũng chân tay, ai cũng mặt mũi, thì ai cũng 
là người.. Ai cũng là người, nhưng phải mỗi người một. 
việc, người đi cày, người làm thợ, người làm còng này việc 
nọ, cỏ. thế mới đủ mà giúp lẫn cho nhau, chớ không người. 

nào một tay mà làm được hết cả mọi việc Như vậy thì làm 
quan chẳng qua cũng là một việc, cũng là: một nghề. Mà nghề 
làm quan thì lại tựa như. dân góp tiền nhờ một người 
cầm đỡ cải cân trung bình cho dân nmià thôi, có lề nào 
coi đân rẻ rúng được. Loài người trọng nhất là nhân cách, 
mình có nhân cách mình thì người ta cũng phải đề có nhân 
cách của người ta. Nến bắt người ta phải lạy và “bắt người 
ta nằm mà đánh thì làm cho nhân cách người ta đê tiện quả, 
"bất luận người bị nhục, bị cải thế bất đắc dỉï mà phải oản 
tức trong lòng, mà: người cơi mình tự tôn quả sao cho 
đành lòng được, 


May nhờ nhà nước bỏ hai cách hủ ấy cho đân ta, 
thì dân ta thực đổ được một mối phiền não. Nhưng lại 
còn hiềm những chốn, thôn ồ, phần nhiều người chưa biết, 
trọng cái thân mình, và biết hưởng cái ơn rộng của nhà 
nước, vào đến cửa quan, còn thấy có kể khủ lủ lạy 
lục; ở những nơi xa khuất, một đôi khi còn thấy quan 
“dùng roi mà nạt mấy kể ngu sỉ. Dân ngu thôi chẳng 
trách gỉ, chỉ trách người đã có kiến thức và đã được, 
thượng linh mà vẫn giữ thói tự kiêu, trái lịnh trên để 
lấy oai với kẻ hèn hạ. 


WÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 227 
V.— CHỦ, KHÁCH 


Bất cứ quen lạ thân sơ, người đến chơi với mình 
4hì mình là chủ, người ta là khách. 


Khách đến chơi nhà phảẩi có trầu nước khoản đầi. 
Tình lạt lễo thì mời ăn khâu trầu, hút điếu thuốc, nỏi 
vài ba câu chuyện; mặn mà thì pha ấm nước chè hạt, 
hoặc chè mạn mời khách uống, thân quí hơn thì nước 
chè fàu, trầu cơi thiếc, ấy là lịch sự. Khách:xa đến chơi, 
thân thiết thì thết đẩi cơm rượu. Chỗ thành thị thì sẵn đồ 
xào đồ nấu, phong vận nữa thì mời ra cao lâu, ô-tên ;' 
nơi quê mùa thì con gà con cá, kiếm đồ giá vị, uống 
chén rượu chơi. Xa xôi lâu ngày mới đến chơi nhau thì 
mời lưu lại ở chơi một vài hôm, hoặc dăm bữa nửa tháng. 

Người làm quan, có khách đến thăm, bực sang trọng 
thì rượu chè rồi dở ra tô tôm, thuốc phiện, hát xưởng ; 
người thân thích họ hàng hoặc bạn kiết thì khách về phải tặng 
đãi ít tiền ăn đường, hoặc kiếm thức gì như chè thuốc, 
dụa nhiễu hay là đồ sản vật gì đề làm quà cho bà con. 
Người nào`thân tình thì tặng nhiều, người nào sơ tình 
thì tặng ít, thế nào cũng phải có mới xong, nếu không 
có gì thì bà con cho là đồ bủn xỉn. Có khi anh em cùng 
kiết đến thăm rồi nhờ giúp cho ít tiền tiêu, cũng phải 
lượng tình mà chu cấp ít nhiều. 

Ông thầy nào có học trò làm nên qui hiền, đôi khi 


đhầy có lòng hạ cố, học trò phải thờ phụng hết lòng, 
4uï dị tất phải phong hậu. 


228 VIỆT-NAM PHONG-TỤC: 


Khách khứa qua lại chơi bời, cũng là một cách vãng, 
lai thù tạc, không có thể khiết nhiên đi được. Mà người 
đã không có ai là kế qua lại thăm viếng, thì chắc nhàn: 
phầm cũng chẳng ra gì. Song trò ở: đời: nhán tình kham 
lãnh noãn, thế diện trục cao đê. Hỗ người phủ quỷ hiền đạt 
thì chẳng thiếu gì kẻ thăm viếng, động khi nhức đầu sồ: 
mũi cũng có kế quà bảnh đến thăm, mà dẫu ở xa đến 
đâu, bà con cũng có lòng cố cập. Còn người cùng kiết 
thì chẳng mấy khi bà con Tỗi công đến chơi được, dẫu. 
ở gần nhau, nhưng cũng ít khi có câu chuyện gì mà: 
đến. Có câu rằng: « Bần cư thành thị oó nhân ấn, phứ 
tại sơn lâm hữu khách tầm», nghĩa là người nghèo ở 
ngay chốn thành thị, cũng không ai hỏi, người giàu dẫu 
ở rùng xa núi thẳm cũng có người tìm, ấy là cái thói 
thường rất đáng khinh bí của thiên hạ. 


Vả, khách đến thắm chủ nhà, ít khi vô ở mà đến,. 
và. cũng ít khi vì nhớ nhau mến nhau mà đến, phần nhiều. 
là có lòng yêu cầu gì mới lấy nê đến thăm mà nói chuyện,. 
phi giật mượn thì là nhờ làm ơn việc gì. Cững nhiều 
người tính hay quấy quả anh em, không giúp thì sinh ra. 
hiềm khích, mà giúp mãi thì lấy đấu được. 


Song cái tình của người chủ nhà đối với bà con khách: 
khửa thì cũng nên lượng cái sức mình và tùy cái tình 
người mà khu xử cho: một vừa hai: phải mới là phải 
đạo. Chỏ thấy anh em đến chơi có ý nhờ vả mà đem 
lòng khinh bỉ thì lại là một người bạc tình. Còn như 
người nhờ trời làm nên giàu có phú quí, động thấy bà 
con anh em đến thăm thì sợ người ta keo cúi, phải thác 
việc này việc khác đề chơ nguời ta khỏi quấy đến mình, 
người ấy lại là người biền lận đáng khinh lắm. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÄ-HỘI 229 


VI.— CHỦ NHÀ, NGƯỜI Ở 


"Nhà phong lưu nuôi đến ba, bốn đây tớ, nhà phú 
quí có khi nuôi đến vài chục người. Đầy tớ trai dùng 
đề hầu hạ-sai khiến gợi là thằng cam, thằng quit, thẳng 
nhỏ, dùng đề thồi nấu gọi là thằng bếp. Ở nhà quê cử 
đến mùa cày cấy thì mới.nuỏi để làm ruộng, gọi là kể 
đi ở mùa. Đầy tở gái già có tuôi gọi là vú già; người 
trẻ tuồi nuôi cho con bú, gợi là vú em, những đứa nuòi 
đẻ hầu hạ đàn bà gọi là con nhài, con nụ. 


Bọn đầy tở toàn là kế nghèo khó mới đi ở, tùy chủ 
nhà chi công tháng hoặc nuôi ăn, nhiều í† thể nào, miễn 
là đôi bên bằng lòng thì thỏi. 


Đầy tớ ở với chủ nhà phải thực thà, phải siêng năng, 
phải trước sau một lòng, mới là có. nghĩa. Mà chủ nhà 
với đầy tở thì nên ở cho có lượng khoan dung nhân từ, 
đừng cay nghiệt quá, đừng hành hạ quá. Khi kẻ ăn người 
ở có tật bệnh thì cũng nên trông nom thuốc thang cho 
nó, chớ đừng nên như câu tục ngữ: « Khỏe mạnh thì ở 
cùng bà, đau mình sốt mẫu đi ra ở cầu ». Khi nỗ cô 
còng việc hoặc cỏ hoạn nạn øì thì nên giúp đổ cho nó 
Ít nhiều NÑó có lỗi to mới quở mắng trừng trị, nếu 
lỗ nhỏ thì nên ngơ đi cho nó, thế mới là lượng kẻ. 
cä bao dung. 


Đầy tớ là kể chẳng may cô cùng sa sút, mới phải đi 
ở với mình, thì mình làm chủ nhà, phải có lòng thương 
Mmó chớ đừng nên khinh nó quả, mà ngược đãi làm chỉ, 


230 VIỆT-NAM PHONG-TỤC. 


Lời phương ngôn: mất tiền mua mâm bà đâm cho thủng, 
mất tiền mua bát bà đập cho tan, là một điều rất ác- 
nghiệt, chớ nên bắt chước lời đó. Kẻ: đầy tớ cũng phẩè 
nghĩ cái phận minh, chẳng may sinh vào cửa hèn hạ, 
hoặc cảnh khốn nạn phải đem thân làm tôi đòi người ta, 
mà lại gặp được chủ có lòng thương yêu, có lượng rộng: 
rãi thì phải hết lòng mà ở với chủ. Nếu chỉ biết cơm nhữ 
chủa múa tối ngày, hoặc. chỉ ích kỷ sống chết mặc báu 
tiền thầu bỏ đấu, thì là một kế bất nghĩa, mang tiếng 
chẻ cười. Còn kể lừa thầy phản chủ lại là kẻ tối bất, 
lương, muôn đời ai ai cũng chửi. 


VII.— DÃU GIA 


Hai nhà có con lấy nhau, gọi là dâu gia, hoặc là 
thông gia. Dâu gia vì tình con mà có nghĩa liên can với 
nhau. Khi dâu gia có người mất, ở thành thị thì phúng. 
nhau bằng vàng hương câu đối, ở thôn quê phúng nhau. 
bằng sỏ lợn mâm xôi. Về sau người dâu gia khác mất, 
thì người ăn thừa tự của người dâu gia trước phải phủng,. 
gọi là phủng trả nợ thay cho cha mẹ. 


"Nếu người nào lấy con gái mồ côi không còn cha 
mẹ nào, thì nhà trai đối với anh ein người con gải, cũng, 
gọi là thông gia. 


Dâu gia nhiều người rất quí mến nhau. Khi hoạn nạn: 
cũng cứu giúp nhau, mà cũný nhiều người vì nghe lời con. 
mà sinh ra ghét nhau, có khi vì con mà thưa kiện nhau 
nữa, thế là dâu gia hóa ra oan gia. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 231 


Dâu gia không có tình thâm nghĩa trọng với nhau gì 
mấy, nhựng vì con mà sinh ra tình nghĩa, thì thương yêu 
con bao nhiêu nên qui trọng đến dâu gia bấy nhiêu. Còn 
như con.cải chẳng ưa nhau, về nhà đặt thêm lời này 
tiếng khác thì nên cho là kẻ non người trẻ dạ, mắng bảo 
cho con, chở đừng nên nghe lời con mà mếch lòng người 
lớn. 


Vả lại đâu gia cũng tất là người đồng thanh đồng khí 
với mình, xưa nay hẳn cũng đẩ thân thiết với nhau. mà 
dẫu chưa biết nhau bao giờ nhưng chắc cũng là xứng đáng 
với mình, thì mình cỏ lễ nào vì lời con mà bổ tình cñ 
được. 


Lạ gì mẹ chồng nàng dân, có tài nào mà giữ cho khỏi 
điều này tiếng nọ, mà nghề con gái bù lu bù loa.. it xít 
ra nhiều, có 'điều gì mà chẳng về mách với mẹ. Đàn bà 
lại hay nhẹ dạ thấy con khóc 'nức: nở là thương. Đàn ông 
lại hay nghe vợ, nghe vợ nói thỉï cho là thực, rồi nhân 
thế mà đâu gia oán ghét nhau. Vậy không nên nghe lời 
con làm gì, thì nghỉa mới trọn thủy chung. 


VII.— NHO GIÁO 


Nước ta sùng trọng nhất là Ñho giáo. Nguyên ủy Nhơ 
giáo lưu truyền kề cũng đã lâu: Bắt đầu từ vua Phục 
Hy chế ra bớt quái vua Hạ-Vũ. dựng ra cửu trù, đã là 
dốc triết học của Nho giáo; Điền, má, huấn, cáo là những 
lời khuyên răn của Đại-Vũ, Cao-Dao, Y-Doän, Phó-Duyệt, 
đã là gốc luân lý học của Nho giáo; Nghiêu, Thuấn đặt ra 
điền hình, Châu-Công chế ra lễ nhạc, đã là gốc chính trị 
học của Nho giáo. 


232 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Đến đời Xuân-Thu có Đức Không phu Tử, ngải góp 
nhặt các lời lề, văn chương của các tiền thánh dễ dạy 
thiên hạ, từ đó mới thành lối học riêng gọi là Ñho 
giáo Mà muôn đời về sau, ai ai cũng suy tòn Ngài là 
Tiên-thánh, Tiên-sư. 


Ngài húy là Khâu, biêu tự là Trọng NÑi, Thánh phụ 
là Khöng-gia-Phủ, tự là Thúc-Lương-Ngột, làm quan nước 
Lỗ. Thánh mẫu là Nhan "Thị, ` cầuˆ tự ở "núi Ni-sơn mà 
sinh ra ngài. Ngài sinh ngày hai mươi bảy tháng tám 
năm Canh Tuất là năm thứ hai mươi mốt đời vua Linh 
Vương nhà Châu, trước Thiên Chủa giáng sinh 44ã năm, 
sinh tại làng Xương-bình huyện: Khúc-phụ, nước Lỗ. 


Ngoại thư chép rằng: Khi ngài mới sinh, có năm ngôi 
sao hiện làm năm ông già xuống sân mà thăm. ngài, lại 
có ba con rồng phủ quanh nhà. Lời ấy là lời tục truyền, 
chắc là của người suy tôn đạo ngài, bày ra một điểm 
linh dị, đề phân biệt với người thường. 


Hồi ngài còn nhỏ, hay chơi những đồ biền đậu (như 
các thức đèn nến trẻ con chơi). Ngài bầm tính sinh tri, 
thiên tư rất thông minh, học rọng kiến văn nhiều, biết 
'thấu lẽ huyền diệu của tạo hóa. Vua nước Lỗ, nghe tiếng 
ngài là bực hiền thánh dùng ngài làm quạn Tư-khấu 
(coi việc hình) và đã dùng ngài làm tưởng, song chẳng 
bao lâu, vua nước Lỗ đam mê về vũ nhạc, trễ nải việc 
triều chính, ngài can ngăn khỏng được mới xin từ chức. 


Từ đỏ ngài đi chu du các nước chư hầu như: Tầ, 
Vệ, Sở, Tống, v.v... Ngài mong đem đạo học của ngài đề 
cứu đời, nhưng đi đến nước nảo vua nước ấy cũng không biết 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 933 


tin dùng. ngài. Đến khi ngài già, trở về nước Lỗ, mở trường học 
ở nơi Hạnh Đàn đề dạy học trò. Ngài san định lại kinh fhi, 
kinh. (hư, kinh dịch, kinh lễ, kinh nhạc, kinh xuán thu, gọi 
là lục kinh (sáu bộ sách). Ngài dạy người ta cốt nhất 
là những điều hiếu, đễ, trung, thứ, tu, fề, trị, bình. Hiếu 
đệ thờ cha mẹ chơ có lòng thảo thuận, để đề ở với anh 
em cho có lòng hòa thưận, irung để thờ vua cho hết 
lòng, fhứ đề ở với người ngoài cho biết suy bụng ta ra bụng 
người, íu là sửa cải nết trong mình, f là đạo tề gia, 
trị là đạo trị nước, bình là đạo trị thiên hạ. 


Tám điều: nói đó là tôn chỉ của đạo ngài. Ngài lại 
dạy người ta lấy lục nghệ (sảu nghề). Lục nghệ là : Lễ 
(lễ nghị), nhạc (âm nhạc), xạ (phép bắn cung), ngự (phép 
cười ngựa), .thư (phép viết), số (phép tính). Lễ tức.là một 
cách đề giao - thiệp, nhạc đề dưỡng tính tình, #g; ngự tức 
là các. thể thao, số tức là loản pháp. | 


Học trò ngài đông tới ba ngàn người mà. vảo bực cao 
hiền được bảy mươi hai người. Trong bọn cao hiền lại 
đuy có Nhan-Hồi, Tăng Xâm là giỏi hơn hết. 


Ngài thọ 73 tuôi thì mất, bấy giờ là ngày 18 tháng 
hai năm Nhâm Tuất là năm thử 41 đời vua Kinh Vương 
nhà Châu trước Thiên Chúa giáng sinh 373 năm. 


Ngài mất rồi, thì học trò lập đền thờ ngay ở chỗ 
nhà ngài Thầy Tăng Tử chép lời ngài soạn ra sách' 
Đại Học, các học trò ghỉ chép lời ăn nết ở của ngài 
8Oạn ra sách. Luận Ngữ, đề truyền đạo. giáo của ngài, 
Kế đến chán ngài là thầy Tử Tư soạn ra sách Trung 
Dung, cách đời ngài 110 năm lại có thầy Mạnh Tử soạn 


+ VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


ra sách Mạnh Tử cũng toàn là phát minh 'thêm đạo ngài, 
đề truyền bả đi thiên hạ mà dạy hgười. 


Từ đó thì đạo Nho mỗi ngày lưu truyền một rộng.. 
Đến đời vua Cao-Tô nhà Hán, mới lên ngòi vua, trước 
hết dùng lễ thái lao (một con trâu, một con bỏ và một 
con dê) thàn đến tế ngải tại nơi nhà thờ. Các vua sùng 
đạo Nho từ trước đấy. Đến đời vua Vũ-Đế, đặt quan Bác. 
sĩ đem năm kinh của ngài rä để' dạy thiên hạ (vì kinh 
Nhạc đã mất từ, khi nhà Tần đốt: sách, cho.nên chỉ còn. 
năm kinh). Lại chuyên tôn đạo Khồng Tử mà bỏ cả sách. 
vở của các nhà (như Lão Tử, Trang Tử, Dương Tử, Mặc 
Tử, v.v...) vì thế đạo Nho lại thịnh hơn nữa, mà từ đó. 
mọi cách chính trị, đạo luân lý, khoa triết học của Tàu, 
nhất thiết đều' fuản theo đạo Nho. 


Trên thì có nhà vua tôn sùng, dưới thì có các nhà: 
hiền triết đặt ra lời bàn câu nói, soạn ra sách nọ sách 
kia, đều đề phát minh thêm cải nghĩa đạo: Nho. Như là 
nhà Hán thì có Đồng Trọng Thư, Giả Nghị, Lưu Hướng, 
Trịnh Khang Thành ; nhà Đường thì có Hàn Dữ, Liễu. 
Tòn-Nguyên ; nhà Tổng thì có Chu Liêm Khê, Trình Minh. 
Đạo, Trượng Hoành Cử, Chu Khảo Đình, v.v... Các bậc. 
ấy đều là danh nho một đời, cỏ công duy trì đạo thống, 
rất nhiều. 


Nguyên, Minh trở về sau: đạo Nho lại càng thịnh 
hình. Quận ấp nào cũng có miếu thờ ngài gọi là Văn 
Miếu: Đàu đàu cũng tòỏn ngài là Chí thánh tiên-sư. 


Nho giáo thịnh hành ở Trung-quốc rồi truyền gầm 
khắp Á-đông ; mà nước ta từ lúc nội thuộc nhà Hán, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 235 


người Trung-quốc như ông Sï-Nhbiếp, ông Tích-Quang đã 
đem đạo, Nho mà rải rác sang nước ta. Đến đời vua 
Thánh Tôn nhà Lý mới lập Văn miếu (tức đền Giám Hà- 
nội bây giờ) thờ Tiên thánh ; thờ kèm thầy Nhan Tử, 
Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử, gọi là Tứ phối ; bọn thầy Tử- 
Cổng, Tử Hạ cả thấy mười người, gọi là Tháp triết. Ở ngoài 
hai bên tả mạc hữu mạc, thì thở các vị cao hiền và 
thờ các bậc tiên hiền tiên nho từ đời nhà Hản, Đường cho 
đến nhà Nguyên, Minh. Các người ấy toàn là người Tàu, 
người nước ta thì sau. mới thờ thêm ông Chu-»ăn-n 
là người làng Thanh-Liệt huyện Thanh-Trì ở về đời 
nhà Trần. 


Văn miếu là một nơi duy trì đạo thống cho trong 
nước. Vua mỗi năm hai kỳ xuàn thu dùng trọng lễ thân 
ra tế đề tỏ lỏng tôn sùng đạo ngài. Lại dùng kinh, truyện. 
đề thi Họé trò, dùng Nho thuật để trị thiên hạ. Các đời 
vua về sau, mỗi ngày mở mang thêm sự văn hóa thì đạo 
Nho. lại mỗi ngày một thịnh thêm. 


Vài chục năm nay nước ta tiêm nhiễm lối Ẩu-học, 
xem ra nhiều ý tưởng cao lạ, và nhiều sự thực nghiệm. 
Đạo Nho tuy cũng còn nhiều người sùng mộ, nhưng cũng 
nhiều người tùy thời mà theo về lối Âu-châu. Mà trong 
việc học hành chữ Nho cũng không được thịnh như trước 
nữa. Ở Sài gòn thì bây giờ không còn mấy người tỉnh 
thông chữ Nho, ở. Bắc-kỳ ta có lễ vài chục hăm nữa 
cũng vậy. Ấy cũng là một cơ hội xoay đồi quan hệ đến 
vận nước hay dở mai sau. 


286 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Đạo nho là một đạo bình thường giản đị, thuận lẽ 
tự nhiên. của tạo hóa, và hợp với tính tình đương nhiên 
của người ta, ai cũng cỏ thể noi theo được. Người mà 
có Nho học, thì nên một người có nết na, có phép tắc, 
có lòng nhân ái. Nước mà dùng Nho đạo, thì nên một 
nước cỏ kỷ-cương, có thể thống; dễ cho việc cai trị, 
mnà nhân dân cũng được hưởng hạnh phúc hòa bình. 


Duy cỏ một điều triết-lý thì nhiền điều viền vông, 
mà khiến cho người ta khó hiều, thủ lễ thì lắm sự câu 
thúc, mà khiến cho người ta khó theo. Tính tình thì 
chuộng một cách êm ái hòa nhẩ, khiến cho dân khí nhu 
nhược, khòng được hùng dũng hoạt động như tính người 
Âu-châu, nhu dụng thì chuộng một cách tiết kiệm tầm 
thường, khiến cho kỹ-nghệ thô sơ, không được tỉnh xão 
phát đạt như các nước Thái-Tây. Nói rút lại thì đạo Nho 
là một đạo tự trị thì rất hay, mà đem đối với đời cạnh 
tranh thì không mạnh. Còn như các thói hủ bại, phần 
nhiều là bởi tự người làm nên tệ, chớ không nên đồ cho 
tại Nho-giáo. 


Tuy vậy, nước fa cũng nhờ có Nho học, mới theo 
được các cách văn minh của Tàu, mà nên một nước 
có văn chương, có chỉnh trị, có luân thường, có học thức. 
Nếu trước khi chưa có Âu học, mà lại không có Nho 
học, thì nước tatchẳng qua cũng là,một nơi mọi rợ mà 
thôi. Vậy thì công Nho giáo truyền sang nước ta rất to, 
dẫu khi nào nhờ được Âu-học mà nên một nước thịnh 
vượng hơn trước, ta cũng không nên quên cái công fy. 
Wì cải công ấy đã mở mắt trước cho ta, ví như đứa trẻ 
thơ, trước nhờ một ông thầy dạy bảo cho mở một đôi 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 237 


chút trí khôn, về sau dẫu có nhờ được ông thầy khác, 
học được thêm khôn thêm khéo, thì cũng không nên quên 
hẳn công ông thầy trước. 


Vả cứ theo đạo Nho mà dùng cho khẻo, bỏ những 
điều cân thúc hủ bại, mà đem cách trí, tự tưởng mới đề 
bồ vào những nơi khuyết điềm thì cũng nên được một 
nước phú cường thịnh vượng, mà có lề lại hay hơn nữa. 


Tôi thấy gần nay các ông cựu nho, thổ vấn than dài 
riêng với nhau rằng đạo Nho ta suy đồi, sắp đến ngày 
tuyệt điệt, 


Tôi thiết tưởng vật gì lân ngày cũng phải mục nát, 
mà đạo nào có lúc thịnh cũng có lúc suy. Huống chỉ một 
thời biến đồi, là một cơ hội của tạo hóa xoay vần, cái 
nền cũ có đồ nát, thì mới gâv nên được cái nền mới. 
Vậy thì hội này chính là dịp tấn hóa của nước ta đỏ. 


IX.— PHẬT GIÁO 


Phật giáo do ở đạo Bà-la-môn mà ra, nguyên trước 
Thiên chủa giáng sinh, dân tộc Á-lợi-an tràn vào đất Ấn~ 
độ, ở rải rác một dọc sông Hằng Hà, dựng ra thành nhiều' 
nước nhỏ. Dân xứ đó chia ra làm bốn bậc người bậc 
từ nhất, gọi là PBả-lamôn, có bọn thầy tu làm chủ, 
coi riêng việc tế tự, bậc thứ nhì gọi là L-đế-lợi, các qui tộc 
làm chủ, coi về quyền chính trị, bậc thứ ba gọi là Phệ-zứ 
tức là hạng bình-dân, bậc thứtư gọi là Thú-đả chỉ làm nở 
lệ mà thôi. 


238 VIỆT-NAM PHONG-TỤC: 


Đạo Bà-la-môn vẫn thỏng Hành ở xứ đó. Đến sau 
cœỏ ông Thích-ca mầu-ni, thấy bọn thầy tu đạo Bả-]a-môn 
sinh lắm điều tệ, và lạithấy người ta ai cũng ở trong 
vòng, luân hồi chịu những cảnh khồ nạn, . như là : Sinh, lão, 
bệnh, tử là bốn cái kiếp khốn nạn, vì thế chán đời, 
mà- cầu một phép đề giải thoát cải khồ não ấy, mới 
dựng ra một tồn giáo riêng gọi là Phật- -giáo. Mên đồ về 
sau, suy tôn ông.ấy gọi là Phật-Tồ Như-Lai. 


Nguyên, ông ấy họ là Thích-Ca, tên là Cồ-Đàm (Gôtama), 
tự là Tất- đại-đa, con vua nước Ca-duy-vệ (một nước nhỏ 
trong nước Ấn-độ) tên là Tnh-phạm Đồ- đầu-gia. Phật mẫu - 
tên là Tỉnh-Diệm. Sách Phật nói rằng: « ĐBả mẹ chiêm 
bao thấy người 0ảng đầu thai mà sinh ra Ngài». Lại có 
sách nói rằng: «Bà mẹ chiêm bao thấy con voi trắng 
sáu ngà, biến thành. hào quang soi vào bụng, rồi có mang 
mười tháng, “đến lúc sinh thì sinh ra đẳng sườn phía 
hữu, tự nhiên có cái hoa sen nây-ra đề đỡ ngài lên, lại 
cỏ hai con rồng ở trên trời xuống phun nước đề tắm 
cho Ngài, và có bách thần xuống trông nom săn sóc. Ngài 
màu da vàng, lông tóc dựng ngược. Sinh ra khỏi, Ngài. 
bước đi bấy bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ 
xuống đất mà thét lên rằng : « Trên thị trời, dưới thì 
đất, duy có ta là quí hơn cả.» Lời ấy chắc cũng là 
môn đồ bày ra. 


Ngài sinh bấy giờ là ngày mồng tám tháng tư, nhưng 
không tường về năm nào. Một môn phái ở phía Bắc Ấn-Độ, thì 
nói sỉnh về năm 1028 trước Thiên chúa vào khoảng đời vua 
Chiêu-Vương nhà Chu, một mòn phái ở phía Nam Ấn- Độ 
thì cho vào chừng năm 624 trước Thiên Chúa, nhưng 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 239 


các nhà bác học thải-tầy bây giờ thì cho 'vào chừng năm 558 
hoặc 520; cùng một thời với Đức Không-Tử. 


Ông Thích Ca cũng đã lấy ba vợ, sinh được một con 
trai- tên là La-Hầu-La. Năm 29 tuồi (đây theo sách Ấn- 
Độ, chớ sách Tàu thì nói năm mười chín tuồi) xây thấy: 
một người già. yếu tàn tật vào ăn xin, mới suy nghỉ rai 
đời người toàn là cảnh khô, lập tức đêm ấy bỏ nhà: 
vào rừng đi tu. Trước hết vào tu ở núi Đàn-đặc và núi 
Toàn-Sơn, sau đến tu ở xử Xá-Vệ, ngày ngày mặc áo 
cà sa ngồi dưới gốc cây đề, tỉnh niệm nghỉ cách giải: 
thoát: Được bảy năm, xây tỉnh ngộ được đạo huyền 
điệu, tự xưng là Bö-Đà (bouddha) nghĩa là trong tâm tính 
đã sáng suốt cả rồi từ bấy giờ mới đi truyền đạo. 


Tục truyền ông ấy về sau ăn mỡ lợn, phát trướng mà 
mất ở nơi Câu-thi. Lúc gần mất, ông ấy nói rằng: « Ndg 
#a đầ lên cöi Niát-Bản, nghĩa là lên đến chỗ cực lạc thể 
điới »¿ 


Ngài mất rồi, : các học trò soạn nhặt các lời: di.ngôn, 
tập lại thành sách, cả thảy bốn mươi hai chương, chia 
làm ba quyền gọi là kinh Tamn-íang. Tạng nghĩa là chứa, 
vì các lời ngài chép ra chứa vào một chỗ; cho nên gọi' 
là tạng. Tam tạng: 

1.— Kinh-tang, là những lời luân thường. đạo lý; 

2.— Luật tạng, là những lời giới cấm; 

3— Luận tạng, là những lời nghị luận. 

Mục đích đạo Phật, chỉ có hai chữ hư gô là kiêm 
hết. Có câu rằng: «Hết thấy không có cái gì, chỉ vì cái 


240 VIỆT-NAM PHONG-TỤC. 


nhân duyên mà sinh ra. Nay dẫu tạm có, nhưng bản tính: 
vẫn là không. Người đời càn dổ giữ lấy cho làm của: 
mình có, cho nên Đức Như-Lai ra đời, lấy một chữ vô- 
mà phả cái hoặc ấy » Mấy câu ấy đủ rõ đạo Phật. 


Đạo Phật chia trong cơ thể, gọi là Lục-Cón (sảu cái 
gốc) là: nhãn (mắt), nhĩ (tai), tị (mũi), thiệt: đưỡi), thân. 
(minh), ý (ý tưởng). Các ngoại vật động tới cơ thể, gọi 
là Lục-trần (sáu cải bụi) là : sắc (sắc: đẹp), thanh (tiếng 
hay), hương (mùi thơm), vị (vị ngon), xúc (chạm tới: 
mình), pháp (tưởng tượng). 


Lại có Ngũ giới (năm điều cấm) là: bất sát sinh 
(khỏng được giết súc vật), bất đạo (không được trộm cắp),. 
bất gian dâm (không được gian dâm), bất vọng ngôn (không 
được nói càn), bất .âầm tửu, thực nhục (không được uống 
rượu ăn thịt). 


Phép Phật lại có cách tọa thiền. Tọa thiền là người 
tu hành ngồi nhắm mắt ngoảnh mặt vào vách, tỉnh hết. 
lòng trần dục, không nghĩ ngợi gì Có bốn bậc : 


{.— Sơ thiền, không lo lắng. 

2.— Nhị thiền, không khồ não. 

3.— Tam thiền, rất vui sướng. 

4— Tứ thiền không phải chịu vòng luân hồi nữa. 

Luân hồi là kiếp trước làm những điều đội, ác, thì 
chết xuống àm. phủ phải chịu những tội khô sở, rồi kiếp 


sau lại phải làm các giống súc vật, hoặc phải đầy đọa. 
những cảnh khồ ải. Dưới âm phủ có một trăm ba mươi 


"NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 241 


sáu động là những nơi ngục hình làm tội người ác. Những 
lời ấy là cách đề khuyên cho người ta làm thiện mà chớ 
làm ác đấy thôi. 


Nói rút lại thì Đạo Phật có hai chủ ý : một là sự khồ 
não, hai là giải thoát sự khồ não. Khồ não là bởi sự luân. 
hồi, thoát khỏi vòng luân hồi thì khỏi khồ, vậy thì bỏ 
hết lòng dục trói buộc ở trần thế, thì ra được ngoài vòng 
luân hồi, rồi mới lên được cổi Xiếf-bản, nghĩa là lên cối 
khỏng không là nơi cực lạc thế giới. 


Trên nầy nói đại khái nguyên ủy đạo Phật, còn đạo 
Phật thịnh hành ở Ấn-Độ và truyền bả sang Tàu, sang 
ta, thì trong Việf-sử-uấu của cụ Quận Hoàng nói đẩ tường, 
nay xin nhắc -lại mà dịch như. sau này : 


«Sau khi ông Thích-Ca mất, học trò là Ma-kha-ca- 
diệp hội hết đồ đệ ở thành Vương-sả cả thảy năm trăm 
người, đỏ là lần thứ nhất Phật-giảo hội tụ Cách một 
trăm năm nữa, Gia-sá-đa lại họp đệ tử ở Đôn-sá-lj, cả 
thấy bảy trăm người, đó là lần thứ bai Phật-giáo hội tụ. 
Tuy vậy trước sau trong ba trăn năm, Phật-giáo lưu 
truyền, chỉ ở quanh một: đải sông Hằng-Hà. Đến đời vua 
Mao-li-gia dựng nước ở giữa đất Ấn-Độ, hết sức mà chủ 
trì Phật-giáo, thì Phật-giáo mới lan khắp cả xử Ấn-Đọ. 
Trước Thiên-Chủa hai trăn ba mươi bốn năm (năm thứ 
năm mươi bốn đời Châu-noän-Vương), vua Kế-ma đại-hội 
ở Kinh-Đô, duy lấy Phật-giáo làm tôn chủ, bắt ép người 
trong nước phải theo, và sai bọn thầy chùa làm giáo sĩ, 
đi ra ngoại quốc mà truyền đạo ; từ đỏ Phật-giáo mới 
lan cả ra thế giới vậy. 


242 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Nước Tàu từ khi Ban-Siêu (vào đời Hán Võ để) đi sử 
Tây vực trở về thì danh hiệu Phật ở phương Tây, mới 
thấu đến tai người Tàu. Năm Vĩnh Bình thứ tám đời 
vua Minh Đế nhà Hản (sau Thiên-chủa sáu chục năm), vua 
sai người Tháải-Tịch sang Tày-Trúc cầu Phật, Thải-Tịch 
mang kinh Phật và hai thầy tăng là Nghiệp-mä-Đẳng, 
'Chúc-pháp-Lan và Lạc-Dương, vua sai lập chùa Bạch-Mã 
đề thờ Phật. Về sau có bọn Chi-đầu-Đà, M-an-Thế, 
Khang-mạnh-Tường mới dùng chữ nho mà" dịch kinh nhà 
Phật đề dạy người Tàu, các người ấy toàn là người Ấn- 
Độ đến ở Tàu. 


Năm Long-An thứ ba đời vua An-Đế nhà Tần (102) 
có người Pháp-Hiền qua chơi Ấn-Độ,: đi du, lịch hơn ba 
chục nước, rồi tự Tích-Lan đảo vượt bề Nam-Hải, mà 
về nước. Năm Đại-Thông đời vua Vĩ-Đế nhà Lương (532), 
ngươi Phỗ-Văn và ngươi Tuệ-Sinh sang phía Bắc nước 
Ấn-Độ, đem kinh Phật về nước. Năm Trinh-Quán thứ ba 
đời vua Thái-Tôn nhà Đường, thầy chùa là Huyền-Trang 
đi men Tây-Tạng sang Ấn-Độ mua được kinh Phật sảu 
trăm năm mươi bản. Năm Hàm-Thanh thử hai đời vua 
Cao-Tôn nhà Đường (726) thây chùa là Nghĩa-Tinh đi 
qua bề Nam-Hải sang Ấn-Độ, lấy được kinh Phật bốn 
trăm bản, ấy đêu là người Tàu sang Ản-Độ. 


Đương khi nước fa nội thuộc, người Tàu tôn tín thì 
người nước ta cũng tôn tín, ấy gọi là chủ đi đường nào 
thì theo đi đường ấy. Xét khi nội thuộc nhà Lương, có 
ngươi Lý Phật-Tử, Lý là hộ, Phật-Tử là tên, chắc là tục 
cầu tự di truyền lại mà thói mộ đạo Phật đã lâu chăng ? 


Xét ở cựu-sử chép năm Thải-Bình thứ hai đời vua 


WÑÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 219 


Tiên Hoàng nhà Đỉnh, vua mến đạo Phật, dùng ngươi 
Ngô-chân-Lưu làm Khuông-Việt thái-sư. Đời vua Đại-Hành 
mhà kê, sứ Tàu đến nước ta, bao nhiêu tờ bồi vãng 
lai đều do ở tay Khuông-Việt. Sau vua lại sai sử sang 
'Tầu cầu kinh Tam-Tạng, vậy thì Phật-giảo truyền sang 
nước fa từ đó. ' 


Vua Lý-thái-Tồ là một vị vua chúa mà học thầy chùa là 
Vạn-Hạnh ; người nước ta như Từ-đạo-Hạnh, Không-Lộ, Mẫn- 
“Giác, Lư-Ấn đều là bậc danh nho mà thâm thủy về Phật học. 
"Từ nhà Đỉnh đến nhà Lý, dựng chùa tô tượng không lúc nào 
không cỏ, vậy thì Phật-giáo thịnh hành ở nước ta cũng đã lâu. 


Song đương lúc bấy giờ, các bậc danh công như ông 
Phạm sư, Mạnh, ông Lê bả Quát cũng đã bài bác đi rồi. 
Đến đời vua Lê thánh Tôn, lại cẩm dân không được lập chùa 
mới, vậy Không giáo mỗi ngày một thịnh, thì Phật giáo mỗi 
ngày một suy, cũng là cái thêm bậc tiến hóa tự nhiên đó. 


Xét đạo Phật lấy hư vô làm tôn chỉ, chủ ý rằng 
tết thấy chúng sinh nếu bỏ hết lòng ham muốn mà giữ 
sạch cái bụi đời bám vào mình, thì ngày sau mình được 
hưởng cái phúc hậu vô lượng. Cái mục đích ấy cũng cao, 
cái chủ ý ấy cũng lạ. Song hiềm vì đạo Phật bày ra lắm 
điều kỳ ảo, nào luân hồi, nào siêu thoát, nào họa phúc, 
nào nhân quả, nói toàn những mối dị đoan, làm cho lòng 
người mê tín, mà không ích cho sự thật cho nên đạo 
mho phải bác đi mà không cho là chính đạo. 


Tuụ oậu. Phậi-giáo cũng là một món đạo giáo, người 
đầm thường òị tấi đã hiều thấu lý cao sâu của nhà Phật, 


24 VIỆT-NAM PHONG-TỤC. 


thì cũng chớ nên bài bác khinh bỉ mà thành ra một 
người 0ô hạnh. 


Hiện bây giờ Phật-giáo ở nước ta cũng đã suy. Tuy 
lưu truyền đã lâu, làng nào cũng có chùa thờ Phật, dân 
gian vẫn còn cúng bái sùng phụng, nhưng chẳng qua là 
bọn ngu phu, ngu phụ theo thói quen mà cúng vái chớ 
kỳ thật thì không mấy người mộ đạo. 


Trừ ra mấy kẻ bực đời đi tu, còn phần nhiều lừ 
bọn ăn bơ làm biếng, trốn chủa lộn chồng, mượn cửa Bồ. 
Đề mà nương thân. Còn bọn hạ lưu xã hội, mê tín sự 
báo ứng, thì toàn là bọn ngu xuân, thấy nam-mô thì cũng, 
nam-mô, thấy sám-hối thì cũng sám-hối, còn hiểu gì là 
đạo Như-Lai nữa. 


Huống chỉ lại còn nhiều kế tính tình rất hung bạo: 
mà cũng mượn cửa thiền đề làm nơi trú ằần. Tiếng là đi 
tu, mình mặc cà sa, đầu đội nón tu lư, tay lần tràng: hạt,. 
mặt giả dạng từ bỉ, mà bụng dạ thì như rắn như rết, 
nào rượu ngon, nào gái đẹp, nào thịt chó hầm hoa sen, 
nào thịt lợn viên nhỏ làm thuốc đau bụng, nào quần áo: 
xà ích. _ 

-Nam-mó một bồ dao găm, hồ mang hồ lửa, sự ấy mới 
lại gớm ghê nữa. 


X.— LÃO-TỬ-GIÁO 


Lão-Tử-giáo tức là đạo giáo. Lão-Tử họ Lý, ten là 
Nhĩ, tự là Bá-Dương, thụy là Đam, người làng Khúc-Nhân 
huyện Hỗ nước Sở, sinh năm thử ba vua Định-Vương đời. 
Đông-Châu cũng đồng thời với Khồng-Phu-Tử. Bà mẹ mang. 


WÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 246 


thai tám mươi năm mới sinh ra ông ấy, lúc sinh thì đầu 
đã bạc cho nên gọi là Lão-Tử. 

Lão-Tử làm quan Trụ-hạ-sử đời Châu, rồi thấy nhà 
Châu suy nhược bèn thỏi làm quan mà đi ân. 


Lão-Tử thấy thời bấy giờ chuộng việc lễ nghĩa, nhiều 
“điều vụn vặt muốn uốn nắn lại cái tệ ấy, bèn soạn ra 
một bộ kinh Đạo-BĐức, cả thấy hơn năm ngàn câu nói, 
chủ ý cốt theo cách tự nhiên thanh tỉnh. không cần phải 
làm gì, nghĩa là muôn việc cử phó mặc tự nhiên, không 
cần phải lo lắng nghỉ ngợi, mới hưởng được sự khoải 
dạc tiêu điêu. 


Sử ký chép rằng: Không-Tử hổi lễ, Lão-Tử đáp: 
‹ Người quân tử gặp thời thì đi xe, không gặp thời thì 
đội nón lá mà đi chân không. Ta nghe: Người buôn bán 
giỏi khéo chứa của, như người không có gì; người quân: 
tử có đức tốt, coi diện mạo như người ngu. Bỏ cải khí 
kiêu căng và lòng ham muốn, cùng là cái sắc dục và cải 
dâm chí của người; ấy đều là vô ích cho mình người cả. » 

Xem mấy lời đỏ thì đủ biết tôn chỉ của lối học Lão-Tử.. 

Lão-Tử không biết mất về năm rào. Sau có Liệf-ngữ- 
Kháu soạn ra sách Liệt-Tử, Trang-Chu soạn ra sách Trang- 
Tử, cũng. đều là lưu phải của đạo giáo. 

Trung quốc mãi đến đời Tấn, Nguy thì lối học của 
Lão-Tử mới thịnh hành, Trên từ vua chủa, dưới đến sỉ 
phun, ai ai cũng tôn sùng đạo giáo và tôn.Lão-Tử là Thái 
thượng Lão Quân. 

Đạo Lão-Tử truyền sang nước ta, cũng từ buồi nội 
thuộc ấy. Bây giờ sùng tín thế nào thì không biết. Song 


246 VIỆT-NAM PHONG-TỤC. 


đến đời vua Đỉnh-Tiên-Hoàng sai Trương-ma-Ni làm Tăng- 
lục đạo-sĩ, Lý-anh-Tôn dùng cả tam giáo thi học trò. Lê 
trần Tôn thì cho phép Trần-Lộc lập ra Đạo-nội-tràng, ấy 
là cái chứng cớ của người nước ta sùng tín đạo giáo. 


Đạo giáo tuy không thịnh hành như đạo nho, đạo: 
Phật, những các bậc cao nhân dật sĩ phần nhiều là tiêm. 
nhiễm đạo giáo mà lĩnh hội.được cái tỉnh thần. Phàm. 
người phóng khoáng, người có mưu cơ, người biết nhẫn, 
nhục, người ưa thanh tỉnh; người chán việc đời đều, là 
hội được cái tỉnh thần của đạo giáo cả. 


Còn cải hình thức bề ngoài như các việc ma qui, 
thần tiên, kiêng khem, cấm ky, nhương tai, kỳ phúc, thì 
ta tin theo cũng nhiều, nhưng bất cử hạng người nào,. 
ai tin thì tin không có đạo phái môn đồ nào ép buộc. 
Còn chính đạo phải môn đồ thì chẳng qua lác đác có: 
mấy nhà phù thủy đạo sĩ mà thôi. Mà bọn này thì cũng 
chẳng qua thê thức cũ, bùa bèn ấn quyết, trừ ma trừ 
quỉ, dùng cách ấy đề làm nghề kiếm ăn trong vòng hạ. 
lưu xã hội, chở kỳ thực thì không biết tôn chỉ đạo giáo: 
là gì. ` 


Đạo Lão-Tử cốt lấy thanh tỉnh tự nhiên làm tôn chỉ, 
cái ý tưởng Ấy rất cao xa, không phải người tầm thường. 
hiều thấu được. Người ta có biết đích xác được cái thân. 
là cái nguồn khô sở, cái trí khôn là cái gốc phiền lụy, 
thì mới biết. được cái tôn chỉ ấy là cao; lại phải xét 
cho thấu hết việc đời, hiểu cho rõ hết tình người, đem. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 247 


một tấm lòng nhạt nhềo hư không mà giao tbiệp với đời, 
không cỏ, một sợi tơ sợọi tóc nào vướng vít đến trước 
mắt, thì mới biết được đạo ấy có một cái thú ung dung, 
nhàn nh, sung sướng, khoan thai. Còn các việc đời tùy 
xảy đến việc gì thi ứng đối việc ấy, không cần phải khó 
nhọc hơi sức, lao tồn tỉnh thần, dùng cái lẽ tự nhiên mả 
thù ứng các việc tự nhiên, mà đâu ra đấy cả. 


Vậy thì đạo ấy cũng là một lối học rất cao, mội ý 
tưởng rất lạ, không dễ mà bỉ bác được. Duy học theo 
đạo ấy thì phàm việc gì cũng cho là phù phiếm hư không, 
chỉ biết nhàn thân sướng riêng lấy một mình, mà không 
thiết tưởng gì đến đời, cho nên đạo Nho cũng bác đi 
mà không cho là chính đạo. 


Còn cái lưu phái đạo Lão-tử, về sau biến ra thành 
lối thuật số, cách tu luyện, đạo phủ thủy, thi là các môn 
đồ đạo phải nhân trong tôn chỉ mà suy diễn ra, toàn 
là các mối dị đoan, làm cho dân trí hư hoại, không có 
ích gì cho sự thực dụng. 


Nước ta bây giò tuy không có môn phải đạo Läo- 
tử, nhưng cải tính mê tín dị đoan thì tiêm nhiễm đã lâu, 
cũng là bởi đạo ấy di truyền lại Mà lòng người mế 
tín dị đoan, thì lại là bởi không hiểu đến tôn chỉ của 
đạo ấy. Chở nếu hiều được tôn chỉ thì dầu chẳng được 
như Thảnh-nhân hưng công lập nghiệp, nhưng cững làm nên 
một bậc người chí hướng cao ký, tiêu điêu ở ngoài cổi 
phong trần. Vậy ta chớ nên vì mấy bác thầy cúng, mấy 
kể tin dị đoan mà vội khinh bỉ đạo Lão được.: 


248 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


XIL.—= GIA-TÕ GIÁO 


Đạo Gia-Tô gốc ở Do-Thải mà ra. Nguyên dân Do- 
Thái (Juifs) ở về phía tây Tiêu-á-tế-ả, xưa nay vẫn sùng 
phụng một vị thần Jehovah. Dân tin rằng thần Jehopah 
sáng lập nên trời đất và tạo thành ra muôn vật, sau lại 
tạo ra người theo như hình dung của thần, đàn.ông thì 
gọi là dam, đàn bà thì gọi là Eoe, cho ở vườn cực lạc 
đề cai quản các giống thú vật và được ăn các thứ hoa 
quả, chỉ trừ ra không được ăn quả cây tảo của thần 
cấm mà thôi. Đến sau, qui thấy người được sung sưởng, mới 
xúi Eøe ăn quả cây tảo và đem cho chồng ăn nữa. Khi 
ăn rồi mới biết mình trần truồng là xấu hồ. Đến 
lúc thần lại thắm vườn thì người ấy chạy đi trốn. Thần 
giản bèn đuồi người xuống phảm trần, đề cho chịu những 
điều cực khồ, nhưng lại hứa rằng sau sể sai người xuống 
chuộc tội cho. 


Ấy là những sự tôn tín của dân Do-Tháải. Dân Do- 
Thái bị dân Ai-cập (Egypte) áp chế bắt đi làm nô lệ, 
chịu nhiều điều cực khồ. Mãi về sau: mới có mộtngười 
tên là Moise đem dân về xứ Gia-lộ-tát-lÏnh (Jérusalem) 
làm đền thờ thần Jehovah mà theo giữ lời tháp, giới. Có 
một đảng thầy tu giữ đền và cai quản dân. Trong bọn 
thầy tu thường có những người tiên tri gọi là Prophete, bảo 
đân Do Thái rằng : thần Jehovah sắp sai người xuống chuộc 
tòi cho dân và cho dàn được vinh hiền hơn dân khác. 


Sau các thầy tu gọi là bọn Pharisiens cử vin tiếng 
thần ra đề làm điều bậy 'bạ và ăn hiếp dân, bấy giờ 
mới có Đức Gia-Tó (lésus) ra đời, cải lương đạo khác, 
gọi là đạo Thiên-chúa. 


WÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 249 


Cứ theo sách của bác-sỉ Âu-châu thì Đức Gia-Tô sinh 
tại thành Nä-tát-lặc (Ñazareth) là một tỉnh nhỏ ở xứ 
Gia-H-H (GaHHese) ở đông Thồ-nhï-kỳ (tức là Tiều-á-tế-á) 
vào chừng năm Nguyên thủy đời vua Hiếu-bình nhà Hán. 
Lịch tây kỷ nguyên, bắt đầu ngay từ năm ấy. 

Sách bác-sỉ lại nói: Phụ thân Ngài là Joseph, mẫu 
thân Ngài là Maria, và Ngài cũng, có nhiều anh em. 
Nhưng cứ lời tục truyền thì bà Maria cảm thần mộng 
mà sinh ra Ngài mà ông Joseph là cha nuôi mà thôi. Tính 
ngài rất thông minh, trước học theo đạo Do-Thái, 
sau thấy bọn thầy tu làm nhiều chuyện bậy bạ hại 
đân thì mới lập ra môn đạo khác đề củu đời. Mục 
đích đạo Thiên-Chúa thì chỉ cốt dạy người fa lấy sự 
yêu mến tôn kinh đức Thiếén-Chúa làm gốc, mà sự thờ 
kính cốt ở trong lòng không cần gì trang sức bề ngoài. 
Đối với người ta thì cốt giữ bụng từ bỉ nhân thứ, coi 
nhau như anh em ruột một nhà, mà ai ai cũng bình 
đẳng cả. 


Môn đồ tin theo mỗi ngày một đông. Bọn thầy chùa 
đạo Do-Thái sợ mất lợi quyền, mới xui quan La-Mä làm 
hại ; song dẫu đức Gia-tô bị hại mà người tin theo lại càng 
nhiều. Sau nầy các môn đồ lại đem đạo ấy mà truyền 
bá đi các nơi. Ông Saint Pierre thì sang truyền giáo bên 
La Mã, ông Saint Paul thì sang truyền giáo bên Hi- 
Lạp, rồi rải rác đi khắp nơi, ai ai cũng tôn Ngài là 
con của Thiên-Chúủa, thay cha mà xuống cứu dân. 

Trong khoảng đệ ngũ thế kỷ, các nước bên Âu-châu 
lôn tín đạo Thiên-Chúủa rất thịnh. Mở ra một tòa Giám 
đốc tại kinh đô La-Mä mà công cử một người làm Giáo- 
Hoàng đề coi việc giáo Từ đệ thập thế kỷ trở về, 


250 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


các nước có việc gì to cũng phải xin phép đến Giáo- 
Hoàng. Các vua nối ngôi, được Giáo-Hoàng làm lễ giđ 
miện (đội mũ) cho là vinh hiền lắm Mà quyền chính 
trị cững về tay Giáo hoàng. 

Vào hồi thập lục thế kỷ, có người Nhật-nhï-man tên 
là Mã-đinh-lộ-đắc (Martin Luther) và người học trò tên 
là Ước-hàn-gia-nhÏ (người Pháp) dựng ra môn giáo mới 
đề phản đối với đạo Thiên -chủa. vì- thế trong tôn giáơ 
phân ra làm hai đẳng đánh nhan chết hại rất nhiều. Giảơ 
Hoàng kbi Ýấy quyền hành không mạnh bằng khi trước, 
mởi tìm cách để truyền đạo ra hoàn cầu. 


Đạo Thiên Chúa truyền sang nước ta, kể cũng đã lâu.. 
Củ trong Quốc sử chép thì đời Nguyên Hỏa nguyên niên nhà. 
Lê (1523), người nước Hà-Lan tên là I-nê-Khu. mới bắt 
đầu đến các địa phương Ñam-Chân, Dao-Thủy (thuộc tỉnh 
Nam-Định) giảng đạo Thiên-chúa. Ở sách tây thì chép 
rằng: các thầy Dòng bên Âu-châu năm 1615 đến xử Nam. 
kỳ, 1626 thì đến xứ Bắc-kỳ; các thầy ấy là người nước 
Pháp, nước Tây-ban-nha và người nước Nhật-nhỉ-man. 

Vậy thì đạo truyền sang nước ta, chắc là bắt đầu từ: 
người Hà-Lan, mà người các nước là tiếp theo đến sau. 
đề truyền giáo cả. 

Trong năm 1765, Giáo hội cử thầy Bá-đa-Lộc (Pigneaw 
de Béhaine) sang giảng giáo ở các miền Xiêm-la, Tây-trúc, 
Cao-man: Năm 1780 thì thầy Bá-đa-Lộc đến miền Biên- 
hòa. dựng nên nhà thờ đề giảng đạo. Năm: 1783 đức Gia-. 
Long bấy giờ là chúa Nam-kỳ, nhân vì đánh nhau vớt 
Nguyễn-Huệ bị thua phải tránh nạn, gặp thầy Bá-đa-Lộc 
ở nủi Cà-mau, nói chuyện với nhau vui lòng lắm. Đức 
Gia-Long mới cậy Ngài đem Hoàng tử Sảnh về cầu cứu, 


' NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 25 


bên nước Pháp, rồi vì thế mà khội phục được nước và:. 
nhất thống cả nước Nam. 


Đến đời Thiệu-Trị, Tự-Đức thì nước ta nghiêm cấm. 
người theo đạo Thiên Chúa, song chẳng bao lâu vì chuyện. 
ấy mà gây nên mối hiềm khích cho nước Đại Pháp. Từ 
lúc vua nước ta và nước Pháp lập hòa ước thì đạo Thiên. 
Chúa lại thịnh hành ở xứ ta. 


Qui thức của người theo đạo Thiên chúa, mỗi người 
phải đeo một bộ câu rút, ở nhà thì thờ tượng Thiên. 
Chủa và cây Thánh giá hình như chữ thập (+), tức là 
một thứ hình cụ khi Đức Chúa bị nạn thay tội cho trần 
gian. Đeo vào mình đề làm một.sự kỷ niệm cho lúc nào. 
cũng trông thấy công đức của Chúa. 


Mỗi ngày trước khi hai bữa ăn cơm và lúc đi ngủ, 
:lúc mới thức dậy, phải chỉ tay lên trản, hai vai và ngực, 
gọi là lảm đấu, rồi tụng một bài cầu nguyện,¿ nghĩa là 
chúc tụng công đức của Thiên Chúa mà cầu Chúa chơ 
mình tđược cái lòng yêu mến Ngài mãi mãi. Mỗi một chủ 
nhật và ngày lễ thì các người có đạo phải đến nhà thờ: 
quì trước tượng Thiên Chủa mà cầu kinh, đoạn rồi vào 
một nhà riêng quì trước mặt ỏòng cố mà thú tội. Ông cố 
ban cho ăn một miếng bánh thánh cho được gội nhuần 
ơn Chúa. 


Người theo đạo chỉ được phép lấy một uợ một chồng.. 
Khi mới cưới, vợ chồng phải đem nhau đến nhà thờ làm 
.phép cưới, ông cố chúc cho một vài câu rồi rẩy nước 
phép mà rửa tội cho. Khi sinh con, -khi chết, cũng đều 
đen đến nhà thờ rửa tội. : 


“252 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG : 


Mỗi năm có ngày thứ tư gọi là ngày vào mùa 
{Cendres) và một ngày chủ nhật gọi là ngày ra mùa (Pâque). 
"Trong khoảng hai ngày ấy cả thầy bốn mươi ngày thì 
nhà theo đạo cứ ngày thứ tư và thứ sáu phải ăn chay 
kiêng thịt, còn cá và trứng thì ăn được). Nghĩa là trong 
những ngày Đức Chủa bị nạn thì phải kiêng ky, đến ngày 
ra mùa là ngày Phục sinh thì mới thôi. Còn quanh năm 
đhì thường ngày thứ sáu bao giờ cũng phải ăn chay. 


Mỗi năm về ngày 25 tháng Décembre là ngày sinh 
nhật Đức-Chúa thì các nhà thờ làm lễ Noẽl, ngày mười 
lăm tháng Aoủt là ngày Thảnh-Mẫu lên trời thì các nhà 
thờ làm lễ AssompHon. Người có đạo đến lễ đông lắm. 
Lại có một ngày nhà thờ rước đi quanh phố, gọi là lễ 
Fête Dieu, rước vui lắm. 


Người đi fu chỉa làm hai thứ: một thứ vào nhà tu, 
chỉ chuyên nghề tụng niệm suốt cả đời, mà cách ăn ở 
thì rất khồ hạnh. Một thử thì phải học cho giỏi khoa 
thần học và biết đủ mọi lễ nhà thờ, ai thi đỗ thỉ mới 
được phép làm lễ ở nhà thờ và được cử đi làm cố, 
dàm giảm mục, v.v... 


Nước ta khi trước rất mộ Nho giáo, mà Nho giáo thì 
trọng nhất là việc tế tự, thấy đạo Thiên chúa chỉ sùng 
bải riêng một thần, ngoại giả không lễ, bái gì nữa, cho 
nên coi là đạo phẩn đối mà sinh ra lắm sự tàn ngược. 
Song cử xét cới chủ ý của đạo Thiên Chúa thì chỈ: cốt 
khuuên người ta phải thương yêu nhau, cũng chẳng khác 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 253. 


gì lỏng nhân thứ của đạo Nho, lòng từ bì của đạo Phật. 
Vậy mới biết Thánh nào cũng vày, cũng chỉ dạy người 
ta lấy sự làm lành mà thỏi. Người ta khỏng xét đến nơi. 
đến, chốn mà cứ thấy lạ tai lạ mắt thì đem lòng hiềm. 
nghỉ lẫn nhau, chẳng qua chỉ gây nèn mối họa loạn, mà. 
hại lẫn nhau, thực là điều trái với tôn chỉ của đạo giáo- 
mình cả. 


Và lại lòng 'tin tưởng của người ta nên mặc cho người 
ta được tự do, sao nên lấy ý riêng của mình mà ngăn. 
cấm, ấy lại là trái với lẽ công bằng nữa. 


Bây giờ thì nước nào cũng đã rõ cải lễ tự do tôm 
giáo, đạo thịnh hay suy chỉ cốt bởi lòng người tôn tin nhiều. 
hay ít, chớ không còn thói ghen ghét nhau như xưa nữa.. 


XII.— CHÍNH TRỊ 


Chính trị nước ta xưa nay, tường đủ ở trong quốc-sử- 
và trong hội điền, nhưng cũng xin nói qua ra đây một. 
đôi chút, gọi là cho đủ mặt hàng. 


Chính thể xưa kia là một lối chính thể chuyên chế, 
quyền chính trong một nước do tự triều đình thi thố, chớ- 
dàn không phép nào được dự biết đến. Trên thì có vua. 
chủ trương mọi việc, ở giữa thì có văn võ trăm quan phò: 
t, Ởngoài thì có các quan tỉnh, phủ huyện thi hành; ở: 
dưới cùng thì có hàng tông lý thừa lệnh quan mà làm 
việc Còn dân thì chỉ biết tuân theo cấm lệnh mà thỏi. 


Quan chế : từ chánh nhất phầm cho đến tùng cửu phẩm,. 
chia làm chín phầm mười tám cấp, có phầm phục phân. 


254 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


biệt trên dưới, ai có công thì được thắng hàm thăng trật, 
ai có lỗi thì phải giảng cấp hoặc là truất quan. 


Binh chế : năm người gọi là mọt ngữ, mười người 
gọi là một thập, năm thập gọi là một đội năm đội gọi 
là một cơ hay là một vệ. Mỗi đội có bốn đội trưởng, 
bốn ngữ trưởng, một thơ lại ; mỗi cơ có một chánh quản 
cơ, một phỏ quản cơ, một điển ty, mười suất đội. Vệ 
thì có một chảnh vệ úy và một phớ vệ` úy, còn cũng như cơ. 


Binh ở kinh chia làm ba hạng : thân binh, cấm binh, 
tỉnh binh. .Binh ổ các tỉnh ngoài thì tùy tỉnh to nhỏ mà đặt 
nhiều it cơ vệ, mà mỗi tỉnh lại có quân hiệu riêng, ví 
như Hà nội thì gọi là cơ chấn, cơ định, Nam-Định thì 
gọi là cơ cường, cơ tiệp, Hải Dương thì gọi là cơ kiên, 
cơ duệ, Sơn: Tây thì gọi là cœ hùng, cơ dũng, v.v... 


"Binh thủy chỉ chuyên việc phòng ngữ các nơi cửa bề, 
hoặc đánh thủy, hoặc coi việc vàn tải Binh bộ thì cơi 
về việc đánh bộ và phòng ngự các nơi đồn ải. Binh ky 
thì duy trong kinh có hai vệ gọi là khinh ky, phi ky mà thôi. 


Khi có việc giặc giả, triều đình sai phải cơ vệ thuộc 
tỉnh nào đi dẹp giặc thì cơ vệ ấy phải làm lễ tế binh 
gia tồ sư rồi mới cất quân đi. Nếu có giặc to, cất đại 
binh đi đánh thì phải đợi cho các đạo họp đủ. tại nơi 
quân thứ, trước hết bày đàn, dàn cắm cờ giáo chung 
quanh, öỏng chủ tưởng mặc đồ nhung phục lên đàn làm, 
lễ, các tưởng tả ‹đều phải nhung trang vào lạy, gọi là 
đế cờ. Tế xong, chủ tướng đọc mấy lời thệ quân, rồi cất 
quân đi, Lúc đánh giặc, hễ dược trận, lập tức đưa tỉ 
bảo về kinh, gọi là hồng kỳ cáo tiệp (cờ đổ báo tiể 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 255 


mừng). Đợi khi nào triều đình ban dụ chỉ cho rút quân 
thì mới đem về, gọi là khải hoản. Về đến nơi mở tiệc 
khao tHưởng tưởng sĩ, gọi là ầm chí. Nếu khi nào có 
việc quan thiệp với địch quốc thì thiêu tử ban cờ kiếm, 
tướng ấn cho một đại tướng để thay vua đi đánh gọi là 
khâm sai. Khi thắng trân trở về, nộp trả kiếm ấn và nộp tù 
giặc thì Thiên tử họp trăm quan ăn mừng, ngài thân rót 
chén rượu đề an ủy công lao đại tướng. Ai được như 
vậy rất là danh giá vinh hiển. Tục có câu rằng : (thứ 
nhất để con trai, thứ hai đi đánh giặc, có ý trọng về 
sự lập quân công vậy. : 


Việc tế tự: Tế tự thì trọng nhất là tế Nam-giao 
(tế trời đất, tế tôn miếu (tế tồ tôn nhà vua) và tế 
Giảm (tế Đức Khồng Tử). Các lễ ấy Thiên-Tử thường phải 
thân vào chủ tế. Còn các đền miếu khác, tuy cũng thuộc 
về quốc. fế nhưng sai quan đi mà thôi. Mỗi một vị Thiên- 
Tử lên ngôi hoặc Thiên-Tử gặp khánh tiết nào đàm àn 
thì phong tặng cáo-sắc cho cả bách thần. Khi có việc 
kỳ tình đảo về hoặc việc gì cần đến kỷ đảo thì Thiên- 
Tử thân tế, hoặc sai quan đếu tại đền linh ứng nào mà 
kỳ đảo, hễ kỳ đảo hiệu nghiệm thì có lễ tạ hoặc phong 
thêm chữ mỹ tự cho bách thần. 


Tòi chính : Thuế đỉnh, điền thồ gọi là chính ngạch, 
thuế quan tân, thị độ gọi là ngoại ngạch. Việc chỉ thu 
không mấy cho nên dân gian đóng góp nhẹ nhàng dễ 
chịu, nhưng cũng vì ít tiền công khố, mà muôn việc không: 
việc øì chỉnh đốn theo được cách văn minh. 


Hình luật: chia làm năm bực thụ hình là fử, lưu, 


256 VIỆT-NAM PHONG-TỤC. 


đồ, trượng, xuụ, Tử là tội phải chết, lưu là tội phải đày,.. 
đồ là tội phải giam, trượng là tội đánh trượng, xuy là 
tội đánh roi. Trong năm bực lại chia làm hơn ba trăm. 
điều, tùy theo tội nặng nhẹ mà gia giảm, dân gian không. 
có phép được xem luật, nghĩa là sợ dân biết luật thì 
dễ sinh thỏi gian, cho nên cấm mà không cho chứa sách luật.. 
Song cũng vì đó mà dân quê dễ phạm tội. 


Công chính : còng chính là việc tạo lập đền đài thành: 
quách, và sửa sang đồ quân khi, chiến thuyền. Khi có việc. 
tạo tác gì, quan Còng bộ phải trù tính trước, xem dùng, 
hết bao nhiêu vật liệu và chỉ phí bao nhiêu tiền, rồi giao- 
cho quan nào đứng hưng công, cứ số ấy mà dùng, không. 
được hơn kém. Lắm khi quan Công bộ tính làm một cái 
đền, hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu gạch, bao nhiêu gỗ, 
bao nhiêu vôi, bao nhiêu công thợ, rồi quả nhiên như- 
thế cả. 


Cách dùng người : dùng người trọng nhất là do chân 
khoa cử, mới gọi là chính đồ. Còn người do chân tập. 
ấm, do chân võ biện, do chân lại điền đều cho là tạp- 
lưu. Cho nên ông quan nào có chân đỗ hoàng giáp, tiến. 
sĩ cử nhân, làm quan vẫn có danh giá hơn người khác ;: 
còn người không có khoa mục, dẫu làm to thế nào mặc. 
lòng, thiên hạ vẫn không tôn quí gì lắm. 


Cách giúo dục : Ở kinh thì có quan Tế-tửu, quan: 
Tư nghiệp đề dạy những hạng cử, tủ, ấm sinh, giám sinh. 
Ở các tỉnh ngoài thì có Đốc-học, giáo-thụ, huấn-đạo để 
dạy học trò trong nước, cách dạy thì ngoài khoa văn. 
chương, khoa luân lý không còn có khoa học nào nữa... 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 257, 


Thôi nói qua mấy điều đại cương, còn muốn tường 
cửu thì phải xêm đến quốc sử mới bíết. 


Xét cách chảnh trị của ta, từ khi Ngô Quyền chế ra 
triều nghi, đặt ra trăm quan,' rồi dân dần về sau, mỗi 
khi lại bắt chước Tàu mà. sửa sang thêm một ít, kể 
ra lối cai trị cũng đã đủ, điền hình pháp độ chẳng thiếu 
cách nào. Song xét cho kỹ thì phần nhiều còn là cầu thả 
giản lược chưa đến tỉnh vi, mà so với chính cách văn 
minh, thì còn khiếm khuyết nhiều điều. Từ khi có nhà 
nước bảo hộ, chỉnh đốn lại các điều hủ bại, bồ thêm vào 
những nơi khuyết điềm thì đẩ dần dần đem nước lên bực 
phú cường, sánh: với khi xưa đã thấy khác nhiều lắm. 
Kia như binh chính thủa trước, một năm mới có một lần - 
ứng điềm, ' ngọn giáo đề rỉ quèn không đánh, tên lính 
bắn khầu súng khỏng nên, lúc bình thời thì bán phòng, 
khi ứng điềm thì mượn người đi thế, biết bao nhiêu thói 
hủ bại, nay thử -coi đội lính tập ngbe tiếng kèn tiếng 
trống, trong lúc đứng lúc đi, hùng đững biết gấp mấy ngày 
xưa. Tài chánh thủa trước, một năm hai vự thu thuế, kê 
tiếng chẳng mấy đồng, mà thu bồ hàng năm sáu tháng 
không xong, nào làng này thiếu, nào làng kia bỏ, quan 
sai linh về bắt bở lôi thôi, mà nào có xong việc, lại chỉ 
t{ồ hại cho dân. Đến lúc dân nộp thuế, thì thầy đề nọ vòi 
cân chè, thầy bộ kia đòi buồng cau, chờ cho khi nộp 
được cũng đã rệt sức, kề ra biết bao nhiêu nỗi. xấn xa; 
nay đến vụ thuế, dân làng đöng răm rắp, nộp cũng chỉ 
một ngày là xong, tiện lợi biết gấp mấy khi xưa. Đướng. 
xá ngày xưa thế nào, bần thỉu hẹp hỏi, trông mà ghê 


258 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


gớm, nay thì nào đường hỏa xa, nào quan lộ, rộng rãi 
sạch sể biết chừng nào. Giảo dục ngày xưa thế nảo, chỉ 
đua nhau trong sự bút nghiên lều chiếu, còn được nghề 
øì nay thì nào trường bách công, nào trường trung 
đẳng, trí thức mở mang biết chừng nào. Ngày xưa làm 
øì cho có nghị viện, có bảo quán, bây giờ thì mới theo 
đòi được đôi chút văn minh. Ngày xưa thì làm gì cho 
có điện báo cỏ ngân hàng, bày giờ thì đẩ mở mang ra 
nhiều sự ích lợi. 


Nói rút lại thì trong cách chánh trị của ta, thực là 
nhờ có Đại Pháp mới ra tuồng được hơn trước, chớ như 
ta thì thực là không có một điều gì là: có thể ganh đua 
được với hoàn cầu. Từ nay về sau, lại mong nhờ nhà nước 
"bỏ hết những thỏi hủ cho ta, mà dắt ta hẳn cho đến 
nơi đến chốn đường tân hóa, thì ta mới cỏ nớày mở mặt 
'được ở cồöi Á-Đông này. 


XII.— VĂN CHƯƠNG 


'Văn chương ta nên chia làm hai thể cách, một thề 
cách theo lối Tàu và một thê cách riêng theo lối của ta. 


THÊ CÁCH THEO LỐI TÀU 


l.— Câu đổi: Câu đối bốn, năm chữ, gọi là tiều đối ; 
bảy chữ gọi là câu đốithơ, tám chữ trở lên gọi là cẩu đối 
phú. Câu đối hai vế phải đối nhau cho chọi từng chữ mới 
là hay, mà chữ cuối cùng, tiếng bằng thường phải đối 
với tiếng trắc mới được, ví như frời thì phải đối với đấi, 
sông thì phải đối với núi, v.v... Câu đối thường dùng đề 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 259 


mừng phủng nhau, hoặc khắc gỗ mà treo thờ ở nhà và 
° ễ š s và . š 
ở nơi đình miếu chùa chiền. 


2.— Thơ: Thơ chia làn nhiều lối: thơ năm chữ gọi 
là thơ ngũ ngôn, bảy chữ gọi là thất ngàn. Ñgũ ngôn, thất 
ngôn mỗi bài bốn câu. gọi là thơ -tử tuyệt, mỗi bài tám 
câu gọi là thơ 'bát cú, Thất ngôn dùng đến tảm cản, ngũ 
ngôn dùng đến: mười sáu câu là thường, còn dài hơn nữa 
thì gọi là thơ tràng thiên.. 


Thơ không cứ gì nhiều ¡it câu mà không cứ gì điệu 
bằng trắc, duy chỉ cỏ vần, thì gọi là thơ cỗ ¿hề; thơ chỉ 
dùng bốn câu, tám câu, mười sảu câu và phải cỏ điện 
bằng trắc, có vần, như bốn câu thì phải ba vần, tảm câu 
thì phải năm vần, mười sáu câu thì phải tám hay chin 
vần, thì gọi là -thơ Đường luật. Đường luật nghĩa là thơ 
ấy mới tự đời nhà Đường đặt ra, rồi sau cử tuân đỏ mà 
làm luật nhất định cho nhà làm thơ. 

Điệu bằng, trắc Đường luật chia làm bai thể, một thê 
bằng, một thể trắc, nay xin lấy cải dấu (—) thế cho 
tiếng bằng cái dấu (.) thế cho tiếng trắc và dấu (V) thế 
cho tiếng phải vần mà lục ra sau này: : 


. ^ ® ® 
Ngũ ngôn thể bằng : 


` =. << ¿: y “ 
SỐ À .sc . â VY 
3 .. - — — . 
đồ”, “leo (ly: Ac CA SỰ : 
5 = — — . . 
6. x. ^..‹. 
j), vấ». 3. ti XE 2a 


280 - VIỆT-NAM PHONG-TỤG 
Ngũ ngôn thề trắc: 
1) ` ` ° — V 
2) = — s : V 
4. \ 7à Xei 
6) = = : § Vụ 
Ñ ý v2 (ác 6Ý 


Thất ngón thể bằng: 


Đ)  — - - . — VY 


2) =~-= Y 
3) `"... 

ẨY cv c: =. “4Ý 
"` . ¬".-. 

6) ¬¬- Y 
HỆ ra ẽ"...... , 
§Ỳ:. rộ ccc @ se. sạc Su TV 


Thất ngôn thê trắc : 


lY, số + thêu t2 củ? CIẾ 
V 


2 — — — 

3 — — ... — — : 
4) — — _V 
5) .› —= —_— 

68) — — — VY 
7) — — . - — —_. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 261 


Thế nào thì cũng câu thứ nhất, thử nhì, thử tư, 
thử sảu, thử tám phải theo vần nhau, mà nếu dùng bốn câu 
đhì chỉ phải ba vần, còn thơ ngữ ngôn muốn dùng mười. 
sáu câu thì phải thêm tám câu nữa, mà cũng theo điệu 
ấy kéo đi mà thỏi. Có khi hai câu đầu bằng trắc đối 
nhau ngay cũng được, thì câu đầu khỏng phải vần nữa. 
Sai vần. gọi là lạc vận, không được. Cân tiếp theo đáng 
bằng bằng đặt trắc trắc, đảng trắc trắc mả đặt - bằng 
hằng, gọi là thất niêm, không được. Trong câu chỉ trừ 
ma chữ thứ nhất và chữ thứ ba khỏng kề bằng. trắc, còn 
sai bằng trắc chữ nào thì gọi là thất luật, cũng khòng. 
được. Song chữ thứ nhất ở thơ ngữ ngôn và chữ thứ 
ba ở thơ thất ngòn đảng trắc trắc mà dùng bằng trắc 
thì - được, chớ đáng bằng bằng mà dùng trắc bằng thì gọi 
là khồ độc, cũng không được. 


, Đó là luật thơ, còn như cách làm thơ. thì -câu đầu 
tiên gọi là câu phớ đề, nghĩa là mới khai cái ÿỷ của 
đầu: bài, ví dụ đầu bài là «cái hoa hồng » thì câu phả 
đề nói khơi ngay vì đâu mà sinh ra cải hơa, hoặc nhờ 
có mưa móc nhuần thấm mà hoa tốt. Câu thử nhì: là 
-câu ihừa đề hoặc gọi là nháp' đề, nghĩa là nỏi vào đầu 
“bài, ví như bài này thì thế nào cũng phải nói lại hai tiếng 
họa hồng vào mới được. Câu thử ba thứ tư là hai câu (hực 
hoặc là cặp trạng, nghĩa là phải tả cái đầu bài ra, và phải 
đối nhau. Như hoa hồng thì câu này mọt vế tả sắc đẹp 
và. một vế tả cải hương thơm đề đối nhau, tả thế nào cho rõ: 
ra hương đối với sắc của hoa hồng mới là khéo. Hai câu 
thử năm, thử sáu gọi là hai câu lướn, nghĩa là bàn cho 
rộngÈcái ý đầu bài ra, như bài này thì đem những boa 
khác vào so sảnh, hoặc ,nói nó làm cái cảnh vui cho tài 
đử giai nhân, mà cũng phải đối nhau. Hai câu cuối cùng 


969 VIỆT-NAM PHONG-TỤŒ 


gọi là câu (húc kết, không cần phải đối nhau. Câu này 
thì kết cái ý đầu bài lại, hoặc khen hoặc chê, fùy ý mình: 
Đấy là nói qua các cách thức, chớ đến lúc làm thì biến: 
hóa vô cùng không có nhất định được. 


Thơ làm điệu trắc cũng được, điệu trắc thì dùng vầm 
trắc, còn thể hằng trắc thì cũng xoay xở đảo lên đảo. 
xuống như thế mà thôi. 


__ Thơ ngâm vịnh chơi, boặc đề những nơi chùa chiền 
thắng cảnh thì hoặc dùng cô thẻ, hoặc dùng Đường luật 
tùy,ý minh; thơ ứng thí hoặc chúc tụng vua, hoặc fặng 
ngưởi tôn trưởng dùng vào những việc kinh trọng thì thường 
dùng Đường. luật, vì dùng luật thì thơ mới nghiêm, chớ: 
dùng cồ thể thì phỏng túng thế nào cũng được. 


Trong các lối văn chương, duy thơ là khó hơn hết, 
vì ít chữ mà phải nói cho đủ ý tứ, lời lẽ lại phải thanh 
tao, phải có điệu, phải có vần, và phải điền nhã gọn lời 
thì mới là hay. 


3.— Phú: Phú hoặc dùng năm, sáu vần, hoặc bảy, 
tám vần, tùy lúc ra đề bắt lấy vần gì thì phải làm vần ấy 
và cứ phẩi theo thứ tự trong vần mà làm, lúc ra đề cớ 
phóng vận cho mình hoặc không bắt theo thứ tự, thì 
mới được tùy ý mình, muốn làm vần gì trước san cũng. 
được. 


Phú tùy mình mỗi câu đặt mấy chữ cũng được, nhưng 
đại đề mỗi vần phải có vài bốn câu bốn chữ, gọi là câu 
tứ tự, hoặc dùng vần liên châu. hoặc đối nhau bằng trắc 
tùỳ ý, vài bốn câu mỗi vế sáu, bảy chữ hoặc tám, chín 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 263 


chữ đối nhau gọi là câu song quan; một vài câu dài mỗi 
vế hoặc irên. bốn dưới sáu, hoặc trên sáu dưới bốn. hoặc 
nhiều hơn nhưng cũng chia mỗi vế là hai đoạn, đều gọ: 
là cầu cách cú, hoặc dùng mỗi vế ba đoạn, thì gọi là câu 
gối hạc. | 


Cách làm phú.cũng tựa: như cách làm thơ, cũng, 
có khai, có thừa, có tả thực, có nghị luận, có kết. Vần 
đầu mới mở gọi là vần !ung, nghĩa là nói cho bao quát 
cả đầu bài. Vần thứ hai là vần biện nguyên, nói nguyên 
ủy cái đầu bài; vần thử ba là vần ¿thích thực, tả cho hết 
ý nghĩa đầu bài; vần thứ tư thì là vần phụ diễn, suy 
rộng ý đầu bài ra, rồi từ vần sau trở đi thì nghị luận 
và kết lại. 


Phú cũng nhiều lối, hoặc từ đầu đến cuối, dùng toản 
bốn chữ, hoặc. dùng toàn bảy chữ, hoặc theo điệu sở fừ, 
cứ mỗi câu giăm sáu chữ, đệm một chữ hề, hoặc dùng 
cách lưu thủy như lối phú Xích-bích cũng được. 


4.— Kinh nghĩa: Kinh nghĩa là lấy một vài câu chính 
văn trong kinh truyện ra đầu bài, rồi cứ suy diễn ý đầu 
bài ; thay lời thánh hiền mà nói ra cho rộng và cho đúng. 
với nghĩa kinh truyện thì mới được, cho nên lại gọi là 
kinh nghĩa. 


Kinh nghĩa cỏ hai lối là lối bái cô và lối tẳn-hành. 
Lõi bát cỗ có tám doạn: bắt đầu một, hai cân mổ, gọi 
là phá đề, kế đến ba, bốn câu nghị luận gọi là thừa đề. 
Câu phá câu thừa thi còn là lời mình, từ đoạn sau trở 
đi thì là lời thánh hiền chở mình không được nghị luận" 
nữa. Đoạn thứ ba gọi là đoạn khởi giảng, thay lời thánh, 


284 VIỆT-NAM PHONG-TỤG 


hiền mà nói suy nguyên cái đầu bài; đoạn thứ tư là 
đoạn khai giảng phải có hai vế đối nhau, nghĩa là nói khai 
cái ý đầu bài. Đoạn thứ năm chỉ hoàn lại một câu đầu bài, 
gọi là câu hoản đề. Đoạn thứ sáu gọi là đoạn (rung cô, 
thích thực nghĩa đầu bài; đoạn thứ bảy gọi là đoạn hậu 
cô, nghị luận thêm cho rộng nghĩa. Hai đoạn này mỗi đoạn 
cũng phải đặt hai vế đối nhau, dài hơn đoạn khai giảng một 
chút. Đoạn thứ tám gọi là đoạn kếi íg, cũng hai vế mỗi 
vế hai, ba càu, rồi fhúc lại một câu nữa là hết bài. 


Lối tản hành đại ý cũng phải đủ chừng ấy phép tắc, 
duy lối đặt thì khỏng cử gì mấy đoạn, hoặc nhiều hoặc 
ít tùy ý, mỗi đoạn độ dăm bảy câu đối nhau cũng được. 


Kinh nghĩa là văn ứng thí, chớ chơi bời thì không 
mấy khi dùng đến. 


5.—= Văn sách: Văn sách là lấy những lời nghị luận 
hoặc những việc làm của cô nhân hay là việc đương thời 
mà hỏi cho học trò đáp lại xem học trò có nhớ sách, 
và có kiến thức không. Mỗi một mục- văn sách độ dăm 
sáu đoạn hỏi về 'việc đời xưa và một vài câu hồi về 
việc đương thời, hoặc ra văn sách đạo thì mỗi kinh 
quyện một câu, và vải câu hỏi vào sử ký, một vài câu 
kinh. Học trò đáp lại phải lựa cải mẹo của người ra 
bài, hỏi đâu nói đó. Lắm câu đầu bài hỏi lăng hỏi lúu, 
hỏi câu nọ nhằng ra câu kia, thì làm bài phải theo thứ 
tư hoặc đảo lên đảo xuống mà nỏi gỡ dần dần từng câu 
một, nếu đáp thiếu Ý nào hoặc thừa ý nào cũng không 
được. 


Việc thì cử trọng nhất là oăn sách, vì phải nhở sách 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 265 


nhiều và phải có cao kiến mới làm được. Văn sách tức 
là một bài tràng thiên vấn đáp, có thề xem văn sách 
mà biết người học thức hay là hư văn, cho nên lối ăn 
sách lại là lối ăn chương hữu dụng. 


Văn sách thì có lối riêng. Mới bắt đầu thỉ hướng 
thì phải có ba chữ « Đối sỉ vău » (thưa tôi nghe), thi 
đình thì phải có bốn chữ: « Thần đối, thần văn » (thần 
xin thưa, thần nghe). Đoạn ấy phải nói lao lung cho hết 
Ý toàn đề, rồi phải tiếp một câu «Tư thừa sách ấn 
nhỉ lược trần chỉ » (nay vàng lời sách hỏi mà nói qua 
sau này), từ đỏ trở đi mới theo từ câu hỏi mà đáp lại. 
Đầu câu đáp lại phải dùng hai chữ «Thiết vì» (trộm 
mỏi rằng). Nghĩa là nói khiêm rằng mình trộm nghỉ mà 
thưa, chớ không dám quyết thực như thế. Đến cuối cùng 
làm. xong bài đâu đấy lại phải viết mấy câu lề lối, nến 
không viết hoặc viết sai một chữ cũng không được. Mấy 
câu sau này: «Sï giã, hạnh phùng thịnh thế, tòng sự 
văn trường, quản kiến như từ, vị chỉ khả phủ, nguyện 
chấp sự kỳ trạch nhi tiến chỉ. Thần (sỉ) cần đối ». (Tỏi 
đâu, may gấp thời thịnh, theo iệc ăn trường, kiến thức 
hẹp hỏi như 0ậu, chưa biết có phải hauy không, xin quan 
coi iệc kén lựa mà tiến tôi lên, tôi kính cần thưa). Mấy 
câu ấy, mỗi khoa thì tùy quan trường đồi đi một vài 
chữ, học trò cứ theo mà viết. 


6.— Tứ Lục: Lối tứ lục tương tợ như lối phủ, duy 
khác vì khóng cần phải oần. Đặt câu thì phần nhiều là 
câu cách cú, hoặc trên bốn dưới sáu hoặc trên sáu dưởi 
bốn, mà bất cứ sáu với bốn, muốn đặt trên dưới bao 
nhiêu chữ cũng đượca 


266 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG 


Lối tử lục thường dùng vào những văn chiếu, biều, 
chế, sắc. Chiếu là làm thay lời vua mà thi lịnh điều gì, 
biầu là làm thay lời các quan, hoặc lời thiên hạ mà 
chúc mừng vua hay là tạ ơn vua, chế sắc cũng là thay 
lời vua mà phong thưởng cho công thần hoặc cho ai. 
Thày lời vua thì phải dùng những lời nghiêm tràng điền 
nhã, thay lời mừng vua thì phải dùng những lời khiêm: 


tốn thờ phụng. 


Lối tử lục lại dùng làm bài kứ, bài bịch, bài tựa cũng 
được. 


7.— Luận: Luận là lời mình nghị luận, lấy một câu 
gì hoặc một việc gì làm đầu bài, rồi cứ suy diễn ý câu 
ấy mà bàn nói, tùy ý mình muốn khen muốn chê mặc 
dầu miễn là hợp lề thì được. 


Luận cững phải có học thức thì bàn mới cao và phải 
có kê cửu văn chương mới cỏ ruột, nếu cứ bàn vống vính, 
không có chủ ý gì, sự thực gì thì gọi là văn vu khoải. 


Văn luận tức là một lối văn nối, như các lời nghị 
luận của các: bảo quản. 


Mấy lối trên này, (hơ phú, kinh nghĩa, păn sách, tứ 
lục, luận là lối ta thường cho học trò học tập mà dùng 
đề thi cử. Còn nhiều lối nữa thì là lúc học đã quán xuyến 
hoặc làm chơi, hoặc dùng vào việc, mỗi lối cũng đều có 
một thể cách riêng nói qua sau này : 


8.— Tấu sớ: Là những thư dâng lên vua, hoặc cầư 
khần việc gì, hoặc can ngăn việc gì, hoặc tấu đối việc gì, 
dùng lối nghị luận chớ không the@ như lối biểu. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 267 


9.— Bài ký sự: Là những lời ký piệc thực sự như 
trong khi đi chơi, boặc là ghỉ chép việc gì như lối sử 
kụ, bỉ kú, v.v... 


IO.— Bài tựa: Là bài nói khai mào trên đầu sách, 
phải xem cho hết ý tứ trong bộ sách mà nói tồng tự 
lên trên, cho người xem một bài tựa mà đã biểu đủ ý 
sách. Tựa cũng cỏ khi dùng đề tặng tiễn anh em, kế lai 
lịch cái ý tứ của mình đối với anh em. 


II.— Bài hịch: Là một bài kê /ói kề bạn nghịch hoặc: 
là nước địch quốc để zui giục lòng người cho được kích. 
huyến. Văn hịch thường dùng theo lối tử lục. 


I2.— Văn án: Là một bài kế! án cho kể có tội, cũng 
thường dùng theo lối tứ lục. 


I3. Bài tổn: Là một bài /án tụng công đức vua, công 
đức tồỒ tiên hoặc mừng quan trên, hoặc ngông thì đề vào: 
ảnh mà mình lại. khen mình. Văn tán thường từ đầu 
đến cuối, dùng toàn bốn chữ, hoặc dùng lối f !ục hoặc. 
dùng lối nào cũng được. 


I4.— Bèi minh: Là một bài ghi lên trên chỗ ngồi 
đề mình lại khuyến răn mình, hay là đề khuyên răn học 
trò, con cải. Hoặc dùng để ghỉ chép công đức việc gì; cũng 
gọi là bài mỉnh. Lõi minh cũng thường dùng lối bốn chữ. 


15.— Văn tế: Là một bài kề rõ tính nết và công đức 
của thần thánh hoặc của người mình fế, dùng theo lối phú, 
mà toàn bài thường chỉ một vần, hoặc dùng lối !ưu thủu 
cũng được. 


288 VIỆT-NAM PHONG-TỤG 


l6 — Cœ khúc: Là những bài :hảt có khúc, có điệu, 
có vần. Ca khúc cũng nhiều lối, có lối gọi là điệu Túy 
giang dạ nguyệt, có lối gọi là điệu nhất-tền-mai, bộ-bộ- 
đhiền, v.v... 


I7.— Diễn kịch: Là những bài tuồng Tàu, như văn 
Tây tương, văn Tì bà, v.v... 


I8.— Hài đờồm: Là những lời nói khôi hài, nói cho 
ai cũng phải buồn cười, đề người ta xem cho được giải 
dri. 


I9.— Từ hòn: Thư từ gởi cho nhau, những chữ hỏi 
han thù phụng có riêng một lối, người học giỏi mà không 
quen viết thơ cũng không viết được. 


20.— Văn độc: Là những (ờ bồi biệc quan hoặc lời 
yết thị, hoặc tờ trát sức, hoặc tờ khai báo, cũng có lối 
riêng, phải tay thơ lại viết mới quen. 


THÊ CÁCH RIÊNG LỐI CỦA TA 


I.— Thượng lục hẹ bớt gọi là lối Kiều. Lối này cử 
câu trên sáu chữ, câu dưới tám chữ, mà vẫn chữ thứ 
sảu câu dưới phải tiếp vần với chữ cuối cùng câu trên. 
Bốn câu ba vần, thành một đoạn nhỏ. Các truyện của ta 
hay dùng theo lối ấy. 


2. Nhị thốt lục bót gọi là lối Cung oán. Lối này 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 269 


cứ hai câu đầu mỗi câu bảy chữ, mà chữ cuối cùng 
câu trên phải dùng tiếng trắc, rồi chữ thứ năm câu dưới. 
tiếp theo vần trắc mà hạ xuống tiếng bằng ; câu thứ ba. 
sáu chữ, tiếp theo vần bằng, câu thứ tư tám chữ lại tiếp. 
như lõi lục bát. Lối này thì bốn câu phải bốn vần, nhưng: 
có khi vần câu đầu không tiếp cũng đươc, các truyện cũng: 
thường dùng lối này. 


3.— Biến thể lục bét gọi là lối Phạm Công. Lối 
này cũng dùng trên sáu dưới tám, nhưng thường chữ: 
thứ tư câu dưởi tiếp với vần chữ cuối câu trên. Lối 
này tay văn-sỉ không mấy khi dùng, chỉ người nôm na 
hay dùng. 


4— Bài tuồng gọi là lối diễn kịch. Trong lối này 
có nhiều điệu: mới khởi có mấy câu chúc tụng, gọi là: 
câu giáo đầu; nói chuyện gọi là cáu nói. Câu giáo đầu 
và câu nói, bất cú dài vắn, hễ hết ý thì thôi mỗi câu 
hoặc bốn chữ, năm, sáu, bảy chữ, tùy đặt thế nào cũng: 
được, nhưng cứ chữ cuối càu thứ ba, phải tiếp vần với 
chữ cuối câu thử nhỉ, mà thường câu cuối cùng, hạ vần 
trắc thì xuống mới mạnh. Tướng mới ra đọc một: vài 
câu gọi là câu xướng, liên mỏi giảng đọc một vài câu. 
gọi là câu bạch, xướng và bạch thường dùng lối thơ. 
NÑỏi dứt lời xuống tiếp theo một câu gọi là cấu ẩn, câu 
vấn thường nói tiếp mấy tiếng cuối cùng câu trên rồi 
xuống một hai câu lục bát. Nói cho bồ ý câu trên hoặc 
để thi hành câu nói thì gọi là cảu' loạn, câu loạn hoặc 
dùng lõi thơ, hoặc dùng lối phú, hoặc hai câu thơ rồi 
xuống một vài câu bốn hoặc năm chữ hoặc câu lục bát 
tùy ý. Gặp lúc buồn bã mà đọc mấy câu bi`ai sầu thẳm, 


270 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


gọi là câu nam, gặp lúc khoan khoải mà đọc mấy cân 
ngân nga thủng thỉnh gọi là cáu khách, nam và khách 
thường dùng lõi thơ: Khi vừa đánh vừa nói gọi là cáu 
chiến trận, khi vừa đánh vừa chạy gọi là câu tầu mã, 
hai câu này cũng hay dùng lỗi thơ hoặc lối phú. Ngoại 
các câu dài, còn nhiều các tiếng đệm gọi là câu trợ ngữ? 
như tiếng: « Dạ dám bầm, như tòi đây, vậy chớ, nhưng 
mà, v.v.» Đây nói qua mấy câu đại khái, chớ lúc làm 
văn thì tùy việc mà đặt câu,-còn nhiều biến- thê, khòng 
nói hết được. 


5— Bài hát ä đầu gọi là lối ca khúc. Ca khúc cũng 
chia làm nhiều cách điệu nói qua sau này : 

1) Điệu ca trù; 

2) Điệu lưu thủy ; 

3) Điệu hảành-oán ; - 

4) Điệu: -tứ-ãqi-cảnh h 

5) Điệu nam-thương ; 

6) Điệu nam-binh ; 

7) Điệu nam-di; | 

8) Điệu cô-bđn ; 

9) Điệu kứn-(iên ; 

10) Điệu iam-thãi ; 

11) Điệu pọng-phu ; 

12) Điệu giao-duyên. 


Điệu ca trù, câu mới mở thường bốn, năm chữ, rồi 
điếp xuống một câu tám chữ, hoặc 2 câu đầu độ năm chữ. 


WÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 271 


đổ nhau ngay cũng được. Kế đến 2 câu độ bảy, tám 
chữ mà tiếp vần với câu trên rồi đưa hai câu thơ ngũ 
ngôn hoặc thất ngôn. một vải câu đi lưu thủy, hoặc hai 
chữ, hoặc bốn chữ, rồi lại tiếp hai câu bẩy, tám chữ, 
cuối cùng thả một câu độ năm, sảu chữ lửng lơ. 


Điện này không cứ-gì dài vẫn, tùy ý mình muốn. 
đặt thế nào cũng được, qui hồ giọng lên giọng xuống, 
điệu trắc, điệu bằng cho hợp cách thì thôi. Còn như các 
điệu tứ đại cảnh, nam-di, hành-pân, lưu thủu, v.v... thì 
thường mỗi chữ mỗi câu đều phải hợp vào giọng hò, lửu› 
xế, rang, cống, xự, phản, v.v... nghĩa là phải hợp với bài 
đàn mới được. 


Mỗi điệu có một thể cách riêng, phải xem các bài 
hát mới biết được hết các lối. Song cứ lấy nghĩa mấy 
chữ tên khúc điệu mà suy ra thì lưu (thủy chắc là giọng. 
văn lưu loát như dòng nước chảy, hảnh oán chắc là giọng 
văn man mác như đảm mây bay, nam di, là những giọng 
sầu thảm bị thương, nam bình là những giọng khoan 
thai hòa nhã, øọng phu là giọng người đàn bà ai oán 
mong chồng, giao duyên là giọng trai gái tự tình tước 
hẹn, v.v... Ngoài các điệu ca khúc trên, lại còn những 
điệu hái xâm, hát ru, hát trống quản, hát, quan bộ, hát 
đỏ đưa, nhưng chẳng qua cũng theo điệu lục bát gia 
giảm một đôi chút mà thỏi. Mà trong điệu ca trù có 
những điệu (huyết nhạc, gởi thơ, thiên thai, xích bích, v.v... 
thì là theo bài Tàu mà đọc riêng một giọng, chớ lhòng 
phải có lối nào khác nữa. 


6= Văn xuôi tức là lối nghị luận hoặc là lối kỳ 


272 VIỆT-NAM PHONG-TỤCŒ 


sự. Lối này không cứ lệ luật nào, nói thế nào cho đủ 
Ý thì thôi. 


Xét các lối văn chương của ta, vừa lối riêng, vừa lối 
theo của Tàu, kề ra thì cũng nhiều và cũng đủ cách mà 
tả kết tính tình của người và tả hết -cảnh' tượng cửa 
tạo hóa, cỏ cách tự nhiên, có cách trạng điểm, có cách 
dùng âm điệu cho đễ rót vào-tai người, ấy cũng là đủ rồi. 


Song hiềm vì trong lối văn.chương, phần nhiều là 
hay dùng cách tiều xảo, đối chọi nhau từng ý, mà nhất 
là thơ hay tìm những tiếng mong manh, những lời bóng 
bầy, khí cục nhỏ nhặt tỉ mỉ, kém khí hùng hào. V lại 
hay chuộng lối phù hoa, quí hồ đặt cho đẹp câu, đọc 
cho sướng tại mà rút lại thì không có lý tưởng nào là 
cao lạ, 


"bại còn một cách, nói thực là viễn vông huyền huỳnh, 
khiến cho người nghe tưởng là cao kiến lắm, mà kỳ 
thực thì toàn là lời tưởng tượng, vu khoát, tựa như bức 
tranh về của ta chỉ thấy nét xanh nét đỏ, vẽ rồng vẽ 
phượng tròng thì choáng mát, mà tế ra không có nét 
nào thực cả. 


Lại nhất là những điệu ai oán, những khúc bi thương, 
tiếng bông tiếng trầm, thánh tha thánh thỏt, như dế kêu, 
như ve hát, ta thường cho là hay mà thực thì là một 
thứ tiếng hèn mọn yếu ớt, không cồ động được cái khí 
mạnh mể cho người ta. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 23. 


Văn chương của một nước tức là cái dinh thần của 
một nước, tỉnh thần có mạnh thì nước mới mạnh, tỉnh 
thần mà suy thì nước cũng suy. Thiết tưởng văn chương, 
đầu theo lối nào mặc lòng, quí hồ phải tả cho thực, chờ 
đủ ý mà 'nói sao cho cảm động được lòng người mới là 
hay, chở bất tất phải cầu kỳ từng chữ từng câu, bất 
tất phải gọi từng tiếng. Văn chương gọt từng tiếng khác 
nào như người gọt củ thủy tiên, cáilá này bắt cho quăn, 
cái giò kia hãm cho thấp, tròng thì hoa nở đều nhan 
đẹp để, nhưng giá động vào đàu đả gẫy, đề chưa mấy 
ngày đã ủa, thế là cốt lấy cái khéo nhó nhặt, mà làm 
mất cải khi mạnh của nỏ, gọi là nhu nhược chỉ văn 
chương ! 


Kìa xem như các tay đại gia văn chương, giọng văn 
hùng hào quảng bác, rườm rà như cành to cỗi lớn, mạnh 
mề như nước chảy sóng cồn, có cần gì phải tj mỉ chọi 
từng tiếng, từng chữ, từng câu. Lại ngẫm như nước Tàu 
và nước ta những lúc mới thịnh, văn chương bao giờ vẫn 
quê kệch mà cứng cỏi, đến khi văn chương mềm mỏng 
êm tai, văn hoa đẹp mắt thì đã lại tỏi hồi suy nhược 
rồi. Cho nên lúc đời Nam Bắc triều cỏ người chè .văn Tàu 
rằng: «Sách oở chồng chất, chẳng qua đều là giọng sầu 
thẩm bị ai; hòm tráp đầu giàn, chẳng qua đều là lời 
phong hoa tuyết nguyệt» ấy là văn lúc suy thế. 


Vậy cỏ câu rằng: « Văn chương quan hồ thế oận » nghĩa 
là văn chương quan hệ với vận mệnh một đời, quả nhiên 
như thế thực. 


#4 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


XIV.— KHOA CỬ 


Nước ta từ đời nhà Lý, mới có khoa cử. Xét trong 
Sử-ký: năm Thái-bình thử tư đời vua Thánh-Tôn (1073), 
mới bắt đầu mở khoa thi ba kỳ, kén lấy người mỉnh kinh 
bác học. Sau lại mổ ra khoa ăn khoa. Đến thời vua Anh- 
Tòn mở khoa thì thđi-học-sinh, hỏi việc chính trị, ai đỗ 
thì dùng làm quan; vua Nhàn-Tòn mở khoa lại điền, thì 
hành luật thư toán, ai đỗ thì bồ làm tỳ thuộc. 


Qua sang nhà Trần, năm Thiên-ứng-chính-bình -thứ tư 
đời vua Thải-Tôn (1232), thi fhdi-học-sinh mới chia ra làm 
3 hạng, gọi là nhất giáp, nhị giáp, tam giáp, năm thứ 16 
(1244), lại định lệ nhất giáp chia làm 3 bậc: bậc thứ nhất 
là Trạng nguyên, bậc thứ nhì là Đảng-nhỡn, bậc thứ ba 
là Thứm hoa. Người xứ Bắc kỳ đỗ đầu thì gọi là Kinh- 
trạng nguyên, người Thanh, Nghệ đỗ đầu thì gọi là Trại- 
trạng-nguyên. 


Đến năm Hưng Long thứ 12 đời vua Anh-Tôn (1311) 
đồi phép thi lại mà chia làm bốn kỳ: kỳ thứ nhất đn 
iả, kỳ thứ nhì thì kinh nghĩa thơ phú, kỳ thứ ba thị 
chiều biều, kỳ thứ tư thi păn sách. 


Năm Long-Khánh thứ hai đời vua Duệ-Tôn (1370), đồi 
tên Thải-học-sinh gọi là Tiến-s?. Trạng-nguyên, Bảng-nhỡn, 
Thám-hoa, Hoàng-giáp thì gọi là tiến:sỉ cập đệ, còn dưới 
nữa thì gọi là tiến sỉ đồng cập đệ: Lại mở ra khoa (hỉ 
hương, ai đỗ thì gọi là Cử-nhán. Đỗ cử nhân mới được 
dự thí hội. 


Qua sang nhà lê, năm Thiệu-Bình thứ sáu đời vua Thái- 
Tôn (1438) đồi lại phép thi, cử ba năm mở một khóa. Thị 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 275 


hương rồi thì lhữ hội, thi đình, ai đỗ đình mới định hơn 
kém mà chia. làm tam giáp. Năm ĐạiBảo thứ ba, mới 
bắt đầu khắc bia tiến sĩ mà dựng trong nhà Thái-họe 
Átức ở đền Giảm bày giờ). Năm Quang-Thuận. thứ :7 đời 
vua Thánh-Tôn (1467), mới định lệ đỗ tiến sỉ được truyền 
loa và được vinh qui; năm Hồng-Đức thứ hai mươi bốn 
(1486) thì định lệ ban yến cho tiến sĩ và ban thưởng 
áo mũ. Bây giờ đỗ tiến-sỉ thực là vinh dự vỏ cùng. Còn 
thi hương chia làm hai hạng, ai đỗ hạng cao gọi là hương 
cống, đỗ hạng thấp gọi là sinh đồ. 


Cách thức thi hương bản triều. 


Quốc triều ta, từ nắm Ainh-Mệnh thứ sáu, định lệ 
cứ năm Ti, Ngọ, Mẹo, Dâu thì mổ khoa thị hương. Thừa- 
thiên, Gia-định, Nghệ-an thi về tháng bảy, Thanh-hóa, Nam- 
định, Bắc thành (Hànội) thí về tháng chín, 


Năm Đông Khánh nguyên niên thì tràng Hànội, tràng 
Ñam-Định họp lại làm một mà gọi là tràng Hà-Nam. 


Đại đề phép thi của ta, cử năm nào đến khoa thi 
thì quan Đốc học các tỉnh phải sứ! hạch học trò, ai đỗ hạch 
mới được đi thi. Gần đến tháng thi học trò đỗ hạch và 
những tú, ấm phải nộp quyền trước cho quan Đốc học bả in 
hạt mỗi người nộp ba quyền, mỗi quyền độ mọt, hai chục 
đờ, đóng bằng giấy thi, mặt quyền đề họ, tên, niên canh, 
quán chỉ và phải khai họ tên, nghề nghiệp tồ phụ tam 
đại nhà mình. Quan Đốc sai lễ sinh thâu quyền rồi đóng 
hòm tử tế, làm danh sách, đợi đến ngày thi thì đem nộp cho 
quan trường. 


.2376 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Quan trường thì do tự bộ cử ra một ỏn, Chánh chủ 
khảo, một ông phỏ chủ khảo, còn mấy ông giám khảo, 
đề điệu, phân khảo, giám sát, phúc khảo, sơ khảo thì 
tùy tràng to nhỏ mà cử nhiều hoặc it. Chánh, phó chủ khảo 
giữ quyền ra đầu bài chấm quyền lần sau cùng và lấy 
người đỗ. Phân khảo có quyền xét lại những quyền hỏng. 
Giám, sơ, phúc thì chỉ được phép chấm. quyền ba ` lân 
trườc mà thôi. Đề-điệu, giám sát thì coi về việc giữ quyền 
và kiêm xét sự gian-phi của quan trường và của học 
trò. Lại phải vài chục người lại-phòng để coi nhận quyền, 
làm số sách, viết bảng, v.v... 


Trước hôm thi vài ngày, các quan trường vào tràng 
thỉ gọi là ngày fiền trường. Tiến trường röi thì bốn mặt 
trường có lính canh giữ nghiêm cần, cấm không ai được: 
tự nhiên ra vào nữa. 


Hôm học trò vào trường thì chia làm bốn vi hoặc 

ù > - 

tảm vi, mỗi vi có một cửa, ai vào cửa nào, quan trường 
phải yết bảng trước cho học trò biết. 


Học trò mỗi người vác một bộ lều chiếu, cồ đeo 
ống quyền, bầu nước, vai đeo một cái tráp chứa. đồ ăn 
thức dùng, phải chực sẵn ở ngoài cửa trường từ đêm. 


Tan ba hồi trống thì quan sở trường chia nhau, 
mỗi ông vồng lọng ra một cửa: quan chánh ra cửa giáp, 
quan phó ra cửa ất, quan phân, quan giảm ra 2 cửa tả 
hữu, mỗi cửa đốt 2 cây đình liệu sảng rực trời, quan 
trường áo mũ,đai mẩn ngồi trên ghế chéo, sai lại phòng 
xướng danh giao quyền cho học trò vào trường. 


Học trò vào đông đủ dóng lều đâu đấy, sảng rö thì 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 277 


có đầu bài. Học trò phải tĩnh túc mà làm văn. Đến trưa 
phải đem quyền vào nhà thập đạo lấy dấu nhật trung. 
Tối làm văn xong thì nộp quyền. Bấy giờ quan trường 
hội ở nhà thập đạo, học trò nộp quyền rồi thì cứ do 
cửa tiền mà ra. 


Kỳ ,đệ nhất thi bầy bài kinh nghĩa, ai muốn làm mấy 
bài cũng được, nhưng it nhất cũng phải làm một bài 
kinh và một bài truyện. Kỳ đệ nhị một bài thơ thất ngòỏn 
và một bài phú độ sáu, bảy vần. Kỳ đệ tam một bài 
văn sách, hỏi độ năm, sảu cân cô và một câu kim. Ai 
đậu, . kỳ thứ nhất mới được vào kỳ thứ nhì, đậu kỳ thứ: 
Ra lới được vào kỳ thứ ba. Trong ba kỳ đều thông 

.aÏi có ưu, bình thì mới được dự vào kỳ phúc hạch. 
Mỗi kỳ vào đều có bảng yết ngoài cửa trường. Người được 
vào phúc hạch, phải nộp thêm một quyền đề hòm sau: 
vào trường. 


Kỳ phúc hạch phải làm bài kinh nghĩa, bài phú độ 
hai, ba vần và một, hai câu văn sách, gọi là lược bị. Quan 
trường soát cả trong bốn kỳ, rồi phân thử bậc mà lấy người 
đỗ, văn tốt lấy lên hạng cử nhán, văn tầm thường lấy 
vào hạng (ú tài. 


Đến hôm treo bảng, xưởng hồi danh thì các quan 
trường áo mũ cân đai ngồi sắp hàng trên ghế chẻo ở 
trước của tiên, cho lính truyền loa mà xưởng từng tên người 
đỗ cử nhân vào ngồi sắp đẩy trước nhà thập đạo, rồi ban 
thưởng cho mỗi ông tân khoa một bộ áo mũ, một cải 
lọng xanh. Các tân khoa lãnh áo mũ rồi theo cả các quan 
trường đến đền kính thiên bải mạng, nghĩa là lạy tạ.ơn 


xua. Đoạn rồi theo các quan về dinh quan tỉnh ăn yến. 


278 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Hôm sau các tân khoa lại rủ nhau đi tham: yết các quan 
tỉnh, Quan tỉnh hoặc thưởng riêng cho .các tân khoa 
thức gì, hoặc quan trên diễn thuyết một. bài 'khuyên 
cấo tân. khoa. Các việc đó tùy ý quan trên, không cỏ: 
lệ nào. 


_ Trong khi ăn yến, các tận khoa trao lẫn cho nhaư 
mỗi người một cánh: danh thiếp, nghĩa là trong hội đồng. 
canh, thông tính danh cho. được biết nhau: Ông tđỗ thủ 
khoa phải tặng chung cả bạn đồng canh một bài thơ, 
trong thơ thì đại để bài nào cũng kế lễ sự 'vinhỉ hạnh 
rồi kết ý khuyên nhau phải giữ trung nghĩa đề báp đáp 
ơn cao sâu của nhà vua. 


Cách thức thi hội bẻn triều. 


Năm ÄXilinh-Mệnh thứ sáu, định lệ cứ năm Thìn, Tuất, 
Sửu, Mùi thì mở khoa thi hội, và thị về tháng ba. 


Thỉ hội, có một chánh chủ khảo, một phó chủ khảo, 
hai tri-cõng-cử, hai đề-điệu, sáu đồng khảo, đề coi việc` 
ra đầu bài, chấm quyền, vài bốn thần sát đề coi, việc 
giữ gian ; và bốn mươi thơ lại để coi việc sồ sách, viết: 
quyền viết bảng, v.v... 


Các cử nhân giám sinh, giảo thụ, huấn đạo, và tử 
tài ấm sinh tình nguyện ứng thí, đền được phép đi thi 
hội. 


Thi hội chia làm bốn kỳ: kỳ đệ nhất ít ra phải 
làm bài kinh nghỉa; kỳ đệ nhị chiếu, biểu, luận ; kỳ đệ 
tam một bài thơ ngũ ngôn mười sảu câu, một bài phú 
độ tám vần; kỳ đệ tứ một bài văn sách. Trong hai kỳ 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 279 


phải một kỳ bất cập phân thì hổng : trong bốn kỳ được 
tám phân trở lèn mới là trúng cách. 


Hội thí trúng cách rồi mới được vào đình thí. Đình 
thí chỉ đối, sáchỉ một bài rất dài. Quan trường hội đồng 
xét văn rội dưng lên Ngự lầm, quyền nào nhiều phản 
số lấy và hạng (iến - sĩ, còn it. phân số thì cho vào hạng 
phó bằng 


Đời xưởng danh gọi là ngày truyền ló. Hôm đó, 
bầy nghi vệ đại triều ở đền Thái hòa, các quan mặc 
đồ triềh phục chia ban đứng chầu. phụng Hồöàng thượng 
ra ngự điện, rồi quan Khàm mạng tâu lại việc thi, quan 
Giám thị thì triệu. các tàn khoa tiến sỈ vào nhà công 
phụng mệnh, vua mà ban thưởng mỗi người một bộ áo 
Các tiến Sĩ quì lãnh rồi, quan LỄ bộ dẫn vào qui 


lầu phủ văn ba ngày. 


Sau khi ra bảng, ban ăn yến tại dinh Lễ bộ và ban 
cho mỗi người một cành kim trâm. Sáng hôm ấy, các 
quan trường và các tân khoa tiến sỉ mặc đồ triều phục, 
lễ vọng tạ ơn ban yến. Ăn yến đoạn mỗi ông tân khoa 
phải dưng một bài biều tạ ơn. 


Quan Lễ bộ lại dẫn các quan Giám thị và các ông 
tân khoa vào vườn NÑgự-uyền xem hoa, mỗi người đều 
mặc đồ triều phục, cưởi ngựa che lọng, xem hoa xong 
thì ra từ cửa thành đông mà đi xem các phố xá. 


Còn dựng biả thì cũng theo như cách nhà Lê. 


280 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG. 


Năm Thành Thái thử mười tám (1906), nhà nước bảo 
hộ nghị định cải lương lại phép học phép thi, thì từ khảo 
hạch cho đến thi hương, thi hội đều có thay đổi ít 
nhiều. Thi hương kỳ thứ nhất bỏ kinh nghĩa, mà làm 
năm đạo văn sách ; kỳ thứ nhì làm hai bài luận chữ. 
nho, kỳ thứ ba làm 'một bài luận quốc ngữ và dịch một 
bài chữ Pháp ra quốc ngữ ; kỳ phúc hạch làm văn lược 
bị, nghĩa là đủ các văn thể ba kỳ trước mà mỗi bài làm 
it càu mà thôi. Phép thỉ hội cũng eòn tương tự như 
phép thì hương, đợi khi nào lối tân học thịnh hành, sẽ 
lại cải định. 


Mỗi khoa thi có quán Toàn quyền hoặc quan Thống 
sử vào trường diễn thuyết một bài đề khuyên Học trò. 
Còn cách thức ban ơn cho tiến sỉ, cử nhân thì vẫn nhự 
trước. 


rãi phẳng phiu cho bọn sỉ phu. Sỉ phu có do con đường 
ấy xuất thân mới là chính đồ, mà sự vinh hạnh về sau 
cũng bởi đỏ mà ra cả. Bởi vậy nhân tâm nước mình 
say mê bia đá bảng vàng, cố sức mà giùi mài truyện 
hiền kinh thánh, có người đầu bạc mà vẫn chịu khỏ đeo 
bộ lều chiếu đề đua ganh với bọn thiến niên. Mà. rút lại 
thì có gì đâu, học cũng chẳng qua là học văn chương, 
thi cũng chẳng qua là thi văn chương. Ai may ra hiển 
đạt, cũng phải nhờ có tài trì riêng mới chuyển vận được 
việc đời, 'chớ như chuyên một lối văn chương, có mấy 
khi mà nên được việc, Vậy mà ta mê mần mấy trăm 
năm nay, vẫn chưa tỉnh hết. 


Xưa nay lối khoa cử của ta là một con đường tỳ 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 281 


Nhà nước gần đây, cải lương lại phép thi bỏ bớt 
lối hư văn, mà:thay dần lấy lõi (hực học. Hiềm 'vì cách 
tân học 'chưa được thịnh hành mà tục cựu nhiễm của 
ta thì chưa gột hết cho nên cách thi cử cũng chưa theo 
ngày được lối văn minh. Thiết tưởng làm sao cũng phải có 
một phen đồi -hết cách cñ mà dùng toàn cách mới thì 
mới có ngày mong đến được cối tấn hóa. Xem như các 
nước bèn Á đông ta, như nước Tàu, nước Nhật, trước 
cũng thi cử như ta, mà họ bỏ đi đã lâu rồi. Duy ta 
còn khăng khăng giữ mãi, khòng biết bao giờ mới đồi 
được. 


XV.—- VÕ NGHỆ 


Vồ nghệ-của ta cũng có nhiều cách, nhưng có mấy 
lối thường dùng nỏi qua sau này : 


I.— Tộp xách nặng. Dùng một hòn đá hoặc quả 
chì nặng độ năm, sáu, chục cân, khi tập giơ lên nhắc 
xuống cho cứng gân xương, tập được rồi lại lần lần dùng 
quả nặng hơn mà tập. 


2.— Tập đu. Kiếm cành cây nào dễ vin, hoặc giồng. 
cột bắt giá, mỗi ngày thong thả đánh đu một vài đạo. 
Hai tay vin cành cây hoặc giả đu từ từ mà đưa mình 
lên và hạ mình xuống độ năm, sáu lần, hễ đưa được 
thẳng cánh tay đem đầu gối lên sát cành cây hoặc giả 
đu thì mới được và lại tập lộn mình trên giá cho dẻo 
gân xương. 


3.— Luyện chân tay. Trước hết dùng một thùng 


282 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


thóc, mỗi ngày giương thẳng hai bàn tay mà đâm xỉa 
vào thóc, lâu rồi gân tay rắn chắc, có thể đâm thủng 
được cây chuối. Luyện chân thì tập đá vào cây chuối, 
đá mãi thành chai, có thể đá vào tường gạch cũng không 
giết đau.- 


4.— Tệp nhỏy. Kiếm một chỗ gò thấp, mỗi ngày 
tập. nhảy. Thoạt tiên bỏ đầy cát vào hai ống quần, buộc 
lại mà nhảy. Trước nhảy còn nặng sau dần dần quen. 
mà nhẹ đi. Đến lúc tập được bỏ hết cát đi, thì nhảy 
nhẹ mình lắm, cỏ thể cao tới mái nhà cũng nhảy được. 


5.— Tệp côn, tệp đấu rồi tập khiên mộc, tệp 
múa đại đeo. Mỗi cách đã có một hài dạy, khi động, 
khi tỉnh, khi lên khi lui khi múa mỉnh khi nhảy nhót, 
đều có phép cả. Thầy dạy võ cầm mõ làm hiệu, học trờ 
nghe theo tiếng mổ mà đi bài, 


Trong khi tập thường phải ăn cháo cho nhẹ người 
dễ tập. Nếu lúc mới tập mà đau gân xương thìnấu nước 
lá tre mà xông mình hoặc uống thì khỏi và lại khỏe. 
thêm ra nữa. 


Võ kinh của ta thì chẳng qua chỉ nHững cách xem 
giờ. kén ngày, coi thiên văn, xét địa lý, tính nhâm độn 
và các phép huyền ảo, v.v... 


“Còn phép (hi øở về những triều trước thì không rổ. 
thế nào. Duy bồn triều ta, từ năm Minh-Mệnh thứ mười 
bảy, mới mở khoa thi vồ ở Thừa-thiên, sau lại mở thêm 
trường thi ở Hà-nội và ở Thanh-hóa. Năm Thiệu-Trị thứ 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 28% 


năm, nghị định cử năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu thì mở khoa 
bồ hương : thí; Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì mở khoa øỡ hộf 
thí Cứ thỉ văn chương thì kế đến thi v. 


Cách thức. thì chia làm ba kỳ : 


Kỷ thứ nhất xách fq. Quả tạ đúc bằng chì, nặng mội: 
trăm hai chục cân an-nam. Hai tay mỗi bên xách một. 
quả, đi được mười sáu trượng (mỗi trượng vào bốn thước: 
tây, mười sáu trượng thành ra sáu mươi bốn thước tây} 
tr ra; hoặc xách một tay một quả, đi được ba mươi 
hai trượng trở ra thì là ưu hạng, xách hai quả đi được 
mười hai trượng trở ra, xách một quả đi được hai mươi 
bốn trượng trở ra thì là binh hạng, xách hai quả đi được 
tám trượng trở. ra, xách một quả đi được mười sáu 
trượng trở ra thì là thứ hạng. Không được như số ấy 
là liệt hạng. 


Kỳ thứ hai thỉ múa côn sang. (Thời Minh-Mệnh kỳ 
này thi mủa côn đảnh quyền, và đấu gươm mộc, đến 
thời Thiệu-Trị mới đồi cách này). Côn sắt nặng 30 cân,. 
chia ba cầm một phần cỏn, vừa đi vừa múủa.và làm bộ 
nhảy nhỏt đâm đánh, hễ đi được ngoài sáu chục trượng. 
là ưu hạng, ngoài năm chục trượng là bình hạng, ngoài 
bốn chục trượng là hứ hạng, không đầy số ấy là liệt 
hạng. 


Ngọn sang (ngọn giáo) dài bảy thước bảy tấc an-nam, 
người thỉ một tay cầm đốc sang, một tay cầm giữa khúc, 
đứng cách người bù nhìn ba trượng, múa may nhảy nhót 
ba, bốn bước, rồi mắt nhìn cho kỹ, chạy tuột đến đâm giữa 
rến bù. nhìn. Hễ đâm trúng mà suốt mũi sang thì là ưư 


284 VIỆT-NAM PHONG-TỤC:. 


hạng, trủng không là bình hạng, trúng sượt qua là (thứ: 
hạng, khòng trúng là liệt hạng. 


Kỳ thử ba thì bắn súng hiệp. Đứng cách xa chỗ u: 
bắn hai chục trượng năm thước, bắn 6 phát súng, hễ hai 
phát trúng đích, một phát trúng vành tròn, ba phát trúng 
ụ đất là ưu hạng; một phát trúng đích, một phát trúng 
vành tròn, bốn phát trúng u đất là bình hạng; hai phát 
trúng vành tròn, bốn phát trủng u đất là (hứ hạng ; 
sáu phát không trúng cả, hoặc trúng đích được một phát 
đều là. liệi hạng. 


Quản cả ba kỳ, hễ ai có ưu bình thì lấy đỗ vào hạng 
vồ cử nhân, toàn một hạng thứ thì lấy đỗ vào hạng pổ 
đú tài Kỳ phúc hạch hỏi vài ba câu øỡ kinh, tùy văn 
lỷ mà chia thứ bậc trên dưới. 


Phép (hi hội cũng y như phép thi hương, duy mỗi 
kỳ phải nặng hơn thi hương một chút. Ví như thi hương 
quả tạ nặng một trăm mười cân thì thi hội phải nặng 
một trăm hai mươi cân, thi hương đi mười sáu trượng 
thì thỉ hội phải đi hai mươi trượng. Thi trúng đủ ba 
kỳ cho vào hạng trúng cách. Kỳ đình thí ai biết chữ 
thì vào, không biết chữ xin thỏi cũng được. 


Đình thí hỏi một bài đại nghĩa trong vỗ kinh, mọi 
vài điều yếu lược về phép dùng binh'của danh tướng lịch 
triều và: một vài điều thời sự. Xét văn lý hơn kém thế 
nào rồi định phân số. Hễ có phân số thì lấy đỗ vào 
hạng pỡ (iến sĩ, ban áo mũ cờ biển, cho vinh qui cũng 
như tiến sĩ thi văn. Ai không được phân số nào, hoặc 


\ 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 285. 


chỉ trủng hội thí mà không vào đình thí thì cho đồ vào- 
hạng phó bằng. 


Văn vỗ bao giờ cũng phải dùng cả đôi đường, chớ 
không bổ đường nào được. Cỏ văn thì mới gây dựng. 
nên mối thái bình, mà có võ thì mới dẹp yên được những. 
lúc nguy biến. Vì thế nước ta xưa kia, đã có thỉ văn. 
thì tất phải thi võ, tuy những lúc bình thời không cần 
đến ngọn giáo mũi gươm mà vẫn không bỏ được. 


Song mỗi thời một khác, khi xưa lâm đến việc chiến: 
trận, hai bên còn đấu quân đấu tướng, còn dùng đến kiếm 
kích qua mâu, còn phải đợi đến người sức hùm tay vượn,. 
mới quyết được thắng bại ở nơi chiến. trường, chớ bày 
giờ chỉ quyết được thua bằng trí khôn, bằng tiền của, bằng 
quân khi gởm ghê, dẫu có tài nhất nhân địch vạn như: 
Triệu-tử-Long, có sức giang đỉnh bạt sơn như Số Hạng- 
Võ so với thời này chắc cũng không đứng vững được 
với một trải đạn. Vậy thì võ nghệ ngày xưa thực là vô 
dụng cho đời nay lắm. 


Ta lại phải một điều nữa là văn võ chia ra làm đôi 
đường. Người thông thái biết chữ thì thường sức yếu như 
sên có khi gió mạnh phải ngã, mà người có luyện tập. 
gân cốt, mạnh mể hơn người thì thường đốt đặc cán. 
mai, một chữ chỉ chẳng biết. Ấy đều là cách giáo dục của: 
ta chưa được hoàn toàn. 


Từ khi nhà nước bảo hộ bỏ cách thi võ, dẫu không; 
cần gì phép võ của ta, nhưng trong cách giáo dục, có. 


286 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


riêng một khoa thể thao thì chẳng khác gì dạy ta phép 
vỗ mà phép võ ấy mới là cỏ ích, nghĩa là võ không cần. 
phải đánh nhau với ai, chỉ cốt luyện tập cho nên người 
khỏe mạnh để giúp thêm cho trí thức đặng mà gảnh vác 


mọi việc đời. 


XVI— NGHỀ LÀM RUỘNG 


Nước ta là một nước Nóng quốc, nghĩa là lấy việc làm 
ruộng làm gốc sinh nhai. Nguyên địa thế nước ta, có hai 
đại bình nguyên ở rải theo bai dọc sòng Cửu-Long-giang 
và sông Nhĩ-Hà. Đất tốt màu mỡ, lại ở về nhiệt dưới, cày 
cối dễ mọc, mà người thì ít đất thì nhiều, cho ven xưa. 
nay chỉ lấy việc cày cấy làm trọng hơn cả. 


Kỳ thủy ta cày cấy theo hai dọc sông ấy, rồi iần lần 
khai thác đến các nơi rùng xanh núi đỏ, thành ra một 
mước chỗ nào cũng là đất ruộng nương. 


Ruộng chia làm hai vụ; cày cấy tự tháng năm tháng 
sảu, đến tháng tám tháng chín được gặt gọi là oụ mùa, 
cày cấy tự tháng một tháng chạp đến tháng tư tháng năm 
năm sau được gặt, gọi là pụ chiêm. Cũng có nhiều ruộng 
làm được cả hai vụ, có ruộng chỉ cấy một vụ, còn một vụ 
thì trồng màu. 


Về các nơi sơn cước, phần nhiều là trồng trà, bóng, 
Sơn, cau, cà-phê, v.V... Ở về các nơi đất bäi phần nhiều 
là trồng ngô, khoai, đậu, mía, dâu, vừng, lạc, v.v.. Các 
hức ấy mỗi năm được lợi cũng nhiều. 


-Nhà. làm ruộng rất là cần khô. Thoạt tiên cày vỡ, bừa 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 287 


cỏ rồi đến gieơ mạ cấy lúa. Cày hôm cuốc sớm, vất vả 
quanh năm, nào khi làm cỏ, nào khi tảt nước; trời nắng 
chang cháng, xém cả da chảy cả thịt cũng phải lọm cọm 
ở giữa cánh đồng, qua sang đông thì trời rét như cắt 
ruột, xẻo da mà cñng phải giầm chàn xuống nước. Nói rút lại 
thị nghề nghiệp nước ta, không nghề gì khó nhọc bằng 
nghề làm ruộng. Mà cách ăn uống lại rất kham khô, trừ 
ra mấy nhà phong lưu giàu có, còn phần nhiều thì quanh 
măm chí tối cơm tương với cà, bữa nào đồi đồ ăn cho 
thỏi chán thì đến rau muống luộc chấm tửơng, hoặc đậu 
phung kho chấm nước mắm là cùng, bữa nào canh tỏm 
nấu bầu, hoặc canh cua nấu khoai sọ đã là phong vận, 
còn thịt cá thì họa chăng ngày giỗ ngày Tết mới có. Cơm 
ng chẳng mấy khi ăn cơm gạo trắng. gạo thờm, phần 
nhiều là cơm đổ gạo xấu. 


Nhà làm ruộng chẳng những người lớn vất vả, dẫu 
4lến trẻ con cũng vất vả. Nào khi chăn trân chăn bò, nào 
khi mò cua bắt ốc, khố rách áo ôm, coi hình thù rất nên 
tiều tuy. 


Thôi nói cái cảnh nhà làm ruộng của ta, thì chẳng 
còn nước nào khô hơn. Song cũng lắm vui thủ mà vui 
thú thật. Xem những lúc cấy gặt chỗ xúm năm, chỗ 
tựm ba.dua ganh nhau làm ăn, câu chuyện pha trò, tiếng 
cười hề hả làm cho, quên sự mệt nhọc mà sinh vui. 
Lại nhất là đi những quảng đồng thanh vắng thỉnh thoảng 
được nghe mấy càu hát ví của các cô cấy mạ, tiếng vang 
lanh (ảnh, giỏ đưa như rót vào tai, khiến cho lòng người 
bát ngái. Những lúc mùa màng lúa chín, đi hai bên bờ. 
ruộng gió đưa mùi thơm đến mũi, sướng biết là dường 
nào. Lại những khi: chiều hôm gió mát, mấy đứa mục 


288 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


đồng ngồi trên lưng trâu thả cánh điều nhỏ, xem dáng 
nỏ ung dung đắc ý thì lại thêm vui cho tai mắt mình 
hơn nữa. Cho nên lại có câu «Điền gia lạc thú » thì 
tưởng lại không nghề gì vui bằng nghề làm ruộng. 


Duy phải một điều là nghề làm ruộng của ta phần 
nhiều nhờ ở trời, phần chắc ở sức mình thì ít. Có câu 
tục ngữ rằng: « Mồng chín tháng chín có mưa, mẹ com 
đi sớm pề trưa mặc lỏng » ; lại rằng : « Mồng chín tháng 
chín. không mưa, mẹ con bán cả càu bừa mà ăn». Xem. 
vậy thì biết ta không chịu dùng sức người để tranh 
quyền tạo hỏa, cũng vì nông học của ta chưa mở mang. 


Ta lại phải một điều nữa là cách thức làm ruộng từ 
xưa thế nào, bây giò vẫn giữ lối ấy, không ai trù nghĩ 
được cách nào tiện lợi hơn. Mà đất sơn lâm bỏ hoang 
còn nhiều, chưa khai khần được hết. 


Ít năm nay nhờ có nhà nước mở mang, đã khai 
phá được nhiều nơi hoang địa và lại nhờ có cơ khí cày 
bùa tiện hơn xưa, nhò có đào kinh xẻ lạch, tiện bề lấy 
nước và thảo nước, Lại dạy cho ia cách lựa giống, cách 
bỏn màu, chẳng bao lâu ta theo được phép canh nông, 
thì việc làm ruộng của ta, chắc mỗi ngày một phát đạt. 


.h. 


Nước ta công nghệ khoáng sản bề nào cũng kẻm các 
nước, duy còn nhờ có hòn đất cao du, lắm thóc, nhiều 
gạo, trước là đủ nuôi nhau trong một nước, sau còn 
thừa bán ra ngoại dương để có tiền mà chỉ tiêu mọi 
việc. Xem như mấy năm nay, mỗi năm tải đi các nước 


.NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 289 


hàng vạn tấn vừa ngô, vừa gạo, đủ biết nước ta thóc 
gạo là nhiều. Người Pháp đã có người nói rằng: « Đóng 
Dương là cái kho oô tận của Đại Pháp », mà ta, thì tiền 
của. được là bao, chẳng qua chỉ được thỏóc gạo mà thôi. 
Tiếc vì xưa kia ta không cỏ nông học cho nên quanh 
năn mưa dầu nắng dãi, chân lấm tay bùn mà nghèo 
khó vẫn hoàn nghèo khó. Năm nào mưa thuận giỏ hòa, 
trời cho được mùa được màng thì còn khá, chở lở 
phải năm tiêu khô bạch lãng thì đã chết đói nhan nhắn 
ra. cả rồi, 


Than ôi! đất mình chính là đất phì nhiêu, dễ trồng 
trọt, tính người mình lại rất cần kiệm, dáng lễ giàu thịnh 
lắm mới phải, mà té ra vẫn nghèo, a cở làm sao, chị 
vì không có cảnh tiện diệu như cáẽ nươc Âu Chàu. 


Nay nhờ có nhà nước mở ra irười canh nông, dạy 
cho ta lấy những điều ích lợi. Nếu người có chí chịu 
khỏ học lấy phép canh nông hóa học rồi mà truyền đi 
các chốn dân thôn theo cách mới mà ‹àm hoặc góp sức 
nhau khai phá những nơi còn hoang phế thì có lẽ nước 
ta cũng đủ địch phú được với hoàn cầu. 


XVIIL.— NGHỀ NUÕI TẮM 


Nuôi tằm là một nghề căn bản của nước ta và là 
nghề của đàn bà. Các nơi có bãi trồng dâu, nuôi tằm 
nhiều hơn các nơi khác. 


Cách nuôi tằm : Trước hết mua trứng ngài treo đề chỗ 
mát cho nỏ nở ra các con sâu nho nhỏ rồi bồ vào nong, 


290 VIỆT-NAM PHONG-TỰC 


lấẩy lá dâu thái thực nhỏ như sợi thuốc lào, rắc vào nong 
cho nó ăn. Mỗi ngày phải cho ăn độ ba mươi sáu hoặc 
bốn mươi tám lần ít nhất cũng phải hai mươi sáu lần. 
Cho ăn như thế độ mọt tuần lễ, rồi thái to hoặc đề cả 
lá cho ăn mỗi ngày độ năm sáu lần. Nưòi cho đến: khi 
thấy con tằm vàng ánh bụng ra thì bắt nó lên né cho nó 
kéo tơ làm tồ, gọi là quả kén. 


Cử hai mươi bốn ngày hoặc một tháng thì được một 
lứa tằm. Nhà thường thường mỗi lứa nuòi vải chục nong, 
nhà giầu  nuòi đến hàng trăm nong. 


Nuôi tầm phải làm một phòng riêng hoặc phải làm 
riêng một cái nhà. Nền nhà phải cao cho khỏi ầm thấp. 
Nhà phải kín và bốn mặt đều phải có cửa, thường thường 
phải mở cửa cho thông khi. Trời nóng phải mở cho mát, 
rời rét phải đóng cho ấm. 


Phải giữ gìn đừng cho ruồi nhặng đậu vào con tẩm. 
Nếu để ruồi nhặng đậu vào thì sinh ra bọ mà hại kẻn 
về sau. Lại phải giữ chuột vì chuột hay ăn tằm lắm. 


Nuôi tằm kiêng nhất là hơi người chết. Nếu phạm 
phải hơi ấy thì tầm rả nước mồm ra, ăn kém, không 
kéo được ra tơ mà làm thành kén nữa. 


Lại ky nhấtlà gió tây. Hồ mùa bức động cógió: tây thì 
lầm chết nhiều, nên phải che kin chiều gió ấy mà mở 
cửa khác cho mát. 


Lại thường phải xem xét tằm tốt hay xấu, nếu con 


nào xấu thì nhặt bỏ đi, hoặc xấu cả nong thì đồ cả đi, 'kẻo 


®NỎI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 291 


muôi tằm xấu bại lả dâu mà không ích gì, lại uồng công 
nữa. 


Khi tằm chin bắt lên nẻ phải đem phơi qua nắng đề 
mỏ làm tồ cho chóng. 


Thành kén rồi, trong ba ngày phải ươm ngay. - Nếu 
muốn đề lâu thì phải sấy kén cho con nhộng ở trong quả 
&én chết đi, kẻo để nó giả thành ng. cắn quả kén thì 
hỏng cả tơ, 


L) 
kì 


Nhà nuôi tằm thường người già trẻ đều vất và. Nào 
người bái dàu, nào người thái lá, nào người sẵn sóc 
chăn nuòi, Nhất là khi tầm ăn rỗi lại cảng phải chăm 
chi lắm. 


“ 


Nuôi tắm cũng nhiều lợi lắm. Ai đươc luôn đăm lửa 
tầm có thể làm giàu ngay được. Nhưng không khéo mà 
đề hỏng vải lửa thì cũng thiệt hại nhiều. 

Còn như cách rơm fơ của ta khi trưởethì ceñng còn 
xụng nhiều, làm cho tơ nhiều đầu mối mà không được 
thành sợi. Từ khi có trường canh nòng dạy ươm theo 
cách cần thận thì tơ đã tốt hơn khi trước. 

Cách ươm : 

1— Người đàn bà ươm tơ phải xem nước trong nồi 
ươm nóng vừa độ, đề cho sợi tơ kéo khỏi đút, 

2— Bỏ kén vào nồi ươm phải bỏ từng í† một, lấy 
đữa nhào đi nhào lại đề lấy sợi gốc ra cho được thanh 


wà đều nhau thì bản càng được nhiều tiền. 


8— Khi lấy gần hết gốc thì bỏ đữa ra mà kéo bằng 


292 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


tay cho đến khi ra hẳn sợi tơ. Đừng kéo lấy gốc nhiều. 
quá mà hao tơ. 


4— Kén phải bỏ vào nồi cho đều, đừng có khi nhiều: 
khi ít Mỗi bàn ươm thì ươm hai mối. Muốn cho tơ- 
dễ kéo và dễ bản thì cho bẩy con kén làm một sợi. 


__ Những người ươm tơ phải có ý tứ. giữ mực, lúc nào- 
cũng bảy con kén, ngộ có‹-sợi nào đứt thì phải nối ngay, 
mà khi có nhiều con kén hết một lúc, cho kén mới vào: 
thay thì đề tám con mà thôi chớ nên cho nhiều quá. 


5.— Cái cần để bắt chéo mỗi tơ lại thì phải cho dàš 
thì tơ mới tròn mà săn sợi, tơ có chỗ đầu mấu nào thì, 
khi đi qua chỗ bắt chéo ấy phải đứt ngay, mà mìnÌw 
dễ trông thấy đề nhặt nó đi. 


Còn người quay tơ thì thường thường dùng trẻ com 
quay cũng được, quí hồ quay cho đều, mả quay mau hay: 
chậm thì tùy người ươm bảo. Lúc nào sợi tơ đứt ra thì: 
người quay tơ phải tìm mối đứt ở các gàng đề cho người 
ươm quấn mối ấy lên cần mà nối lại cho liền, đừng đề 
thừa mỗi ra, 


Mỗi lúc bỏ kén vào quay đề lấy gốc ra thì phải dùng: 
lò ươm cho đều' lửa. 


Khi nào con tơ đã to độ 40, 50 grammes thì đầu mối: 
phải quấn vào, buộc lại cho dễ tìm rồi đem nguyên cái 
gàng phơi ra chỗ có gió mà không có bụi cho được chóng, 
khô và sạch sẽ. Khô rồi tháo ra mà đề vào chỗ kín đừng 
đề cho ầm ướt. 


&ÑÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 203 


Nghề nuôi tắm và nghề làm ruộng đều là nghề nghiệp 
ăn bản rất hệ trọng cho việc sinh nhai và lại rất khó 
nhọc hơn cả mọi nghề, nước nảo thì cũng phải trọng 
thai nghề ấy làm cốt. Nước Tàu và nước ta, nhà vua cũng 
phải có ruộng tịch điền, có nhà tàm thất, vua thì phải 
4hân canh, bà hoàng hậu thì phải chăn tằm đề làm gương 
cho thiên hạ, cũng là ÿ trọng nghề căn bản đấy thôi. 


Tiếc cho nước ta, nghề nào cũng cứ theo một lối cô, 
thông ai nghỉ được cách biến hóa nào cho mỗi ngày một 
đấn tới thịnh vượng. Cho nèn đồ hàng tấm của ta, tuy 
cũng dệt được các thứ tơ lụa mà không bao giờ tốt đẹp 
bằng bàng vóc hàng nhiễu của các nước. 


ÏL nay nhờ có hội canh nóng; "xem xét hết các cách ích 
lợi trong việc canh tang thì cũng đã nhiều khi dạy cho ta 
lấy phép tiện điệu hơn trước. Các nhà canh nỏng ta, tưởng 
mẻn lưu ý mà học lấy đách khôn ngoan hơn ấy, thì mới 
œö thể thịnh vượng được. Còn như cách đệt hàng, cũng 
mèên bỏ lối cũ của ta mà học theo lối mới hoặc là nhân 
lối cũ mà cải lương cho thêm tốt đẹp, thì mới có thể. 
đem ra ngoại quốc mà tranh lấy mối lợi với hoàn-cầu. 


XVII.— NGHỀ BÁCH CÔNG 


Đường công nghệ của ta thì kém lắm. Duy có mấy 
nghề mới độ vài chục nắm nay người nước ta đã chịu 
khó đùng công làm kỹ càng, và kiều cách mới, như nghề 
thẩm xà cừ, nghề thêu, nghề trồ chạm gỗ gu, nghề đúc 
‹đồ đồng, v.v.. các nghề ấy cũng đã lấn tới, có thể cho 
vào bực xảo kỹ; và có thề bán ra ngoại quốc, tranh được 
át nhiều mối lợi với hoàn cầu. 


24 -VIỆT-NAM PHONG-TỤG 


Lại còn mấy nghề đang học đổ-dang, chưa được tỉnh 
xảo lắm, như nghề nặn tượng đất, nghề làm mũ theo kiềư 
tày, nghề đan bít tất, nghề đóng giày tây, nghề rút mây 
làm ghế ngồi, nghề làm pháo, nghề khắc chữ đồng, nghề 
XỈ bạc, v.v... các nghề này thông dụng cũng nhiều nếu 
khi ta học được đến nơi đến chốn; làm cho chắc chắn, 
tốt đẹp khéo léo thì đẫu chẳng bán 'ra nước ngoài nhưng. 
cũng giữ được tiền của trong nước khỏi xồng ra ngoài 
nhiều lắm. 


Lại cỏ mấy nghề cï của ta xưa nay thông dụng ở 
trong nước rất mạnh mà chưa có thể tranh lợi được với 
ngoại quốc như nhiễu Binh-định, the La-khê, lụa Cồ-đó, 
Nguuễn Xá, bút Bạch-liên, mực Kiêu-kụ, giấy Yên-thái, oải 
Thượng-hội, giàu Trúc-Fâm, chiến cói Thiện-irao, đồ sành 
Bát-tràng, đồ máu Phú-Vính, nón lông Kim-động, v.V..., 
các thứ nầy tuy là người trong nước dùng nhiều nhưng 
không ai chế ra được kiều cách mới nào cho thích mắt. 
và hợp' dụng với người ngoại quốc, lại e có khi người, 
trong nước dùng mãi cũng chản mà. bỏ tiền mua của nước 
ngoài thì thiệt hại cho của trong nước lắm. 


Lại cỏ mấy nghề rất lớn lao, rất đại lợi nước ta 
nhiều người có chí ước ao muốn mổ mang mà chưa học 
được và chưa có thề làm được như nghề chế đồ sử, 
nghề dệt vải cát-bá, nghề đúc đồ pha lê, nghề đúc sắt, v.v... 
các nghề ấy mới là đại dụng nhưng phải tốn nhiều tiền 
mới lập được nên còng xưởng máy móc mà làm, ước 
sao cho trong nước có được vài ba công tụto mà làm, 
những nghề ấy. 


Còn như mấy nghề làm thợ.như thợ sơn Đình bảng: 


NÓI VỀ PHƠNG-TẸC Xã-HỘI 295 
thợ khắc Nhị-khê, thợ đồng Ngũ xã, thơ mộc Nhân hiền, 
thợ nề Yên phụ, thợ đá Quảng-nam, thợ vàng Định công, 
thợ bạc Đồng tham, v.v... thì cũng là các nghề kiếm 
ăn ra tiền, nhưng chẳng nghề nào là nghề tấn tới thịnh. 
vượng cho nên người làm thợ chỉ kiếm đủ nuôi miệng, 
cỏ khi ráo mồ hôi thì hết tiền. 


Công nghệ là các thứ cần dùng ở trong nước, hoặc 
cần để ăn, hoặc cần đề ở, hoặc cần để trang sức, hoặc 
cần để dùng vào việc nọ việc kia, thiếu một nghề nào 
thì kém một thức dùng ấy. Trong nước đã thiếu đồ dùng 
tất phải mua của ngoại quốc mà dùng, mua của ngoại 

^ . =— . - ` Lê ñ | ~* 
quốc bao nhiêu tất thiệt hại cho của cải trong nước bấy 
nhiêu. V lại nhân tình ai là chẳng muốn dùng đồ đẹp, 
đồ tốt, đồ chắc chắn vững bền, đồ họa mỹ thanh lịch. 
Nếu trong nước có đồ dùng mà xấu xathô bỉ thì người 
ta chẳng mấy khi muốn nhìn đến, té ra có cũng như 
không. Vậy muốn giữ cho khỏi hao của thì tất trong 
nước phải đủ thứ dùng mà đồ dùng phải cho 'hợp ý 
người ta, nếu lại muộn chọi khéo đề tranh lợi. với hoàn 
cầu thì lại phải chế ra đồ tốt như người ta hoặc hơn 
người ta mới được. 


Nước ta, công nghệ thì cũng chẳng thiếu thức gì, 
nhưng chỉ vì tính người mình không biết quí trọng công 
nghệ, người làm nghề- tựa hồ như bất đắc dĩ không học 
được mà làm quan, chẳng lễ ngồi khoanh tay "mã: chịu 
chết mới phải xoay ra làm nghề mà thôi Mà làm nghề 
thì không cần gì lấy tinh xảo, chỉ cõi làm cho bán rẻ 


296 VIỆT-NAM PHONG-TỤC, 


tiền được nhiều người mua là hơn. Nghề như thế thì 
mong sac cho tắn tới thịnh vượng được, mà công nghệ 
suy nhược, lại là vì người có học thức không chịu làm, 
người chịu làm thì lại là người không có học thức, chẳng 
qua chỉ theo lõi cũ nghìn nắm xưa chớ không nghĩ được 
cách thức mởi nào nữa. 


Ít năm nay, có trường bách công dạy dỗ, có lắm 
lời. tân học cô động thì cững đã tình "ngộ ra ít nhiều 
và cũng đã có người sinh được nghề khéo, học được 
nghề mới, tranh được lợi buôn bản một đôi ít rồi. 
Song cải tính khinh đường công nghệ của ta thì vẫn 
chưa bỏ được. Dâu cỏ người nhờ cóng nghệ mà làm 
nên giàu có song vẫn tự coi mình đê tiện, phẩi mượn 
cái phấn ông hàn ông bá mới là vẻ vang. Tục ngữ có 
câu rằng : « Nhất nghệ tinh, nhất thân pình. » Lại có 
càu rằng: « Ruộng bề bề chẳng bằng một nghề trong tqg ». 
Than ôi! cô nhân ta le có những câu ấy mà ta không 
ai biết trọng là cớ saÓ vậy ? 


XIX.— NGHỀ BUÔN BÁN 


Việc buôn bán nước ta cũng suy đồi lắm. Bao nhiêu 
các mối lợi to như vận hàng hỏa xuất dương, khai mỏ, 
mở nhà ngân hàng, lập đại thương cục, v.v.. thì ở cả 
lay các người ngoại quốc, chở người mình thì chưa 
thấy mấy người dựng nên công cuộc nào hoặc hợp cô 
mà làm nên việc gì to tát Duy vài chục năm nay 
thì mới có mãy nhà phú thương gây dựng được 
vài việc như công ty tàu thủy, hiệu cầm đồ, hiệu 
nhà in, cửa hàng bán đồ thêu, đồ khẩm, v.v.. Có. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 297 


việc vốn tới vài ba mươi vạn, kể làm công tởi một hai 
trăm người, kề đã là to, song so với cách buôn bản 
của ngoại quốc thì vẫn chưa thấm vào đâu cả. 


Dưởi hạng này thì các nhà buôn bản ở các nơi thành 
phố, người thì mở hàng cân ngô cân gạo, người thì buôn 
cất hàng Tây hàng Tầu, hoặc người thì buôn hàng tơ 
lụa, hoặc người thì bản hàng tạp hóa, hoặc người thì 
cho vay đặt lãi đề tranh lợi với bọn Sét ty, v.v... Những 
nghề này dấn vốn nhiều ra độ một vài vạn, if nữa độ 
đôi ba nghìn, cũng nên kề là nhà buôn bán to của An- 
nam ta, 


Lại còn các nhà buôn thuyền bán bè, chở tỉnh này 
qua tỉnh khác, hoặc mắm hoặc muối, hoặc ngô hoặc gạo, 
hoặc củi hoặc gỗ, hoặc nứa hoặc tre, v.v... Hạng này cữàg 
kề là một việc buôn bán vật lực, và cũng phẩi một vài 
nghìn vốn mới đủ dùng. 


Dưới nữa thì là các nhà tư bản ít oi, đan lồng phất 
giấy, buôn chợ kia bán chợ nọ, buôn chiều hôm bản sởm 
mai. Nan người nứa người, nhờ cái tay khéo phất, kiếm 
được đủ ăn tiêu đủ thuế má-là tốt, mà không khéo vỡ 
nợ bỏ xứ mà đi cũng nhiều. 


Còn về chốn nhà quê, nơi nào không có ruộng nương, 
không có nghề nghiệp gì thì xoay ra làm hàng xay hàng 
xáo, lái trâu lái bò hoặc bán hàng quà hàng bánh kiếm 
ít lời đầu tôm râu. cá, về nhà cơm rau cơm cháo cho 
qua đời. Nhà nào có được một vài trắm bạc bỏ ra vốn 
đong vốn đề, hoặc chứa thóc gạo, đong lúc rẻ bán lúo 


288. VIỆT-NAM PHONG-TỤŒ 


đắt, hoặc cầm bát họ bát hàng, đã kề là phong vận hơn. 
người. 


Xét ra việc buôn. bán của ta không được thịnh vượng 
bằng các nước cũng bởi nhiều cớ : 


Một là vì ta không biết trọng- nghề buôn bán. Phầm 
nhiều người chỉ nô nức về đường cỏng danh sỉ hoạn mà. 
coi nghề buôn bán là một nghề khinh thường. Người 
giàu có cho con đi học, mong cho con về sau nhất ra 
thì làm nên ông nghè, ông bảng, không nữa thì cũng 
phải làm được ông hậu ông hàn, chở nào ai mong chơ: 
con mai sau làm nên bác lái này ông tài nọ. Người làm 
quan trở về thì lấy gió mát trăng thanh, cúc thơm lan 
tốt, chè chuyên thuốc quấn, đàn ngọt hát hay làm vui 
thú, chớ -nào ai thiết gì ông chủ cửa hàng nọ, ông quản 
lý cửa hiệu kia. Mà các bác nhờ ‡tồ ấm đủ bát ăn thì 
cũng lấy sự thanh nhàn là thú ở trên đời, còn việc buôn 
bán mặc thây mẹ đỉ. Té ra công việc buôn bán phần 
nhiều ở trong tay người đàn bà và ở trong bọn mấy 
chú lái thì mong sao mà mở mang ra to' được. 


Hai là vì nhát tính khóng dám đi xa. Người nhờ cở 
dấn vốn chỉ ngồi phền phệt một xó, cải gì cũng chờ: 
người ta mang đến tận nơi, mua tranh bản cướp với nhau,, 
chở một bước cũng không dám rời đi đâu cả, Ví dù có: 
'đi chăng nữa thì chẳng qua Hà-nội xuống Hải-phòng, Sơn-~. 
tây xuôi Nam-định đã cho là xa xôi, ai bần cùng lắm. 
mới lên đến Lào Kay, Yên Bái, hoặc vào đến Bình-Định, 
Sài-gòn. Còn chỉ những lo nước độc ma thiêng, hoặc là 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI sạp- 


phong ba bất trắc mà quanh: năm” chỉ tối, bán quần 
buôn quanh. 


Ba là vì không có lòng thành thật, nhất là những kể 
gian tham, của một: nói thách lên mười đề lừa những 
người khờ dại, nhờ cái sự sơ ý của người ta mà kiếm. 
ăn làm giàu làm có, thì các tài ấy cũng đáng khinh 
bỉ lắm. Lại còn những kể giả dối điều rác nói của tốt. 
bán của xấu, càng người quen càng lèn đau thì cũng 
đảng khinh nữa. Đến như các nhà hợp cồ mở ra hội 
này hội khác, công việc chưa thành, đã đem lòng ngờ 
vực nhau rồi. Nào là chủ hội thì nghỉ cho -người làm 
công ăn bớt, nào là người cô phần thì nghỉ cho chủ hội 
hà lạm. Mà rồi thì ai ai cũng chỉ muốn giữ lợi riêng, 
chẳng quản gì đến hội nữa: Vì thế người có phần sinh 
chán, mà chẳng bao lâu phải tan. 


Bốn là vì ta khóng có lỏng kiên nhẫn. Pnàm làm việc 
gì, có phải dễ dàng mỗi chốc mà thành hiệu ngay được 
đâu. Ta buôn bản động hơi thấy lỗ vốn một chút hoặc. 
hơi vấp váp điều gì thì đã ngã lòng ngay. Hoặc người 
đóng cửa trả môn bài, hoặc người xin: thôi cồ phần, làm. 
cho các việc có cơ tấn tới mà cũng phải tan không thành. 
nữa. 


Năm là vì ưa phù hoa, lấu sĩ diện uới ngoài. Ai buôn: 
bán hơi được kha khả phát tài, đã vội vàng đồi ngay bộ. 
dáng cũ. Cửa nhà trang sức rực rỡ, coi ra dáng đại phú gia 
rồi Đi đâu thì quần nọ áo kia, xe xe ngựa ngựa, nghênh 
ngang lên mặt tưởng không ai phong lưu bằng ta, nhất. 
là dư của mà mma được tiếng ông hàn, ông bá thì lại 
coi ra dáng nữa. Chí khí nông nồi như vậy thì tích lũy 


300 VIÊT-NAM PHONG-TỤCG 


đàm sao cho nên một vốn to, đề mở mang cho mỗi ngày 
một phát đạt. 


Vì các nỗi trên này mà đường buôn bản suy nhược, 
rách nào mà bao nhiêu lợi quyền chẳng vào tay người 
khác. 


Ít lân nay đã có người hiểu cách buôn bán là trọng, 
lập nên công này việc khác cũng đẩ ra tuồng, và cũng 
đã được hưởng những lợi quyền sung sướng ở trong việc 
buôn bán. Song nghìn muôn người mới được một vài người, 
chớ phần nhiều thì vẫn u u mè mê như trước mà dẫu 
«ó muốn mở mang cũng không có lòng thành tín và lòng 
kiên nhẫn đề cho nên một cuộc hay. 


Than ỏi! việc lý tài chung của một nước, trọng nhất 
là sự buôn bán. Đường buôn bán có thịnh thì nước mới 
thịnh, đường buôn bản mà suy thì nước cũng suy. Thử 
xem như các nước cường thịnh bây giờ, nước nào là nước 
không có tàu đi buôn đi nhiều nơi, nước nào là nước 
không có hiệu buôn lập nhiều chốn, có đâu lại lạ như 
nước ta, không được một chiếc tàu nào xuất dương, một 
cửa hàng nào ở ngoại quốc, vậy mà cử muốn vinh dự 
.như các nước, thì vinh làm sao được? 


XX.— Y DƯỢC 


Ta trước đây chỉ dùng hai thứ thuốc : các vị của Tàu 
gọi là thuốc bắc, các vị của ta gọi là thuốc nam. 


Thuốc nam cũng nhiều phương thần hiệu lắm. Ñhự thuốc 
bỏ xương, thuốc rắn cắn, thuốc chó đại, v.v.. nhiều khi 


NÓI VẺ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 900 


chữa khỏi trông thấy. Chắc cũng còn nhiều phương thần: 
hiệu nữa,:nhưng ngặt vì tính người mình bí hiểm, ai có: 
phương nào tuyệt hay thì chỉ đề làm bài thuốc gia truyền. 
mà kiếm lợi riêng một mình, chớ không ai làm ra sách 
vở hoặc truyền lại cho người khác. Người ấy mất thì bài 
thuốc cũng mất, cho nên không còn mấy bài hay đề đến. 
bây giờ. 


Thuốc nam không có cách xem bệnh tỉnh vi bằng thuốc: 
bắc, chỉ bệnh nào phát hiện ra ngoài thì cứ theo bài thuốc: 
truyền tục mà chữa thôi. Ví như sốt rét thì uống nước lá ngâu,. 
đi tả thì ăn lộc táo hoặc nấu nước lá ôi tàu, vỏ dừa mà uống ;. 
trẻ em đầy bụng thì giã lá xoan với con gián đất mà dịt vào- 
rốn, đàn bà để thì uống nước lá nhân trần, cao ích mẫu, v.v.... 
Các bài ấy, chốn hương thôn dùng nhiều mà nhiều bệnh: 
lại không phải thầy thuốc xem xét nữa; cách ấy là cách: 
cầu thả, các người cần thận không mấy khi dùng. 


Người cần thận ưa dùng (huốc bắc nhiều. Thuốc bắc: 
nguyên từ đời vua Hoàng-đế bên Tàu nếm các thứ cỗ cây 
mà chế ra, các vị thuốc có vị hàn vị nhiệt, có vị bìnir 
thườn không nóng không lạnh, có vị ôn hòa. Làm thuốc 
biết báo chế rồi mới chữa được bệnh. 


Vì sau, các danh y như Hoa-đà, Biền-thước, v.v... 
mỗi ! ;ày lại kê củn thêm tỉnh vi mà chế ra nhiều 
phươi thuốc hay và soạn ra sáchvở đề lưu truyền về: 
sau. 


B, à chứng đại đề chia ra làm hai căn nguyên: một 
là nội thương; hai là ngoại cảm. Nội thương là gốc bịnh 


302 VIỆT-NAM PHONG-TUẾ: 


tự trong phát ra hoặc vì huyết khí suy nhược, hoặc vÌ 
thất tình không được đều hòa, ăn uống chơi bời quá. 
độ mà sinh bệnh ; ngoại cẩm là gốc bịnh ở ngoài nhiễm 
vào, hoặc nhiễm phải phong hàn thử thấp, hoặc lỡ ăn phải 
độc chất mà sinh bịnh. 


Người chữa bệnbồ cũng chỉa làm hai môn, một 
môn nội khoa và một môn ngoại khoa, Môn nội khoa 
chuyên trị những bịnh đau yếu trong tạng phủ hoặc nhức 
đầu, đau mắt, sốt rét; ho lao, vân ;ân... Môn ngoại khoa 
chuyên trị những bịnh què, gẩy, nhọt, ghẻ, vân vàn... 


Nội khoa phần nhiều là dùng thuốc chén, höặc còng, 
hoặc bồ,. hoặc hạ, hoặc giải; ngoại khoa phần nhiều là 
dùng thuốc cao, thuốc lá đề xoa bóp hoặc châm chích, 
* ^ Ề x.. đTSỆ se 
cắt mô mà trị bề: ngoài. 


Cách xem bịnh có bốn phép cốt yếu: 


I.—= Vọng (tròng) là phải xem hình dung người bịnh, 
coi sắc người thế nào, hoặc xanh vàng, hoặc đen xảm, 
rồi mới đoán được gốc bịnh. 


2.— Văn (nghe) là nghe xem tiếng nỏi người có 
-bịnh hoặc mê hoặc tỉnh hoặc trong hoặc đục để đoán 
bịnh nặng nhẹ dường nào. 


3.— Vốn (hỏi) là hồi người có bịnh hoặc gia nhân 
người có bịnh xem căn do bởi đâu mà thành bịnh, hoặc 
hỏi xem nóng lạnh thế nào và đã uống những thuốc gì 
đề chơ biết thêm đích xác.- 


WÓI VỀ PHONG-TỤC XÃÄ-HỘI 303 


4.— Thiết (bắt mạch) là xem mạch ở hai cồ tay, 
xét xem người _bịnh đau tại đâu, hoặc hàn, hoặc nhiệt, 
hoặc hư, hoặc thực thế nào, rồi mới biết chắc được bịnh 
nà bốc thuốc. 


Trong bốn cách : vọng, văn, vấn, thiết thì cách xem 
mạch là tính vi hơn cả. Mạch, mỗi cồ tay có ba bộ 
thốn, quan, xích, mỗi bộ đều ứng nghiệm vào trong tạng 
phủ. Vi như cô tay tả, bộ thốn thì thuộc tâm, bộ quan 
+hì thuộc can, bộ xích thì thuộc thận âm. Cô tay hữu, 
bộ thốn thuộc phế, bộ quan thuộc tỳ, bộ xích. thuộc 
thân đương. Mà mỗi tạng lại kèm theo một phủ. 


Mẹạch.= Sơ án đã thấy mạch gọi là phù, trọng án 
mới thấy mạch gọi là trầm, nhấi tức tam tứ chí gọi là 
trì; nhất tức lục thất chí gọi là sác. Mạch bộ nào thì 
ứng vào tạng phủ bộ ấy, xét xem nồi chỉm mau chậm 
thế nào thì mới đoán được trong tạng phủ thủy hỏa 
:suy vượng khí huyết hư thực mà chữa bệnh. 


Xem mạch phải về buôi sáng sớm, tỉnh thần còn 
.an fỉnh thì xem mới được. Khi đã xét được đích bịnh 
côn ở đâu, bấy giờ mới lập phương bốc' thuốc. 


Nước ta theo dùng thuốc bắc đã lâu. Tự đời Hồ Hán 
Sương đã lập tòa miện đề chữa bệnh cho nhà vua. Đám 
quân thứ và các tỉnh cũng đặt ra quan điều hộ đề chữa 
binh cho các quan và quản lính. 


Về cuối đời nhà Lê, có ông Lê-hữu-Trác là người 
làng Hiệu Xá huyện Đường Hào (thuộc tỉnh Hải đương), 
học thức rộng, giỏi về nghề làm thuốc, có tiếng thánh 


304' VIỆT-NAM PHONG-TỤG 


y ở đời. Ông ấy có soạnra một bộ sách thuốc hai mươi 
sáu quyền, gọi là bộ Hẻải-thượng Lẫn-ông truyền ở đời, 
Bộ sách tỉnh vi lắm, bây giờ các nhà làm thuốc theơ 
dùng nhiều. 


Thời Minh Mệnh lại cỏ ông Trạch Viên là người 
Bắc Ninh, thời Tự Đức lại có ông Đỗ-văn-Tuyểền là người. 
Hưng-Yên, cũng đều là tay danh w có tiếng trong nước. 


Ít lâu nay, trong nước đâu đâu cũng có nhả thương, 
có những -khoa chuyên môn Tháải-tây coi việc chữa bệnh. 
Nhà nước lại mở ra trường Thái-u-uiện đề dạy người ta 
học cách làm thuốc theo lối Âu-châu. Ta cũng nhiều người 
học được cách hay, mà dân gian theo dùng thuốc tây 
cũng đã nhiều. 


Thuốc thang là một sự rất quan hệ cho việc vệ sinh, 
dù thuốc nam, dù thuốc bắc, người mới chế ra, mới đặt. 
ra bài thuốc, chắc đã có kinh nghiệm rồi mới dám truyền 
cho đời sau, thì cũng không nên nhất thiết bài bác cho: 
là không hay cả được. 


Hiềm vì xưa kia nước ta' không biết trong việc vệ: 
sinh, không biết trọng nghề làm thuốc: Thường cho nghề 
làm thuốc là một nghề nhỏ mọn, không mấy người lưu 
tâm về việc ấy. Nhà vua cũng khỏng đặt ra khoa học. 
thuốc, không có phép thi, không có chức lớn, không cố 
cách nào cô động cho lòng người. Cho nên những ngiời. 
thông minh tài trí còn đua ganh về nghề khác, mà không 


NÓI VẺ PHONG-TỤC XÃ HỘI 305 


ai tưởng gì đến nghề này. Trừ ra chỗ Thái-y-viện coi 
riêng về việc thuốc thang nhà vua là một nơi rất cần 
trọng thì còn có quan Ngự y, có y sinh, còn có chuyên 
môn học tập một chút. Còn như chốn dân gian thì chỉ 
những người bất đắc chí trong đường khoa cử sỉ hoạn 
mới xoay ra xem sách thuốc đề lấy nghề sinh nhai về 
sau. Ai xem hết dăm bảy bộ sách thuốc như bộ Cảnh 
nhạc, Phùng thị cầm nang, Y tôn kim giảm, Thạch thất, 
Hải thượng lần-ông, v.v... thì làm thuốc cũng đã kha khả, 
ai có chí kê cứu nhiều và làm thuốc đã lịch duyệt lâu 
năm rồi thì thuốc men cũng chín chắn, mạch lạc mới 
phân minh. Song mấy người có chi, chẳng qua xem qua 
loa mấy bộ đã tự đắc là hay là giỏi, may ra chữa 
được một vài chứng bịnh nguy hiềm ngẫu nhiên mà khỏi, 
đã nồi tiếng là danh sư. Còn phần nhiều là người thiền 
học, xem vọc vạch mấy bài tân phương bát trận, hoặc 
mấy bài nghiệm phương tân biên, rồi cũng dám lên mặt 
ông lang, đi khắp chợ cùng quê đề chữa bịnh cho thiên 
-hạ. Mạch thấy nắm cũng nắm, mà có hiều thế nào là 
mạch thực, mạch hư, bịnh thấy xem cũng xem, mà cỏ 
hiều thế nào là bịnh hàn bịnh nhiệt. Động xem đảm nào 
cũng giảng qua một đôi lời: Bệnh kia chân hỏa nhược, 
bệnh nọ chân thủy suy, bệnh ấy nên bồ tỳ, bệnh khác 
nên bồ thận, v.v.. Thuốc biết lập phương, biết gia giảm 
đã vào bực khá, chớ còn nhiều ông lang chỉ cứ bịnh 
nào phương ấy, đã có một cuốn sách trong tráp làm 
thầy. 


Lại có một hạng thầy lang không cần phải đi xem 
bệnh cho ai, hễ người có bệnh cho người nhà đi lấy 
thuốc thì cứ hỏi từng câu mà bốc từng vị. Ví dụ hổi 
œ6 ho thì gia cam thảo, kiết cánh, hỏi không lợi tiều tiện 


3ù6 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


thì gia xa-tiền mộc thông, rồi bốc thêm một vài vị vô 
thưởng vô phạt, như hoài-sơn, phục-linh, v.v... Hoặc đệm 
thêm một nắm lá xì xằng cho to gói thuốc đề lấy cho 
đáng đồng tiền của người ta. Cũng may mà dân ta phần 
nhiều cỏn ngu xuân, sống chết đồ cho tại số, chở không 
thì các ông lang ấy chắc ăn khỏng ngon ngủ không yên. 


Than ôi! tính mệnh của người ta rất trọng, nghề làm 
thuốc là nghề rất khó, mà ta đã không có khoa học thì 
chớ, lại coi là việc dễ dàng, một nghề nhỏ mọn thì thuốc 
thang hay làm sao cho được ? 


Còn như thuốc nam, cũng lắm bài hay, mà tiếc vì 
không có sách di truyền chỉ còn một vài bài gia truyền 
của mấy nhà giữ được thì còn thấy hiệu nghiệm đỏ thôi. 
Giá thử có người chịu khó kê cứu cách thức thuốc nam 
thuốc bắc cho tỉnh tường, lại học thêm những bài kỉnh 
nghiệm, hợp lại mà làm riêng một khoa học An-nam 
thì cỏ lễ cũng hay lắm. 


XXI.— BỐC PHỆ 


Lối bốc phệ khởi trước từ vua Phục-Hi, xem tượng 
Hà-Đồ mà vạch ra tám quể: càn, khẩm, cấn, chấn, tốn, 
ly, khôn, đoài. Tám quê ấy là tảm quẻ chính. Mỗi quẻ 
chính lại nhân ra tảm quẻ trùng quải, tám tám thành ra 64 
quê. Mỗi quẻ trùng quái có sáu nét vạch gọi là sáu hào, 
sáu mươi bốn quế thì cả thấy có 381 hào. 


Trong 384 hào, mỗi một hào biến động lại hỏa ra quê 
khác, cho nên cai quát hết muôn việc biến hỏa của trời 
đất Mà muôn việc trong trời đất thi không điều gì ra 


NóI VỀ PHONG-TỤC XÃ HỘI 307 


được ngoài lề âm dương ngũ hành. Phép bốc phệ chỉ suy 
lề ám dương ngũ hành mà đoán hết được mọi việc. 


Sau vua Phục-Hỉ có vua Văn-Vương đặt ra thoán từ 
là lời đoán từng quẻ; ông Châu-Cônag đặt ra hảo từ là 
lời đoán từng hào. Đến Đức Khồng-Tử lại đặt ra (ượng 
‡ừ là lời giải-nghĩa các thoán-từ, hào-từ của Văn-Vương, 
Châu-Công, từ đỏ các nhà bói toản cứ theo lời ấy mà 
đoán quẻ. 


Phép bói dịch thì chỉ có hai cách: một là bói rùa, 
hai là bói cổ thi. Các nhà thuật số về sau, lại suy diễn 
cái lề âm đương ngủ hành mà đặt ra nhiều phép bói như 
là ưởng bốc (bói bằng tiếng), ngồa bốc (bói bằng ngói), 
mễ bốc (bỏi bằng gạo), hoa thảo bốc (bói bằng cành hoa, 
lá cỏ), v.v... Kề ra thì nhiều cách lắm, song tục ta theo 
dùng thì đại đề cỏ mấy lối kề sau này: 


I.— Thi bốc là phép bói cỏ thi. Phép này, trước hết 
phải có một bộ 50 chiếc cỏ thi, cắt đều nhau dài chừng 
ba bốn tấc, bổ vào một cái túi, đề cho sạch sẽ cần thận. 
Khi có việc gì cần phải bói thì mới đem bộ cỏ thi ra 
đặt trên một cái yên, thành kính mà đem việc của mình 
nghỉ ngờ, khấn xin thần mình chỉ giáo. Đoạn bỏ riêng một 
chiếc cỏ thi vào tr ong túi, đề sánh với thái cực, còn bốn mươi 
chin chiếc chia làm đôi mà đặt: xuống hai cái khấc một inẳnh 
ván con, rồi tay tả cầm lấy một nắm cỏ thi ở phía tả, lại 
lấy một chiếc cổ thi ở cái khấc phía hữu cài vào khe ngón tay 
bên tả, đề sánh với tam tài. Đâu đấy mới lấy tay hữu mà đếm 

nắm cô thi bên tay tả, cứ bốn một mà đếm, nghĩa là thủ tượng 
xởi tứ thài Đếm như thế rồi còn thừa số sau cùng hoặc 
một, hai, oa, bốn chiếc thì cài vào trong khe ngón tay 


308 VIỆT-NAM PHONG-TỤG. 


vô danh. Đó: gọi là giả số lẻ mà cài vào trong ngón tay 
đề sánh với tháng nhuận. 


Đếm xong thì lại trả những số đếm rồi đề vào chỗ 
khấc lớn phía tả, rồi cầm lấy một nắm ở phia hữu mè 
đếm bằng tay tả. Cách đếm cũng như trước, rồi còn số 
thừa thì cài vào khe ngón tay giữa. Đoạn lại trả số đã 
đếm rồi đề vào khấc lớn phía. hữu. 


Xong thì hợp cả ba số: cài trên tay mà đặt xuống 
một khấc nhỏ thứ nhất trên mảnh ván. 


Đó là một lần đếm. Lần thứ hai dồn những cỏ th 
đề hai khấc lớn làm một, rồi chia ra đặt hai bên, lạ 
theo cách trước mà đếm. Lần thứ ba cũng làm như vậy.. 
Ba lần đếm như thế rồi hợp cả số đã đếm còn được. 
ba mươi sáu chiếc thì là hào lão dương, gọi là trùng, khuyên 
một cái vòng tròn làm dấu ;còn ba mươi bai chiếc là (hiếm 
ám, gọi là sách, vạch hai nét như hình chữ bát làm dấu, 
còn hai mươi tám chiếc là (hiếu dương gọi là đơn, vạch 
một chữ nhất làm dấu, còn hai mươi bốn chiếc là lão ám 
gọi là giao, vạch tréo chữ thập làm dấu. 


Ba lần đếm mới thành một hào. Thành một hào rồi 
thì hợp cả lại mà đếm như trước. Đếm hai mươi tám lần thš 
được sáu hào, mới thành một quẻ. Thành quể rồi thì xem 
hào nào động biến làm sao, rồi cứ chiếu các lòi của vua 
Văn-Vương, Châu-Công, Khồng-Tử ; hoặc là xét trong quải. 
hoạch của Phục-Hi mà đoán. Bói hay dở chỉ tại người 
đoán cao đoán thấp mà thôi. 


Tục ta cho phép bói dịch rất thiêng liêng, cho nên khử 
xữa nhà vua có việc gì to tát quan hệ thường sai bói 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 309 


dịch. Các nhà thi thư nước ta tin mến đạo dịch, cũng 
mhiều nhà chứa sẵn một bộ có thi, đề vào tủi gấm rất 
cần thận và hương hoa thờ phụng quanh năm. Khi có việc 
quan trọng đem ra bỏi, cũng nhiều khi cỏ điều linh 
mghiệm, nhưng cỏ cao đoán mới hay. 


2.—= Mai-hoa bốc là phép bói chiết tự. Phép này 
của ông Thiệu-Khang-Tiết đời nhà Tống đặt ra, đã đặt 
sẵn từng quểổ và cỏ sẵn những lời giải đoán. Ai có việc 
gì muốn bói thì tùy ý mình, muốn viết chữ gì thì viết, 
phải viết ra một chữ, rồi mới trông hình trạng chữ hoặc 
đếm nét chữ mà khép vào quẻ, xem lời quẻ thể nào mới 
đoán được. Hoặc lấy ý nghĩa trong chữ mà đoán. 


Ví dụ một người bói việc cầu hỏn có thành không, 
viết ra mội chữ tử. Người đoán : chữ tử trên chữ nhất 
qđưới chữ uyẻn. Thế là nhất sàng cầm bị túc uyên-ương 
(một giường chăn gấm chim uyẻn-ương ngủ), tất là việc cầu 
hôn thành. Lại một người xem vợ đi xa đã đến chưa, viết 
ra một chữ dạng. Người đoản : chữ dạng tựa như chữ ân, 
mà trên không cỏ đầu; lại giống chữ nghĩa, mà dưới 
không có chân. Thế là đoạn ân tuyệt nghĩa, tất là không 
được gặp nhau, v.v... Phép này cách đoán cũng mỏng mènh 
lắm, ta đôi khi mới có người xem chơi mà thỏi. 


3.— Kim-tiền bốc là phép bói gieo tiền đồng. Phép 
này thì từ Kinh-Phòng đời nhà Hán đặt ra. Về sau Ông 
Giã-Hạc lại lập sẵn cáe quẻ, và nghị luận thêm tỉnh tường, 
cho nên lại gội là phép bói Giã-Hạc. Phép này giản tiện 
hơn cả các cách khác cho nên ta theo dùng nhiều, mà 
nhất là các thầy bói lại chỉ chuyên về phép ấy. 


310 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Phép bói phải có ba đồng. Người xem bói, hoặc hỏi 
việc công danh, hoặc hỏi việc tài lợi, v.v... thì nói chơ 
thầy bói biết Thầy bói khấn rồi gieo quê. Hễ ba đồng 
ngửa cả gọi là trùng, ba đồng sấp cả gọi là giao, một 
sấp hai ngửa gọi là đơn, một ngửa hai sấp gọi là sách. 


Mỗi lần gieo là một hào: Trùng là hào thái dương, 
giao là hào thái âm, đơn là hào thiếu dương, sách là 
hào thiếu âm. 


Gieo sáu lần thành một quẻ, bấy giờ mới xem hào. 
nào động, hảo nào tỉnh mà đoán. 


Sáu hào ăn theo năm việc là phụ mẫu, thê tài, huynh: 
đệ, tử tôn, quan quï.Hễ hào nào động thì chủ về việc 
ấy, ví như hào phụ mẫu động thì chủ về "việc cha mẹ,, 
hào tử tôn động thì chủ về việc con chảu, v.v... 


Đoán quê cốt nhất phải tỉnh ngũ hành sinh khắc. 


Ngũ hành tương sinh: Mộc sinh hổa, hỏa sinh thồ, 
thồ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. 


Ngĩũ hành tương khắc: Mộc khắc thồ, thồ khắc thủy, 
thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. 


Lại cần nhất là phải xem thế ứửng đứng vào hào nào. 
Thế tức là mình ứng là người ngoài hễ mình đứng vào. 
đâu là chủ vào mình quan hệ với việc ấy. 


Xem quê lại phải xem nhật-thần (ngày), nguyệt-tướng: 
(tháng). Hễ nhật nguyệt sinh phù vượng trợ cho mình là. 
tốt, hình sung khắc bại với mình là xấu. Lại xem việc 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 31 


mình sở chủ, như mình chủ cầu công danh thì xem hào 
quan quï, chủ việc buôn bán thì xem hảo thê tài v.v... 
Việc sở chủ được sinh vượng thì hay, phải hình sung 
thì đở. 


Phép bỏi này giản tiện mà cao đoán cũng hay. Nhưng 
nghề thầy bói thì chỉ thuộc lòng các lề lối, xem gía sự, 
hễ thấy hào quan quï động thì cho ngay làcó ma làm, 
đã xui nhà chủ phải cúng cấp thế này thế khác; xem 
cầư tài, thấy hào thê tài động hoặc bị nhật thần nguyệt 
tưởng sung khắc thì cho ngay là thất lợi, xui người ta 
giữ gìn cho khéo kẻo mất trộm. Thầy bói phần nhiều là 
nói dựa, may ra một trăm điêu, cũng trủng một hai điều 
thì đã nồi tiếng là hay. 


Ngoài các phép trên này, ta còn cách bói Kiều, bói 
âm dương nữa, Bói Kiều là mình có việc gì muốn được 
biết hay dở đường nào thì khấn với Thúy-Kiều, Kim-Trọng 
xin cho mấy cân dòng nào, rồi mở cuốn sách Kiều, bất 
kỳ chỗ nào, gặp chỗ nào thì lấy mấy câu thứ mấy ở 
trang ấy mà đoán. Cách này là một cách bói chơi, nhưng 
cũng nhiều khi có người cho là nghiệm. Bói đm dương 
là mình có việc gì cầu khần với thần thánh, không biết 
việc ấy có nên không, hoặc hay dở thế nảo thì lễ mà 
khấn xin một keo âm dương. Hễ gieo hai đồng tiền trèn 
cái đỉa, một đồng sấp một đồng ngửa là sở cầu như 
nguyện ; hai đồng sấp cả hoặc ngửa cả dều là không nên 
việc. Hoặc một đồng ngã một đồng còn quay thì là thần thánh 
cười chưa cho quyết bề nào, lại phải kêu xin gieo quẻ 
khác cho được biết chắc. 


312 VIỆT-NAM PHONG-TỤÈ: 


Nước ta tin việc qui thần, cho nên cũng theo cách 
Tàu mà chuộng việc bói toán. Bỏi cốt là đem việc mình 
mà hỏi quỉ thần, đề quyết cái lòng mình ngờ vực, định 
cái sự mình hồ nghỉ, cho đặng biết đường hay lễ phải 
đề theo về đường lành mà lánh đường dữ. 


Việc bốc phệ là của các tiên thánh đặt ra, mà xét 
trong sử sách, phép bói cũng nhiều ' điều nghiệm lắm. Các 
thầy bói giỏi như Quản-Lộ, Quách-Phác xưa kia, đoán trăm 
quê trủng cả trăm, còn rành rành đề chuyện lại đời sau, 
không nên cho là điều vô lý cả được. 


Duy một điều : phần ứng nghiệm thì ít mà phần viên 
vông thì nhiều ; mà cñng chẳng mấy khi có người cao đoán, 
chẳng qua các thầy bói nói rờ nói rẫm, trăm điều làm sao 
chẳng tin được một hai điều. 


Vả lại người tanên tin ở sức mình tài mình. Việc gì 
mình đã có chí thì phải làm nên được. Sự hay sự đở, 
do ở mình mà ra; mà mình làm việc øì thì tất mắt mình 
trông thấy trước, can gì phải hỏi đâu. Minh cứ một mục 
đích theo lẽ phải, dù may dù rủi mặc đầu, can gì phải 
hỏi xem hay đở thế nào nữa. Vi dầu có thần thánh cũng 
đạy mình theo lề phải, không có lề thần thánh thấy mình 
phải mà lại bảo không nên làm được. Còn như cái họa 
phúc, bảo rằng bói đề nhờ thần thánh dạy cho, đề biết 
đường trước mà liệu mình. Lời ấy thì lại thiền lắm. Họa 
phúc là mình làm lấy, chở không tự đâu. Mà nếu có sự 
bất kỳ, một may một rủi, thì chẳng qua là sự xẩy ra, 
chớ người hay, dẫu nghèo khô cơ cực, trăm nghìn năm 
vẫn còn tiếng người hay ; người đổ, dẫu giàu sang sung 


NÓI VỀ PHONG-TỤt. .š-HỘI 313 


sưởng, trăm nghìn năm vẫn là tiếng người dở, can gì phải 
liệu minh. 


Vậy thì phép bói, dù linh nghiệm dù không linh nghiệm 
thế nào mặc: lòng, thiết tưởng người ta không nên tín, 
nghĩa là tin cũng vô ích không giúp thêm được việc gì 
mà lại thêm làm ngại lòng :cho người ta nữa. 


XXII.— ĐỊA LÝ 


Tục ta trọng việc địa-lý, phàm việc xây thành, lập 
quách, cất đình, dựng. chùa, hoặc là làm nhà, đề mồ đề. 
mả đều phải tìm nơi hình thẳng và chỗ cáf-huyệt. Đất 
lập cửa nhà. gọi là dương cơ, đất đề mả gọi là âm phần. 
Dương-cơ .frọng hơn .âm-phần. Có câu rằng nhất dương 
thắng thập âm. Song dương-cơ thì trường dân ít kén chọn, 
chỉ cốí lấy hướng cho được thuận thì thôi ; còn âm phần 
‡hì thường nhờ thầy địa-lý đi tìm tòi cần thận lắm. 


Phép địa lỷ có đã lâu. Từ đời nhà Tần đã có một 
người ằn-sỉ soạn ra kinh « Thanh-nang », đến đời nhà Hán. 
thì có ông Trương-tử-Phòng soạn ra bộ « Bình-+za ngọc-zích », 
nhà Tần có ông Quách-Phác soạn ra « Tảng-kỉnh », đời 
nhà Tống có ông Trương-tử-Víi soạn ra bộ « Ngọc-tủu 
chân-kinh », ông Trần Đoàn soạn ra bộ « ïim-lỗa bí-quyết », 
đòi nhà Nguyên có ông Lưu-bỉnh-Trung soạn ra bộ « Ẩim- 
đầu quyếk láng pháp ». Còn nhiều nữa không kề xiết được. 


Từ đó phép địa-lý truyền khắp đất Tàu, mà.nước ‡a 
cũng mộ theo phép ấy. Nước ta có ông ,Nguyễn-đức-Huyên 
người làng Tả-Ao huyện Nghi-xuân tỉnh Nghệ-An, về đời 
nhà ° Lê, sang học phép địa lý bên Tàn giỏi lắm, trổ về 


314 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


nước nhà làm đất, nồi tiếng lừng lẫy, hẳn bây giờ ai ai cũng 
còn biết tiếng ông Tả-Ao. 


Sau lại có ông Hòa-Chính là tiến sỉ, cũng sang Tàu học 
được phép địa lý, có làm bộ sách đề lại. 


Phép địa lý trước hết phải phân biệt hình đất. Đất 
có 5 hình chính là: thủy, hỏa, mộc, kim, thồ. Thủy là 
hình miếng đất lè phè, hỏa là hình miếng đất -nhọn, mộc 
là hình miếng đất dài, kim là hình miếng đất tròn, thồ 
là hình miếng đất vuông. Lại có nhiều các biến hình nữa, 
vi như : trong-miếng đất vuông cỏ hình tròn gọi là thồ phù 
kim ; miếng đất đài có nảy nhánh ra gọi là mộc sinh nha, v.v... 


Mỗi đất lại có một kiều riêng, kiều nào trông địa thế 
giống như hình gì thì gọi là kiều ấy. Có kiều gọi là lục 
long tranh châu; có kiều gọi là phượng hoàng ầm thủu ; 
có kiều gọi là fê ngưu uọng nguyệt ; có „kiều gọi là quần 
tiên hội ầm ; có kiều gọi là nhất hồ trục quần dương v.v... 
Đất có hợp vào kiều mới là đại địa. 


Lại có chỗ gọi là con rủa, con cả chép, con voi, con 
ngựa, cải cờ, miếng ấn, ngòi búi, thanh kiếm v.v... cũng 
tùy theo kiều đất hình đất và phương hướng nào mà đặt 
tên. 


Phép đi tìm đất, trước hết phải tìm tồ sơn, rồi dò 
theo long mạch mà tìm huyệt. Long mạch: có chỗ cao như 
các gò đống núi non thì gọi là âm long, chỗ đất bình 
đương thì gọi là dương long. Đi tìm phải trải qua gò nọ 
đống kia, xét xem hình thế khởi phục nghênh tốn, thế 
nên. Khi nào đến chỗ có hai dòng nước giao với nhau, 
chỗ ấy mới là gần đến huyệt trường. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 315 


Huyệt trường tất phải có tiền án, hậu trầm, tả-long, 
hữu hồ ; và phía trước phải cỏ mỉnh-đường- -thủy tụ hội, 
phía sau phải có long-mạch thu thúc, phía ngoài phải có: 
bàng-sa triều củng, cốt phải tụ khí tàng mới là chân huyệt ;. 
nếu chỗ sơn cùng thủy tận, thì gọi là tuyệt địa; hoặc 
chỗ huyền-võ tàng đầu (rùa giấu đầu), xương long vô túc. 
(rồng không chân), bạch hồ hàm thi (cọp ngậm thây), chư 
tước bỉ khốc (chỉm kêu sầu) thì là đất hung địa; đất ấy 
chắc bị tàn hại. 


Nhà phong thủy đại đề chia làm ba môn: 


Một là nhật gia học. Môn này tỉnh về việc xem thái- 
dương chiền độ. Tính toán từng phân từng ly cái hoành 
độ của nhật, nguyệt, ngũ tỉnh và nhị thập bát tú xem 
ngày giờ nào: chiếu về địa phận nào rồi mới làm đất. 
Có khi biết trước được ngôi đất đến năm tháng ngày giờ 
nào thì phát những (thể nảo.. 


Hai là hình gia học. Môn này chỉ xem xét hình đất 
mà làm. Ví như hình đất như con khuyền thì táng tại 
bụng, hình đất như con voi thì táng tại vòi, v.v... Lối ấy 
cốt phải xem cho tường hình đất, chở sai lầm một chút 
cũng không được. 


Ba là pháp gia học. Môn này chỉ chuyên về lý-khi, 
cốt phải tỉnh về lý âm dương ngũ hành. Phải biện cho. 
rõ chỗ nào là âm, chỗ nào là dương, chỗ nào là kim, 
mộc, thủy, hỏa, thồ. Cốt làm sao cho sinh khắc - chế hóa. 
hợp độ mới được. 


Địa-lý giỏi: thường kim cả ba môn, mà ai chuyên, 
về môn nào 'cũng được. 


316 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Làm đất cần phổi có cái trỏc-long và địa bàn. Tróc- 
dong nhỏ hơn địa bàn để giấắt trong mình đi tìm đất cho 
tiện. Địa-bản thì có đủ các tỉnh thần chiền độ và đủ các 
vòng thu sa nạp thủy, tường hơn tróc long, khi phân 
kim điềm huyệt mới phải dùng đến. 


Phân kim điềm huyệt phải cần biết thập nhị thần 
là tràng-sinh, mộc-dục, quan-đáải, làm-quan, đế-vượng, suy, 
bịnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. Thập nhị thần ăn theo 
mười hai phương, hễ được phương sinh, vượng, mộ, dưỡng, 
thì tốt; suy, bịnh, tử, tuyệt thì xấu. Có câu rằng: « sinh 
dai hội ượng, thông múnh chỉ tử phương sinh; pượng 
khứ nghênh sinh, phú qui chỉ kỳ sậu chí » nghĩa là được 
hưởng sinh vượng thì để ra con thỏng minh và làm nên 
giảu sang. 


Lại có câu rằng: « móc dục thủu đáo đường chủ hoang 
“hai, tử tuyệt thủu đáo đường chủ gều chiết » nghĩa là nước 
ở phương mộc dục đến trước huyệt thì chắc có con gái 
lẳng lơ, nước phương tử. tuyệt đến huyệt thì trong nhà 
œó người chết yêu. 


Lúc hạ huyệt, lại phải đợi đến giờ hoàng đạo, hay 
đlòè tam hợp mới tốt. 


Đời vua Hán Võ-đế, cái chuông ở trong cung Vị-Ương 
khòng ai đánh mà tự nhiên kêu Vua hỏi ông Đông- 
phương-Sóc. Thưa rằng: đồng là con núi, núi là mẹ 
đồng, khí loại tương cảm- với nhau. Nay vô cớ mà 
chuông kêu, hẳn là cỏ núi đồng đồ chăng. Ba ngày nữa, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 3 


quả nhiên ở Nam quận báo tin về có núi đồng đồ. Sách 
địa-lý dẫn điền trên, này, cho rằng địa lý cũng mọt lẽ 
cảm ứửng như vậy. Cỏ nói rằng: người ta chịu cái di 
thể của cha mẹ, hễ hài cốt của cha mẹ được chỗ sinh- 
khí thì con cải cũng được mát mặt, nghĩa là huyết mạch 
liên can với nhau. 


Lại xét các nhà phong thủy có tiếng xưa nay, như 
bọn Quách-Phác, Trần-Đoàn bên Tàu, ông Tả-Ao, Hòa- 
Chính bên ta, cứ như lời ghi chép trong sách lưu truyền 
lại thì cũng lắm điều linh nghiệm, không dám quả quyết. 
là lời hoang đường cả. Song cử mục kích bây giờ thì chỉ thấy 
những ông phong thủy nói thánh thì nhiều mà không 
thấy gì là hiệu nghiệm. Ông nào cững có được vài ba 
bộ sách địa-lý, đi đâu cũng có tróc long, có địa bàn, 
cũng dò dẫm tìm tòi chỗ gò cao nơi nước dễu, chỗ này 
trỏ con: kim, chỗ kia gọi con thổ. Ông thì tự đắc học. 
được phép cụ Tả-Ao, ông thì tự đắc là tìm được kiều đất. 
Cao-Biền, ông lại nói ngoa rằng mắt trông thấu xuống ba. 
thước đất, 


Nghe lời các ông bàn bạc thì rắn trong lỗ cũng phẩi 
bò ra, ai chưa học đến địa-lý cũng phải chịu. Song chỉ 
hiềm tai nghe thì hay mà mắt không được trông thấy cái 
hay đó. Hoặc giả sách vở đời trước, cũng như lời các. 
ông chăng ? 


Thôi như mà địa-lý dù có dù không, chưa có người. 
kê cứu cho hết lễ, thì cũng chưa biết thế nào mà dám 
nói. Duy có một điều mà lại chính là lời của nhà địa- 
lý dạy, là cậu (tiến tích đức hậu tầm long (chứa 'đức 
trước rồi sau sẽ tìm đất), thì người ta quí hồ cách ăn 


318 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


ở cho phải đạo, chở bất tất phải vị công danh phú qui 
mà chỉ chăm một đường đi tìm đất. Vả địa lý chính bởi 
Tàu mà ra, mà Tư-mä Ôn-công là danh tiếng nước Tàu 
lại xin cấm hết sách địa-lý đi, cho là một sự càn dở, 
làm cho cồ hoặc nhân tâm. Ngươi Lữ-Tài cũng bài bác 
phép địa-lý là yêu vọng, xem vậy thì đủ biết người xưa 
cũng đẩ nhiều người không tỉn. 


Lại xem như các nước văn-miỉnh bây giờ, có tin gì 
địa-lý, chôn người chết có cần gì long gì hồ, quản gì 
phương gì hưởng, vậy sao mà làm người giàu có thiên 
vạn ức triệu, ấy lại là cái tang chứng rõ ràng khỏng cần 
gì phải địa-lý vậy. 


XXII.— TOÁN SỐ 


Toản số là các sách đoán số cho người, phép này có 
cũng đã lâu. Từ đời nhà Hán đã cỏ Hà-Thượng-Công, 
soạn ra số tam-mịnh; đến đời nhà Đường có bọn Tăng- 
nhất-Hạnh, Tang-đạo-Mậu, Lý-hư-Trung đều thâm thúy về 
nghề toán số; đời Ngũ đại th có Tử Bình soạn ra 
số Định Chân ; đời nhà Tống thì có Lâm-hiếu-Công soạn 
ra số Lộc-mệnh. Lại cỏ những số Ngũ tỉnh, Phạm Vi, 
Hà-Lạc, Tử-vi, Tiền định, v.v... 


Đại đề số nào cũng suy tính âm dương, ngũ hành sinh 
khắc chế hỏa, cũng tính theo chiền độ nhật nguyệt tỉnh 
thần hợp với ngày sinh tháng đẻ mà đoán số mệnh giàu 
nghèo, sang hèn, thọ yêu của người ta. 


Trong phép toán số ấy, ta thường theo đùng chỉ có 
số Hà-lạc, số Tiền định và số Tử-vi. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 319 


số Hà-lạc dùng bát tự, năm, tháng, ngày giờ thuộc 
về can chỉ gì, rồi tính theo số mục mà ghép vào quái hào 
trong dịch mà đoán. Phép này các nhà nho dùng nhiều. 


Số Tiền định thì tục truyền của Quỉ-cốc tiên-sinh soạn 
Ta, có lập cục sẵn các ngày sinh tháng để, mỗi cục có 
xmnấy câu thơ thất ngôn và có mấy câu định cách đề đoán 
việc hay dở của người ta, tục cho là linh nghiệm. Song 
lời lẽ thiền cận. Minh-nho cho là bọn thầy bỏi tầm thường 
đặt ra cho nên các người có học thức không mấy người tin. 


Số Tử-vi thì tỉnh tường hơn các phép khác. Tục truyền 
là của ông Trần Đoàn nhà Tống soạn ra. Nhưng La-Luân 
thì nói thầy chùa núi Họa-Sơn tên là Vạn mới soạn ra 
sách ấy. Sách Ván-đải loại ngữ của ông Lê-Qui-Đôn thì 
cho là hậu nho đặt ra mà thác danh là ông Trần Đoàn. 


Phép này trước hết phải chia âm dương can chỉ. Ví 
dụ: giáp, bính, mậu, canh, nhâm là dương can; tí, dần, 
thìn, ngọ, thân, tuất là dương chỉ. Người ta sinh về các: 
năm ấy gọi là dương nam, dương nữ. Ất, đỉnh, kỷ, tân, 
qui là âm-can; sửu, mão, tị, mùi, dậu, hợi là âm-chi. 
Người ta sinh về các năm ấy gọi là âm nam, âm nữ, 


Phân âm dương rồi phải dùng phép lực giáp nạp âm 
mà lập cục, đề xem người sinh thuộc về cục gì trong 
ngũ hành, hoặc hỏa lục cục, hoặc mộc tam cục, v.v... 


Kế phải an thân, mệnh. Phép này tính đốt bàn tay 
trái trước hết khởi từ cung dần, tính xuôi từ tháng 
giêng đến tháng sinh; lại ở ngay đốt ấy khởi giờ tý, 
tính ngược cho đến giờ sinh thì an «mệnh », tính xuôi 
cho đến giờ sinh thì an « thân ». 


820 VIẸT-NAM PHONG-TỤG. 


An thân-mệnh rồi phải tính theo mệnh cung mà bày 
mười hai cung là: mệnh-viên, huynh-đệ, thê-thiếp, 
tử-tức, tài-bạch, giải-ách, thiên-di, nô-bộc, quan-lộc, điền- 
trạch, phúc-đức, phụ-mẫu. 


Phân cung rồi thì theo phép mà an mười bốn vị nam- 
bắc-đầu là Tử-vi, Thiên-cơ, Võ-khúc, Thái-dương, Thiên- 
đồng. Liêm-trỉnh, Thiên-phủ, Thái âm, Tham- lang, Cự môn, 
Thiên tưởng, Thiên lương, Thất sát, Phá quân. 


Rồi cứ lần theo phép mà an các vị sao cát tỉnh, 
hung tỉnh, tử hỏa, thập nhị thần, thập nhị tưởng, tuần 
triệt, v.V... 


[ép đoán cần nhất phải xem mệnh và thân đứng về 
cung nào, rồi xem các vị sao chính-chiếu, hợp chiếu, giáp. 
chiết cát hung thế nào, mà đoán vận mệnh hay dở. Chính- 
chiếu là cung đối hướng với bản cung, như tí đối ngợ 
mão đối dậu, v.v... Hợp-chiếu là cung tam hợp với bản 
cùng. như thân, tỷ, thìn, hợp với nhau, dần, ngọ, tuất 
hợp với nhau, v.v... Giáp-chiếu là hai cung đứng đôi bên 
bản cung như tý thì hợi, sửu là giáp, ngọ thì ty, mùi là 
giáp, vV.V... 


Ba mươi năm về trước thì đoán về cung mệnh, ba 
mươi năm về sau thì doản về cung thân. Cũng có người 
thản mệnh đồng cung, thì tiền vận hậu vận, cũng như 
nhan. 

Đại đề cung thân mệnh nên có những tài-tỉnh, phúc- 


tỉnh. Văn-tỉnh chủ về việc văn, mà lại đóng vào cung 
miếu vượng và hợp cách thì chắc là người văn hoa tư 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 921 


tảo. Võ-tinh chủ về việc vỗ, mà lại đóng Về cung đắc 
địa và không phá cách thì chắc là người hùng vỗ uy 
quyền. Tử, Phủ, Nhật, Nguyệt giáp với mệnh cung, mà 
đắc vị, chắc là người qui cách ; Phá, Sát, Tham, Liêm 
giáp với mệnh cung mà hẩm chắc là kẻ hung tàn, v.v... 
Nhưng phải cốt về cung phúc-đức. 


Lại nên xem đại hạn, tiều hạn. Đại hạn chủ việc họa 
phúc trong mười năm, tiều hạn thì chủ việc hay dở 
trong một năm. 


Xem số đàn bà nên xem cung mệnh, cung phu tử, 
cung ' phúc đức, nếu thân mệnh đứng vào đất không vong 
th chắc là người cô độc; mà nếu có đào-hoa chiếu 
mệnh thì chắc là người đa tình, ở vào đất lạc hầm thì 
chắc là kế hạ-tiện. 


Trong số Tử-vi có những vì sao đứng hợp cách thì 
gọi là nhập cách, nỏi qua vài cách sau này : 


Ví dụ: Tử-vi, Đế-vượng, Tham-lang, Vồ-khúc, Phá-quân 
đứng vào đất miếu vượng, mà ‹thân mệnh lại nhiều cát 
tỉnh, gọi là thọ cách. Cung mệnh-thân có Tử, Phủ, Quyền, 
Lộc lạ được Xương, Khúc, Khôi, Việt chiếu vào gọi là 
phú qui cách. Mệnh đứng vào cung tý, ngọ, dần, thân, 
có Thẩt-sát triều đầu, chủ về uy võ lừng lẫy. Tham, Lộc 
đóng hai cnng thân-mệnh lại có các vì hung tỉnh đắc 
địa, gọi là cách Tham-lộc thủ-cung, chủ về làm nên công 
danh hách dịch, v.v... 


Dùng tỉnh tủ. mà đoản họa phúc nhất sinh của người 
đời, thực là một sự viền vông, không lề nào đủ làm 


322 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


bằng cớ cho tin được. Vậy sao từ xưa các bậc thông 
minh cũng có người tin và cũng nhiều người cho là linh 
nghiệm, có lề sai lâm cả sao ? 


Thiết tưởng các nhà âm dương bày đặt ra số mệnh, 
cũng có một kiến thức riêng. Song một câu thực thì một. 
trăm cảu hư, một người nghiệm thì một ngàn người 
khỏng nghiệm. Người xem số thấy nghiệm được một đôi 
điều, cho ngay là thần thánh ; mã những điều không nghiệm 
thì có ai hỏi đến đàu. Cái nghiệm đó chẳng qua cũng 
nhữ một trăm: bó đuốc phải bắt được con ếch mà thôi. 


Ông Đào-Tiềm là bậc hiền sĩ nhà Tấn có nói rằng : 
« Đạt nhân tiền bất khả ngôn mệnh », nghĩa là trước mặt 
người đạt lề khòng nên nói chuyện số mệnh, ấy là lời 
nói rất phải. 


Ông Lã-Tài người nhà Đường cũng bác rằng : « Người 
phú qui ở đất Nam-dương (hai mươi tâm tướng) không 
lề người nảo cũng được cung lục hợp; quân bị chôn ở 
đất Tràng-bình (bốn chục vạn người) không lễ người nào 
cũng phạm phải hạn tam hình ». Hai lời ấy đều là của 
nhà âm dương tỉnh học nói ra, đó là một cái bằng cở 
không số mệnh nào. Ta nên phải biết trọng ở sức người, 
dù giàu, dù nghèo, dù sang, dù hèn, dù sống lâu, dù 
chết non, việc gì cũng bởi tự người làm ra cả. Nếu cho 
là đã có số nhất định của trời, thì thử khoanh tay ngồi 
một xỏó, không chịu làm ăn gì, xem có giàu được không ? 
Thử không học hành gì, cứ việc ăn chơi cho thỏa xem 
có lập nên công nghiệp gì không ? 


Hẳn là không! Vậy sao khỏng chịn là tại mình mà 
còn đồ cho tại số ? 


WÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 928 


Cỏ người nói rằng: cải số hay thì tự nhiên trời 
xui giụé cho được gặp hay, cải số đổ thì tự nhiên trời dun 
rủi cho phải gặp dở. Lời ấy cũng xin cäi rằng không phải. 
Nghề ở đời, tài nào lại khỏng có cải may cải rủi. Song 
sự may rủi đỏ là sự ngẫu nhiên, chở bao giờ việc gì 
cũng thành tại có chỉ, mà bại bởi vỏ chí. Người có chí, 
dẫn rủi ro không thành được ngay, nhưng cố gắng mãi 
thì quyết phải được, người vô chí dẫu may mắn mà được 
một dịp may, nhưng chẳng bao lâu cải may ấy nó cũng 
hết đi. 


Sách có câu rằng: « Nhân định thẳng thiên » nghĩa là 
người đã nhất định thì thắng được cả trời. Tục ngữ có 
câu: có công mái sắt có ngày. nên kim. Vậy thì số nào 
cho bằng - bựng người được. 


NHững người không biết suy xét cho cùng, động mổ 
miệng là nói cải số trời bắt mình như vậy, bắt khồ phải 
chịu khồ, bắt nghèo phải chịu nghèo, bắt đau đón phải 
chịu đau đón. Ấy là những lời vô chí, phải sao chịu ép 
một bề, không biết cựa cái sức mình để tranh lấy quyền 
tfạo hóa, chỉnh mình tự bao tự khí cái thân mình. 


XXIV.— TƯỚNG THUẬT 


Phép xem tướng cỏ cũng đã lâu. Bèn Tàu có những 
sách May tướng pháp, Liễutrang thủg-kính, Vương-thị 
phong-giám, Tướng-Ìj hành-chân, v.v... Các sách ấy luận 
về cách xem tướng đã tường, mà cử lời trong sử sách 
đề lại thì ứng nghiệm cũng nhiều lắm. Bên ta cững nhiều 
người 'tin theo sách tưởng, song người thỏng thái không 


324 VIỆT-NAM PHONG-TỤCŒ 


mấy người chịu lưu tâm kê cứu cho tỉnh, chỉ những hạng 
thường thường học võ về đôi ba phép, rồi dở nghề kiếm 
ăn mà thôi. 


Phép xem tướng nhiều lắm, nói đại khái mấy phép 
yếu ứớc như sau nảy : 


A = Xem trên bộ mặt. Bộ mặt chia làm mười haẽ: 
cung, mỗi cung chủ về một việc. 


1) Ân-đường (ở giữa hai bên lông mày) gọi là mệnh 

2 ` 2 ^ Ầ + ˆ LC n ⁄ 

cung, chủ về bản mệnh. Hề sáng súa nở nang thì chắc 
là người phúc hậu khoa hoạn, ngấn da rối rít thì tồn thọ. 


3) Hai bên mi gọi là cung tài bạch, chủ về của cải. 
Hễ phồng pháp sáng sửa, chắc giàu có; hình như huyền- 
đảm thì giàu to. Nếu nhọn hớt mỏng mẻo tất nghèo hèn. 


3) Hai bên đầu lông nử gọi là cung huynh đệ, chủ 
về anh em. Lông mí dài tốt thì anh em đông đúc vui 
vẻ, thưa ngắn thì anh em ly biệt cô độc, có lông mọc. 
ngược thì chắc anh em thù nhau. Thanh mà có vẻ, tất 
là người quí hiền thanh cao. Lông mi dài, chủ thọ. 


#) Hai mắt gọi là cung điền trạch, chủ về cửa nhà 
ruộng nương. Nếu trong tro, đen trắng phân mỉnh. Hễ 
minh nhuận chắc cửa nhà giàu có; nếu đê hãm hòn 
ám thì chắc điền trạch phá hại Con mắt lại là tỉnh 
tú nhất cả trong người, nhiều sự \quan hệ ở đó. 


° 


6) Ngọa tảm (hai ồ dưới mắt) gọi là cung nan nữ, 


WÑÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 325 


chủ về con cải. Hồng hào đầy đặn, lắm con. Dưởi mắt 
bên tả có cải ngấn ngọa tàm, chủ sinh qui tử. 


6) Ngư uï (hai bên đuôi mắt) gọi là cung thê thiếp, 
chủ về đường vợ chồng. Sảng sủa không cỏ ngấn sâu 
thì vợ chồng hay: đầy đặn lắm vợ nhiều con, lồm thấp 
dâm loạn. 


7) Địa các (dưởi cằm) gọi là cung nò bộc, chủ về việc 
dôi tở. Đầy đặn nhiều tôi tớ, khuyết lồm không đửa nào. 


8) Sơn côn (sống mũi) gọi là cung tật ách, chủ về 
4ật bịnh. Đầy đặn ít tật bịnh, sâu lồm thâm tím hay đau 
yếu. 


9) Hai. bên gò mó cạnh trải tại gọi là cùng thiên 
di, chủ về đi ra ngoài. Sáng sủa ra ngoài hay, đen tối 
hoặc lồm thấp và cỏ nốt ruồi không nên đi xa. 


10) Đỉnh trán gọi là cung quan lộc, chủ về việc công 
danh. Sáng sủa đầy đặn, công danh thanh thản. 


f1) Hai bên sát trái lai ngoài cùng thiên đi, gọi là 
cùng phúc đức, chủ về phủúc-ấm nhà mình. Đầy đặn sáng 
sủa thì chắc được hưởng phúc lộc vô cùng.. 


12) Gò trán đói bên gọi là cùng phụ mẫu, chủ về việc 
.cha mẹ. Cao và sáng sủa, cha mẹ sống làu ; hắc hầm, cha 
mẹ có bệnh. Lệch góc bên tả cha mất trước, lệch góc bên 
"hữu mẹ mất trước. 


Trên bộ mặt lại chia làm fam đình: Thượng đình từ 
-chân tóc đến lông mày, chủ về tiền vận, nở nang sáng 


326 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


sủa thì tiền vận hay; trung đình từ lông mày đến dưới 
mũi chủ trung vận, đầy đặn ngay ngắn thì trung vận sung. 
sướng. Hạ đình từ dưới mũi đến cằm, chủ hậu vận, dầy: 
đặn nổ nang thì hậu vận thanh thản, 


B.— Xem bàn toy. Bàn tay chia làm tám cung: 
kiền, khẩm, cấn, chẩn, tốn, ly, khôn, đoài. Còn ở giữa 
là minh đường. 


1) Kiền ở góc tày bắc bàn tay, cao thì được ơn cha. 
nhờ mẹ, (hấp thì tồn cha mẹ. 


° 


2) Khẩim ở chính bắc bản tay, cao thì cơ nghiệp 
vững bền, thấp thì tan nát, 


3) Cấn ở góc đông bắc bàn tay, cao thì cửa: nhà ruộng. 
nương thịnh vượng, thấp thì anh em đơn thưa. 


4) Chân ở chính đông bàn tay, cao thì vợ con hay, 
thấp thì vợ con khỏng ra gì. 


5) Tốn ở góc đông nam bàn tay, cao thì lắm của cải, 
“thấp thì nghèo. kiết. 


kảá 


-6) Ly ở chính nam bàn tay, cao thì quan lộc .tốt, thấp. 
thì kém lộc. 


7) Khôn ở góc tây nam bàn tay, cao thì con cải đông. 
đúc, thấp thì ít con. 


° 


8) Đoài ở chính tây bàn tay, cao thì đầy tớ nhiều, 
thấp thì không có. 


_ 9) Minh đường ở giữa lòng bàn tay, sáng sủa sinh. 
nhiều sự hay, hắc hầm bị nhiều tai nạn, 


NÓI VỀ PHONG-TỰỤC XÃ-HỘI 327 


_ €— Xem ngón tay. Tay có năm ngón, mỗi ngón 
có một tướng riêng. 


1) Ngón tay cải gọilà đại-chỉ, Hễ đất ngón tay này cớ 
nhiều văn xoáy tròn phân minh thì chắc là văn học giỏi. 


2) Ngón thứ hai gọi là (hực chỉ. Đốt ngón tay này 
nên ngay ngẵn tròn trặn. Nếu vênh ra ngoài mà lia ngón, 
giữa, tất phải nghèo khô ; ngắn, tồn vợ, sợ vợ; cong, lao 
lực giang hồ, ngắn quá cô độc. 


3) Ngón tay giữa gọi là (rung chỉ. Xem tưởng cốt ở 
ngón này, nên quang nhuận; văn ngón ấy nếu lệch lẹo, 
công danh trắc trở; văn phản lại nghèo hèn. 


4) Ngón thứ tư gọi là ngón 0ô danh. Ngôn này ứng 
về anh em vợ con. Nếu quang nhuận, không. có văn trẻo 
nhau là tốt; lệch lẹo, tẤt anh em cách biệt và thương 
tồn thê thiếp. ở khe dưới kín đáo, hậu vận hưởng tài lộc 
sung sưởng. 


ð) Ngón út gọi là iiềầu chỉ. Nếu thanh tủ, có văn tréo 
nhau chắc sống lâu. Đầu ngỏn tay đài quả ngấn trên ngón 
vô danh, chắc là người khéo, lắm nghề tài, 


D.— Các cách. Trong tưởng pháp lại có mấy cách 
tương hợp như sau nảy : 


1) Tướng. ngồ-tràng. Ngũ tràng là đầu dài mặt đài, 
thân dài, tay dài chân dài. Ngữ tràng mà mặt mũi cốt 
tưởng vạm vở thanh tú, thì mới hay ; nếu xương khô gân 
lộ thì dẫu ngũ-tràng cũng là tưởng bần tiện. Trong tướng 
ấy nếu chân. dài tay vấn cũng là tưởng bần tiện, nếu 
chân vắn tay đài thì chắc là tướng phú qui. 


328 VIỆT-NAM PHƠNG-TỤC 


2) Tướng ngũ-đoán. Ngũ đoản là đầu vắn, mặt vắn, 
thân vắn, tay vắn, chân vắn. Ngũ đoản mà được xương 
thịt nhỏ nhắn, ấn đường sáng sủa, ngũ nhạc triều tiếp 
thì là tướng đại qui; nếu xương thịt thô lộ xấu xa, ngũ 
nhạc lệch lẹo thì là tướng hạ tiện. Trong tưởng ấy nếu 
trên dài dưởi vắn, cũng chủ phú quí ; nếu trên vẫn đưởi 
dài thì chủ bần tiện.. 


3) Tướng ngũ lộ. Ngũ lộ là mắt lồi, mũi lồ, tai bạt, 
môi chầu, cô lộ hầu. Mắt lồi tồn thọ, mũi l8 chết đường, 
tai bạt ngụ si, môi chầu chết không được tử tế, cồ lò 
hầu chủ nghèo, chết non. Nếu được toàn ngũ-lộ thì lại 
là hay. | 


4) Tướng ngũ-tiều. Ngũ tiều là đầu nhỏ, mắt nhỏ, bụng 
nhỏ, tai nhỏ, miệng nhỏ. Ngũ tiều mà đều ngay ngắn 
nở nang thì là qui cách, hoặc đầu nhỏ mà sống óc -gồ 
cao, mắt nhỏ mà thanh tủ, bụng nhỏ mà tròn trặn, tai 
nhỏ mà vành rộng, miệng nhỏ mà môi răng ngay ngắn 
thì lại là tướng đại qui, nếu ba bốn thứ nhỏ mà một 
vài thứ to lại là tưởng bần tiện. 


ð) Tướng lục tiện. Lục tiện là : không biếtsự xấu hồ, 
là một điều hèn, gặp việc gì cũng cười sằng sặc là hai 
điều hèn ; không biết đường nẻn tiến thoái, là ba điều 
hèn; hay nói xấu người ta là bốn điều HÉN ¿ hay khoe: 
hợm cái tài của mình là năm điều hèn; hay nịnh hót là 
sáu điều hèn. Tướng ấy là tưởng tiều nhân. 


Ngoài các cách trên này, còn nhiều cách nữa, nhữ 
là xem tai, xem miệng, xem râu, xem tóc, xem vai, xem 
ngực, xem lưng, xem vú, xem rốn, xem tướng ngồi, tướng 


WÓI VỀ PHONG-TỤC XÄ HỘI 920 


đứng, xem tưởng ăn, tưởng nằm, xem lời ăn tiếng nỏi, 
xem tâm tính tỉnh thần, v.v... Nhưng cốt nhất là xem thần 
khi, mà cách xem đều có phép riêng, thường lại ghép 
với ngũ hành, bát quái, ngũ tỉnh, lục thần, lưu niên vận: 
khi, kề ra lôi thôi lắm. Nếu muốn biết cho tường tất, 
4hì phải xem đến sách tưởng mới đủ. 


Ta cũng có mấy câu tướng pháp tục truyền như sau 
mày : 


Thượng bộ: Hói đầu sống lâu — mắt to cứng cồ — 
mắt lá răm đa tình — mắt trắng bạc bểo — mắt đỏ hung 
bạo — mắt lươn tỉnh vặt — mắt tròng trộm gian phi — 
con mắt lá răm lỏng mày lá liễu đáng trăm quan tiền — 
môi thâm thiêm độc — Đàn òng miệng rộng thì sang, đàn 
bà miệng rộng tan hoang cửa nhà — mỏng môi hay hớt 
dày mỏi hay hờn — mũi hớt thì nghèo mũi huyếch thì hoang 
— Đàn bà mũi dọc dừa vượng phu ich tử; mũi gẫy, mũi tẹt 
nghèo hèn. Trẻ con mũi có gân xanh, hay sài — tai {o sống 
lâu, tai dầy giàu có — Đàn bà có gò má cao sát chồng — Răng 
cửa to là người thật thà — âu quặp sợ vợ — râu tôm 
chết non — Nốt ruồi ở cô là lỗ tiền chôn, nốt ruồi ở tay 
ăn vay cả đời — Mắt khó đăm đăm, tát nước đầm không 
-cạn. 


Trung họ bộ: Đàn bà lưng chữ ngũ vú chữ tâm, 
nhiều con — Vai u thịt bắp là 'tưởng ngu hèn — Bàn tay 
đầy, bàn chân đầy là tướng phúc hậu giàu cỏ — Ngón 
tay búp măng là người đảm đang — ngón tay chuối bụt 
là người thô tục — móng tay dầy là người gan — móng 
lay mỏ xế là người hiềm — Dàn tay gà bởi thì khỏ, chó 


930 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


bới thì giầu — Sâu rốn sống lâu — Khô chân gân mặt đắt 
tiên cũng mua. 


Cách điệu: Dáng ngồi như chuông úp, giàu có — Đi 
vặn mình và cắm đầu đi trước là tướng chết non — Đi 
đứng vững vàng là người phúc hậu. Đi hấp tấp là tướng 

vất vả — Ăn uống khoan thai là tướng thanh cao, ăn uống 

nhôm nhoàm là người thô tục — Nam thực như hồ, nữ 
1hực như miêu (đàn ông ăn như hùm, đàn bà ăn như 
mèo) — Năm co thì giàu, nằm sóng sượt thì hèn — ngủ 
ngáy o o, chết yêu — Thực tốc hành trì, quí nhân chỉ 
tưởng (ăn mau đi chậm là tướng qui nhân), cười nửa 
miệng là người sâu sắc — Nỏi rít hai hàm răng là người 
cay nghiệt — Chưa nói đã cười là người vô duyên. 


* 
* * 


Người ta 'bầm thụ kht chất của trời đất mà sinh ra, 
có người được khí thanh tú, có người phải khi ô trọc ; 
có người được chất tính anh, có người phải chất thô bỉ. 
Thanh tủ, tỉnh anh thì rồi nên người hiền-hậu; ô trọc 
thô bỉ thì rồi ra người ngu xuân, người bạc ác. Khôn 
ngoan hiền hậu thì tất được hưởng những sự phú quí phong 
lưu, tràng thọ danh giá, mà hiện ra ngoài thân thể mặt. 
mũi tất nhiên đầy đặn sáng sủa, ngay: ngắn phương phi ; 
ngu xuần bạc.ác thì tất phải chịu những sự bần tiện khô 
sở, tai nạn tật ách, mà hiện ra ngoài thân thê mặt mũi 
tất nhiên lệch lạc, tối tăm mỏng mẻo. Ấy là cái cớ sở 
dĩ có phép xem tưởng. 


Tục ngữ ta có câu rằng: nhán hiền tại mạo. Lại cổ 
câu rằng: khón ngoan hiện ra mặt, què quặt hiện ra chân 
iau. Cũng là ý ấy. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 931 


Tuy vậy, một cách xem tướng bề ngoài, cũng chưa 
đủ mà biết được kể đở người hay, vì là nhiều người do 
học thức tập nhiễm mà biến đồi tâm tỉnh, thì hay dở 
không quan hệ gì bề ngoài nữa. 


Cho nên lại có câu rằng: tướng mạo bất thư tướng. 
tâm. 


Vậy muốn biết người, chỉ cốt xem học thức, tâm tỉnh, 
tài trí, phầm hạnh thì mới biết rõ được người. 


Kìa như Yến-Anh bé nhỏ, sao lại làm nên vị tưởng 
quốc nước Tề. Bùi-Độ thấp lùn, sao lại làm đến ngôi tê 
tướng nhà Đường? Tang-duy-Hàn ở đòi Ngũ-đại) mặt dài 
mình ngắn, quái dị xấu xa, sao lại làm đến bực công phụ? 
Mạc-đỉnh-Chỉ ở. bên nước ta mặt quắt thản lùn, hình 
thù đê tiện, sao lại đỗ đến Trạng-nguyên ? Xem vậy đủ 
biết hiền ngu sang hèn cốt ở trong lòng, chớ ở mặt mũi 
chân tay, chẳng qua như cải vỏ ngoài mà thỏi, 


Thế mới biết bề trong tốt thì dẫu bề ngoài xấu xa, 
cũng đủ làm nên phong lưu phú quí, mà lại làm nên 
người danh giá vô cùng. Mà nếu trong bụng tàn nhãn bất 
nhân, kiêu ngoa bạc ác thì dẫn mặt đẹp như ngọc, mắt 
sảng như gương, trán nở tai to, mũi cao miệng rộng, chẳng 
qua cũng như mã giẻ-cùi, dù có may mà giàn có phong. 
vận nhất thì, nhưng đê tiện vẫn hoàn cách đê tiện, trăm. 
năm để mãi tiếng cười về sau. 


Trong sách tướng của ông Ma-Y nỏi rằng: « Hữu tâm 
0ô tướng, lướng tùu tâm sinh; hữu tướng pổ tâm, tướng 
drục lâm diệt». nghĩa là có bụng không có tướng, thì 


332 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


tưởng: phải theo bung sinh ra; có tướng không có bụng, 
thì tưởng phải theo bụng mà mất đi Cũng là ý trọng 
bụng hơn tưởng, mà lại cho là tướng tốt ở bụng mà 
ra, rất là lời chí lý. 


XXV.— PHÙ THỦY 


Nhà phù thủy, nhà nào cïng có lập một cửa tỉnh, 
thờ: phụng Thái-thượng lão-quân và Thần Độc-cước. Có 
người lại thò Quan-âm phật-bà hoặc Chư-vị, V.V... 


Pbù thủy có phép luyện âm binh âm. tướng, thường 
đêm khuya đến những nơi tha-ma mộ-địa, đốt hương khấn 
khứa, luyện phù luyện phép, đề' cầu cho các âm hồn 
phải theo hiệu lịnh của mình. 


Các nhà thường dân có người chết, sợ chết phải giờ 
xấu bị hung thần tra khảo, phải nhờ thầy phù thủy làm 
bùa dán trong ngoài quan tài và yềm bùa ở nhà cùng 
là chung quanh huyệt đề trấn áp ma qui, 


Người có tật bệnh, cho là ma làm nên ốm, thì mời 
thầy phù thủy cúng cấp trừ tà. Thầy phù thủy có khỉ 
phụ trượng, một người cầm trượng đi khua khắp trong 
nhà đề khua ma; có khi phụ thần bạch xà, họ làm con 
rắn bằng rơm, trong ruộtcó máy cho cựa động bò được. 
Người ta không biết, tưởng là phép tài. _ 


Nhà có người mất thương nhớ, có người mời thầy 
phù thủy cảnh phan, một người nhà cầm cành tre ngồi 
trước đàn, thầy phù thủy phụ đồng cho âm hồn người 
chết nhập vào người ngồi đồng mà nói. Có người mời 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 898 


thầy phù thủy đánh đồng thiếp đề xuống âm phủ +! tìm.. 
Thầy phù thủy lập đàn củng cấp đề người nhà ngồi dồng, 
tiu cảnh trống phách rầm rỉ, ấn quyết tụng niệm, làm 
cho người ngồi đồng mê mần tâm thần. 


Tục truyền nhiều khi thầy cao tay làm cho: người 
sống xuống được âm phủ, mà giáp mặt người chết đề 
trò chuyện. 


Phù thủy lại hay có phép làm bùa yêu, bùa mê chơ 
người ta. Bùa yêu làm cho hai người ghét nhau đến đâu. 
cũng phải yêu nhau. Bùa mê làm cho người ta mê mâu 
hóa rồ hóa dại. 


_ Tục lại đruyền các thầy có thể làm ra lắm cách kinh 
nhân nhỉ mục. Có người sai được âm binh đánh cau đằng 
trước sân ra đằng sau nhà ; có người sai được âm binh 
ném đả ném gạch vào nhà người ta. 


Phù thủy là một thuật huyền ảo, xưa nay không cớ 
ích gì cho việc đời. Người ta không xét lý cho đến nơi 
đến chốn, cứ thấy trong các tiều thuyết nói những chuyện: 
hoang đường thì tin cho là việc thực, thực là hại cho. 
dân trí lắm. Còn như các thầy phù thủy chẳng qua mượn 
tiếng thần thánh, làm bộ tay ấn tay quyết, trừ quỉ trừ 
ma, lùa kẻ ngu đần đề làm nghề. kiếm ăn, đã không 
ích gì lại làm cồ hoặc cho lòng người ! 


Có người nói: thuật phù thủy xưa nay cũng nhiều 
như ở Tàu thì có đám Hoàng-Cân, đám Bạch-Liên-giáo, 


334 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG 


cắt giấy vặn cổ làm thành binh mã bay được trên không ; 
Ở nước ta khi xưa thì như ỏng Đại-Điên, ông Tù-đạo¡- 
Hạnh, người thì có phép hóa hình biến tưởng, ngườ 
thì cỏ phép thả gậy sắt trôi ngược dòng sông. Mà những 
kiểu vẽ bùa, những câu chủ niệm của Trương-Thiên-Sư 
còn rành rành đề lại, có lẽ cho là bậy bạ được cả hay sao % 


Thưa rằng: những chuyện ấy thì còn chép ở trong 
sách thực, nhưng đã chắc trởng sách làm đừ tin chưa ? 
Mà tủng nhiên quả có thuật ấy, thì tưởng cũng như một 
trò quỉ thuật của Âu-châu mà thôi, chỉ đề làm một trò 
xem chơi là đươc, chở không dùng được việc gì cả. Cứ 
lin như sách thì lại thử xem trong sách, xưa nay như 
bọn Hoàng-Cân, bọn Bạch-Liên, có đám nào ra gì không ? 


Mà chẳng nói đâu xa nữa, hãy xem ngay ở nước ta 
mới rồi, nào lK-Đồng, nào Thiên-Binh, nào đám Phan- 
xich-Long ở Nam-Rỳ, nào dám tự xưng thần Tản-Viên ở 
Phú Thọ, đám nào cũng tự thị là có thuật phù thủy đó, 
có đám nào là đám toàn được không? Vậy đủ biết thuật 
phù thủy là một thuật giả dối, mà chỉ là câu nói láo 
đề lừa người. 


Phép thuật nào cho bằng phép thuật do cách trí mà 
làm ra. Xem như máy bay trên trời, tàu chạy ngầm dưới 
nước, điện truyền không phải đây, xe chạy không phải 
ngựa, v.v...thì phù thủy nào mà tài như thế ? 


XXVI— THANH ĐỒNG 


Thanh-đồng là những người thờ về đức Thánh Trần. 
Người tin mình là có số thờ, thường lập riêng cửa hàn 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 835 


cửa tỉnh trong nhà, bài trí cờ kiếm tôn nghiêm, hoặc họp 
con hương đệ tử lập một cửa điện, ngày đêm hương khỏi 
phụng thờ. 


Đàn bả sinh sản đau yếu, hoặc con gải hiểm muộn, 
thường cho là bịnh Phạm-Nhan làm, hoặc là tiền kiếp phu 
thê ghen tuông, hoặc là vì: thạch tỉnh cố! khí yêu ma quÏ 
quái ám ảnh mà thành bệnh. Người có bệnh đem vàng 
hương trầu rượu đến cửa điện lễ bái, nhờ thanh đồng 
kêu khấn xin Thánh trừ tà cho. Người có bệnh ngồi đồng 
bịt cái khăn tay đỏ vào mặt, rồi thanh đồng cầm vài nén 
hương thư phù vào mặt mũi và đôi bàn tay người ngöi 
đồng, niệm chủ một vài càu, lại có bọn cung văn đánh 
trống gö phách đọc bài văn sai đề ốp đồng một lúc thì 
người ngồi đồng lảo đảo, tà ma nhập vào mình. Thanh: 
đồng quát mắng hổi tra như quan tấn tù. Người ngồi 
đồng hoặc tự mình cầm vồ đập vào đầu mình, hoặc 
cầm bàn vả tát vào má, hoặc cầm roi đánh vào mìah: 
Khi nảo tà ma cung chiêu nhận tội thì thanh đồng truyền 
lịnh Thánh bắt phải làm tờ cam kết, từ rày không được 
quấy nhiễu người ta. Trong tờ cũng ký tên điềm chỉ, rồi 
#4hanh đồng truyền làm tội gì, tà ma phải chịu. 


Tờ cam kếtấy, người có bệnh lĩnh về mà đán trên chỗ 
nằm. Hễ khi nào đau yếu thì lại vàng hương đến kéu, Thánh 
s lại trị lội bọn tà ma. 


Hoặc khi bóng Thánh nhập vào thanh đồng, Thanh đồng 
ra oai, hoặc lấy lụa thắt cô, hoặc nung đỏ con dao giäm 
chân lên trên, hoặc nấu dầu cho sôi bỏng uống vào miệng 
rồi phun ra, hoặc đốt nắm hương đút cả vào miệng mà 


nhai, hoặc lấy lình xiên mép, hoặc lấy dao rạch lưỡi, làm 


336 VIỆT4NAM PHONG-TỤG 


ra lắm cách gởớm ghê, đề cho mắt trần được biết phép. 
'Thảnh. Khi rạch lưởi chẩy máu thì phun ra một tờ giấy, 
đề cho người có bệnh đem về đốt ra lấy tro hòa với 
tàn hương nước thải mà uống. Hoặc phát bùa cho người 


ốm đeo vào mình. 


Khi nào nhành lễ, phải dùng vàng hương hoa quả, lợn 
xôi tiền bạc đề mà lễ tạ. 


Mỗi năm vào ngày hai mươi tháng tám là ngày hủy 
nhật đức Thánh Trần, các thanh đồng ai nấy về đền Kiếp- 
Bạc hoặc đền Tức-Mặc lễ bái, đảm nọ rước sách, đám kia 
cúng tế. Người nào cũng mua bộ kỳ kiếm mới đề đồi 
lấy bộ kỳ kiếm trong đền đem về thờ. 


v.T. 


Trừ tà trị bệnh là một việc rất vô lý, chẳng qua là 
kể ngu xuẩần bày đặt ra mối dị đoan, mà lừa đối những 
bọn vô tri vô thức, đề làm nghề kiếm ăn mà thôi. 


Thôi chẳng kề gì chuyện ma quỉ, triết lý mà nói 
với người ngu xuần, cũng như nước đồ lá khoai mà thôi: 
Hãy cứ xét ngay một lẽ biền nhiên thì biết: người phàm 
trần ta, đã gọi là người chính đính, hồ dễ. đã ai bạ việc. 
gì cũng đến cầu cạnh được chưa ? Huống.chỉ Đức Thánh 
Trần là một bậc đại anh hùng, lúc sinh tiền, Ngài ba 
lần phá giặc Nguyên, uy danh lừng lẫy trời nam đất bắc. 
Có le nào Ngài khi mất lại làm nghề nhơ nhuốc, chui 
vào những nơi lều tranh túp có, chữa thuốc cho bọu đàn 
bà hậu sản, ốm tê, đề kiếm cái lễ thủ lợn mâm xôi. 
hay sao ? 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 337 


Đã đành rằng lượng Thánh đại từ bí, chẳng quản gì 
kể sang người hèn, đã cầu khần đến ngài thì ngài cũng 
sẵn lòng cửu cho chăng nữa thì Ngài thiếu gì bỉnh tưởng 
bộ hạ, làm chỉ mà chẳng bắt nồi vài con tả, hà tất phẩ? 
nhờ đến chủ thanh đồng, hò hét quát tháo, đập đánh 
tra hỏi, rồi tà ma mới chị xưng tội, thế: ra bộ. hạ của 


ngài lại khỏng đắc lực bằng chủ thanh đồng hay sao ? 


Tưởng cứ như lòng tin của các người kiều cúng, đã 
biết kính trọng Ngài là bậc thánh thần, thì chớ nên đem 
cái thân để tiện bần thỉu mà đến gần trước mặt. Ngài. 
Túng nhiên cỏ muốn kêu cầu thì khấn qua một tiếng là 
Ngài đủ hiền, Ngài tự khắc sai bỉnh tướng bắt ma cho, 
trị tội nó cho; không cần gì Ngài phải bắt nỏ nhập vào 
người mà đánh. Bảo rằng có nhập bóng như vậy thì mắt 
trần mới biết thế thì bắt nỏ nhập vào cái cột cái gì chẳng 
được, can gì lại bắt nhập vào người ta đến kêu mình ? 


Lại ngắn nỗi cho các chú thanh đồng, nói rằng có số 
phải thờ Ngài, đầu đề tóc bết lại một đống như tồ quạ, trông 
mà gớm chết. Giá người trần ta đứng gần cũng khó chịu, 
có lễ Ngài lại ưa bần mà nhập bóng vào người ấy sao? 


Còn như cách xiên linh, rạch lưỡi, húp dầu, nhá hương, 
v.v... có lễ thần thánh như Ngài mà lại bắt chước mấy 
kẻ đê tiện, làm trò qui thuật ở dọc đường, đề kiếm mỗi 
người một xu như vậy? Hay là Ngài ra oai làm bộ, 
đề lấy .sỉ điện với đám đàn bà trễể con hay sao? Các 
kể làm như thế thực là khinh ngạo quỉ thần, tưởng ngài 
có thiêng thì nên quật chết ngay các kẻ ấy mới là phải. 


Suy như các lể trên này, thì đủ biết việc trừ tà trỳ 


338 VH‡T-NAM PHONG-TỤC 


bệnh là rất vô lý, đàn bà ta không mấy người chịu suy 
xét cử tin bậy bạ, động váng mình sốt mây một chút, 
cũng vàng hương đến kèu cửa Thánh, đề xin lấy tàn hương 
nước lãä về mà uống, không khéo uống phải nước bần 
thỉu, có chết oan lại đồ tại số. 


Cũng lắm kể vì nay cúng mai cấp, đốt vàng đốt hương: 
mà cháy nhà; có kể lên đồng thắt cô mà chết, có kể vì 
cúng lắm mà tốn của hao tài những sự thiệt hại rành 
rành trước mắt như thế, sao còn lắm người vẫn tin mê 
làn vậy ? 


Nhân thể xin nói qua về ngày hai nưươi tháng tám. 
Ngày ấy là ngày kỷ niệm của một người đã rất có công 
lao với giang sơn nước nhà, ai là người nhớ đến công 
đức ấy, mà chẳng kính chẳng trọng trong lòng, hoặc sang 
qua đền Ngài mà chiêm bái; cũng đủ tổ cải lòng thành 
rồi. Hà tẤt phải dở ra cách rước sách, đem một vị chí 
lòn chí qui mà làm một trò trẻ con chơi. Ñào cờ nào biên, 
nào trống nào phách, giơ những bộ mặt bủng beo gầy gùa 
mà đi rong cùng đường, làm cho người ta phải nhức tai 
ngứa mắt. Lại nhất là mấy chủ múa sư tử đi trước, vinh 
vinh váo vảo chạy ngược chạy xuôi, cứ như họ thì họ cho là 
vinh diệu lắm, mà biết đàu lắm người coi ngộ nghĩnh 
đáng ghét vô cùng. Cuối cùng đám rước lại một anh phồng 
mồm phồng mép, xiên cái lình dài mà không biết kiếp 
trước anh ta phải tội gì mà bây giờ phải đâm vào mồm thế ? 


Nói rút lại thì cách rước sách thực nhằm, chẳng qua 
đem thần thánh nhà mình mà bêu xấu với người ngoại 
quốc, chẳng những là nhục quốc gia, mà lại là đắc tội 
với quỉ thần. 


NÓI VẺ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 939 


XXVI.— ĐỒNG CỐT 


Đồng cốt là những người thờ về chư vị, như thờ bà 
Liễu-Hạnh công chủa, Thượng-Ngàn công chúa, Cửu-Thiên 
huyền nữ, v.v... thì gọi là đồng Dức Mẹ; thờ về các 
vị Hoàng Tử thì gọi là Đức Ông ; thờ về các cậu thị 
gọi là đông Cậu Quận; thờ các cô thì gọi là đồng Cỏ. 


Đàn bà hay đau yếu, hoặc đôi khi mặt đỏ rần rần, 
hoặc hay nằm mơ thấy bay và thấy lội dưởi nước thì 
cho là có số phải thờ. Người có số phải thờ, phải đem 
vàng hương đến kêu tại cửa tỉnh nào, đội bát nhù hương, 
xin làm con công đệ tử. Đã thờ rồi, thì cứ mông năm, 
ngày tết phải đến lễ. Người nào chư-vị bắt đồng thì phải 
ngồi đồng hầu bóng thánh ; ai-còn trể tuôi thì xin khất 
lại mẩy năm cũng được. 


Thánh đã bắt đồng thì phải lập cửa tĩnh riêng tại 
gia mà thờ, hoặc phải đến chầu chực tại nơi đền miếu 
nào, 


Bàn thờ bài trí tượng Chư-vj, ngựa võng, hài hộp, 
vàng xanh vàng đỏ, nón dứa nỏn nghệ bằng giấy treo lủng 
lẵng cả trước cửa bàn. Người đồng cốt lại may sắm khăn: 
áo các mầu, cải xanh, cái đỏ, cải vàng, cải trắng gọi là 
khăn áo ngự, đề khi ngồi hầu bỏng thì mặc. 

Nhà đồng bỏng mua những thứ hoa quả, bỏng kẹo, 


thường ngày đêm hương khỏi phụng thờ. 


Đôi khi rẫm, mồng một, ngày tuần ngày tiết, hoặc 
khi có người đau yếu kêu cầu thì bọn cung văn đến dàn 
trống hầu văn đề đồng vào hầu bóng. Đồng mặc áo xanh 


340 VIỆT-NAM PIIONG-TỤC 


áo đỏ, đội khăn các mầu, múa mênh nhảy nhỏt ở trước 
cửa tỉnh, lượn ra lượn vào, ưởn à ưỡn eo. Bọn cung. 
văn đàn ngọt hát hay thì đồng ban thưởng cho tiền chơ: 
lộc Nịnh hót khéo nữa thì có khi: đồng cổi cả ruột ban. 
cho. Đồng phán ra những tiếng ỏn a ỏn ến mà truyềm 
bảo người có bệnh, cỏ khi đồng làm ra mặt hờn giàm 
nhà chủ không thành thì các người hầu bóng bên _cạnls 
lại kêu kêu khấn khấn, van van lạy lạy, tâu đối cho được: 
lòng đồng thì đồng lại hả hè truyền phán. Nhất là những, 
khi bóng câu bóng cô lên thì khó chiều nữa. Cậu. cở. 
phán ra những tiếng bập bẹ ngọng ngựu, như tiếng dỳ 
mũi, mà hay hờn giận lắm. 

Có khi đồng phán cho lấy rượu hỏa thang đề đồng: 
rửa mặt rửa tay. Đồng phán cho nhà chủ thế nào thè 
phải thuận lời ấy, hoặc ban cho tàn nhang nước lä đề 
về mà uống, hoặc ban cho một chén nước quết trầu đề 
về mà xoa chỗ đau. Nhà chủ kiều củng một hôm rồi 
thì mỗi tối phải trầu rượu Hương hoa đển lễ, xin đấu. 
uống hoặc xin bùa đeo. Khi nào bệnh đã bớt thì phẩảk 
lễ tạ, tùy đồng phán cho biện đồ lễ gì thì phải tuân lời 
mà làm, hoặc lãm lễ bằng gà xôi oản quả, hoặc bằng tiền 
bạc, có đám cúng bải tốn đến trăm bạc. 

Cứ mỗi năm ngày mồng sáu, bảy tháng hai là ngày 
hội đến Lộ (đền thờ bà Thiên-Hàu), ngày mồng tám tháng. 
ba là ngày hội phủ Dầy (đền thờ bà Chúa Liễu), đều gọi 
là ngày hội Bả cốt thì các đồng cốt trầy về đền lễ bải 
đông lắm. Các đồng đến đó tranh nhau múa mênh coi 
cũng vui mắt. Đồng bóng thi đồng quan với nhau, hễ xin. 
âm dương mà thánh cho ai đỗ thì ngồi ấy gọi là đồng 
quan, có danh giá hơn các đồng khác. 


_.J 
LLẮ. „ 


NÓI.VỀ PHONG-TỤC XÃ HỘI 341 


Tục đồng cốt mới lại nhẩm nữa. Có người nói đồng 
cốt có cách mủa mênh ỏng 'ẹo cỉng như một cách nhảy 
đầm của: đàn bà bên Âu-châu. -Cách nhảy đầm thì là một 
địp cho đàn bà được phô phang cái dáng yêu kiều, cải 
điệu, ẻo ớt. Tục fa khòng có cách ấy, cho nên phải 
mượn đến cách đồng bỏng múa mềnh, ấy là cái tính 
riêng của đàn bà, muốn phô trương cải đẹp ở trước 
mnắt thiên hạ. Còn sự quỉ thần-thì do ở lòng mê tín 
amnà ra, không lạ gì cả. 


Lời ấy có lể phải. Chớ nếu bảo thánh bắt đồng thì 
sất vỏ lý. Vì các bà ấy cũng là người danh tiếng lúc 
sanh tiền, có lẽ nào phải nương bỏng vào xác tanh hôi 
phàm trần, đề: làm bộ ở trước mặt đám trai trể ? 


Còn như cải lòng mê tín của người c› tật bệnh thì 
lại là quá. Họ 'thật là thành tâm, không có chút nào đám 
ngờ vực phép thánh. Truyền cho uống tàn hương nước 
lãä thì nống tàn hương nước lä, truyền cho xoa quết trầu 
thì xoa quết trầu. Dẫu bần thỉu ghê gớm thế nào cũng 
nhắm mắt mà theo. Mà động chồng con nỏi ra nói vào 
câu gì thì họ làm cho phải tịt. Tội quả! củng mẩi không 
khỏi thì họ cho là người nhà không thành, chớ không 
khi nào chịu là phép thánh không thiêng ; mà có lỡ chết 
di nữa. thì các. mụ đồng lại được điều : thánh chữa được 
bệnh chớ không chữa được mệnh. Vậy thế ra khỏi bệnh 
thì là thánh thiêng, không khỏi thì là tại người nhà không 
thành, mà. chết thì là tại: mệnh. Đằng nào thánh cũng 
hay, đồng cũng phải, thế thì côn ai nói cho được. Lại 
còn nhiều bệnh nữa, thánh nghe chừng không chữa nồi, 
phán về cho phục dược, uống thuốc mà khỏi ra thì nhờ 
ơn thảnh chỉ bảo, không khổi ra thì tại thầy thuốc vụng, 


342 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 
thế có phải điều gì cũng vơ lấy phần phải cả không ? 


Khốn nạn thay cho các kể ngu xuân, chỉ tín những, 
sự huyền hoặc, mà không biết trọng cải sự hiền nhiên. 
Những chốn quê thôn, đàn ông phần nhiều cũng như đàn 
bà. Đòỏi khi có người kiến thức, lấy điều khôn lễ phải 
mà bảo thì lại cho là bảng bồ chở biết đâu rằng người 
báng bồ ấy mới thực lễ người biết trọng quỉ thần. 


Than ôi, đạo phù thủy cùng là đạo đồng cốt còn thịnlz 
hành ngày nào thì dân trí còn ngu xuần ngày ấy. Bao giờ 
trong nước tuyệt hẳn được cái mối ấy thì mới có cơ khòn. 
ngoan cả được. 


XXVII.— CÔ HỒN 


Cô hồn là người lấy nghề gọi hồn cho người fa mà 
kiếm ăn. Cô hồn phụng thờ ông Chiều bà Di, không rồ- 
điền tích thần ấy thế nào, nhưng chắc là thần hay đi chiêu. 
âm hồn. 


Nhà nào cỏ người mất, thường mời cô hồn về nhà: 
gọi hồn. Trước hết phải đi nhờ một người bà con lành. 
vía đặt quê, đưa ra một cơi trầu và một món tiền trăm. 
Cô .hồn cầm cơi trầu khấn khứa ông Chiều bà Dí đề nhờ- 
thần xuống âm phủ tìn âm hồn người mất về. Một Ìát. 
âm hồn về nhập vào cô hồn kề lề khóc lóc, nói những. 
tình cảnh biệt ly. Người nhà xúm xít vào. hỏi, hỏi đàu 
nói đấy, nào ai là cha mẹ, nào ai là vợ là chồng?” ai 
là anh em chủ bác, con cái cháu chắt; lúc mất đem những 
gì, bởi sao mà mất, mất về ngày tháng nào, bây giờ ở 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 3438 
dưới âm phủ làm gì, hễ nói câu gì trủng thì người nhà 
thưởng tiền cho cô hồn, mà nỏi sai thì trút tiền lại. 


Khi hồn đang nói mà có người dữ: vía bước vào, thì 
hồn đi ngay không nói được nữa. Hoặc khi hồn chưa về 
mà người nhà lấy nồi đất úp vào đầu ông táo hoặc bở 
muối vào bếp thì hồn cũng khỏng lên. Tục cho là làm 
như vậy thì ông Chiều bà Di không tra hỏi được táo quân 


mà đi tìm hồn về, cho nên không nói được. 


Cô hồn nào -nói hay, mỗi đám cũng kiếm được một 
vài đồng bạc; mà tiếng hay đồn đi, hết nhà này đón 
rước lại đến nhà khác, kiểm. tiền cũng tốt lắm, 


Có người thử thách, gọi hồn người sống cũng lên, 
cũng nói được: việc cửa việc nhà, cho nên tục lại cho là 
ông Chiều bà Di tra hỏi Táo quân mà nói: 


Đàn bà nhiều người tin cô hồn lắm. HIễ nhà bất hạnh 
có người mất, dẫu nghèo kiết đến đâu, cũng cố mời được 
cô hồn về gọi hồn một hòm mới bằng lòng. Có nhà gọi 
di gọi lại hai, ba lần. 


Tục gọi hồn này cũng lạ. Đã cho là gọi được bồn 
người dưới âm, sao lại gọi được vía sống ? "Thế ra vía 
người sống cũng bị ông Chiều bà Di lòi đi, phải lia xác 
thịt mà nhập vào cô hồn ư ? Bảo rằng ông Chiếu bà 
Di tra hồi Táo-quân mà nói, vậy sao hơi động hồn lên 
thì khóc than kê lễ, thế ra thần cũng biết khóc giả đối 
đề lừa người œ2? Xét cho kỹ chẳng qua cũng là một 


thuật giả trả kiếm tiền mà thỏi. 


34 VIỆT-NAM PHONG-TỤC: 


Thử có ý mà nghe những lúc hồn lèn, câu nào cũng 
là nói dựa nói dẫm, mà cử lựa theo giọng người nhà 
mà xoay đầu lưỡi : con hồn lẻ bảy lẻ ba, còn hồn chẩn 
hai chẵn bốn. Ứ! chẳng chẵn thì lễ chớ có sai thế nào 
được. Lạ gì đàn bà nhẹ miệng, hễ thấy nói hơi sai thì 
đẩ người nọ ấm người kia ứ, thì họ lại xoay ra giọng 
khác ngay, mà nghe thấy nói hơi trủng một chút thì 
vâng chịu ngay, họ thấy chịu thì họ nói đi lại mẩi; ấy 
thế là cho làm hay lắm. 

Có ai muốn- thử hỏi một đôi câu bí ẩn trong nhà 
thì cô hồn chịu khỏng nói được, lại cho là người dữ vía 
mà hồn phải thăng, chở nào có chịu là nhắng mường 
đàu. Vậy mà động nói có cỏ hồn hay, đẩ tranh nhau 
mà mời, thực là lạ cho tính người đàn bà nước ta quá ! 


XXIX.~ CÁC CÁCH CHIÊM ĐOÁN 


Ta nhiều cách chiêm đoán. Phàm việc tai tường họa 
phúc, từ việc quan hệ về quốc sự, cho đến việc quan. 
hệ về tính mệnh, công danh, tài sản của riêng một người, 
đều có cách chiêm đoán cho biết trước. Ngoại giả cách ` 
bói toán đã nói trên kia lại còn nhiều cách nữa như 
Sau này : 


i.— Nhâm độn: Nhâm độn có nhiều cách, như độn 
bát môn, độn thị-tư, độn đại lục-nhâm, v.v... Song có cách 
giản dị hơn cả các phép là độn lục nhâm thời khỏa. 


Độn lục nhâm này, chia trong bàn tay trải làm sáu cung : 


1) Đại an ở cung dần, thuộc kim; 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI Mã 


2) Lưu-liên ở cung ty, thuộc thủy ; 
3) Tốc-hỉ ở cung ngọ, thuộc hỗa; 

4) Xich-khâu ở cung mùi, thuộc kim ; 
ð) Tiều-cát ở cung tý, thuộc mộc; 


6) Không-oong ở cung -sửu, thuệc thồ. 


Phép này trước hết xem giờ gì, ngày tháng gì, rồi 
bắt đầu ở cung Đại-an khởi tháng giêng, tính theo sảu 
đốt trên này cho đến tháng xem quẻ, rồi iại ttr cung ấý mà 
khởi ngày mồng một tính cho đến ngày xem quể ; rồi lại tự 
<ung ấy mà khỏi giờ tý tính cho đến giờ xem quế. 
Giờ xem quẻ trúng vào cùng nào thì cứ xem bài thơ đã 
giải sẵn ở cung ấy mà đoán "việc mình, hoặc suy lẽ 
ngũ hành sinh khắc mà đoán. 


Thi dụ: giờ thìn ngày mồng 5 tháng 3 xera “quê. thì 
kề tháng giêng lừ cùng Đại-an, tính theo cung ñấy, tháng 
hai là cung Luu-liên, tháng ba là cung Tốc-hỉ Rồi lại 
tự cung Tốc hỉ khởi mồng một, thì mồng hai là cung. 
Xich-khầu, mồng ba là cung Tiều-cát, tính mãi đến mồng 
năm là cung Đại-an. Rồi lại tự cung Đại-an khổi gìờ tý, 
tính theo giờ sửu là cung Tốc-hỉ, giờ dần là cung Xích 
khầu, tính mãi đến -giờ thìn thì là cung Tiều cát, Bấy 
giờ .cứ xem bài thơ trong cung Tiều-cát mà đoản, 


Mấy bài thơ đoán sẵn đại khải như sau này : 


Đại-an nhiều việc hay, cầu tài tốt, tật bịnh khỏi, người 
đi xa chưa về, Lưu-liên việc gì cũng khó xong, mất của. 
phải tìm phương nam mới thấy, lại phải phòng có việc miệng 


346 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


tiếng. Tốc-hỉ cũng tốt, cầu quan được, người đi xa có 
tin Xích khầu chủ việc miệng tiếng tật -bịnh. Tiều-cát, 
nhiều việc tốt, người đi xa sắp về tới nhà. Không vong: 
thì nhiều việc xấu. 


2.— Phụ tiên: Phụ tiên nhất là hay tìm những no 
chùa chiền thanh tỉnh. Các người có việc cầu khẩn, trước 
hết phải tắm rửa sạch sể, ăn chay một ngày, rồi mua vàng. 
hương, cau trầu, hoa rượu bày *trên' một cải án, đốt đèn 
đốt hương, lễ bái khấn khứa rồi mới phụ. 


Trước chỗ án thờ phải có, một mâm gạo, một người 
ngồi đồng lấy khăn che kín mặt, tay cầm một cái bút bằng 
cành đảo (cành đào phải lấy cành hưởng đông và lấy về 
buồi sáng mặt trời mới mọc mới tốt), chống ngọn xuống 
mâm gạo. 


Ở ngoài một người cầm hương thư phù vào mặt và 
'hai tay người ngồi đồng, rồi có hai ba người nữa đọc 
bài văn sai, hoặc giở thơ cỗ mà ngâm vịnh vang cả lên, 
.một lát thấy đảo đồng thì là tiên đã sắp giáng. Các người 
tấu lạy kêu van một lúc, tiên mới gö bút vào mâm gạo 
mà viết Người ngồi hầu bút phải tỉnh mắt tròng theơœ 
.mà thảo ra một mảnh giấy. Tiên viết xong một bài thơ 
nào thì truyền cho ngâm lên để ngài nghe, các người ngâm. 
lại bài đó, rồi muốn truyền phản gì cử viết vào mâm gạo. 
mà bảo. 


Thợ tiên nhanh lắm, không kỳ nghĩ ngợi gì, đọng viết. 
ra thành thơ. Hoặc khi làm ca làm phú, làm từ khúc, 
nhiều bài hay lắm. Trước hết tiên làm một bài thơ tử 
hiệu, đề ai nấy được biết ngài là vị nào. Rồi cứ lần lần 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ'HỘI 947 


cho mỗi một bài, ai muốn biết việc mình hay đổ thế nào 
cử bài thơ ấy mà đoán. Có khi tiên phán lấy rượu uống 
thì người hầu bóng phải rót rượu đốt hỏa thang lên, tiên 
cầm bút chấm vào thế là uống rượu. Có khi tiên hứng 
đánh cờ thì phản lấy bàn cờ ra đánh, người ngoài phải 
hầu cờ, tiên cầm bút chỉ vào con cờ mà đi từng nước. 
Có khi tiên xưởng họa thơ chơi với người hầu bóng cớ 
giỏi thơ lắm mới đám xưởng họa. Ai có tật bệnh øì muốn 
xin phương thuốc, hoặc ai muốn xin đất, hoặc muốn kêu 
riêng việc gì thì viết thơ mật phong mà kêu, tiên sẽ tùy 
thời mà phán báo cho, hoặc ngài kê cho đơn thuốc mà 
uống. 


Học trò mỗi năm về khoa thi, thường rủ nhau năm, 
bảy người phụ tiên với nhau để hỏi việc khoa cử. Thơ 
tiên mới cho thì thực là viên vông, nhưng cũng lắm câu 
về sau mới nghiệm ra. Như có người « Thủ phan đan quế 
nhất chỉ cao » nghĩa là tay vin quế đỏ một cành cao, thĩ 
tưởng là đậu thủ khoa, không ngờ bay ngay kinh nghĩa 
là một kỳ đầu tiên. Lại €ỏ người được câu « Đáo Tão công 
danh nh bất thành », nghĩa là đến già công danh không 
bao giờ thành được, tưởng còn đỗ gì nữa, vậy mà đến 
khoa bính tuất thì đỗ cử nhàn. Ngẫm đến câu thơ ấy 
thì ra. chữ «vĩnh bất» tức là tiếng nói lái chữ «bính 
tuất». Thơ đại đề huyền ảo như vậy.- | 


3.— Xin thẻ: Các đền chùa linh ứng, thường có một 
ống thể: đề thờ. Mỗi cái thể đề một số, mỗi số có sẵn. 
một tờ giấy in một quẻ, đề là triệu gì, lại cỏ bốn câu. 
thơ tông đoán việc cát hung. Rồi ở dưới phân ra từng. 
việc, đại đề như bồn mệnh, mưu vọng, cầu tài, hành nhân, 
thất vật quan tụng, lục giáp, v.v... mỗi việc lại có bốn câu. 


348 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


thơ nữa. Dưới cùng có một vài câu chủ giải Thơ từ 
ấy lo những bài phụ đồng mà thần thánh giáng bút cho. 


Đầu tháng giêng những thiện nam tin nữ, đi lễ bái 
các nơi chùa chiền, thường: hay xin thể đề nghiệm xem vận 
mệnh bay dở của mình. Hoặc khi người cầu công danh, 
người di buôn bán làm ăn nơi xa, người tật bệnh, cũng 
€ỏ tục xin thé, 


Xin thể, trước hết dùng vàng hương. đồ: lễ, lễ thần, 
lễ Phật, khấn khứa bày tỏ việc mình, rồi quì tại trước 
bàn thờ mà xóc ống thẻ. Xóc mãi cho đến khi có một 
cải thể ở trong ống vọt ra, “thì thôi, lẩy cái thể ấy mà 
xem số thử mấy, rồi ra xin người thủ từ một tò giấy 


in quẻ theo số ấy, tạ lại người thủ từ đăm ba xu, một 
hào. 


Người biết chữ đoán lấy, đòn người không biết chữ 
hoặc đàn bà thì nhờ người đoán giùm. Về độ đầu năm, 
thường có những ông đồ già ngồi cửa chùa làm nghề 
đoán thể giúp cho người, kiếm mỗi quẻ đdăm ba xu. 


Cách đoán thẻ cũng như cách đoán thơ tiện, lắm 
câu viên vông mà về sau cững có khi nghiệm. 


4.— Xem chân giò: Người có tật bệnh làm lễ, hoặc 
người xuất hành đi đâu, hoặc làm lễ cầu khần việc gì, 
thường dùng gà giò (gà sống ba bốn tháng) rửa chân 
cho sạch, khấn khửa rồi mới cắt tiết gà làm thịt. Đôi giò 
gà thì chân qua nước sôi đem ra, chớ luộc chín quả 
thì nứt da, gọi là phá quản không xem được. Luộc gà 
chín đem lễ, và lễ cả đôi chân giò. LỄ xong thì xem, 


NÓI VỀ PUÓNG-TỤC XÃ-HỘI 94p 


Xem giò phải coi ngón chân nhỏ chỉ vào đâu, chỉ 
vào ngón; trong, thuộc về việc trọng nhà; chỉ vào ngỏm 
giữa, thuộc về chủ thần, chỉ vào ngón ngoài thuộc về 
người ngoài ; chỉ vào khe các ngón thì gọi là chỉ không, 
không ứng nghiệm ` việc øì cả, Trong giữa bàn chân nở 
gọi là trung cung, hễ chỗ trung cung được đầy đặn thì 
cửa nhà phong vận, lồm xưống thì tất bị khồ sở. 

Lại phải xem huyết điểm đỗ hồng hào là tốt, mà xản 
là xấu. Trong ba ngón tám đốt chung quanh chia làm 
tắm cung : kiền, khẩm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, theo 
phương vị trong dịch, mỗi cung chỉ riêng một việc, hễ 
huyết điềm đọng vào cung nào thì việc hay dở nghiệm 
*%ề cung ấy. 


Cách xem giò cũng nhiều cách lắm, phải xem đến 
sách giò. mới tường. Ngoại giả lại còn phép xem đầu gà, 
đại. đề cũng xem huyết đỏ thì tốt, đen thì xấu, và xem 
huyết đọng ở tai hoặc mắt, rồi hợp với lễ ngũ hành sinh 
vượng mà đoán. Mà thường thì cứ mỏ há mắt nhắm là 
tốt, mỏ ngậm mắt mở là xấu. 


5.— Cầu.mộng : Người có việc muốn cầu thần thánh: 
chỉ bảo, nhất là học trò đến khoa thi, thường đi cầu 
mộng. Cầu mộng phải ăn chay, tắm rửa sạch sẽ, đem 
vàng hương đến lễ đền chùa nào, khấn khửa rồi nằm 
ngủ tại đó. Hễ mơ thấy gì thì cứ đó mà suy đoán cát hung. 


Mộng có cải rổ ràng, có cái huyền ảo, cao đoán. 
cũng nhiều khi linh nghiệm. Thường khi không cần gì 
cũng cỏ mộng, tục cho là quỉ thần báo sự cát hung cho. 
mình. 


350 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Trong chiêm-mộng-lỉnh có đặt sẵn các bài giải mộng 
mỏi qua sau này : 
Món thiên păn 
Mặt trời soi vào nhà, thắng quan. 
Mặt trăng soi vào nhà, thăng quan. 
Mặt (trăng soi vào bụng, sinh qui tử, 
Đi đường gặp mưa, có sự ăn uống. 


- Mưa to gió. lớn, điều dở. Mày đỏ lành, mây đen dữ. 


Món địa-l 
Động đất, thiên quan, 
Khuân đá vào nhà, điềm phú qui. 
Minh ở trong rừng, đại cát. 


"Trông thấy nủi cao, có việc hay. 


Món qui thần 
Đánh nhau với quỉ thần, sống lâu, 
"Thần thánh đến nhà, có phúc lộc. 
Bị qui thần đánh, bất tường. 


Nói chuyện với qui thần, chủ phủ quí, 


Món thân thề 
Chải đầu, rửa mặt, hết sự lo lường. 
Mình ra mồ hôi, điềm xấu. 
Rụng răng, điềm không hay. 


Rụng răng không có huyết, điềm phát tài, 


ÑÓI VỀ PHONG-TỤC -XÃ-HỘI 951 


Vợ chửa, vợ có tư tình. 
Vợ chồng cäi nhau, chủ tật bệnh, 


Dơ bần dây người, tốt. 


Môn pui: mừng 
Khóc với người, có việề vui mừng. 
Người chết mắng, đại cát. 


Thấy con chết, phát tài. 


Món ầu-đả 
Đảnh nhau với người, tốt. 
Người trong nhà đánh nhau, chủ phân ly, 


Giết người, chủ phú qui. 


Môn tạp-mông 
Uống rượu cao lâu, đại phủ qui. 
Qua sông, cỏ việc ăn uống. 
Cửa mở rộng, đại cát. 
NÑóc nhà có cỏ mọc, bất tường. 
Thấy lửa chảy, phát tài. 
"Thấy rết cắn, sống lâu. 
Rắn căn, chủ được của, 
Bò vàng vào nhà, phủ-qui. 
Cây cối tươi tốt, nhà thịnh vượng. 


Nói đại khái mấy cách giải đoán như vậy, nhưng người 
cao đoán không cứ gì, tùy người, tùy mộng, tùy lúc, mỗi 


352 VIỆT-NAM PHONG-TỤC: 


khi giải một khác. Song mộng chẳng qua là lòng tư tưởng 
kết lại vị tất đã có- ứng nghiệm gì. 


6.— Nghiệm lời đồng dao: Đồng dao là các câu 
ví von, trẻ con thường hát chơi, mà không rồ bởi đâu. 
đặt ra. Sách Tàu nói rằng : lời đồng đao là bởi sao Huỳnh 
hoặc hiện xuống dạy trẻ hát, rồi trẻ quen mồm mà hát, 
cho nên nhiều câu kỳ thủy không có nghĩa lý gì mà về 
sau trủng vào thời sự. Ví như cân «Chu chỉ trảnh trành, 
cái đanh nâu lửa», tục cho nghiệm vào đèn điện, ` câu. 
« Tam khoanh tứ đốn» tục cho nghiệm vào ông quan ba 
vạch; câu «Chỉ đản mà buộc ngang trời, thuốc đâu mà: 
chữa cho người lắng iơ» tục cho nghiệm vào dây thép và 
nhà lụe-xì; câu « Bắc cầu sóng cớứi cho thầu mẹ sang » tục 
cho nghiệm vào câu sông Nhị-Hà, v.v... 


Vì cỏ những câu ấy, tục cho là lời tiên tri, cho nên lại 
nhân đỏ mà tìm những câu chưa nghiệm. Như lời « hoa 0uiên 
gỗ » lời « con ngựa chết chương ba ương thượng đề », 0.0... 


Người đoản nghĩa thế này, người cho nghĩa thế nọ, 
tồng chỉ là nghĩa hồ đồ mà thôi. 


7.— Nghiệm lời sốm ký: Lời sấm kỷ là các câu 
ần ngữ của nhà thuật số tính số thái ất mà đặt ra. Tục 
cho phép ấy tính được việc 500 năm về trước và 500 
năm về sau. Nước ta thủa xưa có câu sấm « Hỏa đao mộc 
lạc, thập bát tử thành, đông a xuất nhật, đoái cung ân 
linh», 0.D.. đã nghiện vào việc các đời Lê, Lý, Trần, 
Trịnh. Đời nhà Mạc có ông Nguyễn bỉnh-Khiêm (cụ Trạng 
Trình) tình về lối học: lý số, có đặt ra nhiều sấm kỷ nởi 
về thời sự, toàn là những lời hiềm hóc, không ai hiển 
là nghĩa lý gì mà tục thường cho linh nghiệm. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 358 


Ví như cỏ câu rằng: «Cầu ø? trư đầu xuất thánh 
nhân» tục cho ứng vào đức Gia Long nhất thống năm 
nhâm tuất. Lại như câu rằng: « Bạch thủ bạch phát tại sơn 
hà» tục cho ứng vào nhà nước sang bảo hộ, .V.Wu Ụ 


Đại đề lời sấm ký, không mấy câu có nghĩa lý rõ ràng, 
tục hơi thấy việc gì tương tự vào lời sấm một chút, thì 
cõ vận lấy nghĩa cho là nghiệm, mà kỳ thực thì viền vông: 
lẫm. 


Xét các cách chiêm nghiệm của ta, toàn là bởi ta tin 
một lễ âm dương qui thần. Nhưng xem ra cách nào cũng 
vậy, phần huyện ảo thì nhiều, phần linh nghiệm thì ít. 
Vả lại thơ tiên, thể thánh, lời đồng dao, câu sấm ký, toàn 
là ý tử mông mênh, câu đoán ngược, câu đoán xuôi, câu 
đoán ngay, câu đoán tréo, cho hay là dở, cho dở là hay, 
thế nào mà không được. Đến lúc việc đã rỗ ràng mới 
vận cho nghiệm vào câu thần thánh chỉ bảo, thì vận thế 
nào mà chẳng hay. Còn như phép nhâm độn thì là suy 
lẽ âm dương ngĩ hành, cũng hồ đồ lắm. Phép xem chân 
giò thì lại vu vơ nữa. 


Nói tóm lại thì các cách đó tuy là của các cụ khi 
xưa bày ra, tục ta tin theo đã lâu, nhưng toàn là sự mập 
mờ, tưởng không nên tỉnlàm gì mà thêm nhằm. Mà nghề 
thế, phàm việc gì đã không tin thì thôi, chớ đã tin thì 
hay đem lòng vướng vít, lại làm ngăn trở cho việc mình, 
Vậy thì ta nên tin các việc đã thực hiện: ra trước mắẮt 
ta, và cái sức ta có thề làm ra,chở ngoại giả không nên 
tin gì hết _ 


354 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


XXX.— CÁC CÁCH CHIÊM NGHIỆM 


Ngoài sự chiêm đoản, ta còn nhiều cách chiêm nghiệm. 
Chiêm nghiệm là xem . các sự xảy qua ở ngoài mà 
nghiệm việc, việc hay dở của người hoặc việc nắng mưa 
của trời. | 


Nghiệm xem thiên thời. 


Mặt trời có sắc năm vẻ là tượng thái bình — Mặt trời 
mặt trăng gấu ăn, có tai biến — Sao chồi mọc, cỏ việc 
bỉnh đao. — Mày thành hiện, có loạn. — Đêm. hôm trừ 
tịch sáng trời được mùa đậu trắng ; tối trời, -được mùa 
đậu đen. — Mùa xuân, khi đói có sấm, trước khi ăn cơm 
là sấm đói, sau khi ăn cơm là sấm no. Mặt trăng có vùng 
(quầng) thì hạn, có tản thì mưa. — Trăng mồng tám đầy thì 
gạo hơn, vơi thì gạo kém. — Ngày đoan dương có mưa thì cây 
cối nhiều sâu. — Đèm trung thu, trăng không tở, lúa kém; ; 
sáng vừa vừa, được vụ chiêm. — Ngày trùng cửu có mưa,, 
sang năm được mùa, không mưa mất mùa. Lúa chín cả: 
hoa, gạo rẻ. Cau tốt lúa mất mùa. Nhãn muỗm được mùa, 
nước to. Khoai lang ngọt, đói kém. Đồng nhiều óc nhồi, 
nước to. — Rễ cây trắng, cỏ gà: trắng,. trời sắp mưa. — 
Cóc cạo miệng, sắp mưa. — Mùa xuân lá tre rụng nhiều, 
sắp có mưa {Oo. — Xương đừi ếch đen là triệu mưa ; đen 
khúc trên thì mưa về đầu tháng, đen khủc giữa mưa về 
giữa tháng, đen khúc dưới thì mưa về cuối tháng. — Cá 
không vày đập đầu không có máu, trời nắng to. — Chuồn 
chuồn ra từng đàn sắp bão. Kiến tha trứng leo cây, có nước 
to. — Mỗi cánh bay ra, sắp mưa. — Kiến ở cao leo xuống 
thì nẵng. Mưa mãi quạ bay ra kêu là tạnh. — Nước có 
bọt đen thì trời còn rét. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 956 


Nghiệm xem nhân sư - 


Đèn nổ hoa, phát tài — Mồng một Tết có hoa nở, tốt, 
Nhện sa trước mặt, cỏ tin hay. — Chim sẻ làm tồ cây trong 
sân, nhà thịnh vượng. — Cò làm tồ bụi tre, hay. — Cây to có 
đai, hay. — Ong đến sân làm tồ, hay. — Mèo đến nhả thì 
khó, chó đến nhà thì giàu. — Nhà nhiều mạng nhện thi tàn, 
nhiều gián thì giàu. — Chuột chủ rúc, đắt” hàng. — liẫn vào 
nhà thì quái. — Củ kêu, độc. — Chim lợn kêu, cỏ dịch khi. 
— Gà mái gảy là gổ. — Chim bồ câu kẻu, có khách đến nhà. 
— Mối xông quần áo, độc. — Chuột cắn áo, cũng độc. — Chim 
bay rớt cứt vào áo, mặc thì độc.— Chim sa cá nhảy, ăn thịt độc. 
— Ra ngõ gặp trai tốt, gặp gái thì xấu. — la ngõ gặp người 
gánh nước cững tốt. — Vào rạp hải xem, mới vào thấy. 
cười nỏi vui mừng, tốt; gặp khóc than buồn. rầu, ấu. 


— Khi cúng cấp lò hương bốc lửa, tốt. — - Đun nấu lửa reo, 
đắt hàng. — Ở nhà điếu đồ nước, dở. — Đèn đồ đầu, dở. 
— Bình vôi đồ,' _ — Đi đàu hoặc làn việc gì, hắt hơi 


một tiếng, xấu; hai tiếng trở lèn thì được. — AXlóng chân 
móng. tay bỗng dưng sinh ra hoa đen, xấu — Máy mắt, 
cỏ sự. — Giật mình, có tin không hay — Trong nhả bỗng 
dưng :có cây to héo hoặc đô, tất có thương. — Làng nào 
cây gạo có hoa trái mùa, hoặc có đai, tất trong -làng cô 
người đỗ. — Cây to ở' đình chùa tự nhiên đỗ, ứng về thủ 
chỉ làng ấy chết. — Chủ tướng đi đánh giặc, bỗng nhiên 
cờ soái đô, bất tường. 


Xét cách chiêm nghiệm tại tường của ta, nhiều điều 
huyền hoặc lắm, không có thề tin cả được. Nhất là nhữñg 


356 VIỆ1-NAM PHONG-TỤC 


việc xêm thiên văn: mặt trời mặt trăng gấu ăn thì có 
loạn, sao chồi mọc thì có binh đao v.v... Cứ như ngày 
xưa phép tính xem thiên độ chưa tỉnh, thì cho những 
việc ấy là việc bất kỳ. Chở như ngày nay người ta tính 
biết trước được hết, có phải những điều đó là một điều 
lầm to chăng ? 


Đó là vì ta tin rằng trong trời đất có một lẽ cảm 
ứng. Phàm việc một người, một nước, cho đến cả thiên 
hạ, sắp có việc hay thì tất có điềm hay sinh ra trước, sắp có: 
việc đở thì tất có điềm dở sinh ra trước. Hoặc điềm ra tai mắt 
chân tay, hoặc điềm ra cây cối súc vật, hoặc điềm ra mưa 
gió mây mù, trăng sao sương .tuyết. Sách ta thường nói 
rằng: «hỏa khí chí tường, quái khí chí dị» nghĩa là khi 
hòa nhã thì điềm lành đem đến, khi quái lệ thì điềm đữ 
đưa lại Cho nên cứ xem những sự bất kỳ xảy ra thì đủ 
biết việc hay đở của người và của thiên - bạ. 


Đó thực là một điều ngộ điềm. Cứ như lối tân học 
ngày nay thì muôn việc hay đổ ở đời đều bởi tự người làm 
ra chớ không có một việc gì là quan hệ đến trời cả. Mà 
phàm các thứ xảy đến trước mắt như hoa nở, chim kêu, 
nhện sa, cá nhảy, cũng đều là sự ngẫu nhiên, chớ không 
phải điềm hay điềm dở gì hết. 


Vả lại ta có tín ở sức người, ta mới chịu hết sức 
mà làm nên các việc hay; chớ nếu tin ở lòng trời, thì, 
cứ ngồi mà há miệng chờ ho hay sao ? 


Ngày xưa Vương-an-Thạch cho .là « thiên nhân bất tương 
can» là người trời không có cau hệ gì với nhau chính 
là phải lắm. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 907 


XXXI— XEM NGÀY KẾN GIỜ 


Việc cưới xin, việc làm cửa làm nhà; việc vui mừng 
khai hạ, việc xuất hành đi xa, việc khai trương cửa hàng 
cửa hiệu, việc gieo mạ cấy lủa, việc tế tự, việc thương 
biểu. việc nhập học, việc xuất quân, việc an tảng V.V... 
việc gì thường cũng phẩi xem ngày kén giờ. Nhất là đầu 
năm mới bắt đầu làm việc ;gì, hoặc động thồ, hoặc xuất 
hành, hoặc khai bút, khai ấn v.v:.. lại cần xem ngày lắm. 
Đến những việc vụn vặt: như cạo đầu, xỏ tai cho trẻ thơ, 
việc tắm gội, may áo v.v.. cũng có người cần thận quả 
mà kén ngày. 


Kén ngày thì phải xem đến lịch. Sách lịch do tòa 
Whám-thiên-giám soạn ra. Mỗi năm về, ngày mồng một thẳng 
chạp, Hoàng đế ngự điện khai trảo, các quan tòa RKhâm- 
đhiên-giám cung tiến Hiệp-kỷ-lịch, rồi khâm mạng vua mà 
ban lịch: đi các nơi, 


Lệ phát lịch, bao nhiêu văn v3 quan lại cho đến tông 
lý đều được. Tự quan tử phầm trở lên thì lịch có ấn dấu 
Kim-bảo ; còn ngũ phầm trở xuống thì ấn dấu Giám. Còn 
dân gian thì mua lịch của Giảm in ra mà dùng. 


Ban lịch trọng nhất là đề cho thiên hạ biết chính xác 
tiết khí, tháng thiếu tháng đủ, ngày tốt ngày xấu, đề cho 
đuân hành được đều nhau. 


Đại đề ngày nào có nhiều sao cảt-tinh như Thiên-đức, 
Nguyệt-đức, Thiên-ân, Thiên-hỉ v.v... hoặc. là ngày (rực khai, 
drực kiến, trực bình, trực mãn thì là ngày: tốt; ngày nào 
«ó những sao hung tỉnh như sao Trùng-tang, Trùng-cửu, 


356 


VIỆT-NAM PHONG-TỤC.. 


Thiên hình, Nguyệt phá v.v... hoặc là ngày frực-nguÿ, trực 
guyctLT] ` 


phá thì là ngày xấu. 


Kiêng nhất là ngày sát chủ, ngày thọ tử, việc gì cũng phải 
tránh. Mỗi tháng có ba ngày là ngày 5, 14, 23,:gọi là nguuệt ' 
kụ, việc gì cũng nên kiêng mà nhất là kiêng sự nhập phòng. 
Trong một năm-lại có mười ba ngày gọi là ngày 'Dương công 
kụ nhật, hết thấy việc gì cũng phải tránh những ngày ấy. 


Những ngày ấy là:.› 


Ngày 13 tháng: 


._- 
— 9 


— 8và 29 —: 
— 27. 


— Ø3 


— 21 
— 19 


Hễ phạm phẩi ngày ấy thì việc gì cũng hư 


không. thành. 


tuôồi. 


giêng, 
hai, 
ba, 
lu 
năm, 


"sảu, 


"bẳ Y 


tâm, 

chín, 
mười, 
mười một, 


chạp, 


"+ 
hỏng 


Phàm việc -lại cần kén ngày hợp mệnh, mà kiêng ngày. 


Ngoại giả lại còn những ngày (háp linh, ngày lục hợp 


NÓI VỀ P.i.›NG-TỤC. XÃ-HỘI 930 


là tốt, ngày thớp ác đại bại, ngày fứ lụ, ngày tứ tuyệt 
là xấu. 


Nói qua mấy việc đân gian cần dùng nên kén nên ky : 


Cưới xin nên tìm ngày Thiên-đức, Nguyệt-đức, ky 
ngày trực phá, trực nguy. Làm nhà nên tìm. ngày Thiên- 
ân, Thiện-hỉ, ky ngày Thiên-hỗa, địa hỏa và tuổi Kim- 
lâu. Xuất hành nên tìm ngày Lộc mã, Hoàng đạo, kv ngày 
trực phá, trực bế. An táng nên tìm ngày Thiền-hỉ, Thiên- 
đức, ky ngày tử-khí quan phù v.V...- 


“Còn như kén ngày giờ thì việc gì lúc mới bắt đầu như 
lúc mới xuất hành, lúc mới ra ngồ đi cưới, lúc, mới dựng 
nhà, lúc mới hạ huyệt v.v... thường đều kén lấy giờ 
hoàng đạo. 


Phép tính giờ hoàng-đạo phải nhở bốn câu thơ: 
Dần, thân gia tj; mão, dậu dần; 
Thìn, tuất tầm thìn, tị, họi thân ; 
Tụ, ngọ thiên cương tầm ngọ 0ị; 
Sửu, mùi lòng tuất định kỳ chân. 


Lại cần phải nhớ hai câu: 


Đạo piễn. kỦ thời thông- đạt, 
Lộ dao hà nhật hoàn trình. 


Lúc đánh giờ, trước hết phải biết ngày gì, rồi dùng 
hai câu thơ dưới mà” bấm theo giờ ở bốn câu thơ trên. 
Hễ bấm mà gặp cung nào có chữ đạo, viễn, thông, đạt, 
dao, hoàn, thì giờ ấy là giờ hoàng đạo. Ví dụ ngày 
dần, ngày thân thì bấm chữ đạo ngay từ cung tý,. rồi 


360 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


miệng đọc tay bấm lần đi: cung tỷ chữ. đạo, cung sửu 
chữ viễn, cung dần chữ kỷ, cung mão chữ thời, cung thìn 
chữ thông, cung ty chữ đạt, cung ngọ chữ lộ, cùng mùi 
chữ. dao, cung thân chữ hà, cung dậu chữ nhật, cung tuất 
chữ hoàn, cung hợi chữ trình. Vậy trong hai ngày ấy 
thì giờ tý, sửu, thìn, ty, mùi, tuất là' giờ hoàng đạo. 
Còn các ngày khác cũng cứ theo bốn câu thơ ấy mà tìm 
giờ rồi cũng tính đi như thế. 


Trẻ thơ mới sinh nhất là ky sinh phải giờ kim-xà 
thiết-tỏa. Sinh phải giờ ấy thì khó nuôi, phải cúng nhương 
giải mới nuôi được. 


Phép đánh giờ kim-xủd thiết tỏa: 


Trước hết phải xem năm, tháng, ngày giờ nào, rồi 
cứ tự cung tuất trên bàn tay mà bắt đầu tính năm tý; 
tỉnh xuôi cho đến năm sinh thuộc về cung nào, rồi tự cung ấy 
mà khởi tháng giêng, tính ngược cho đến tháng sinh thuộc về 
cung nào, rồi lại từ cung ấy mà -khởi ngày mồng một, 
tính xuôi cho đến ngày sinh thuộc về: cung nào, rồi lại 
từ cung ấy mà khởi giờ tý, tính ngược cho đến giờ sỉnh. 
Rồi mới xem giờ sinh ấy ở cung nào, hễ con trai mà. 
phạm phải cung thìn, tuất, con gái mà phạm cung sửn, 
mùi thì là giờ kim-xà thiết-tỏa. ˆ 


Vi dụ năm mão, tháng chín, ngày ba, giờ ngọ, sinh 
con gái.. 


Thì tỉnh trên cung tuất, đếm xuôi tý, sửu, đần, mão, vậy 
thì mão ở cung sửu; ở cung sửu khởi tháng giêng, tính ngược 
tháng giêng, hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, tám, chín, vậy thì tháng 


NÓI VỀ PHONG TỤC XÃ-HỘI 861 


chín ở cung ty ; ở cung tý khổi ngày mồng một, tính xuôi mồng 
một, hai, ba, vậy thì mồng ba ở cung mùi; ở cũng mùi khởi 
giờ tỷ, lính ngược (tỷ, sửu, dần, mão, thìn, ty, ngọ, vậy 
thì ngọ ở cung sửu, thế là giờ kim-xà thiết-tảo. 


Xét phép chọn ngày, từ đời Đường, Ngu, Tam-đại đã 
có. Song khi bấy giờ thì chỉ tùy việc ìnà chọn ngày : nội 
sự dụng nhu, ngoại sự dụng cương. Nội sự là việc trong 
như việc tế tự, việc cưới xin v.v... thì dùng những ngày 
âm can. là các ngày: ất, đỉnh, kỷ, tân, qui; ngoại "SỰ là 
việ ngoài như việc đánh dẹp, việc giao thiệp v.v... thì 
dùng những ngảy dương-can là các ngày : giáp, binh, mậu, 
canh, nhâm, Dùng như thế chỉ là có ý làm: việc êm ái 
hòa nhã thì theo về ngày âm, việc cứng cáp mạnh mể 
thì theơd về ngày dương, nghĩa là kén lấy ngày có chút 
$ nghĩa hợp với nhau mà thôi. 


Đến đời sau các nhà âm dương thuật số mỗi ngày 
mới bày thêm ra ngày sao tốt, ngày sao xấn, ngày này 
nên làm việc nọ, ngày kia nên làm việc kia. Hết ngày 
rồi lại có giờ sinh, giờ hợp, giờ sung, giờ khắc, động làm 
việc gì cũng phải xem ngày kén giờ, thực là một. việc 
phiền toái quá. Đã đành làm việc gì cũng nên đề lòng. 
cần thận, mà chọn ‡ừng ngày kén từng giờ thì khí: câu 
nệ khỏ chịu.. Mà xét cho kỹ thì có ích gì đâu, chẳng 
qua việc thành hay bại cốt do ở người, chở có quan 
hệ gì ngày tối, ngày xấu. Nếu cứ chọn ngày giờ. mà 
nên việc thì không cần gì phải dùng đến sức người nữa 
“hay sao ? 


862 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Vậy thí tục này lại là một điều vô lý nữa. Ngày nào 
cũng là ngày trời, giờ nào cũng là giờ ngày, tưởng chỉ 
nên tùy tiện lúc nào xảy đến việc øì thì làn việc ấy, bất: 
tất phải câu nệ. 

XXXIIL.— CÁC VIỆC KIÊNG KỊ 


Ngoài.sự kiêng ngày xấu, lại còn nhiều sự kiêng nữa, 
nói đại khái ít điều sau nãy 


Đầu năm mới và sáng mồng một đầu tháng kiêng đòi 
Ũ ° »- « ° 
nợ, sợ rông cañ năm hoặc cả tháng, 


Đầu năm chưa làm lễ động thổ, kiêng đào đất hoặc 
gi chày cối và quét nhà, sợ cả năm làm ăn không lợi. 


Sáng sớm kiêng văng tục, sợ rông cả ngày. 
Ba tháng hè kiêng cưới xin, sợ không hay. 


Năm cùng tháng tận kiêng làm cửa làm nhà và các 
việc vui mừng, sợ không hay. 


Việc vui mừng, việc tế tự và khi vào trước mặt quan 
trưởng kiêng mặc đồ trắng, e thất kinh. 


Ñhà có tang kiêng dùng đồ đỏ, e trái lễ, 


Hiếu chủ kiêng ăn trầu, kiêng việc vui mừng, kiêng 
mặc đồ tơ lụa, e thất hiếu. 


Đầu năm mới kiêng mặc đồ chàm xám, e sải 


Mặc đồ sô gai, kiêng không được vào nhà ai, é sái, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI I80# 


Đàn bà chữa con so kiêng hái quả trên cây, © quả: 
sinh mất. 


Đàn bà chửa kiêng gần tử thi, và kiêng đưa ma tiềư 
thương, e độc. 


Mẹ chồng chửa kiêng cưởi con dâu, e độc. 


Vợ chửa, chồng kiêng sát sinh 'và kiêng đỏng cọc, 
độc. 


Người mởi đẻ, kiêng không cho người ngoài giắt tiền 
vào phòng, sợ trẻ giật mình. 


Người mới đẻ, người ngoài kiêng vào nhà, sợ cung, 
dong thì làm ăn lần quần, không hay. 


Đảăn bà lạ chửa, kiêng không cho để trong nhà, e 
độc 


Người sống kiêng mặc áo thừa và nẵm giường thừa 
của người chết, e độc. 


Người làng khác chết kiêng không cho dưa ma qua 
làng, sợ độc. 


Cha mẹ kiêng đưa con gái về nhà chồng, e người 
ta cười. 


Vợ chồng kiêng rửa chung một khăn mặt, e, độc. 
Con cháu kiêng -lên ông bà cha mẹ, e thất kinh, 


Người trẻ tuồi kiêng tôi vôi, e chóng bạc đầu 


gỡ VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Trẻ thơ, kiêng khen tốt đẹp bẻo.đẫy, e quở quang. 
Trẻ con kiềng đội nón trong nhà, e lùn. 


Trẻ đi học, kiêng ăn cơm cháy, sợ tối dạ và kiêng 
ăn chàn gà, sợ viết run tạy. 


Học trỏ đi thi kiêng ăn tôm, vì con tôm như hình 
chữ Hệt (chữ phê hỏng) của quan trường phê, sợ sái. 


Làm văn kiêng những giọng sầu thảm bỉ ai, sợ sái. 


Buôn bán kiêng nói con khỉ, con tiều, con hùm, con 
beo, sợ ế hàng. 


Bán hàng kiêng mặc cả một lời, sợ không được may 
mắn. 


Kể bán hàng quầy gánh (gánh) kiêng người ta bước 
qua đòn gánh, sợ gánh không cân. 


Làm nhà kiêng làm chẳn gian, phải ba hoặc năm 
hoặc bảy mới được, sợ độc. 


Làm cửa ngồ kiêng đối ngõ với nhà khác, sợ độc, 
Làm nhà không dựng cột ngược đầu cây, sợ độc. 
Trước cửa kiêng người làm nhà chắn hướng, sợ bất lợi. 
Gian giữa kiêng đầu nóc nhà ai xuyên vào, sợ độc. 
Chữa nhà kiêng thu hẹp hơn trước, sợ sái, 
Giường chiếu trong nhà kiêng dựng ngược, sợ sái. 


Ở nhà kiêng ngồi giữa bậc cửa, e thất lã, 


ÑÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 36Z 


Ra ngõ kiêng gặp gái, e bất lợi. 


Uống rượu kiêng úp chén và dốc ngược chai, e say 
rượu. 


Đánh bạc kiêng ăn đầu vịt và kiêng người vịn vai; 
ngồi chống lẹ, sợ hãm tài. 

Đánh bài kiêng chia bài trước khi chưa đủ tay, sợ 
không thành. 


Đi hái, cầm chầu kiêng đảnh trở mặt trống và kiêng: 
chạm vào -chiếu rượu khi mới trải, sợ sinh sự cãi nhau. 


Con hùm kiêng gọi là ông ba mươi, con rắn kiêng. 
gọi là ông lốt, con voi kiêng gọi là ông vâm, 


*.. 
*® % 


Xem các sự kiêng ky của ta, thực là lắm sự nực 
cười, không có nghĩa lý gì mà tục cứ thấy kiêng thì 
kiêng chớ không ai hiểu bởi cở làm sao cả. 


Lạ quá! Những sự nèn kiêng thế nào cho khỏi ngư 
đốt, kiêng thế nào cho khỏi yếu đau, kiêng thế nào chơ 
khỏi nghèo hèn, kiêng thế nào cho khỏi nhục nhân cách, 
thì không mấy người tìm cách mà kiêng, đi kiêng những 
điều vụn vặt, những sự vu vơ, nào kiêng ngày kiêng 
tháng, nào kiêng đứng kiếng ngồi nào kiêng ăn kiêng. 
mặc, nào kiêng cười kiêng nói, kiêng cả đến ra ngõ gặp 
gái, kiêng cả đến sáng sớm. đòi nợ, sao mà kiêng lắm 
điều lạ lùng làm vậy ? 


Đến như thi cử kiêng tôm, buôn bán kiêng khỉ, mới 
lại ngộ nữa, không biết ăn tôm thì bóng vía con tôm 
nó nhảy vào quyền thi, nói khỉ thì hồn vong con khỉ 


266 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


mó ám vào cửa .hàng hay sao ? Hay là trông thấy hình 
nó mà sợ, nghe đến tiếng nó mà ghê, rồi không làm 
được văn, không bán được hàng hay sao ? Chắc là không 
phải thế, thế thì vì có gì mà kiêng? 


Thỏi nói qua mấy điều, đủ biết là tính mình tin 
nhắm, thực là lỷ tưởng trể con. 


XXXII.— CÁC PHƯƠNG THUẬT 


Ta nhiều phương thuật chỉ lố, nỏi qua mấy điều sau: 
mày 


¡.— Thuột tránh sét. Khi trời mưa to có tiếng sét, 
động thấy chớp nhoảng thì gọi gà « bập bập » vài tiếng, 
đề ông thiên lỏi sợ mà trốn đi chỗ khác. 


2.— Thuật cứu gốu ăn mặt trời mặt trăng. Khi 
mặt trời mặt trăng đen tối có gấu ăn, e là điềm dở, 
kê đánh trống, người gỗ mẹt để duồi gấu đi. 


.3.— Thuật giữ bão. Khi bão to, nhà lung lay mạnh 
4hì lấy đôi đữa cả mà chống vào hai chân cột cái thì 
nhà không đồ được. 


4.— Thuật chữa bệnh. Trẻ hóc xương, lấy cái đữa cả 
xới cơm gồ vào đầu ông táo thì khỏi — Trể nấc, con 
trai uống bảy ngụm nước, con gái uống chín ngụm nước 
thì khỏi. Mắt có bụi, vạch mắt đọc một câu « cái gây ở 
trên trời, rơi xuống đất, mất cái gầu » thồi phù một cải 
rồi thì tự nhiên khỏi — Trẻ rụng răng, rụng hàm trên, 
quẳng xuống gậm, rụng hàm trên, quẳng lên trên mái nhà 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ HỘI 967 


tồi đọc « chuột chuột chí chí, răng màu øừa dài uừa nhọn 
răng tao,uừa ngắn 0uừa cùn, màu cho tao bảy ngày thì 
ra, ba ngày tái mọc » thì răng chóng mọc. Người tự nhiên. 
bong gân ở chân hoặc ở tay, mượn người đàn bà chửa 
con so giãm chân vào thì khỏi — Mắt mọc chấp (mụt lẹo) 
lấy gấu quần đàn bà day vào thì khỏi. — Khi có dịch 
khi, mỗi người đeo mấy củ tỏi vào mình thì không nhiễm 
phải bệnh. 


5.— Thuật thôi sinh. Đàn -bà sinh sản khó khăn, 
chồng lấy cái nồi đất đập vỡ toang ra cho chóng sinh. 
-Hoặc là chồng cởi dây lưng trèo ngồi trên.nóc nhà, hoặc 
bắt người đàn bà cắt cái chạc trêu thì chóng sinh — Khi 
để rồi mà bất hạnh đứa trẻ không khóc được thì gỗ 
mảnh sành. râm lên một lúc, tự nhên nỏ tỉnh mà khớc 
được. 


6.—= Thuật trấn kổ trộm. Tối sợ kể trộm vào nhà 
thì dựng ngược một cải chồi ở cửa ra vào, và đọc một 
câu thần chủ `« Chém đầu thằng Trích, ních đầu thằng 
Cược, treo ngược cảnh đa, chém cha thằng kể trộm », hoặc 
đọc : «Chém đầu thằng Trích, ních đầu thằng Cược, ăn cốm 
tháng ba, ăn gà tháng bảu, chém nâu đầu đỉ» như thế dầu 
có kế trộm, cũng rợn mà không dám vảo nhà. 


7.— Thuật xuốt hành trần úc. Ai di đêm lối, sợ gặp 
phải cọp rắn, hoặc những điều sợ hãi thì lấy ngón lay 
cải bên tay trải bấm vào cung bản mệnh (tuồi gì bấm 
cung ấy) và lúc mới bước chân ra đọc một câu thần 
chủ «Tứ tung ngũ hoành, ngò kim xuất hành. Vũ vương 
vệ đạo, Sỉ vưu ty binh, hồ lương bất đắc động, xà hủy 


368 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


bất đắc kinh, ngô phụng Thái thượng Lão quân mệnh, 
cấp cấp như luật lịnh » như thế thì không sợ hãi gì cả. 


8.— Thuật trốn dc mộng. Đêm nằm mộng thấy sự 
gì độc ác sợ hãi, tỉnh dậy đừng nên nói gì, uống một 
ngụm nước, ngoảnh về phia đông mà nhồ thì dẫu mộng 
ác cũng hóa ra mộng lành. 


©.— Thuật trừ tà giỏi độc. Ngoài các sự trồng nên, 
rắc vôi bột, cành đa, lá dứa ngày Tết,dán bùa yềm bùa 
khi có người chết, v.v... Còn quanh năm muốn cho bình 
yên thì ngoài cửa ngồ dựng cái cột đá khắc năm chữ « Khương 
thái Công tại thử», hoặc muốn giữ cho tài thần trong 
nhà thịnh vượng thì xây một con chó đả ngoài cửa ngõ. 


IO.— Thuật giục cây ra quả. Cây trồng lâu chưa 
có quả, muốn cho có quả thì chờ đến ngày đoan ngọ, 
một người trèo trên cây, một người cầm vồ khảo dưới 
gốc cây ba cái, hỏi đã chịu nảy quả chưa, người trên 
cây nói chịu, sang năm tự khắc có - quả. 


¡1.— Thuật nuôi súc vột. Mua mèo hoặc chó con 
đề nuôi mới đem về phải ôm nó mà bắt nó vái lạy 
các con chó lớn và dặn nó: «fử ràảu không được cẩn 
em nhé » như thế thì nó không cắn. Lợn chê cảm, viết 
năm chữ « Khương-thải-Công tại thử » vào một mảnh giấy 
vàng đán lên chuồng lợn thì lợn khỏi bịnh. Lợn đi không 
về, lấy cái đũa cả cấm đàng sau ông táo, hoặc úp cái 
bồn cho lợn ăn xuống đất: và lấy một cành khế. cắm 
vào cửa chuồng thì lợn tự nhiên về — Gà mới mua về 
mà thả, chặt đuôi chôn trước cửa bếp, thì gà không đi 
mất. 


NÓI VỀ'PHGŒNG-TỤC XÃ-HỘI 960. 


I3.— Thuật trừ ác điều. Có cú kêu bên cạnh nhà, 
lấy chiếc đữai¡ cá cắm đằng sau ông táo, hoặc lấy nắm 
gạo muối, hoặc hòn đất trong bếp mà nẻém- đuồi đi thì 
tự nhiên. nó phải chạy. 


I4.—= Thuật trờ hoàng trùng. khi có sâu hoàng 
trùng (châu chău) ăn bại lúa, làm lễ cùng tiễn cho nó 
đi, rồi cắm mọt lá cờ giấy ở đầu địa giới thì nó không 
dảm vào nữa. 


I5.—= Thuật trừ sâu bọ. Trong nhà muốn cho ít 
kiến, ngày mồng một Tết bắt kiến mà đốt đi, thì cả, 
năm không có kiến nữa. Muốn trừ rệp thì bắt một hai 
con bỏ vào trong áo quan người chết, tự nhiên rệp phải 
hết. Muốn cho cậy cối không sâu hoặc nhậy thì tối ba 
mươi tết, cầm bỏ đuốc soi vào các cây cối thì khỏi. 


Không biết các phương thuật tự đâu đặt ra, ngộ nghĩnh 
quả ! mả ta nhiều người cững tin. La thay, tin về lẽ 
gì? Nghiệm không, hay là không nghiệm ? Ai dạy thế ? 
Ờ, có dễ thuật gọi gà hiệu hơn ống thu lôi, thuật chữa 
bịnh tài hơn thuốc đốc tờ; thuật .giục cây ra quả tài 
hơn phép xiếc; thuật trừ sâu bọ hay hơn thuốc crésyl 
chăng ? Nếu vậy thì chẳng hóa ra nước ta tài lắm ru, 
sao mà lại hóa ra hèn hơn các nước như vậy ? 


XXXIV.— TÍNH TÌNH 


Tính tình nên chia làm hai hạng là tính tình đàn Ông 
và tỉnh tình đàn bà. 


l.— Tính tình đèn ông. Dục sỉ phu trọng nhất 


370 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


là luân thường, dẫu nghèo khồ thế nào mặc lòng, nhưng 
trái luân thường thì ai cũng chê cười. Lại có tính ưa 
nhàn, lấy cảnh phong nguyệt hoa thảo làm vui thú, lấy cuộc. 
cầm kỳ thi tửu làm phong lưu. Về phần nông công thương 
cồ thì phần nhiều là người cần kiệm, an phận làm ăn, 
tuân giữ phép nước, mà nhất là lấy sự quyến luyến ở 
trong gia đình làm vui, bần cùng mới phải đi làm ăn xa, 
chớ có thề ở nhà được thì không ai chịu đi đâu cả. 


Dân tình rất yêu sự yên ồn; quí Rồ làm ăn cho đủ 
đóng, đủ góp với làng nước; ra đến đình không ai nói 
động đến mình là mãn nguyện rồi. 


Ai ai cũng biết trọng sự học hành ; trừ ra nhà nghèo 
quả thì mới không thể sao cho con đi học được, chớ còn 
ai có con, độ lên bẩy, tám tuôi cũng đã cho con đi học. 
Nhà thường thường cho con đi học độ năm ba năm thì 
xoay ra làm nghề, nhà phong lưu phú qui thì cho con đi 
học thành người mới thôi. 


Từ người sang cho chỉ người hèn; ai cũng lấy lễ nghĩa 
làm trọng. Mà nhất là các. nơi hương lại hay cân nệ lễ 
nghĩa từng tí. Ai không có lễ nghỉa thì thiên hạ chê cười 
là đồ ngạo ngược. 


Ngoài các tính trên này, ai có những tỉnh thực thà, 
cần thận, trung hậu, nhún nhường, hòa nhã, công liêm,. 
trầm tỉnh, khẳng. khái, ngạnh trực, can đảm, quả quyết, 
kinh bậc đạo đức, nhở người ân nghỉa, trọng đường công 
nghiệp, giữ cải danh giá, có tư cách, có nghĩa khi, cỏ 
lượng khoan dung, có lòng nhân đức, có chỉ nhẫn nại, cỏ, 
khi cương cường, trọng ải tình, yêu nhân loại, yên phận. 
mình, giúp kẻ khốn, ghét sự ác, vui sự thiện, ần nhân 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 371 


chỉ ác, thành chỉ nhân mỹ, lúc nên xa xỈ cũng xa xỉ, lúc 
nên hào hoa cũng hào hoa v.v... như thế gọi là tính khi 
quân tử, 


Ai có những tính hồ đồ, ngờ vực, nhút nhát, lười 
biếng, ghen ghét, khoe khoang, hợm hỉnh, khép nép, câu 
nệ, sợ đầu sợ đuôi, nghỉ quanh nghĩ quần, chẳng ác mà cũng 
chẳng thiện, chẳng dở mà cũng chẳng hay, ham sự cờ 
bạc rượu chè, thích sự quây quần ăn uống, chẳng hại gì 
ai mà cũng chẳng ích gì cho ai, đua đả theo thói đòi, 
gió chiều nào che chiều ấy, người ta xuôi cũng xuỏi, người 
(a ngược cũng ngược, người ta nói cững nói, người ta 
cười cũng cười v.v.. như thể thì gọi là tính khí thường 


nhản, 


Còn ai có những tính: gian xảo, kiêu ngạo, ương 
ách, phản trắc, tham lam, thô tục, cục căn, hay khoe hợm, 
hay xóc móc, hay kiện cáo, hay tranh giành, hay nịnh 
hót người quyền thế, hay khinh bỉ người hiền lành, bay 
nạt dọa kể ngu hèn, hay a dua kể bạo ác, hay sinh sự 
hay thù hẳn, ăn trộm ăn cướp, xỏ lá ba que, đảng điểm, 
hoang toàng, ngòng nghênh, buỳnh hầm, đài các giả, phong 
lưu mượn, tỉnh ranh vặt, lý sự cùn, anh hùng rơm, nhanh 
nhầu đoảng, thị phú khinh bần, thị cường lăng nhược, 
vong ân bội nghĩa, phản bạn lừa thầy, ố nhân thẳng kỷ, 
ích kỷ bại nhân v.v... như thế gọi là tỉnh khí tiều nhàn. 


2.— Tính tình đàn bà. Đàn bà nhất là trọng điều 
lim sỉ tiết nghĩa. Con gái chưa chồng, phần nhiều là 
biết giữ mình, con nhà sang không ai dám xâm phạm 
dã đành, dẫu đứa hèn hạ có người trêu ghẹo cũng biết 
xấu hồ, có khi văng ra những điều thô tục đề cự lại, 


37% VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Người cỏ chồng rồi, lại nhiều người giữ gìn lắm, chỉ 
e mang tiếng với chồng. Mà đàn ông ta cũng yên chí 
rằnz người đã có chồng như sản vật gì đã có chủ, không 
ai tưởng đến-sự xâm chiếm nữa. Đàn bà cũng yên chí 
mình là một người riêng của chồng, dẫu sống chết chỉ biết 
có chồng mà thôi. Lúc còn con gái, nhổ nhàng phải một 
sự xấu thì không tài nào mà gột rửa cho sạch, dù con nhà 
sang, dù con nhà hèn mặc lòng, ai ai cñng khinh bỉ mà 
không khi nào lấy được người tử tế nữa. 


Trong vợ chồng cũng phải chính đính, những người 
tử tế không mấy khi nói những tiếng lả lơi nhả nhớt. 


Ai bất hạnh góa chồng, thì dù còn trẻ tuồi nhan sắc 
cũng muốn thủ tiết với chồng, đề giữ lấy danh giá. Bất 
đắc dỉ mà bước đi bước nữa, thì đã lấy làm xấu hồ, 
mà người ngoài cũng đã hơi khinh. Nếu ở vậy mà lỡ 
ra khôn ba năm dại một giờ thì phải trốn tránh đi đất 
khác, kểo sợ người cười, và e dân làng ngả vạ. 


Có chồng mà tư gian với trai, thì nhà chồng phú về 
ngay, mà cũng không ai lấy nữa. 


Đàn bà thành phố, lắm người khéo buôn bản, có khi 
đàn ông cả đời chỉ trông về vợ mà ăn chơi. 


Đàn bà nhà quê hay làm, chăm chú công việc, nảơ 
người chợ búa, nào người cày cấy, ai ai cũng lấy đảm 
đang được công việc nhà chồng.là giỏi. Ta thường coi 
nhà nào có đàn bà giỏi là nhà ấy thịnh vượng. 


_ Ngoài các tínhirên này, ai có những tỉnh : khoan hòa, 
nhân đức, hiếu thuận, hiền từ, khôn ngoan, mực thước, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 373 


đủ cả tam tòng tử đức, giữ được trỉnh tiết thủy chung, 
ăn nỏi dịu dàng nết na đứng đẳn, biết đường thờ cha 
kính mẹ, biết nghĩa chiều chồng nuôi con, có thao lược 
gánh vác việc cửa nhà, có can đảm mở mang việc buôn" 
bán, biết giúp chồng cho nên người vẻ vang, biết dạy 
«on cho nên người tử tế, như thế gọi là bậc hiền phụ, 

Ai có những tính : tần tảo, chẳt chỉu, cơ chỉ, hàn 
gắn, chin chắn, nhu mì, thật thà, cần thận, biết đường ăn 
ở, biết điều phải chăng, biết qui chồng, biết yêu con, biết 
lo biết lắng, biết nói biết cười, biết tề gia nội trợ, biết 
kính trọng auh em nhà chồng, có ghen tuông mà ghen 
tuông biết điều, có nóng nảy mà nóng nảy vừa mực, 
tuy không có đức hạnh thao lược bằng bậc hiền phụ, 
nhưng cũng không đến nỗi hèn mạt như kể vô loài, như 
thế là bực kha khá trung bình, cũng nên gọi là lịnh phụ. 


Còn ai có những đức tính : gian dối, chua ngoa, cay 
độc, bạc bo, hoang tàng, lừa lọc, lẵng lơ, trảo trổ; 
giang hồ, trăng gió, khinh chồng như lợn như gà, rủa 
con có ngảnh có ngọn, mắt quằm quặm như diều hâu, 
mồm toang toác như quạ cái, điêu ngoa, hớt lẻo, tức tối 
ghen tuông, lăng loàn, nghiệt ngã, thì gọi là kể ác phụ. 


Lại còn hạng ngu sỉ, đần độn, hay ăn, làm biếng, ăn 
chẳng nên đọi nói chẳng nên lời, buôn bán vụng về, nói 
năng cầu nhầu, vai u, thịt bắp, mặt xỉa mày sưng, mặt 
tày lệnh, cô tay cong, tối như đêm, dây như đất, như 
thế gọi là bọn xuần phụ. 


Trong các tính tình đàn ông, đàn bà không mấy 
người toàn hay cả mà cũng khỏng mấy người dổ cả, 


374 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Đại đề trong mười phần được bảy, tắm phần đổ thì là 
dở. Người hay thì ai ai cũng trọng mà người dở thì 
ai ai cũng khinh. 


Mỗi nước có một tính tình riếng, có tính tình nước 
kia cho là dở, mà nước nầy cho là hãy; có tính tình 
nước này cho là hay, mà nước kia cho là dở. Cái hay 
cái dở đó tùy theo cái trình độ của dân trí mà phân 
biệt và thedơ cái thói quen mà thôi. 

Nước ta học theo Không giáo, cho nên trọng nhất là 
luân lý cương thường. Bất cử đàn ông, đàn bà, hễ giữ 
được luân lỷ cương thường là hay, mà trái với luân lý: 
cương thường là đở. Mà luân lý của đàn ông, thì lại 
trọng nhất là trung hiếu, luân lý của đàn bà thì lại trọng 
nhất là trinh tiết Cho nên điều khác hay dở thế nào 
mặc lòng mà hai mối đó thì là mối quan hệ thứ nhấtạ 
cái danh giá nhẹ, trước hết phải lấy đó mà cân, rồi 
mới cân đến điều khác được. 

Ấy là cải tính tình riêng của ta, chở so với lý tưởng) 
các nước văn minh, thì vị tất điều hay của ta đã toàn 
là hay, điều đở của ta đã toàn là đỡ, 


Thiết tưởng cái trình độ dân trí của ta, mỗi ngày 
một tấn tới hơn một chút, thì tính tìnã chắc sao cũng 
thay đôi ít nhiều. Nhưng trong tính tình đó chắc sao cũng 
nhiều, điều là quốc tủy của ta và cũng hợp với lề phải 
chnng cả hoàn cầu, như những điều lễ nghĩa liêm sỉ, đạo 
đức trung thành, v.v... thì dầu đến bao giờ cũng không 
nên đồi, mà cũng không sao đồi được cái lễ tự nhiên 
của tạo hóa ấy. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 375 


XXXV.— THANH ÂM NGÔN NGỮ 


Nước ta địa thế phân làm ba xứ là: Bắc kỳ, Trung 
kỳ và Nam kỳ. Trong ba xứ vốn đã nói chung một thứ 
tiếng, lại học theo một lối chữ nho, từ khi các ông cố 
đạo đặt ra chữ quốc ngữ thì lại dùng chung một lỗi 
chữ, cho nên thanh âm. ngôn ngữ vẫn thông dùng với 
nhau, trừ ra một ít thồ âm vì phong thồ mà khác nhau 
thôi. 


Mà khác nhau thì chỉ có Bắc kỳ và Nam kỳ còn hơi 
khác nhiều, chớ ở Trung kỳ thì nửa dùng tiếng Nam, 
nửa dùng tiếng Bắc, chẳng qua có ít tiếng riêng hẳn như 
các tiếng gáy nhông (vợ chồng), ngân ngái (xa gần), mô 
tê (đâu đó), mần răng, mần rứa (làm gì, làm vậy), bên 
ni, bên nở (bên nọ bên kia), v.v.. Các tiếng ấy tuy 
khác, nhưng đâu đâu cũng đã hiểu. Duy còn Nam Bắc thi 
đôi khi có tiếng khác nhau, hơi khó hiểu một chút, nhưng 
xem đại ý thì cũng hiểu được nhàu cả. 


Nay thử đem những tiếng Nam, Bắc khác nhau mà 
phân biệt đại khái như sau nảy : 


1— Cùng nghĩa mà khác hẳn tiếng, như là : 


BẮC NAM 
Cha mẹ Má tía. 
Hoa quả Bông trái 
Hào (bạc) Cắc 

Xu (đồng) Chim 
Thuyền Ghe 


Hòm Rương 


376 


Vừng (hạU 


Muỗm (quả) 


Lạc . (củ) 
Gạo (bông) 
Gạ gẫm 
Tảng. lờ 
Củ (chim) 
Cáo (con) 
Trái (phải) 
Đuôi 


Tiêu 


V.V.., 


VIỆT:NAM›BHONG-TỤC 


Mè 
Xoài 
Đậu phụng 
Gòn 
©O bế 
Giả dô 
6 
Chồn 
Quấy 
Rượt 
Xài 


2— Cùng âm mà khác oận như là : 
Gi và 


Giời (ông) 
Giăng (mặt) 
Giai (con) 
Giồng (cây) 
Giầu (1á) 
Gianh (cỏ) 
Gio (than) 
Giải (chiếu) 
Nh 

Nhòi 

Nhẽ 

Nhằm (lẫn) 


và 


Tr 
Trời 
Trăng 
Trai 
Trồng 
Trầu 
Tranh 
Tro 
Trải 


Lầm 


NÓI VỀ PHONG-FỤC XÃ-HỘI 


Nhanh Lanh 
Nhụt (dao) Lụt 
Nhạt (mặn) Lạt 
Nhợ (mùi) Lợ 
Nhọ nhem Lọ lem 
D và Nh 
Dện (con) Nhện 
Động (con) Nhộng 
Dựa (cây) Nhựa 
Đảm (nắng) Nháâm 
Duộm (màu) Nhuộm 
Dúm (lửa) Nhúm 
Đọt (ung) Nhọt 
V.V... 


Lại còn những tiếng lặt vặt như là : 


Ngắn Văn 
Trọn (việc) Lọn 
Lòng (trứng) Tròng 
Gẵng (sức) tán 
Ngắm (nhìn) Nhắm 
Cành Nhành 


V.V... 


VIỆT-NAM PHONG-TỤG 


3 — Cùng oận mà khác âm như là: 


B NÑ 
Bề Biền 
Bụi (cỏ) Buội 
Cười (ngựa) Cỡi 
Dù (vi) Dầu 
Được Đặng 
Đánh Đoảnh 
Gửi (thơ) Gởi 
Hoạt Huợt 
Mừng Mầng 
Này Nầy 
Nguyên Nguơn 
Nhân Nhơn 
Phúc Phước 
Qui Quới. 
Sinh Sanh 
Súy Soái 
Tính Tánh 
Thủa Thuở 
-Triều Trào 
Vào Vô 


V, _ 


NỔI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI Ly j 


4 — Cùng nản cùng âm cùng nghĩa mà thường đọe 
sai lẫn hoặc øiế! sai không phân biệt, làm cho lúc người 
xứ nọ nghe người xứ kia nói hoặc xem sách mà ngần 
ngơ không hiểu. 


Bắc thường sai lẫn .về những vần Tr với vần Ch, D 
với Gi với h, và S với X. 


Ví dụ Tr lẫn với Ch 
tra (khảo) lẫn với cha (mẹ) 
tranh (giành) — chanh (quả) 
trâu (bò) — châu (ngọc) 
trán (cái) — chán (chê) 
trông (mong) — chông (gai) 
trinh (tiết) — chỉnh (chiến) 
tránh (trốn) — chánh (sự), 
V.V... 

D lẫn với Gi và R 

dời (đồi) giời (ông) rời (rä). 

danh (cỏng  gianh (cổ) ranh (tỉnh) 

dòng (đồi) giòng (dây) ròng (ròng) 

dầu (mỡ) giầu (nghèo) rầu (buồn) 

dao (con) giao (thiệp) rao (hàng) 

dành (đề) giành (tranh) rành (rảnh) 

da (thịU) gia (công) ra (vào) 


V, Vọ.. 


380: VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


5 lẫn với 
sa (xuống) 

sá (đường) 

sách (vở) 

sanh (trưởng) 

sĩ (nhục) 

sinh (sản) 

suất (đỉnh) 

sôi (nước) 

sướng (sung) 


V.V... 


X 

xa (gần) 

xá (tội) 
xách (tay) 
xanh (đỏ) 
xí @xa) 
xinh (dòn) 
xuất: (nhập) 
xởi (thịt) 
xưởng (hát) 


Nam thường sai lần về những tiếng ac và at, ắc với 
ắt, ấc với ất, an với ang, ăn với ăng, uốc với uốt, uôn 


với uông. 


Ác lẫn với 
các (đài) 
bác (chú) 
hạc (chim) 
nhác (lười) 
hác (hốc) 


V.V‹ue 


Ắc lẫn với 
bắc (nam) 
cắc (tùng) 


At 
cát (đất) 
bát (đĩa) 
hạt (nhân) 
nhảt (nhút) 
hát (tiếng) 


Ất 
bắt (buộc) 
cắt (dao) 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI MỊ 


hắc (bạch) hắt (đi) 

nhắc (cân) nhắt (chuột) 

giặc (trọm) giặt (tắm) 
V.V.., 

Ấc lẫn với Ất 
bấc (đèn}. bất (chẳng) 
mậc (thước) mật (đường) 
tấc (thước) tất (châu) 
vậc (sông) vật (loài) 
phấc (phâng) phất (cờ) 

V.V.‹, 

An lẫn với. Ang. 
ban (thưởng) bang (gia) 
can (ngăn) cang (cường) 
than (tro) thang (trèo) 
nhan (sắc) nhang (đènỳ 
gian (phi) giang (hà) 
quan (chức) quang (gánh) 
san (xể) sang (giàu) 
tàn (phá) tàng (kho) 

V.V.. 
Ăn lẫn với Ăng 
băn (khoăn) băng (vắng) 


.căn (bồn) căng (vải) 


thăn (thịt) 
săn (bắn) 
văn (chương) 


V.,V.u. 


lẫn với 
luôn (luôn) 


tuôn (nước) 


“Uôn 


khuốn. (phép) 
buôn (bản) 
chuồn (chuồn) 


V.V..«o 


Uốc lẫn với 
chuộc (mua) 
luộc (nấu) 
tuộc (bạch) 
Buộc (dây) 


V.V.., 


VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


thăng (giáng) 
săng (hòm) 
văng (chài) 


Uông 

luông (tuồng) 
tuông (dâm) 

khuông (phù) 
buông (thả) 


chuồng (cũi) 


Uốt 

chuột (con) 
luột (trắng) 
tuột (thẳng) 
buột (mất) 


Nói tóm lại thì trong ba xứ chỉ khảc nhau một ít 
thế mà thôi. Mà dẫn khác nhau, nhưng nghe cả câu thì 
cũng hiểu. Còn như giọng nói thì ở Nam-kỳ thường lẫn 
dấu hỏi với dấu ngẩ, không phân mỉnh bằng Bắc-kỳ. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 988 


Xét xem ngôn ngữ nước ta tuy có khác nhau: ít nhiều, 
nhưng đại yếu thì thực là đồng một thanh âm, đồng mộ| 
văn tự, tiện cho bề thỏng đồng, vả lại nhờ cỏ chữ quốc- 
ngữ ' mai sau ta mà nên một lối văn tự riêng của ta, thì 
ta không bao giờ quèà được cái công của ông cố nào 
đặt ra chữ đỏ. 


Song ước gì được nhiều bậc thông minh hợp lại mà 
làm cuốn tự điền đủ cả tiếng ba xử, kê cứu thêm cho 
tỉnh tường và kèm thêm chữ Nho chữ Pháp, đề làm tiếng 
nhất định cho suối trong nước. Xứ nào sai đâu thì sửa 
đồi đi, như thế thì lại càng tiện hon nữa. 


XXXVI.— CÁCH ÂM THỰC 


Cách âm thực của ta về thứ thóc gạo thì cần nhất là 
gạo tế, gạo nếp, gạo tế thồi cơm, gạo nếp thồi xôi làm 
bánh. Còn. ngô, khoai, vừng, đậu, kê, sẵn thì hoặc làm bột, 
hoặc nấu bảnh cững là các thứ phụ thêm cho sự ăn uống. 


Về thứ đồ ăn thì nhất là hay dùng những thịt tràu, 
bò, dê, lợn, gà, vịt, chim, ếch, tôm, cả, cua, ốc v.v... Mà 
thịt lợn lại là thử cần dùng hơn hết, dẫu nấu nưởng gì 
cũng phải dùng đến thịt lợn hoặc mỡ lợn. Thịt lợn lại 
chế ra làm giò, làm chả, làm nem, làm chạo, làm giuố 
bông và nấu ra nhiều món đồ ăn nữa. 


Các thứ rau cổ hoặc dùng nấu đệm, hoặc dùng ăn 
ghém thì là rau cải, cải bắp, củ su hào, cả chua, đậu 
hòa lan, rau rút, rau muống, bầu bi, dưa, inmướp, hành, 
tôi gừng, nghệ, riềng, hẹ mùi, thơm, ngồ, húng, chanh, 
ớt, v.v.. Đồ gia vị thì là đường, mật, mẻ, muối, giẩm 


384 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


thanh, giấm: bỗng, mắm tôm, mắm ngẩu, dầu vùng, dầu 
lạc V.V:.. 


Các thứ hoa quả thì là cam, quít, bưởi, chuối, đào, 
mận, muỗm, xoài, vải, nhần, hồng, thị dứa, mít, dừa, 
phật thủ, thanh yên, vả, nhỏi, mơ, trám, hồng bì, dâu 
da, ði, na, măng cụt, thanh trà, v.v.. Mỗi thứ quả sinh 
về một mùa, duy chuối thì quanh năm lúc nào cũng cở 
mà cũng cầu dùng hơn cả thử, 


Các thử bánh trải thì việc tế tự và việc Hiếu hị, 
trọng nhất là bánh dầy, bánh chưng. Côn như bánh đường, 
bánh ngọt, bỏng, kẹo, chè, mứt v.v.. thì dùng đề làm đồ 
trắng miệng sau khi ăn cơm, bánh giò, bảnh đúc, bánh 
đa, bánh rán v.v.. thì cho là đồ làm quà ăn cho đàn. 
bà và trẻ con. 


Rượu thì nấu toàn bằng gạo nếp, ủ men rồi cất ra. 
Trong thứ rượu ấy hoặc ướp thêm hoa sen, hoa cúc; 
hoa hồng, hoa cau, hoặc hoa lài v.v... gọi là rượu hoa ;y 
hoặc tầm với các vị thuốc bắc, gọi là rượu thuốc. Rượu 
hoa qui nhất là rượu sen, rượu củce, rượu thuốc qui 
nhất là rượu sâm nhung. Lại có một thứ rượu nếp, cũng 
ủ men rồi để nguyên cả cái mà ăn. Ngoại các thứ rượu 
ấy, cũng nhiều người dùng rượu Tây, rượu Tàu. 


Nước thì phần nhiều là dùng trà mạn, trà hạt, phong 
lưu hơn thì dùng trà tàu, trà ướp sen ; ở chốn thôn 
quê thì thường hay dùng trà tươi, hoặc là nước lá vốiy 
nước gạo rang, mà nhất là nước nụ vối ủ ngon lắm. 


Trên này là các đồ ăn uống, còn sự ăn uống thì 
lại tùy theo mỗi nơi mà khác nhau. Đại đề ở nơi thành 


NÓI VỀ PHONG TỤC XÃ-HỘI 386 


phố, bữa ăn hằng ngày, nhà phong lưu mới ăn đến 
một vài món đồ xào nấu, hoặc một hai đĩa thịt quay, 
lạp xưởng, xá xiu, hay là giỏ chả, cá rán, thịt kho, trửng 
bác, eua ơm v.v... Nhà thường thường mỗi bữa cũng 
được đỉa thịt hoặc đĩa cá kho, rồi thêm những thứ đậu 
giá rau cô v.v.. Khi có công việc giỗ tết hoặc mở tiệc 
thết khách thì mỏi dùng đến ngữ trân, bát vị, nhà giàu 
làm nhiều, nhà nghèo làm ít, thế nào cũng có bẩy, tám 
hoặc vài bốn bát nấu, da-tê, vây cá, bong bỏng, mắm 
mực, vịt hầm, chỉm xào v.v... lịch sự nữa thì dùng đến 
đồ Tây, hoặc đồ ăn Tàu. 

lÙ nơi quê mùa thì nhà phong lưu mới ăn đến thịt 
cá, giò "chả luôn, còn nhà thường thường thì phần nhiều 
là ăn cua ốc, tôm tép, đậu phụ, đôi khi mới ăn đến thịt 
cá. Nhà nghèo nữa thì quanh năm chỉ ăn tương cà, dưa 
khoai, dưa cải rau muống luộc, đậu kho v.v. Đôi khi 
có công việc giỗ tết ăn mừng, làm ma, nhà giầu có 
khi cũng nấu nướng theo cách phố xá nhưng phần nhiều 
thì trâu bỏ ăn tái, thịt lợn luộc chần ăn cơm-giấm, gà vịt 
luộc chấm muối tiêu, hoặc là nấu bát ba ba, giả cầy, 
miến xào, măng nỉnh v.v.. Song ở nhà quê ăn uống 
tốn hơn nơi phố xá, vì là nhà quê động có cỗ bàn, 
tất phải mời đến làng mạc họ xóm, có khi đến vài trăm 
mâm chớ ở phố xả mời mọc nhiều lắm thì mới đến mười 
mâm là cùng. 

Còn uống rượu, ở nhà quê cũng nhiều người hay rượu 
hơn ở phố xả, cỏ người uống đến một chai to một lủo, 
cỏ người uống lươn khươn cả ngày. 

.* 

Xét việc ăn uống của ta, cũng đủ các thứ thịt CÁ; 

sơn hào hải vị, rau cổ hoa quả, chẳng thiếu, thức. 8h 


38Š VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


song chỉ hiềm cách nấu nưởng thì còn vụng nhiều lắm. 
Ở chỗ quê mùa trừ ra những nhà nghèo khỏ, ăn uống 
kham khô không kê, còn nhà thường thường chơ đến nhà 
phong lưu ăn uống chẳng qua thay đồi trong mấy: món 
ba ba, giả cầy, thịt cá, giò chả, đậu rán, rau xào v.v... 
Mà các thử thịt thì chỉ đến thịt bò ăn tái, thịt dẻ bóp 
vừng, thịt lọn luộc chần, thịt gà chấm muối là cùng, chở 
khiông có cách nào xào nẩu cho -ngon-lành. thơm _tho hơn nữa. 
NÑơi thành thị thì cũng có khác nhà quê*được một đôi 
món nấu theo kiều Tây kiều Tàu nhưng phần nhiều thì 
cũng chẳng khác gì nhà quê. 


Ăn uống là các thứ bồ dưỡng thân thể, thực là rất 
cần cho đường vệ sinh. Đã đành rằng ăn đề _mà sống 
không phải sống đề mà ăn, nhưng cũng phải.biết cách ăn uống, 
biết đường bồ dưỡng, cho được nên người béo tốt khỏe 
mạnh, tồi mới gánh vác nồi được việc khó nhọc ở đời 
chớ nếu ăn uống cầu thả, thế nào cũng xong, rồi lắm 
khi chắn miệng không muốn ăn thành ra người ăn uống 


yếu ớt, thân thề gầy gò, thì còn làm gì được những 
việc nặng nhọc nữa, 


Ta xưa nay vẫn lầm về điều ấy, có câu tục ngữ 


rằng: miếng ăn quá khâu thành tàn ; lại rằng: sống nề 
mồ uề mổ, chẳng sống oề cả bát cơm, những câu ấy cỏ 
L4 


ý nói làm người không cần gì đến sự ăn uống, vẫn là 
phải, nhưng thực trái với nghĩa dưỡng "sinh. 


Xem như các nước văn mình, nước nảo cũng có 
sách nấu ăn, mỗi thử nấu một mùi, mỗi vị chế một cách, 
làm. cho người ăn ngon miệng mà không bao giờ chắn, 
thực là biết lấy sự ăn uống làm trọng. Nước ta thì sách 


NÓI VỀ. PHỌNG-TỤC XÃ-HỘI 387 


vổ nấu ăn ở đâu mà cỏ, ai là thợ nấu ăn, chẳng qua 
mấy tay người nhà đầy tớ theo tục mà làm thế nào cho 
ăn được thì thôi, chớ: nào ai cần phải học nấu. Giá thử 
ai có chí xem xét trong các cách nấu của Tày của Tàu, 
wà tùy theo cải tính của ta, gia giảm vị này vị khác, làm 
riêng một cuốn sách nấu ăn cho ta, thì tưởng cũng là 
việc có ích lắm, 


XXXYVII— CÁCH PHỤC SỨC 


Cách phục sức của ta, phần nhiều là theo lối nước 
Tàu, từ đời Hán, Đường đến bây giờ. 


Vua quan có phầm phục, binh lính có nhung phục, 
thường dàn có lễ phục. Phầm phục mặc những khi triều 
hạ lễ bái, nhung phục mặc những khi chiến tràn thao 
luyện, lễ phục mặc những khi tế tự. Ngoại giả là những 
thường phục, mặc các ngày thường. 


Phầm phục mũ áo, đại mãng, xiêm, ủng, từ vua chỉ 
quan, tự nhất phầm chỉ eửu phầm, đều cỏ phản biệt màu 
sắc và từ vàng bạc gấm vóc tơ lụa cho chí kiều vẽ sợi 
thêu cũng khác nhau: Nhung phục của các quan võ thì 
cũng tùy phầm tước mà phân biệt, còn binh lính toàn 
mặc một đồ áo nỉ, có bác cô bác tay và có nẹp quanh 
ảo, cũng chia ra các màu sắc. Lễ phục của thường dân 
‡thì mũ ỏ-sao áo giảo-lĩnh, hia Ủng vải mà thứ gì cũng 
toàn sắc thàm. 


Còn như thường phục thì ai ai cũng đội khăn, mặc 
ảo chến, đi giày mà thôi. 


Thường phục của tà khi xưa cũng cỏ phép, như quan 


388 - VIỆT-NAM PHONG`TỤCG 


viên mới được mặc đồ gấm vóc tơ lụa, thường dân chỉ 
được mặc đồ vải. Bây giờ không cứ gì cả, ai muốn ăn 
mặc thế: nào cũng được. 


Lối thường phục hiện bây giờ. trừ ra ít người ăn 
mặc theo kiều Tây, còn kiều mẫu riêng của nước ta, thì 
suốt nước già trẻ, đàn ông, đàn bà toàn theo một cách, 
chỉ khác nhau dài hay vắn, rộng hay hẹp và khác nhau 
bằng tơ lụa hay bằng vải, mầu thâm hay mầu trắng mà 
thôi. 


Đàn ông phần nhiều là đội khăn lượt thâm. Trời 
rét bịt thêm khăn nhiễu quàng đầu quàng cồ. Áo trong 
có ảo cánh lót thịt, áo ngoài dùng toàn mầu thâm, trời 
nỏng mặc áo sa, the, lụa, xuyến, hoặc vải nâu, trời rét 
mặc áo kép, áo bông, hoặc bằng vải, chỉ dùng một. 
mầu trắng, mà phần nhiều là quần vải cát bả, dây 
lưng phần nhiều bằng sồi, hoặc lượt, hoặc nhiễu ; giầy thì 
bết thấy là giầy hổ gót, mũi nhái, da láng hoặc da me. 
Nón đội thì là nón đứa, nón: sơn, nón lông, ít nay thì 
che ô nhiều. ẻ 


Đàn bà vấn khăn thâm, hoặc lượt, hoặc nhiễu, hoặe 
vải nâu, trời rét bịt thêm cái khăn vuông bằng vải nâu, 
hoặc bằng xuyến thâm. Ở Trung-kỳ và Nam-kỳ thì đàn bà 
bởi tóc bịt khăn vuông, chở không vấn khăn như người 
Bắc-kỳ. Yếm cồ xây hoặc cồ viền, dùng mầu trắng nhiều 
hơn cả; người Nam-kỳ không mặc yếm, có áo nịt lót thôi. 
Áo cũng dùng mầu thâm hoặc mầu nâu nhiều, duy người 
ăn chơi hoặc con hát mới mặc các thứ mầu xanh đỏ, 
Quần phần nhiều mặc quần sồi, lĩnh thâm, đôi khi cũng 
có người mặc quần nhiều đổ; ở Nam-kỳ và Trung kỷ thì 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 389 


người. phong: lưu mặc quần nhiễu trằng, chốn quê mặc 
quần vải xanh, Nam Trung-kỳ và các nơi phường phố, đàn 
tà thường hay mặc áo cài khuy, ít thắt lưng; ở nhà quê 
thì thường thắt lưng ra ngoài áo, bỏ xuống hai múi dài, 
Giầy đép, người phong lưu đi hài thêu, hoặc giầy nhọn 
mũi, người thường đi dép cong sơn bồng bọc nhung, hoặc 
guốc sơn dầu sơn đen, kể hà tiện đi dép quai một. Nón 
thì đội nón Nghệ quai thao là qui nhất, còn thường thì 
đội nón bể, nón lòng chảo, cũng nhiều người đã che‹ô. 


Ấy là đồ thường phục; còn đồ hiếu phục thì khăn 
do dùng đồ sô gai chàm, xám, ít nay nhiều người dùng 
xải thâm, vải trắng đề thế đồ chàm xám cũng tiện. 


Còn về đồ trang sức thì đàn ông đôi khi mới có người 
.đeo: nhẫn vàng ngón tay, hoặc một bộ khuy ảo vàng, 
Về phần đàn bà thì tai đeo vành khuyên, hoặc nụ thông, 
cuống giá, cô đeo chuỗi hạt huyền, hoặc hạt vàng, hoặc vòng 
kiềng, hoặc dây chuyền, các ngón tay đeo nhẫn khầu, nhẫn 
lá hẹ, cô tay đeo xuyến, hoặc vàng, hoặc bạc mạ vàng, 
hoặc để trơn, hoặc trồ chạm, hoặc ráp thêm mặt kim cương, 
mặt thủy xoạn; ở dưới dây lưng lại đeo bộ xà tích bạc. 


Trẻ con thường hay cho đeo vòng cô vàng hoặc bạc, 
đại kèm thêm cái khánh khắc: bốn chữ: «ràng sinh bản 
mệnh », hoặc cải khỏa bạc nhỏ, hoặc tiền vàng tiền bạc, 
một vài cái vuốt cọp nạm bạc noặc đeo cái lưởi tầm xét 
đồng v.v... Vòng tay vòng chân thì thường đeo kèm thếm 
4quäd bầu nhỏ. 


390 VIỆT-ÑAM PHONG-TỤC 


Trong cách ăn mặc của fa, không kề gì bằng vóc nhiễu 
hoặc bằng vải bông, cũng không kể gì dầy hay mỏng, đở 
là tùy nơi hàn nhiệt, tùy người giàu nghèo mà khác nhau, 
chẳng.có hề gì. Song cứ coi cải đáng dấp, trừ ra quen mắt chơ 
là được thì thôi, chớ nói đến sự gọn gàng, sự hoa mỹ 
thì chưa được. Quần áo cốt cho hợp cách vệ sinh, lại 
phải cốt cho gọn gàng dễ làm việc. Ta ăn mặc một cách 
lụng thụng lướt thướt, tuy trong mình -thư thái dễ chịu 
nhưng thực là không tiện cho những việc làm ăn, và lại 
làm mất cả cái đáng hùng dững của đản ông nữa. Đàn 
bà thì chỉ cho bằng xinh xang lấy dáng, mà ta thì chỉ 
đến cái khăn vận cho xinh, cải ảo mặc cho gọn, cái đường 
ngôi rẽ cho thẳng, cái mái tóc chải cho trơn là cùng, chở 
không còn cách nào trang sức cho lịch sự hơn nữa. 


Thử coi các nước, có nước nào ăn mặc như ta không ? 
Nước nào thì đàn ông cũng áo phải ngắn, quần phải hẹp 
thì mới gọn, mới ra dáng khỏe mạnh; đàn bà thì quần: 
áo phải hoa mỹ, phải xinh xang, thì coi mới đẹp mắt 
Thiết tưởng cũng có một khi nên cải lương cho hợp với 
trình độ văn minh hoàn cầu. 


Còn như nón đội, giầy đép đi, tưởng cũng nên đồi 
dần kiều cách khác thì mới tiện, chớ đội nón bẻ, nỏn Nghệ, 
lù lù như cái nong trên đầu coi khí ngộ quá, đỉ dép bụi 
lấm chân, kéo lê một cái thì đứt quai, mà đi không khéo: 
thì vấp ng, cũng là chưa tiện. : 


Song trước khi cải lương, tưởng lại có người học 
được nghề dệt vải thuộc da của Âu-châu thì mới có cơ 
đồi. được. 


NÓI. VỀ PHỌNG-TỤC XÃ HỘI 391 


XXXVII.— CƯ SỞ 


Cách làm nhà ở của ta, tất phải xem năm nào có 
được tuồi mới dám làm. Lúc làm nhà, lại xem hướng 
nào thuận thì làm ngảnh về hướng ấy. Ngày nào phạt 
mộc, giở nào dựng nhà, đều phái xem chọn kỹ cảng. 


\Nhà nào cũng chỉ theo một kiều cách. lù phố xá thì 
toàn một kiều phố xá, ở nhà quc thì toàn một kiều nhà 
quê, bất quá khác nhau to với nhỏ, rộng với hẹp, lợp 
lá với lợp ngỏi mà thôi. 


Kiều phố xá phần nhiều là hẹp bề ngang mà bề đọc 
th đài nhà nào cũng có gác, trong nhà chia làm hai, 
ba lớp, trên lợp ngói, chung quanh có tường. Nhà nào 
,cao.tới hai từng gác đã là cao, dài tới ba, bốn lớp. đã là 
đài, rộng tới-ba gian đã là rộng, còn lắm nhà thấp bé 
chật hẹp, chỉ độ một gian dài. 


Trên gác làm bàn thờ, hoặc đề chửa đồ, còn ở dưởi 
thì đề ở và làm nhà bếp, nhà sau. Các nhà rộng rãi thì 
còn dễ chịu,chớ các nhà chật hẹp, nào chỗ bán hàng, 
nào chỗ ăn chỗ nằm, chỗ bếp nước, chỗ đi đàng sau, 
quanh quần cả một nơirất là khó chịu. Đã chật thì chớ, 
lại hay cho nhiều chủ thuê chung. Có nhà năm, bảy chủ 
ở-.chung làm một, mỗi chủ chắn riêng một cái phên, 
hoặc treo riêng một cái màn chỗ nằm để cho cách biệt, 


Ở nhà quê thì phần nhiều là lợp lá gồi, hoặc cổ 
gianh, hoặc rơm rạ, thỉnh thoảng mới cỏ nhà lợp ngói. 
Kiều thì nhà nào cũng đều năm, sáu hàng cột chia làm 
ba gian, hai chải, hoặc năm, bảy gian là cùng. Nhà lợp 
ngói thì cột, kẻ, hoành, dui toàn bằng gỗ, nhà lợp lá 
thì nửa gô, nửa tre, nhà kèo tre đố nứa là nhỏ hơn cả, 


392 VIỆT-NAM'- PHONG-TỤG 


Nhà nào cũng đề riêng ba gian giữa làm bàn thờ, còn 
gian bên thì che kín làm buồng ngủ, xây tường, hoặc 
đóng thuận, hoặc trát vách. 


Dề ngang có một cái nhà nhỏ làm ,bếp, cỏ người 
làm luòn nhà bếp vào một gian đầu nhà. 


Trong nhà trừ ra chỗ bàn thờ, bày đồ đèn nến, 
hương án, mâm qui, còn chung quanh thì bày la liệt nào 
giường nào phản, nào án thư, nào ghế ngựa đề làm chỗ 
ngồi chơi và chỗ ăn uống. 


ở nhà quê thì nhà tre nhà lá, không vững chải bằng 
nhà gạch ở phố xả, nhưng nhà nào cũng cỏ sân, có vườn, 
rộng rãi dễ chịu hơn ở phố nhiều. Song cũng lắm nhà 
tụp hụp lều gianh túp cỏ, coi tiều tụy quá chừng. 


Ngắm các kiều nhà của ta, bất cử nhà quê hàng phố, : 
nhất thì nhà gỗ nhà gạch, trồ chạm đầu kèo đầu kẻ, về 
vời cành trúc cành mai, cửa võng sơn son (hếp vàng, 
tường hoa dều quanh tứ phía, nào cửa bức bàn, nào cửa 
chắn song, nhà rộng bầy gian, thềm cao ba thước, thế 
là lịch sự ; thường thường thì nhà lá đại khoa, trung 
khoa, hạ thách thượng thu, bào trơn đỏng bén, kém nữa 
thì nội kèo ngoại kẻ, cửa phên vách dừng, có nhà tụp 
hụp, có nhà phong quang, không phải nhà nào cũng như 
nhà nào. Song cử xem cải đại thế thì nhà nào cũng đến. 
kèo cột, đến xà, đến dui, coi ra chỉ những gỗ ngồn 
ngang, trên không có thừa trần, dưới ít khi lát gạch, 
chung quanh thì tường kin bốn bề, ít cửa thông, 


WÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 393 


hơi, chẳng những là kém đường vững vàng hoa mỹ, và 
lại khòng hợp cách vệ sinh. 


Đến như trong nhà, không mấy nhà phân biệt phòng 
nào là phòng ăn, phòng nảo là phòng ngủ, chỗ nào là 
chỗ làm việc, chỗ nào là chỗ ngồi chơi; nhà nào cũng 
chỉ thấy bày la liệt những ghế những bàn, những giường 
những phản ; có khi ăn ở đấy, ngủ ở đấy, làm việc ngồi 
chơi cũng ở ngay đấy. 


Nói tóm lại thì đường mỹ (thuật làm cửa làm nhà 
của ta còn kém, mà tính người ta lại cầu thả nhiều, quí 
hồ thế nào cho dung thân được thì thôi, chở không quản 
øì đến hoa mỹ. Sự đó chẳng quan hệ gì là mấy. Nhưng 
cũng nên theo cách nào cho được gọn gàng sạch sể, mà 
bài trí thì nên: đề cho thanh lịch, chở không -quí gì 
nhiều đồ, cốt làm cho rộng rãi thông hơi mà đừng làm 
chưởng mắt, và lại tiện cho việc lau rửa quét dọn thủ 
được sạch sẽ luôn. ' 


Các nơi nhà quê, nhiều nhà nào trồ nào chạm, chẳng qua 
chỉ đề cho nhện dễ giăng võng, kê lắm giường lắm phản, 
chẳng qua chỉ đề cho mối xỏng đất, mái tụp hụp như 
chuồng ngựa, buồng kin bít như buồng tầm, chẳng qua chỉ đề 
cho chuột bọ rúc rích ra vào, gớm ghê bần thỉu như thế 
thì sao cho sạch sẽ được. Mà chỗ ở đã không được sạch 
sẽ thì không giữ được vệ sinh; vả lại người ưa sạch 
sinh ra bứt rứt trong mình, lúc nào cũng như đề mình 
vào trong đám dơ đáy, chịu làm sao cho được. 


Song nói đến sự cửa nhà cho: phọng quang, cùng là 
ăn uống cho ngon lành, quần áo cho lịch sự, thì phải 
truy nguyên đến đường sinh lý, vì ai cũng là biết khôn, 


301 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


chỉ vì kém đồng tiền mà thôi. Thế thời muốn được như 
vậy, ta lại cần phải làm thế nào cho nhiều tiền. 


XXXIX.— ĐỀ TÓC 


Trẻ mới sinh độ một tháng, gọt hết che sạch tóc máự 
rồi tóc hơi đài lại cạo. Đến khi bạ, bốn tuôi trở lên, 
con trai để ít tóc trên đỉnh đầu gọi là cái chỏm, hoặc 
cải hồng mao, con gái đề ít tóc trên thóp hoặc ở sau 
gây, gọi là cun cút cũng nhiều đứa đề hai bên góc đầu, 
gọi là hai trái đào. Đến chừng mười hai, mười ba tuôi 
trở lên thì để tóc, không cạo nữa. Đề cho đến khi cớ 
tóc dài, đàn òng bới tròn một nắm đằng sau sống óc 
rồi đội khăn bịt ra ngoài, đàn bà thì cuộn tóc vào trong 
khăn, rồi vấn một cái vành- tròn trên đầu, mà đề đuôi 
tóc thòng ra đẳng sau gọi là cái đuôi gà. Đàn bà Trung- 
kỳ và Nam-kỳ thì bới tóc. như đản ông Bắc-kỳ. 


Đàn ông lấy có bới tóc làm đẹp, dàn bà lấy cớ 
đuôi gà làm xinh, cho nên nhiều người không tóc, phải 
mượn tóc ngoài mà độn vào. Trừ ra chỉ có nhà sư, hoặc 
kể làm ăn lam lũ, thì mới đề đầu trọc. 


Ít lâu nay, đàn ông nghiễm nhiên theo Âu-hóa, đẩ 
nhiều người húi đầu, duy ở chốn quê thòn và đám cựu 
nho thì không mấy người chịu hủi. 


.*> 


Đầu đề lù lù một đống tóc, vừa bần thỉu, vừa ngứa 
ngảy, mà mỗi ngày một lần gội, hai ba lần chải thì lại 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI S0 


mất thỉ giò, mất công việc. Nhất là về mùa trời nóng, mồ: 
hôi mồ kê, thậm gội một hai ngày thì đầu đã hôi như 
tồ củ, có người làm biếng không năng chải thì chấy như 
giòi, thật là bần thỉu khó chịu, mà lắm khi nhức đầu 
nhức óc vì tóc, mất cả (ri khôn, chonên khắp hoàn cầu 
đâu. đân cũng vậy, đàn ông cần dùng cải óc khôn. thì 
tất phải húủi đầu mới chịu được. Vả lại đầu trọc tiện cho 
nhiều bê lắm, muốn tắm gội lúc nào cũng được, mà làm 
việc cững không bận bịu vướng víu, được sạch được mát 
luôn luôn. Dẫu văn minh chẳng ở đâu trên đầu, nhưng 
tiện cho mình mà lại được khỏe mạnh thì nên húi lắm. 


Ta theo tục Hán, Đường mà để tóc, quen mắt thì 
cho là đẹp, lại lắm người nệ chữ sách « !hán thề phái 
phu, thụ chỉ phụ. mẫu, bất khả hủg thương », nghĩa là 
thân thể mình và da tóc mình là chịu của cha mẹ để 
cho, không nên phá hoại. Viện câu ấy mà giữ lấy tóc, 
sợ thất hiếu với cha mẹ, người nào nghỉ như vậy là 
lầm, vì cha mẹ sinh ra mình, mong cho mình mạnh khoẻ 
để làm mọi việc, thì qui hồ thế nào giữ được sức mạnh 
là hiếu; chớ cứ giữ một đống tóc mới là hiếu hay sao ? 


Thử coi khắp hoàn cầu, nước nảo thì cững hủi đầu, 
duy còn ta với nước tây đen là đề. bởi tóc, nghĩ đến. 
mấy chủ đi gác cửa, mà lại thẹn thay cho mình. 


XL.— NHUỘM RĂNG 


Con trai con gải chừng mười tuôi trở lên, rụng hết 
một lượt răng sữa, mọc đủ răng khác rồi thì nhuộm răng. 


Cách nhuộm răng trước hết dùng cảnh kiến tán chơ 


396 VIỆT-NAM PHONG-TỤCG 


nhỏ, vắt nước chanh để kín bẩy ngày, rồi chờ tối đi 
ngủ thì phiết thuốc ấy vào hai mảnh lá dừa hoặc lá 
cau mà ấp vào hai hàm răng. Trong khi nhuộm phải 
kiêng nhai ăn cải gì phải nuốt vì sợ nhai thì nó 
lại phai thuốc ra  Nhuộm như thế độ dăm bảy hôm, 
cho răng đỏ già ra màu cánh giản, thì bói thuốc 
răng đen mả nhuộm. Thuốc răng đen làm bằng phèn đen 
trộn với cánh kiến, nhuộm một hai miếng là đen kịt lại, 
đoạn lấy cái sọ dừa để lên con dao mà đốt cho chảy 
nhựa ra, rồi lấy nhựa ấy phết vào răng cho không phai 
ra dược nữa, gọi là giết răng, từ đỏ ăn không phải 
kiếng nhai nữa. 


Đàn ông nhuộm một hai lần thì thôi, đàn bà thường mỗi 
năm một lần nhuộm ; vì đàn bà lấy trăng đen nhánh 
làm đẹp, cho nên có người nhuộm mãi đến ngoài ba 
mươi tuồi mới thôi. 


Ít lâu nay các người theo tân học đã bổ tục ấy, 


đàn bà con gái chuộng lối mới cũng đã đề trắng cho 
là đẹp. 


Sự đẹp xấu ở trong hàm răng, cũng tùy theo cái 
mắt quen nhìn, dẫn trắng dẫu đen, không hề chỉ cả. Duy 
một điều, chất nỏ -vốn trắng, cứ thẻo tính tự „nhiên mà 
đề trắng cũng được, hà tất phải sinh sự lôi thôi cho 
khó nhọc ? 


Có người nói rằng nhuộm răng không cối gì làm 
cho đẹp, cốt đề cho khổi sâu răng, cho được chắc chân 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 397 


răng. Nói vậy vi tất đã phải vì chán người nhuộm 
Năng mà vẫn sâu răng. Muốn cho khỏi sâu thì chỉ chơ 
bằng mỗi bữa ăn xong, phải xỉa cho sạch, hoặc chải cho: 
kỹ. đừng đề đồ ăn giất vào chân răng thì không bao- 
giờ sâu dược, 


Song tục quen đã lâu, đàì ông trắng răng thì chẳng 
sao, chở đàn bà nhà tử tế bây giờ mà trắng răng, thì 
coi cũng khí ngộ một đôi chút Nhưng lâu dần cũng phải 
quen mắt, có lẽ quen mắt rồi thì trắng lại đẹp hơn đen. 
nhiều. 


XLI.— ĂN TRẦU 


Quả cau bề ra hoặc đề tươi, hoặc phơi khô, lá trầu 
không, quệt ít vôi cuộn lại như cái tÔ sâu, và cắt một 
miếng vỏ cây (nhất là hay dùng rễ cây đay) mấy thứ 
đó hợp làm một mà nhai, gọi là ăn trầu. 


Ăn trầu cỏ mùi thơm, trừ được mùi xú uế trong 
mồm và làm cho môi đỏ tươi, đàn bà lấy thế làm đẹp. 


Trầu cau lại là một thứ đầu các sự !È nghĩa. Phàm: 
việc tế tự, tang ma, việc cưới xin, việc vui mừng, việc. 
gì cũng lấy miếng trầu làm trọng. Tế tự thường khỉ 
dùng cả buồng cau đề lễ, cưới xin nhà gái thường ăm 
của nhà trai vài ba ngàn quả, đề chia phần cho bà con. 


Dân thôn ai có việc gì đến nhà người tôn trưởng, 
hoặc vào cửa quan, cũng đem buồng cau vào là quí. Nhà 
tr gia cúng giỗ tồ tiên tất phải -có cơi trầu. Khách 
đến chơi nhà, phải có trầu cau thết đãi. 


398 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Đám hường ầm, tùy người tôn ty mà chia phần trầu 
có thứ tự, nếu kém một khầu trầu có khi sinh sự tranh 
kiện nhau. 


Kẻ buôn bản, đẩ ăn miếng trầu của nhau rồi, thì 
phải nề nhau, có câu rằng: nưếng trầu là đầu thuốc cảm. 


Đàn bà rất là hay ăn trầu, có người ăn luôn mồm 
cả ngày, nhả bã miếng này lại ăn ngay miếng khác. Lại 
nhiều người ăn kèm với điếu thuốc lão, mổi lúc nào 
cũng cẳn chỉ tím thâm lại. 


Nghề buôn bản cau tươi cau khô. cổng là một mối 
buôn bán nhiều lời Ở xử ta. Trầu khỏng, có năm đắt tới 
hai ba xu một lá. 


Xét trong truyện Trích-quái, cô một truyện nỏi về sự 
tích trầu cau. Nói rằng : Đời thượng cô có một .ông quan, 
người cao lớn, vua cho gọi là họ Cao. Người ấy có 
hai con trai, con cả là Tân, thứ: là Lang, hai anh em 
mặt giống nhau như hệt. Đến khi mười bẩy, mười tắm 
tuôi, cha mẹ mất cả, mới đem nhau đi nơi khác, học 
một ông thầy họ Lưu. Nhà ông èó người con gái mười 
bảy tuôi, trông thấy hai chàng kia đẹp trai mà tử - tế, 
yêu lắm, muốn kết làm vợ chồng, nhưng không biết ai 
là anh. Bèn bưng một bát chảo và một đòi đũa đem mời 
hai người đề xem ý ai ăn trước. Nàng kia biết đích rồi, 
mới nói với cha mẹ mà lấy người ấy. 


Từ đó hai vợ chồng đằm thắm với nhau, mà coi em 
nhạt nhẽo. Người em phẫn chí, bỏ anh mà dị, đi đến 


NÓI VỀ PHONG :ÿC XÃ-HỘI 900 


nửa, đường, pặp khúc suối sâu chảy mạnh, không làm 
Sao sang được, mới ngồi mà khóc, rồi chết hóa ra cày 
cảu. Người ánh thấy `'éem đi không về, đi tìm thì thấy 
đã chết ở dưới gốc cây, thương em: quá, cũng đập đầu 
vào gốc cây mà chết, rồi hóa ra một hòn đả. Người vợ 
thấy chồng đi im em không về, cũng đi tìm đến đó, 
thấy chồng đã chết, lại vật mình vào đá mà chết nốt, 
rồi hỏa ra một bụi trầu không bám quấn quít cả: vào 
hòn đá và leo cả lên cây. 


Cha mẹ người cọn gải thấy vậy, thương tình lập đền 
thờ cả ba người ở đó. 


Về sau, vua Hùng-Vương nhân đi tuần thú qua xứ 
ấy, thấy trong đền có cây xanh lá tốt mọc trên một 
đống đá. Vua ngồi nghỉ mát, gọi người bản thồ hỏi 
chuyện, rồi ngài sai lấy quả cau ấy bồ ra, và lấy hòn 
đả nung lện thành vôi tôi với nước, rồi lấy vôi quệt 
vào lá trầu mà ăn lẫn với miếng cau thì thấy mùi mẻ 
thơm tho, nhồ ra hòn đá thì thấy đồ ối. Ngài mới truyền 
cho thiên hạ lấy giống mà trồng để dùng vào việc cưới 
xin và mọi việc. 


Đỏ là lời tục truyền, song ăn trầu có ích gì không? 
Sự có ích hay chẳng cỏ ích, tưởng chẳng quan hệ gì 
cho lắm, nhưng có ăn thì mỗi ngày ăn một vải miếng cho 
khỏi chua mồm là đủ, chở không nên ăn nhiều mà vòi 
nở đóng vào chân răng, thì lại chỏng hư răng mã thỏi, 


400 VIỆT-NAM PHONG-TỤG 


XLII.— HÚT THUỐC LÀO 


Hút thuốc lá và thuốc phiện thì người ta cũng nhự 


tính người các nước, nhưng Ífa lại còn một tính riêng 
là nhiều người ưa hút thuốc lào. 


Thuốc lào là một thứ lá cây, tên chữ gọi là trơng 
tư thảo. Kỳ thủy ta cho thuốc- ấy trừ, được “sơn lam 
chưởng khi, mới có người hút, lâu rồi quen đi mà ai 
cũng đua nhau, bởi thế thành tục. 


Cây thuốc ấy về vùng Hải Dương, Nam Định trồng 
nhiều. Họ lấy lá phơi âm can cho khò, rồi thái nhỏ mà 
đóng thành bánh, rồi mới bán cho người ta hút. 


Hút thuốc lào phải có một cái bình điếu, đồ nước 
vào trong bình, và một cái xe điếu, lúc hút thuốc thì cắm 
xe vào bình điểu mà hút. 


Bình điếu hoặc bằng sành, bằng sứ, hoặc bằng tre, 
bằng gỗ, bằng ngà, có thứ tr chạm -nạm bạc, khẩm xà 
cừ, xe bằng rễ trúc, dài tới ba, bốn thước. 


Mỗi nhà cỏ một bình điếu ; khi khách vào chơi, tất 
phải có chén nước, miếng trầu và điếu hút thuốc lào đề 
điềm vào câu chuyện. 


Người sang trọng đi đâu, tất có một thẳng đầy tở 
xách điếu đi hầu. Khi hút thuốc, điếu đề cách xa ba, 
bốn thước, rồi đứa đầy tớ nhồi thuốc châm lửa đưa xe 
kề đến tận miệng mà hút. 


Lắm người hút quen mồm rồi không sao bỗ được, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 401 


dẫu ho thế nào cïng cố hút được một điếu mới nghe. 
Đàn bà thỉnh; thoảng cũng có người hút, lắm người hút 
vào say đờ mắt ra một lát, mà vẫn không sao chừa được. 


Các văn sĩ lắm người làm văn nghỉ ngợi, phải có 
hút điếu thuốc mới nầy được tứ; cho nên học trò vào 
trường thi phải đem. kèm ống điếu vào trường. 


Kẻ đi cày, anh đi câu, cũng xách được một cái điếu 
cày bằng lóng tre đi theo, đôi khi ngồi vệ đường hút 
nghe sòng sỌc. 


Tục ăn trầu hút thuốc lào của ta, vi cũng như người 
tây hút thuốc lá, người khách nhấm hạt dưa, làm một 
cách giải buồn cho cái miệng. 


Song hút thuốc lá còn thơm, nhằn hạt dưa còn bùi, 
ăn miếng trầu còn khỏi chua miệng, chớ hút thuốc lào 
thì vừa hôi vừa đắng, vừa sinh ho hen, chẳng có ích gì, 
chỉ vì quen mồm mà không bỏ được. Tục cho là trừ 
được sơn lam chướng khi, vịtất đã trừ được độc, chẳng 
qua chỉ sinh ra bịnh ho mà thôi, Đôi khi có người ngồi 
gần bếp hút thuốc say đờ mắt ngã lăn vào bếp, thì lại 
là một sự nguy hiềm nữa, 


Lại nực cười thay cho mấy ông làm bộ sang trọng, 
động đi đến đâu thì có một thằng đầy tớ ôm tráp xách 
điếu đi lạch đạch đằng sau, làm cho thiên hạ phải ngại 
mắt mà trông vào mình, thời buồi nay mà coi thấy nghị 
vệ cô thì cũng lấy làm la. l 


402 VIỆT-NẢM PHONG-TỤC 


XLII.— HÁT XÂM 


Những người đui mù lòa mắt học nghề đàn hát, rồi 
rủ nhau một tụi độ năm, sảu người, vừa đàn ông vừa 
đàn bà, dắt nhau đến các nơi thành thị, kiếm chỗ đông 
người, trải chiếu ngay các nơi vệ đường mà hát, 


Bọn xầm, kể thì đánh trống gỗ phách, kẻ thì kéo 
nhị, kể thì gảy đàn bầu, rồi đồng thanh mnà hát, hoặc 
đi giọng nam, hoặc đi giọng bắc, ăn theo tiếng nhị tiếng 
đàn, nghe cũng vui tai. 


Đàn bà trẻ con người lớn xủm xít vào xem, kẻ thưởng 
đăm ba đồng kếm, người cho một vài xu  Hễ người 
xen văn rồi thì lại dắt nhau đi chỗ khác. 

.ˆ, 

Hát xầm cũng là một nghề sinh nhai của bọn mù 

lòa, nghề ấy chính là một kế cứu kể tàn tật, 


XLIV.—- HÁT Ả ĐÀO” 


Â đào tức là bọn ca nhỉ vũ nữ, tập nghề ca vũ từ 
thuở nhỏ, chừng mười bảy mười tám tuôi đã đi hát được. 


Bọn ả đào nhà quê tường đi hát về các nơi đình 
đảm. Bọn ấy có lệ giữ cửa đình, hễ đến mùa các nơi 
dân xã hội hè, thì-bọn, nào hái cửa đình bợn: ấy. Mỗi 
khi đi hát, kéo nhau từng bọn từ già chí trễ, cả dào 
lân kép, đến hàng hai mươi, ba mươi người, 


Hết vụ hát thì lại về nhà quê cày. bừa lâm ăn. Cón 
ẩ nào có nhan sắc hoặc hát giỏi thì ra các phố xá mở 
nhà hát chiều khách, 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 403 


Các bậc hào hoa văn nh, lấy cách chơi ả đào làm 
cách chơi thanh lịch. Hoặc gọi dăm ba ả về nhà hát chơi, 
hoặc dắt bảy, tám cô dạo thuyền chơi cảnh, hoặc đến chợi 
tại nhà ä đào. Trong cách chơi cốt nhất là được người tiếng 
tốt, hát giỏi, ca đủ giọng, câu miễu, câu thông, nói, hải, xầm, 
ngâm thơ, đọc phú, kề chuyện, gửi thư, ca lý, ru hầm; 
hễ điệu nào cũng hát được mà êm tiếng ngọt giọng là 
hay. Hát phải có đàn có phách, đàn phách phải ăn theó 
tiếng hát. Lại cần nhất là người nghe hát phải biết đánh 
trống chầu. Đớnh chầu có phép. Mới thoạt ngồi đánh luôn 
ba bốn hoặc năm, sáu tiếng, gọi là trống giục đề giục. Đến lúc 
hát thì cứ chỗ nào dứt câu điềm một tiếng (bằng cắt 
trạc thùng) gọi là điểm câu. Ngoại giả chỗ nào câu văn 
hay, hoặc giọng lên xuống khéo thì điềm một tiếng hoặc 
hai, ba tiếng (cấc), nghĩa là tiếng khen. Có chỗ đánh luôn hai 
tiếng (thùng) rồi hạ một tiếng (các) thì gọi là tiếng *hạ 
mã ; có chỗ cắc một tiếng lại điềm hai, ba tiếng thùng 
thì gọi là tiếng thượng mã. Có chỗ đánh thùng cắc thùng 
gọi là xuyên tâm ; có chỗ đánh luôn ba tiếng thùng rồi 
chêm một tiếng cắc, lại vớt theo một tiếng thùng, gọi là 
tiếng lạc nhạn. Nhưng cốt nhất phải thuộc khồ phách, 
phách mau thì trống mau, phách khoan thì trống khoan, 
mỗi khi dồn phách thì cỏ mấy tiếng trống xếp, tiếng trống 
vừa dứt thì khô phách cũng giỗ theo, thế mới là chầu hay, 


Trong khi hát, quan viên ai thích nghe hát thì nghe, 
ai muốn tô tôm tài bàn thì â đào ngồi chia bài, ai 
muốn thuốc phiện thì bắt ả đào ngồi tiêm thuốc. 


Hát hỏng chơi bời xong thì đến cuộc -rượu. Cuộc 
rượu đủ các thứ đồ xào đồ nấu, ngữ trân bát vị. Trong 
khi ngồi uống rượu, một ả đào làm chủ tiệc rượu phải 


401 VIỆT-NAM PHONÑG-TỤC: 


đứng dậy trước mời khắp quan viên một lượt mỗi người 
một thìa, quan viên uống rồi mỗi người mời trả lại một 
thìa. Kế đến các ả khác (người chạy mảnh) cũng vậy, mỗi 
người chạy vòng quanh chiếu rượu, trước mời người làm 
chủ cuộc hát, rồi mời khắp quan viên, quan viên cũng 
đáp lại mỗi người một thìa. Mời mọc đâu đấy thì mỗi 
quan viên phải có một ả đào hoặc hai, ba ả ngồi kèm 
đỡ bát đũa. Lúc uống rượu, quan viên ai muốn mời ai 
uống rượu nào thì nhờ ngay ả đào ngồi gần đó mời giùm 
người ấy uống rồi lại nhờ tay ả khác mời trả lại quan 
viên kia. Hoặc là quan viên ẩ đào mời lẫn nhau, mời 
thuận trả thuận, mời nghịch trả nghịch, có khi quàng vai 
bá cô nhau mà mời, hoặc hôn nhau đề tổ lòng yêu mến. 


Trong cách uống rượu, lại giở ra lắm cách để vui: 
hoặc cách truyền lửa, hoặc cách quay thìa. 7?ruyền lửa là 
một người đốt một cải đóm tắt đi, rồi lần lượt truyền 
cải tàn đóm lẫn cho nhau, hễ đến ai mà cái tàn đóm tắt 
hết thì phải uống một thìa rượu. Quay thìa là đề một 
cái thìa vào cái đĩa, quay tít đi một vải, vông, hễ cái 
chuôi thìa chỉ về ai thì người ấy phải uống một thìa. Lại 
côn cách khởi thuận là cử thuận tay mà mời lần lượt 
nhau, khởi nghịch là theo chiều nghịch mà mời lẫn nhau, 
cách nhất là cứ cách một người thì lại mời một người. Ba 
người mời lẫn nhau gọi là rượu tam đa, năm người mời 
lẫn nhau gọi là rượu ngũ phúc. Á đào ai có điều gì 
xấc xược thì quan viên lại phạt một vài thìa nữa. 


Rượu nghe ngà ngà say cả, mới giở đến hát lý, hoặc 
xầm, hoặc bộ, ai muốn nghe điệu nào thì bắt Hát điệu 
ấy. Cuối cùng mỗi ả hầm một vài câu, quan viên ăn 
cháo là mãn tiệc. Đó là tiệc rượu to, còn một vài người 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 408 


đi `chơi uống rượu suông nghe hát thì gọi là hát chay, 
hoặc không nghe hát, chỉ uống rượu ăn chảo, nghe vài 
câu lý, vài câu hầm thì gọi là tiệc xú dề. 


Trong cách chơi này có nhiều bậc. Có. người bởi tính 
hào hoa phong nhã mà chơi, có người vì lòng buồn bã 
chán ngán mà chơi. Bọn ấy thì lấy tiếng đàn tiếng hát, 
câu văn chương, tiếng trống chầu làm vui thú, ngoài nữa 
thì lấy cái cười hoa cợt liễu, thìa rượu con bài làm cách 
giải buồn. Song chơi thì chơi, nhưng chơi một cách rất 
thanh nhã, mà lại có điều có độ cốt đề di dưỡng tịnh 
tình khi nhàn-:nhẩ mà thỏi. 


Ngoại giả hạng ấy, kẻ thì vì đam mê sắc dục mà 
chơi, kẻ thì vì đua đả anh em mà chơi, kể thì vì đốm 
của mà chơi, kể thì vì quầng mỡ mà chơi. Hạng này 
thì ít người hiểu được cải thú thanh nhã, chẳng qua chỉ 
ưa bề má phấn môi son, lấy cách quảng vai bá cô, kề 
đùi kề vế làm vui, lấy lòi ong bướm lá lơi, trăng hoa 
bốn cọt làm thích. Mà chơi thì chẳng có điều độ nào, 
kể sẵn đồng tiền mồ hỏi nước mắt của cha mẹ đề lại 
phá đi đã đành; kế nhờ có công việc làm ăn, trong fay 
aghe hơi èó đồng tiền, đã tưởng ngay lên bộ mặt hào 
hoa phóng nhã. Có kẻ còm cọm làm hàng tháng, lĩnh 
được dăm ba chục bạc, chỉ đồ vào một hai chầu hát là 
lại nhẫn như chùi, thậm chỉ bán cửa bản nhà, vay công: 
lĩnh nợ đề chơi cho thỏa thích một thời, mà sau phải 
ốm xác 1o trả nợ. 


406 VIỆT-N AM: PHONG-TỤC 


Đó là cách chơi hoang đổng chẳng có lý thú gì,vhỉ 
tồ hại của mà. thôi. 


Còn về phần-ả đào Jà bọn đem thanh sắe mà bản cuộc 
vui cười cho người, cải thói đưa đà, cái giọng ồn ên, 
cải tình khi mặn khỉ nhạt, chẳng qua đều.vì đồng tiền, 
đó là một cái lối riêng của nhà nghề, chẳng nên trách 
lảm chỉ bọn ấy. 


XLV.— HÁT TUỒNG 


Hát tuồng tức là nhạc vỗ và là một cách tiêu khiền: 
cho người ta. Cô giả dùng những sự tích đế vương diễn 
ra làm tuồng, là có ý kỷ niệm cái công đức trị dân 
phá giặc của người xưa, đề làm gương cho các vua đời 
sau ; và lại tả hết các tính, tình kể trung người nịnh, 
đề làm gương cho thiên hạ, vậy thì hái tuồng là một 
bức tranh truyền thần của tiền nhân và là một bài luân 
lý dạy bằng sự thực nữa. 


_Nước ta cũng theo tục ẩy mà đặtra các bài tuồng. 
Nhất là hay diễn theo sự tích Tam quốc, Sơn hậu, Chinh 
đông, Chỉnh tây, Bình nam, Tảo bắc, Phản đường, Thuyết 
nhạc, V.V... 


Con hát phải luyện tập lắm mới giỏi. Phải biết hât 
đủ giọng, phải biết bộ tịch nhảy múa, đóng vai nào phải 
y hệt cái thần tình vai ấy mới là khéo. 


Hát phải có nhạc, nào kèn nào trống, nào mỗ, nào 
thanh la đề đỡ giọng hát và điềm vào những nơi nhạt 


NỚI VỀ PHONG-TỤC XÄ-HỘI 407 


nhẽo cho vui ; lại có người cầm trống chầu đề thưởng 
những chỗ hay và làm cho thêm lộng lẫy cuộc vui lên nữa, 


Đồ áo mũ hia ủng, cờ tản qua kích cũng phải chỉnh 
đốn lịch sự. Rạp hát bài trí cũng cho trang hoàng rực 
rổ, làm ra nghỉ làu giả thành, và có đủ sơn thủy cây 
cối mới đẹp. 


Về các nơi nhà quê khí có hội hè, thường hay 
gọi phường tuồng về hát. Song chỉ hát độ dăm ba bữa 
nửa tháng là tan, mà rạp hát cũng kết tạm bằng nứa lá 
xì xằng, chở không có cơ sở chỉnh đốn nào cả. Duy ở 
về các nơi đỏ hội thì mới có rạp hát lịch sự, trừ ra 
ở Huế có rạp hát Ngự là nhà hát riêng của vua đã 
đành, còn như Sài-gòn, Hà-nội, Hải-phòng v.v... thì là các 
nhà có vốn hợp cô lập nên, hoặc của một người giàu 
có mở ra để làm chỗ vui chung cho thiên hạ mà lấy lời. 


Rạp nào lịch sự và con hát mà giỏi cũng có tiếng song 
không có danh giá trọng vọng bằng con hát Âu-châu. 


N. 


Cuộc diễn kịch của hoàn cầu là cốt đem hết tính 
tình hay đổ của thiên hạ mà bày ra trước mắt thiên hạ, 
tả làm sao cho đúng tỉnh thần, để cho người đi xem trông 
thấy mà cảm động đến tấm lòng, thỏi nảo nên kính nên 
trọng, thỏi nào nên khinh nên bỉ, vừa làm một trò tiêu: 
khiền cho người ta, lại vừa làm một cách treo gương 
cho người ta, cho nên tuy là sự vui cười mà thực là 
cỏ ích cho việc giáo dục nữa. 


Vậy bất cứ điều gì, hoặc việc quân quốc, hoặc tình 


408 VIỆT-NAM PIIONG-TỤC 


trai gái, hoặc các nết hay của bậc hiền đức, hoặc các 
thói xấu của loài tiều nhân, điều gì có thêtỉnh ngộ nhân 
tâm, cũng có thề đem ra diễn được. Còn như các câu 
khôi hài, các lời tản tỉnh, chẳng qua chỉ đệm cho thêm 
vui mà thôi. 


Chủ ý cuộc diễn kịch của ta thì tựa như khí hẹp 
hơn nghĩa ấy, cho nên chỉ diễn những sự tích trận mạc. 
Mà lại toàn là những tích hoang đường của Tàu. . Tiếc 
thay từ. xưa đến giờ những bậc văn nhân tài tử, chưa 
có mấy nhà chịu khó tìm kiếm sự tích nước nhà mà 
diễn ra làm bài tuồng để cho người ta vừa nhớ đến 
công đức tiền nhân ta và lại để tính ngộ cho ta nữa. 


Hai nữa là ta chưa biết trọng nghề diễn kịch, thường 
cho con bát là kẻ hèn hạ, chớ khòng biết rằng chính 
người học thức, có lịch thiệp thế thái nhân tình, thì mới 
làm nồi được con hát giỏi, mà cũng không mấy người 
eó học thức mà chịu đi làm nghề ấy. 


Các nước văn mỉnh, con hát có danh giá, mà những 
nhà văn sĩ, ai làm được bài tuồng nào hay, cũng nồi tiếng 
văn chương một thời, ta thì đã đâu được như thế. 


Vậy mới biết hát tuồng cũng là một việc hệ trọng. 
Hiện nay ta cũng đã nhiều người hiều nghĩa ấy, muốn 
cải lương cho theo với cách văn mỉnh. Thiết tưởng muốn 
theo cách văn minh thì chẳng những qui củ rạp hát, cùng 
là âm nhạc phải chỉnh đốn lại mà đến những bài tuồng 
cũng nên sửa sang theo lối mới, mới bỏ những điều hoang 
đường, bót những câu nhảm nhi, mà nhất là diễn theo 
sự tích của ta thì lại càng hay, 


ÑÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ HỘI 400 
XLVI- CUỘC TIÊU KHIỂN 


Các bậc hưu quan trí sỉ, hoặc những người phóng 
khoáng nhàn dật, thường có mấy cách tiêu khiền cho làm 
cách phong lưu thanh nhã như sau này : 


Gầy đòn.— Những lúc thư nhàn, hoặc khi đêm khuya 
thanh vắng, buồn bẩ một mình, thì mượn tiếng đàn làm 
tiếng giải muộn. Hoặc đàn nguyệt, boặc đàn thập lục, 
đạo một vài câu lưu thủy, hoặc gầy chơi một khúc tử 
đại nam ai v.v.. Tiếng đàn thánh tha thánh thót, tỉ 
tỉ như dế kêu sầu, cũng đủ tả tấm lòng ngao ngắn. Song 
nay đàn mai địch, lúc nào cũng rầm rĩ cửa nhà thị lại 
gây nên mối hoang dâm phóng đẩng mà thôi. 


Đánh €ờ. Bàn cờ vuông, con cờ tròn, phải có hai 
người mới đánh được. Quân cờ chỉa làm hai bên đen 
đỏ, mỗi bên có mười sáu con, mỗi con đi một phép, 
ví như tướng chỉ đi quanh trong cung; sỉ đi hoa chanh, 
tượng đi chữ điền, xe pháo đi ngang đi dọc tùy ý, nhưng 
pháo phải cách một con mới dược đánh, Mã đi chữ nhật, 
tốt đấm nước một, sang hà mới được đi ngang. 


Đánh cờ cũng vui thú, mà càng nghỉ cảng cao vô 
cùng. Đảnh cờ được hai người đối thủ thì nghỉ ngợi 
cô khi nửa giờ mới được một nước, có người mê mẩn 
đến nỗi quên ăn quên ngủ, thì lại là tồn cho trí khòn 
vào một cuộc nhỏ nhỏ. 


Ngâm thơ. Một mình buồn bä trông thấy cảnh 
tượng gì xúc động tình tứ, hoặc đi chơi đàu có thắng 
cảnh gì thì mượn ngòi bút mà tả tính tình, Có khi một 


410, VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


vài anh em 'xướng họa hay là liên ngâm với nhau, cũng 
là một cuộc vui rất thanh nh. 


Thơ phải đặt cho thanh tao lưu loát và nhẹ nhàng tự 
nhiên, tả cho đến tỉnh thần mới là thơ hay, phi tay danh 
văn khỏng làm nồi thơ. 


Uống rượu. Lắm người bất đắc chí ở, đời, _ mượn 
chén rượu để cho giải khuây những khi buồn bực. Khi 
chiều hôm, lúc ban sớm, ngật ngủ tay đữa tay chén, 
ngẫm nghỉ sự đời, coi như một giấc mộng hoàng lương. 
Hoặc khi gặp bạn trí âm, mượn chén quỳnh đề giải 
lòng tàm sự, có khi nhàn cơn hứng thú, giốc bầu tiên 
mà đối cảnh thiên nhiền, vậy cũng là thủ vị. Song nống 
lắm cũng say, những lúc khướt cò bợ mà nói càn nói 
xiên, cùng là: nhàn hứng tửu mà sinh ra bậy bạ thì rượu 
lại là mọt vậi vò ích cho người. 


Hút thuốc phiện. Trước bàn đèn nằm vắt chân 
chữ ngũ hút dăm ba khói tiêu khiên, ngâm nghỉ cuộc 
đời cũng lắm sự buồn cười. Nhất là những khi anh em 
họp mặt, kể nằm ngang, người nằm dọc, khói thơm ngào. 
ngạt, tiếng hút- vo vo, câu chuyện nỗ như pháo ran, tiếng 
cười ầm như vỡ chợ, bao nhiêu sự buôn bực, theo cả 
khói mà bay đi. Song nghĩ đến những khi nghiện ngập 
mà lại sợ: trai anh hùng xo vai rụtcồ, gái thuyền quýên 
mặt bủng da chì. Đến lúc cửa nhà cơ nghiệp, trâu bờ 
ruộng nương chui cả vào lọ rồi, chỉ những ngáp vắn 
thở dài thì cảnh vui ấy lại hỏa ra một cảnh rất buồn bã. 


Đónh t†ỗ tôm. Đủ năm người mà muốn bày cuộc 
tiêu khiền thì: chỉ cho bằng đánh tồ tòm. Tô tôm có ba 


NÓI:VỀ PHONG-TUC XÃ-HỘI 411 


hàng là hàng văn, hàng vạn, hàng xách. Mỗi hàng 
có chín con từ nhất cho đến cửu. Hàng nhất gọi là hàng. 
yêu đen, lại có thêm ba hàng yêu đỏ nữa là chỉ chỉ, 
thang thang, và ông lão. Mỗi thử có bốn con, cả thảy 
là 120 con bài. 


Cỗ bài chỉa làm sáu phần; một phần đề bốc nọc, còn 
năm phần mỗi người một phần. Người được cải hơn một 
con, phải phát ra trước, rồi cứ theo thứ tự mà ăn mà 
đánh, Ăn từ nhất đến cửu, gọi là ăn dọc ; ăn hàng 
tam vào hàng tam, ngữ vào vớingũữ v.v... gọi là ắn ngang. 
Hai con cùng một giống gọi là phỗng, ba con gọi là 
khàn, bốn con gọi là thiên khai, 


Đánh tô tôm, nước ăn nước bốc cũng lắm. nước cao; 
mà được trúng ý mình thì thích chí lắm. Có lúc bốc 
được những con bài kiệt thì sướng vô cùng, cho nên cở 
câu rằng « thiên lử bất như tứ pạn ». 


Bài phu nảo vào phu ấy, gọi là bài thập thành, thì 
bốc quân yêu hay là ai đảnh quân nào vào phu cũng 
được. Hoặc còn thiến một con gì thì chờ con ấy ra mới 
ù được, ù như thế gọi là ù xuông. 


Bài ù có tam vạn, tam xách, thất văn thì gọi là 
qcỏ tôm »; cỏ cứu vạn, bát xách, chỉ chỉ thì gọi là « cớ 
lèo»; bài có mười con đổ gọi là « thập hồng »; bài đen 
cả gọi là « bạch định »; chờ chỉ chỉ ù gọi là ù « chỉ nây ».. 
Ù các thử ẩy ăn tiền gấp một, hai, ba, bốn lần ù xuông. 


Đó cũng là một cách giải buồn, nhưng ham mê quả 
thì phí thì giờ và lại mất công mất việc nhiều. 


-412 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Đánh kiệu.— Kiệu cũng dùng cỗ bài tô tôm mà đánh, 
kiệu hai người đánh, ăn đủ bẩy hàng, gọi là thất kiệu ; 
ba người đánh, ăn đủ năm hàng, gọi là ngĩ kiệu ; bốn 
người đánh ăn có bốn hàng gọi là tứ kiệu, 


Đánh kiệu ăn được từ nhất văn đến cửu văn gọi là 
suốt ; trong các nước ăn cỏ đủ bốn con bài nào cùng 
một thứ gọi là triệt; được mỗi thứ ba con gọi là bạ 
hoa. Các nước ăn ấy mỗi nước được thêm một từng thì 
lại ăn gấp hơn một từng, có những tiếng đơn, kép, mền, 
.đụp, điêu cừu, dương thử v.v.. nghĩa là mỗi từng lại 
gập thêm một. từng. 


Các học trò thi cử, có. khi đánh kiệu đề bói việè 
đắc thất, song cũng là một cách chơi cho tiêu khiền mà 


Chơi cảnh.— Nhàn cư vô sự, kề ra cách chơi cảnh 
cũng hay. Nhà chơi cảnh thường hay xây bề, đắp non 
bộ. Chung quanh trồng các thử cây cối, cỏ hoa, hoặc 
lan, hoặc cúc, sơn trà, mộc hương, mẫu đơn, đỗ quyên, 
hồng, sói, lài, huệ v.v... Lại có các thứ xanh, xy, cây uốn 
.con rồng, cây uốn con phượng, cây uốn thế này, cây 
uốn thế nọ, lắm cây uốn khéo trông cũng đẹp. 


Giàn hoa thì trồng các thứ dây leo, hoặc nho, hoặc 
hoa lý, hoặc hoa lăng tiên. Ngoài vườn hoa lại trồng. 
.các thử cây cối có quả, cam, quất, đào, mận na, bưởi 
‹v.v.. BỀ nuôi một vài con cá vàng, núi trồng một hai 
cây cô thụ. Lại nuôi một vài con chim sơn ca, bạch 
ÿến, họa mi v:v.. Những lúc thư nhàn, ra vườn cảnh 
ngắm xem cây cối xanh tươi, hoa thơm ngảo ngạt trông 


NÓI VỀ PHONG TỤC XÃ-HỘI tq# 


con cá lượn thung thăng mặt nước, nghe tiếng chim kêu 
véo von- trên cây thì còn gì vui cho bằng nữa. 


Nói qua mấy cách tiêu khiền trên này là phần nhiềư 
người ưa chơi. Còn người thích ý này, người ưa thứ khác, 
không biết đâu mà kề cho xiết được. 


+, 


Xét trong các cách chơi bời, cách nào cũng có một 
cái thú tiêu nhàn, cũng di dưỡng được (fính tình, cũng. 
khoan khoái được thần chí. Song bất câu cách nào hễ 
chơi có điều có độ thì còn có lý thú, chở chơi quá thỉ 
đều là vô ích. Uống rượu lắm thì sinh ra bệnh, hại đến 
sự vệ sinh; ‡ồ tôm lắm sinh ra hại của, tồn cho đường 
sinh lý ; cờ lắm tồn tỉnh thần, kiệu lắm mất công việc. 
Mà nhất là thuốc phiện thì lại hại nữa. Thử xem các 
người nghiện, hồ dễ đã được mấy người phong lưn suốt 
đời phần nhiều là sinh ra xơ xác,. tồi tàn, bần thỉu 
keo cúi. 


Tựu trung cỏ cách chơi cảnh, có lề ích lợi hơn cả. 
Vì. chơi cảnh vừa được hưởng những thủ ngư điều thảo 
hoa, vui tai sướng mắt, mà bản đi lại có lợi nữa, 


Thiết tưởng cách đó, trừ ra người còn phẩi đem 
thân thề tâm trí lo gánh vác chung với xã hội thì không 
có thể chơi được đã đành, còn ai là người nhàn cư 
vô sự chơi những cách khác, thì chẳng thà chơi cách 
nảy còn hơn. 


414 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


XLVII.-—- CUỘC CỜ BẠC 


Những người vỏ công rồi nghề, thường có tính ham 
mê về cờ bạc. Trong những tháng giêng, hai, ba, gọi là 
4đháng ăn chơi, đàn bà trẻ con cho chí người lớn, chỗ thì 
xúủm năm, chỗ thì tụm ba, nào đảm thỏ lò, nào đảm xúo 
xắc, quay đất, xóc đĩa, giồi mỏ, giồi chẵn lẻ, bài phu, 
tam cúc, tử sắc, bài cào v.v... Đâu đâu cũng chỉ nói. đến 


chuyện. cò bạc. 


Đó là cách chơi xuân, ăn thua độ dăm ba đồng, còn 
quanh năm những tay ăn chơi chực bóc ảo tháo cầy của 
nhau thì nhất là hay chơi xóc đĩa, it-xì hay là tài bàn, 
đánh bất, 


Xóc đĩa.— Xóc đĩa đùng bốn đồng tiền hoặc cắt diềm 
làm Hiên cho êm, một mặt bòi vỏi cho trắng, một mặt 
bôi mực cho đen, người làm cải bỏ bốn đồng tiền ấy vào 
đĩa rồi úp bát lại mà xóc. Ngoài chỗ người xóc cải ngồi 
thì chia hai bên l¿m hai mặt, một mặt chẵn và một mặt 
lẻ. Bao nhiều người đánh bạc ngồi xúm chung quanh, ai 
đánh mặt nào bỏ tiền xuống mặt ấy. Đánh đàu đấy 
thì nhà cải mở bái; hễ bốn đồng tiền sấp cả, hoặc ngửa 
cä, hoặc hai sấp hai ngửa thì người đánh mặt chẵn được, 
sắp một đồng hay là ba đồng thì người đánh mặt lễ được. 


Bạc có lúc đi mộc chắn lại một lẻ, gọi là đi cái một; 
hai chẵn hai lẻ, gọi là bạc cặp; hai nọ một kia, gọi là 
cặp lệch; ba nọ một kia, gọi là ba bay; đỉ cổ một dạo 
gọi là bạc dền; dền một đạo rồi ra mặt khảe một cái 
lại về, gọi là hồi nung. 


Nhà cái có quyền muốn ăn mặt nào muốn bán mặt 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 415 


nào cũng được. Mà ý mình đậm mặt nào thì lại thừa thêm 
lên cho nhà con mở bát, nhà con mở mà trủng vàö mặt 
của nhà cải thừa thì nhà cải được, không trúng thì nhà 
cái thua, 


Ít xì — Vài năm nay mới sinh ra cách đảnh ít xì, dùng 
bài Tây mà theo cách đảnh-của Tàu. 


Cỗ bài ít xì có tảm hàng, mỗi hàng bốn dây, mỗi cây 
riêng một thứ hoa, cả thảy là ba mươi hai cày. 


Tám hàng là: thử nhất ít xì, hai vua, ba đầm, bốn 
bồi, năm sập, sáu cầu, bảy bạt, tám sất. 


Phép đánh phải sảu người ngôi một bản, không đủ 
tay đhì bốn, năm người cũng được. Trước hết mỗi người 
rút một cây, ai được quân it xì thì làm cải. Người làm 
cải trang -bài, người tay cuối cô bài (đảo nọc), người tay 
vần rút trước rồi cứ lần lượt mà rút. 


Trước khi rút, mỗi người bỏ ra một vài hào bạc, gọi 
là xuất phá ấy đề phòng vản đầu không ai ra tiền. thì người 
hơn nước được tiền ấy, nếu có người ra tiền thì tiền ấy bỏ 
hồ. 


Rút cây đầu đề ngỏ, rút đến cây thứ hai phải đề 
kín, gọi là cây lây, vì cốt ăn thua về con ấy, 


Cây đầu tiên ai hơn nước thì phải ra tiền trước, những 
nhà kia bải tốt thì ra tiền theo, ai xấu thì úp, không rút 
nữa. Còn ai rút thì mỗi lần rút phải ra một lần tiền cho 
đến cây thử năm là cây cuối cùng, rồi ai hơn nước thi 
ăn. 


416 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


Phép ăn bốn con ăn đồng hoa (bốn con đồng một thứ 
hoa), đồng hoa ăn mùn xâu (ba nọ hai kia), mùn xầu ăn 
xần (năm cây liền thứ tự), xần ăn ba quân, ba quân ăn 
hai đôi, hai đôi ăn một đôi, một đôi ăn cộc kệch. 


Trong khi ganh nhau ra tiền gọi là tố, ai sợ không ra 
nữa gọi là pha, ai ít tiền còn bao nhiêu bỏ ra gọi là xài 
láng, ai bài xấu mà già gan ra tiền đề người ta sợ phải 
pha thì mình được ăn gọi là tháu cấy. 


Tài bèn. Tài bàn cũng đánh bằng cỗ bài tồ tôm, 
cách ăn cách đánh cũng vậy, chỉ khác nhau vì tồ tôm 
thì năm người đánh, tài bàn thì chỉ ba người làm một 
bàn mà thôi, mà tồ tôm đánh cỏ chừng, chớ tài bàn 
khỏng chừng mục nào cả. 


Tài bàn ai đặt to đặt nhỏ tùy ý, ai ù thì được, mà 
phải đủ chín lưng trở lên mới được ù. 


Đánh bất. Cỗ bài bất có bốn hàng văn, hàng xách, 
hàng vạn, hàng thập, mỗi hàng có chín con, từ nhất đến 
cửu, duy hàng thập không có nhất, lấy ông cụ thay vào. 
Lại có thêm hai con yêu nữa là thang thang, chỉ chỉ, 
tính giá bằng hàng văn. Cách ăn cụ ăn thập, thập ăn 
vạn, vạn ăn xách, xách ăn văn và cử theo thứ tự nước 
trên ăn nước dưới, 


Mỗi người đánh là một cửa, độ năm, sảu hoặc bảy, 
tám cửa cũng được, mà ai muốn đặt bao nhiêu thì đặt, 
hễ ai rút được đúng số mười và hơn nước thì ăn 
và được làm cái, không ai rút đúng thì cứ người cái 
trước. 


NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI 417 


Các cách đánh bạc trên này, không có hạn ngữ nào, 
những tây cô của thường khí đánh to, ăn thua nhau tới 
hàng trăm hàng nghìn. 


Khi trước lại còn mấy cách người khách tnở mà ta 
cũng nhiều người ham đánh như la phán thản, đốt đhữ, 
v.v... Nhiều người hại về nghề cờ bạc ấy đến nột mất: 
cơ mất nghiệp. # 


Cờ Bạc chơi đề mà tiêu khiển còn khá, vì chẳng 
thiệt hại mấy, chớ 'đâm ra ham mê, lấy nghề cờ bạc 
đề làm sinh nhai thì chưa thấy mấy người khỏi được 
hại. Phương ngôn có câu rằng cờ bạc rạc rảu, lại rằng: 
cở bạc là bác thằng bần, lại rằng tiền cờ bạc gác ngoài 
sản, những câu ấy thực là đích đáng. 


Chẳng những hại một mình mà thôi, lại còn có người 
vì cờ bạc mà bán vợ đợ con hoặc là sinh ra ăn cắp ăn 
trộm thì hại lây đến vợ con cùng là người ngoài nữa. 


Nghề cờ bạc hại như thế, mà sao lại lắm người 
ham mê? Đó chẳng qua mấy bác ăn không ngồi rồi, 
không nghĩ cách xa xôi, trước còn cho là một cuộc tiêư 
khiển, rồi cay vào thành ra gở gạc Chẳng kề gì mấy 
đám gỡ gạo nho nhỏ, các tay đại phú, các bực hào thương 
thường cũng có kể đam mê mà bỏ cả công việc buôw 
báp- Hạng ấy thì lại mộng tưởng những sự may rủi rất 
lớn lao, tưởng những sự gỡ một ngày còn hơn buôn cả 
tháng. Cái mộng tưởng ấy thì trăm người may cũng cớ. 
một người được phỉ lòng, nhưng chẳng qua được buồi 


418 VIỆT-NAM PHONG-TỤC 


này thua buồi khác, chở mấy ngưởi mà nhờ cờ bạc làm 
nên giầu. Phỏng túng nhiều có làm nên được giầu nữa 
thì của ấy cũng không bền, mà bao giờ cũng mang (tiếng 
là của phù vân, có hay gì cái giầu có ấy. 


Người ta không biết trọng cái thực lực mà muốn trông 
cậy về cái vận may, thì chỉ khí cũng đã kém rồi, huống 
chỉ là cái may cũng không mấy khi được gặpe 


PHAN-KỂ-BÍNH 


MỤC LỤC 


Trang 
TỰA 5 
THIÊN THỨ NHẤT: 

NÓI VỀ PHONG-TỤC TRONG GIA-TỘC 
1— Cha mẹ với con 7 
H.— Anh chị em 13 
HI.— Thân thuộc 16 
IV.— Phụng sự tồ tôn 19 
V.—.Đạo làm con 23 
VI— Thượng thọ 25 
VI.— Sinh nhật 26 
VIH.— Thần hoàng 26 
IX.— Tang ma 28 
X.— Cải táng 38 
XIL— Ky nhật 40 
XI.— Tử thời tiết lạp 42 
XIHI.— Giá thú 56 
XIV.— Vợ chồng 63 
XV.— Vợ lẽ 71 
XVI— Cầu tự 74 


XVIIL— Nuôi nghĩa tử 76 


THIÊN THỨ NHÌ 
NÓI VỀ PHONG TỤC HƯƠNG ĐẰNG 

IL—- Sự thân 

I.— Việc tế tự 

II.— Nhập tịch 
1V.— Đại-hội 

vn LỄ kỳ an 

VL— Chùa chiền 
vi. Xš 


Xến. -từ, văn-chỉ 
VIN.— Ky hậu 
1X— Công quản 
X.— Am chủng sinh 
ÄXl.— Ngôi thứ 
XIH.— Viên chức 
XIH.— Hương ầm 
XIV.— LỄ khao vọng 
XV.— Lệ kinh biếu 
XVI.— Đăng khoa 
XVIL— Các sắc phong tặng 
XVII.— Bầu cử lý địch 
X(— Thuế khỏa 
ÄXX.— Binh lính 
XKL — Tạp dịch 
XĂI. — Hương học 
XXII.— Khoản-ước 
XXIV.— Việc hiếu 


XXV.— Việc hỉ 

XXVI— Lệ khánh điếu 
XXVI.— Vợ chồng ly dị 
XXVII.— Tài chánh 
XXIX.— Nghĩa sương 
XXX.— Hội chư bà 
XXXL— Hội tư cấp 
XXXIL— Hội bách nghệ 
XXXIHI— Tuần đỉnh 
XXXIV.— Đạc phu 


THIÊN THỨ BA 
NÓI VỀ PHONG TỤC XÃ HỘI 


IL— Vua tôi 
I.— Thầy trò 
II— Bầu bạn 
IV.— Quan dân 
V.— Chủ, khách 


VL— Chủ nhà, người ở 


VIIL— Dâu gia 
YII— Nho giáo 
IX.— Phật giáo 
X.— Lão tử giáo 
XI — Gia tô giáo 
XIÀ— Chính trị 
XII.— Văn chương 


XIV.— Khoa cử 

XV.— Võ nghệ 

XVI— Nghề làm ruộng 
XVIL— Nghề nuôi tằm 
XVHI— Nghề bách công 
XIX.— Nghề buôn bán 


XX.— Ÿ dược 
XXI— Bốc phệ 
XXI.— Địa lý 


XXII.— Toán số 
XXIV.— Tướng thuật 
XXV.— Phù thủy 
XXVI— Thanh đồng 
XXVIIL.— Đồng cốt 
XXVHIL— Cô hồn 
XXIX.— Các cách chiêm đoán 
XXX.— Các cách chiêm nghiệm 
XXXI— Xem ngày kén giờ 
XXXIH.— Các việc kiêng ky 
XXXII.— Các phương thuật 
XXXIV.— Tính tình 
XXXYV.— Thanh âm ngôn ngữ 
XXXVIL— Cách ầm thực 
XNNVH.— Cách phục sức 
XXNXVIHI— Cư sở. 
NNXIX.— Đề tóc 


XL— Nhuộm răng 
XLI— Ăn trầu 
XLH.— Hút thuốc lào 

XLIH.—- Hát xầm 
XLIV.— Hát ả đào 
XLV.— Hát tuồng 
XLVI— Cuộc tiêu khiền 
XLYIL.— Cuộc cờ bạc 


VIỆT-NAM PHONG-TỤC 
của 
PHAN-KẾ-BÍNH 
In tại nhà in.riêng của nhà xuất bẩn 


Sách Sử-Địa 


Bán tại Nhà sách KHAI-TRÍ 62, Đại lộ Lê-Lợi, SAIGON 


Việt-sử toàn thư 
Việt-sử tân biên 


I Thượng và Trung cồ thời đại 
II Trần-Lê thời đại 
II Nam Bắc phân tranh 
IV Tây-Sơn và Nguyễn sơ 
V Việt-Nam kháng Pháp sử 
VI Việt-Nam cách mạng cận sử 
VII Chế độ Pháp thuộc ởV.N. 


Việt-Nam sử lược 
Lam-sơn thực-lục 


Việt-Nam Pháp thuộc sử 


Việt-sử Tiêu án 


Cuộc đời cách mạng Cường-Đề 
Việt sử kinh nghiệm 
Việt-Nam Tranh Đấu sử 


An-Nam chỉ lược 
Hải ngoại kỷ sự 


Mục-lục châu bản Triều Nguyễn 

Khâm định Việt sử Thông giám Cương Mục 

Bản Triều Bạn Nghịch liệt truyện 

Hoàng Việt Giáp Tý Niên biều 

Tô chức chỉnh quyền Trung ương 
dưởi Triều Lê Thánh-Tôn 

Nhu Viễn trong khâm định Đại Nam 
Hội điền sự lệ 

Việt-Nam Cận đại sử ca 

Đại-Nam quốc sử diễn ca 

Trung-quốc toàn sử 


Trung-quốc sử lược 


Việt sử : Xứ Đảng Trong 
Sử ký Tư mä Thiên 
Quang-Trung Nguyễn-Huệ 


Ngồi tù khám lớn 


A Modern History of Việt-Nam 
Đông-nam-Ä sử-lược 
Non nước xứ Quảng 


Địa hình thái hẹc 


Các cường quốc kinh-tế 
Thực trạng của giới nông dân V.N. thời Pháp thuộc 
Việt-Nam thời bành trướng: Tây-Sơn 


Quốc sử tạp lục 


Phạm-uän-Sơn 


Trần-trọng-Kim 
Ngnpễn-Trãi 
Phan-Khoang 
Ngô-thời-Sĩ 
Tráng- Liệt 
Ngugyễn-uăn- Hầu 
Phạm-păn-Sơn 
Lê-Tắc 


iỀu-odnh-Mậu 
Nguyễn-bá-Trác 


L4-kim-Ngân 


Huỳnh-thiên-Kim 

Hoàng-x~uán-Hần 

Vương-đồng- Lãnh 
Phan-Khoang 


Nhượng-Tổng 
Hod-Bằng 
Phan-pän-Hàm 
Nguyễn-phát-Tẩn 


Phạm-trung- Việt 
LAm-thanh-Liêm 
Phạm-cao-Dương 
Nguuễn-Phương 
Nguyễn-thiệu- Lâu 


Nhà In VĂN-HỮU 43/1 Chi-lũng G.Ð. — 3000 ấn bản 


ŒGPKD Số 1304 PTUDV/PHBCNT/KSALP ngòy 2/5/73 — Phát hònh l/8/73 


800 


